lÌ 





Ngay Trong Kiếp Sống Này 
Giáo Pháp Giải Thoát của Đức Phật 
Sayadaw U Pandita 

Tỳ Kheo Khánh Hỷ 


(Aggasami Trần Minh Tài) 


Soạn dịch 


Như Lai Thiền Viện 


© Như Lai Thiền Viện 

Ấn Bản Thứ Nhất: 1996 

Như Lai Thiền Viện giữ bản quyền. Quý vị muốn mm lại 
từng phần hay nguyên bản xin liên lạc với Như Lai 


Thiền Viện tại 1215 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122. 


Sách Ấn Tống - Không Bán 


Mục Lục 


Lời Nói Đầu iv 

Độc Giả Thân Mến vi 

Lời Người Soạn Dịch viii 

Lời Giới Thiệu của 

Ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện xii 


1 GIỚI LUẬT CĂN BẢN VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH 
HÀNH THIỀN I1 
Lẽ Phải Căn Bản Của Con Người 2 
Chỉ Dãn Cách Hành Thiền 5 
Thiền Hành 9 
Cách Trình Pháp 18 


2 NGUYÊN NHÂN GIÚP NGŨ CĂN BÉNNHẠY 39 


Chú Tâm Vào Sự Vô Thường 42 

Quan Tâm và Tôn Trọng Việc Hành Thiền 44 
Liên Tục Không Gián Đoạn 4ö 

Những Điều Kiện Hỗ Trợ 5O 

Nhớ Lại Những Điều Kiện Thuận Lợi 59 
Phát Triển Thất Giác Chi 60 

Dũng Cảm Tỉnh Tấn 64 

Kiên Nhẫn và Nghị Lực 73 

Quyết Tâm Theo Đuổi Việc Hành Thiền 81 


3 MƯỜI ĐẠO BINH MA. 89 


Dục Lạc 90 

Bất Mãn 91 

Đói, Khát 93 

Tham Ái 95 

Dã Dượi Buồn Ngủ 97 

Sợ Hãi Khiếp Nhược 101 
Hoài Nghi 103 

Kiêu Mạn và Vô Ơn 119 
Danh Lợi 125 

Khen Mình, Chê Người 132 


4 BẢY PHÁP TRỢ BỒ ĐỀ 141 


Chánh Niệm 143 
Trạch Pháp 150 

Tỉnh Tấn 159 

Hỷ 199 

Thư Thái 214 

Định 221 

Xả 233 

Lợi ích Của Sự Phát Triển Thất Giác Chi 244 


5 CÁC TẦNG THIỀN MINH SÁT 253 


Làm Dịu Tâm 253 

Quyét Sạch Khổ Đau 262 

Chướng Ngại và Pháp Đối Trị 279 

Hiểu Biết Thấu Đáo Bản Chất Thế Gian 283 

Đạt Đến Các Tầng Thiền Minh Sát Cao Hơn 295 
Niết Bàn 306 


1 


6 CHIẾC XE ĐƯA ĐẾN NIẾT BÀN 319 


PHỤ LỤC 387 


Bảy Pháp Trợ Bồ Đề 389 
Chướng Ngại và Pháp Đối Trị 397 
Tóm Lược Cách Trình Pháp 398 


PÃJ,I-VIỆT ĐỐI CHIẾU ĐỐI 403 


1H 


Lời Nói Đầu 


Lúc Hoà Thượng Thiền Sư Pandita sang Hoa Kỳ 
lần đầu tiên vào năm 1984, chúng tôi chỉ biết danh tiếng 
của Ngài vì Ngài là người kế nghiệp Hoà Thượng Thiền 
Sư Mahasi. Nhưng chúng tôi không ngờ rằng sự hiện 
diện và sự dạy dỗ của Ngài đã giúp chúng tôi mở rộng 
tầm hiểu biết mới. 


Là một thiền sư, Ngài đã hướng dẫn chúng tôi 
thực hành một cách tỉnh tế và vi diệu. 


Là một học giả, Ngài đã đem lại sức sống và ý 
nghĩa mới mẻ về những lời dạy muôn đời của Đức Phật. 


Và là một người bạn tỉnh thần vĩ đại, Ngài đã 
khích lệ chúng tôi nỗ lực tìm đến nơi giải thoát cao 
thượng. 


Đức Phật xuất thân từ giòng dõi chiến sĩ của xứ 
Ấn Độ cổ xưa. Và ngày nay, Hoà Thượng Thiền Sư 
Pandita là một chiến sĩ tâm linh của thời đại chúng ta. 
Ngài nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải dũng mãnh tỉnh 
tấn và vui mừng tin tưởng là chúng ta có thể giải thoát 
ngay trong kiếp sống này. Hoà Thượng đã giúp chúng 
ta nhận ra nguồn năng lực bên trong của chính mình, để 


chinh phục một con tâm chật hẹp, giới hạn, lệ thuộc vào 
điều kiện ngoại giới và chấp thủ. 


Đây là cuốn sách ghi lại những bài pháp mà Hoà 
Thượng Thiền Sư Pandita đã thuyết giảng trong một 
khoá thiền ba tháng Ngài dạy lần đầu tiên tại Thiền Viện 
Insight Meditation Society ở Barre, Massachusetts. Ngài 
giảng giải tỉ mỉ từng chi tiết cả phương pháp thực hành 
lẫn lý thuyết khuôn mẫu. Những bài pháp đầy ý nghĩa 
này giúp cho chúng ta mở rộng kiến văn và tư tưởng 
khiến cho tâm chúng ta trưởng thành và lãnh hội thấu 
đáo những lời dạy quen thuộc; đồng thời khiến cho 
chúng ta có một cái nhìn mới về một số quan điểm xưa 
cũ mà chúng ta mến yêu và chấp trước. 


Cuốn sách này là một kho tàng quí giá cho 
những ai muốn thực hành giáo pháp. Mong rằng cuốn 
sách này sẽ đánh thức phần trí tuệ và từ bi trong tất cả 
chúng ta. 


JOSEPH GOLDSTEIN 
Barre, Massachusett 


Độc Giả Thân Mến, 


Với sự khiêm tốn và chân thành mong muốn giúp 
các bạn tự mình nhận chân được sự bình an và hạnh 
phúc nội tâm, chúng tôi trình bày những bài giảng trong 
cuốn sách này căn cứ trên giáo pháp hay chân lý của 
Đức Phật và theo truyền thống của Cố Hoà Thượng 
Mahasi ở Rangoon, Miến Điện. Với tất cả sự hiểu biết, 
chúng tôi cố gắng hết sức để đem lại lợi ích cho các bạn. 


Những bài pháp trong cuốn sách này đem lại cho 
các bạn năm lợi ích sau đây: 


Trước tiên bạn sẽ biết được nhiều khía cạnh mới 
về Phật Pháp mà có thể bạn chưa từng nghe trước đây. 


Thứ hai, nếu đã được nghe những bài giáo lý này 
bạn có thể củng cố kiến thức Phật Pháp của mình. 


Thứ ba, nếu bạn có hoài nghi về Phật Pháp, 
những bài giáo lý này sẽ giúp bạn phá tan sự nghỉ ngờ. 


Thứ tư, nếu bạn có một vài quan kiến và định 


kiến sai lầm, bạn có thể vất bỏ chúng nhờ bạn có một sự 
hiểu biết chân chính thích hợp và tôn trọng Pháp Bảo. 


vi 


Điều cuối cùng và cũng là khía cạnh tròn đủ nhất 
là bạn có thể xác kiểm lại kinh nghiệm thực hành của 
mình với những gì đã được viết trong sách này. Nếu bạn 
có sự thực hành thâm sâu thì đây là cơ hội để bạn vui 
thích và hoan hỉ khi bạn biết rằng kinh nghiệm của mình 
phù hợp với giáo lý trong kinh điển. 


Nếu bạn chưa hành thiền, có lẽ những bài pháp 
này sẽ khích lệ bạn bắt đầu. Rồi trí tuệ, vị thuốc bổ 
dưỡng nhất, sẽ đưa bạn ra khỏi khổ đau tỉnh thần. 

Chúc các bạn có nhiều hứng khởi và tỉnh tấn trên 


đường đạo. Mong các bạn đạt đến giải thoát, mục tiêu 
cao thượng nhất. 


SAYADAW_ UPANDITA 


vii 


Vài Lời của Người Soạn Dịch 


Đây là những bài pháp được soạn dịch từ những 
bài giảng của Hòa Thượng Thiền Sư U. Pandita hiện là 
Viên trưởng Thiền Viện Panditarama ở Yangon, Miến 
Điện. Những bài pháp này đã được giảng trong một 
khóa thiền đài ba tháng tại Insipht Meditation Society ở 
Barre Massachusetts, Hoa kỳ. Thiền Sư U. Pandita là 
người kế nghiệp Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi. (Hòa 
Thượng Thiền Sư Mahasi là vị chủ trì kỳ kết tập tam 
tạng lần thứ sáu, Viện trưởng đầu tiên Thiền viện 
Mahasi ở Yangon, Miến Điện). Các bài pháp này đã 
được thu băng và được làm tài liệu giảng dạy cho thiền 
sinh ngoại quốc hiện đang tu học tại thiền viện 
Panditarama cũng như các thiền viện tu tập Thiền Minh 
Sát ở Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada, Mã lai, Singapore vv... 
Những bài giảng này cũng đã được chọn lọc, hiệu đính 
lạ và cho in thành sách có tên là "IN THIŠ VEKY 
LIFE". Một số các thiền sinh Việt nam hành thiền dài 
hạn tại thiền viện Panditarama đến từ Huê kỳ, Pháp, 
Thụy sĩ, Việt nam... quen thuộc với tiếng Việt hơn nên 
Hòa Thượng Thiền Sư giao cho chúng tôi hướng dẫn; do 
đó chúng tôi có cơ hội để dịch những bài giảng này làm 
tài liệu tu học cho các thiền sinh Việt nam đang tích cực 
hành thiền tại Miến Điện. 


Nhận thấy đây là những bài pháp hữu ích có thể 


giúp cho quí Phật tử mở rộng kiến văn, đồng thời hỗ trợ 
cho các thiền sinh mới cũng như quí vị đã hành thiền lâu 


VIiH) 


năm hiểu rõ cách thực hành và đào sâu thêm về phần lý 
thuyết nên chúng tôi đã thâu vào băng nhựa để gửi đến 
quí vị. Để phổ biến sâu rộng hơn những bài pháp hữu 
ích này hầu mọi người đều được hưởng lợi lạc nên ban 
Tu Thư Như Lai Thiền Viện yêu cầu chúng tôi sửa chữa 
lại để in thành sách. 


Cuốn sách NGAY TRONG KIẾP SỐNG NÀY 
này phần lớn được soạn dịch từ cuốn IN THIS VERY 
LIFE cuả Hoà Thượng Thiền Sư Pandita và được bổ túc 
bằng những chỉ tiết trong các cuốn băng giảng gốc bằng 
tiếng Miến và tiếng Anh mà Hòa Thượng đã thuyết 
giảng tại Insight Meditation Society ở Barre Massachu- 
setts, Hoa kỳ và từ các bài pháp mà Thiền sư đã thuyết 
giảng cho thiền sinh ngoại quốc tại thiền viện 
Panditärama ở Miến Điện. 


Phần trình pháp ở chương một được bổ túc đầy 
đủ và phần phần tóm lược cách trình pháp được nhắc lại 
trong phần phụ lục. Các phần trình pháp ở đây không 
những giúp cho thiền sinh biết rõ cách trình bày kinh 
nghiệm của mình cho thiền sư mà còn giúp hiểu rõ cách 
hành thiền, hiểu rõ những gì cần phải chú tâm khi hành _ 
thiền minh sát. Hiểu rõ cách hành thiền, hiểu rõ cách 
trình pháp sẽ giúp cho thiền sinh có chánh niệm mạnh 
mẽ và có sự hiểu biết rõ ràng, chính xác trong khi hành 
thiền. 


Để độc giả có dịp làm quen với tiếng Päli, ngôn 
ngữ chính trong các kinh điển Phật giáo, nên trong phần 


1X 


Pali-Việt đối chiếu, những từ Pa|i được giải thích rộng 
hơn và bổ túc thêm một số từ thông dụng. 


Chúng tôi xin thành thật cám ơn quí vị đã bỏ 
công sức vào việc hoàn thành bản soạn dịch NGAY 
TRONG KIẾP SỐNG NÀY; xin chia đều phước báu của 
pháp thí cao quí này đến tất cả quí vị. Trước hết, chúng 
tôi xin thành thật cám ơn Hòa Thượng Thiền Sư Pandita 
đã giảng giải cặn kế cho chúng tôi trong những phần mà 
các băng dịch tiếng Anh và sách tiếng Anh chưa diễn hết 
ý. Tiếp đến, Thiền Sư Khippa Pañño đã hiệu đính và chỉ 
dẫn các khiếm khuyết. Đại Đức Trí Dũng và Đạo hữu 
Phạm Phú Luyện đã bỏ ra nhiều ngày cùng chúng tôi 
duyệt lại toàn bản soạn dịch. Sư cô Sunanda đã chép tay 
bản thảo, sửa lại câu văn và dịch phụ nhiều đoạn. Bản 
thảo gửi từ Miến Điện về Mỹ bị thất lạc nên Đại Đức 
Nägasena đã nghe lại băng nhựa mà đánh vào máy vi 
tính. Trong khi đọc vào băng, nhiều đoạn chúng tôi 
phải sửa theo văn nói nên khi viết thành sách câu văn đã 
phải thay đổi nhiều, thêm vào đó bản đánh máy được ghi 
lạitừ băng nhựa nên phần chấm câu v.v... không được 
chính xác. Hai đạo hữu Trần Minh Lợi và Từ Sơn đã 
thận trọng điều chỉnh lại phần chấm câu. Trước khi 
chuyển sang Thiền sư Kim Triệu xem xét lần cuối, 
Thượng Tọa Razinda, Đại Đức Chánh Thân, Sư cô 
Sudantã, các đạo hữu Vương Minh Thu, Đặng Trần 
Vinh, Sukhavati Diệu Thu, Bội Khanh, Sudhamma Ngọc 
Quỳnh đã cẩn thận sửa chữa những sai sót về chánh tả và 
kỹ thuật. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn quí vị đã 
khuyến khích, đóng góp tịnh tài để cuốn sách sớm ra 
mắt độc giả. 


Mặc đầu đã hết sức cố gắng, nhưng vì bận tu 
học và nhiều công tác Phật sự khác nên chúng tôi không 
có đủ thì giờ để sửa chữa thật chu đáo, do đó bản dịch 
này chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết. Chúng tôi thành 
thật xin các bậc Trưởng Thượng hoan hỉ chỉ điểm cho 
những chỗ sai lầm và rất hân hoan đón nhận những ý 
kiến xây dựng của các bạn Phật Tử bốn phương để lần 
tái bản được hoàn hảo hơn. 


NAM MÔ BỔN SƯTHÍCH CA MÂUNI PHẬT 


Tỳ kheo Khánh Hỷ 
(Aggasami Trần Minh Tài) 


xI 


Lời Giới Thiệu 
Ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện 


Như Lai Thiền viện đã có duyên lành được Ngài 
Thiền Sư U. Pandita trên đường hoàng pháp ở Hoa Kỳ 
ghé đến hướng dẫn thiền tập nhiều năm kể từ năm 1989. 
Ngài đã vượt trùng dương mang theo những làn sóng 
trầm hùng của thiền quán vỗ vào bến đời khô cạn của 
thiền sinh. Trong những lần pháp thoại và hướng dẫn 
hành thiền, Ngài như một chiến tướng oai nghỉ và hùng. 
dũng trên cổ xe từ bi và trí tuệ thúc dục thiền sinh nỗ lực 
không ngừng nghỉ để đánh tan các đoàn quân tham lam 
và sân hận trên chiến trường si mê của kiếp nhân sinh. 
Ngài luôn luôn nhắc đi nhắc lại để cho chúng ta thấy rõ 
rằng giải thoát là một việc mà bất cứ ai nỗ lực thiền tập 
đều có thể thành đạt ngay trong kiếp sống này chứ 
không phải là chuyện mơ hồ như thường được nghĩ. 
Những lời dạy của Ngài Thiền Sư đã được đúc kết trong 
một khóa giảng dài ba tháng tại Hoa kỳ, được chọn lọc 
và dịch sang tiếng Anh có tên là IN THIS VERN LIFE. 
Sách dạy về thực tập thiền quán: “#24y 13 con đường duy 
nhất để thanh lọc tâm chúng sinh, chấm dứt lo âu phiền 
muộn, uất ức than khóc, diệt trừ khổ thân và khổ tâm, 
đạt thánh quả và giác ngộ Niếi bàn” như đã được Đúc 
Phật giảng dạy trong kinh Đại Tứ Niệm Xứ. Lời dạy 
này là những tiếng sấm rền vang xác quyết về sự khả 
hữu của việc giác ngộ như những tia chớp sáng loè xóa 
tan bầu trời đêm mịt mù tăm tối. 


XI 


Nhận thấy tâm mức quan trọng của cuốn sách 
này đối với Phật tử và Thiền sinh Việt Nam nên Như Lai 
Thiền Viện thỉnh cầu Đại Đức Khánh Hỷ (Aggasami 
Trần Minh Tài) hoàn chỉnh lại những bài soạn dịch mà 
Đại Đức đã đọc vào băng nhựa trước đây để ¡in thành 
sách. Dầu bận rộn với nhiều Phật sự khác Đại Đức đã 
hoan hỉ nhận lời và đã hoàn mãn công tác một cách 
nhanh chóng và cẩn trọng. Bản soạn địch có tựa đề 
NGAY TRONG KIẾP SỐNG NÀY với lời văn thật súc 
tích, rõ ràng và trôi chảy, phản ánh trung thực tinh thần 
giảng dạy của Ngài Thiền Sư. Đây là một công trình 
soạn dịch thật công phu đòi hỏi khả năng thông hiểu 
giáo lý và kinh nghiệm thực chứng. Ngoài ra Đại Đức 
đã bổ túc nhiều phần mà Ngài thiền Sư đã giảng dạy 
nhưng không được ghi lại trong bản tiếng Anh. Như Lai 
Thiền Viện xin được tán thán công đức và chân thành 
cảm tạ Đại Đức đã cho Thiền Viện đặc ân ấn tống cuốn 
Ngay Trong Kiếp Sống Này. Cầu mong phước báu Đại 
Đức đã vun bồi sẽ là nhân lành hỗ trợ sự viên thành trí 
tuệ giải thoát của Đại Đức trên đường tu tập Giới, Định, 
Huệ. 


Như Lai Thiền Viện lấy làm vinh dự giới thiệu 
bản soạn dịch Ngay Trong Kiếp SOHE Này đến Thiền 
Sinh và Phật Tử. 


Ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện 


xi 


1 Giới Luật Căn Bản Và Hướng Dẫn 
Cách Hành Thiền 


Không phải chúng ta hành thiền để được người 
khác mến phục, kính nể nhưng để đóng góp vào sự bình 
an của thế giới. Chúng ta làm theo những lời dạy của 
Đức Phật và tuân theo những lời chỉ dẫn của các thiền 
sư, đủ thẩm quyền và đáng tin cậy, để có thể đạt được sự 
thanh tịnh trong sạch như Chư Phật. Sau khi có được sự 
thanh tịnh trong chính mình, chúng ta có thể khích lệ và 
chia xẻ giáo pháp hay chân lý này với người khác. 


Những lời dạy của Đức Phật có thể tóm tắt trong 
ba phần: Giới, Định và Huệ. 


Giới được nói đến trước vì giới là căn bản hay là 
nền tảng của Định và Huệ. Không có giới thì không thể 
nào có bước kế tiếp là phát triển Định và Huệ. Đối với 
cư sĩ, giới căn bản là ngũ giới: không sát sanh, không 
trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống 
rượu và các chất say. Giới luật thanh tịnh sẽ giúp chúng 
ta tiến bộ dễ dàng trong việc thực hành thiền. 


2 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


LẾ PHÁI CĂN BẢN CỦA CON NGƯỜI 


Giới luật không phải là những giáo điều được Đức 
Phật áp đặt buộc chúng ta phải tuân theo. Giới luật cũng 
không phải chỉ giới hạn trong những lời dạy của Đức 
Phật mà phát xuất từ lương tri hay là lẽ phải căn bản của 
con người. Chẳng hạn, khi chúng ta bị sân hận chế ngự 
và muốn làm hại kẻ khác thì chúng ta nên đặt mình vào 
hoàn cảnh của người và thành thật nghĩ đến những hành 
động mà chúng ta sắp đặt hay trù định làm thì chúng ta 
sẽ nhanh chóng có câu trả lời: "Không, ta không muốn 
ai làm hại ta như thế. Đó là một việc làm dã man và bất 
công". Khi dự định làm một việc gì, nếu ta chịu khó 
chiêm nghiệm trước khi làm và đặt mình vào hoàn cảnh 
của người thì ta có thể tránh được những hành động sai 
lầm. 


Trong cách này, giới luật có thể được xem là sự 
thể hiện lương tri hay là lẽ phải căn bản của một người 
đối với một người khác. Khi đặt mình vào hoàn cảnh 
của người, ta sẽ cảm nhận được sự đau khổ của một nạn 
nhân khi bị kẻ khác làm hại. Giữ gìn giới luật trong 
sạch là thể hiện tình thương và mối quan tâm của mình 
đối với người khác. Không những tránh làm hại kẻ 
khác, chúng ta còn phải tránh nói lời không thật, nói lời 
chia rẽ, mắng nhiếc hay hạ nhục người khác hoặc nói 
những lời vô ích, mất thời giờ quí báu. Khi thu thúc 
hành động nóng nẩy và lời nói giận dữ thì những thô 
tướng bất thiện của tâm sở có thể đần đần bớt hiện khởi 


Giới Luật và Cách Hành Thiền 3 


hay ít nhất cũng yếu đần đi và ít xuất hiện thường 
xuyên. 


Dĩ nhiên, nóng giận không phải là nguyên nhân 
độc nhất khiến ta làm hại kẻ khác. Tham lam khiến ta 
cố gắng chiếm giữ một vật nào đó không phải là của 
mình một cách bất hợp pháp, vô đạo đức. Ái dục cũng 
khiến ta dính mắc vào vợ hay chồng của người khác. 


Một lần nữa, trước khi làm điều gì nếu bình tâm 
suy nghĩ thì chúng ta sẽ cố gắng thu thúc thân tâm 
không để cho tham ái bùng khởi. 


Chỉ một chút rượu và chất say cũng làm cho 
chúng ta mất trí tuệ, đễ dàng bị dao động bởi các thô 
tướng của tham và sân. Nhiều người bào chữa cho việc 
uống rượu và dùng chất say, cho rằng chúng chẳng có gì 
là xấu. Nhưng thật ra, rượu và chất say rất nguy hiểm; 
chúng khiến một người thiện lương làm những hành vi 
bất thiện. Uống rượu và chất say mở cửa cho nhiều vấn 
đề: nói không suy nghĩ, trở nên hung tợn giận dữ, hành 
động bất cẩn có thể tổn hại đến tánh mạng mình hay 
người khác. Thật vậy, khó mà lường được những gì 
người say có thể làm. Tránh xa dùng rượu và chất say là 
cách bảo vệ cho chính mình và cho những người khác. 


_ Đa số thiền sinh nguyện giữ tám giới hay mười 
giới, và các vị tỳ khưu phải giữ hai trăm hai mươi bảy 


giới. 


4 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Những Vếu Tố Hỗ Trợ Cho Việc Hành Thiền 


Trong một khóa thiền, thiền sinh cần phải thay đổi 
một số thái độ để hỗ trợ cho việc hành thiền tích cực. 
Trong khóa thiền, giữ yên lặng là một cách biểu hiện 
của chánh ngữ. Thiền sinh cũng phải giữ hạnh độc thân, 
tiết chế trong việc ăn uống để khỏi uể oải buồn ngủ và 
để làm suy giảm sự tham ăn. Đức Phật khuyên chúng ta 
không nên ăn từ mười hai giờ trưa đến sáng hôm sau. 
Khi hành thiền có kết quả, ta sẽ thấy giáo pháp có hương 
vị tuyệt hảo hơn mọi hương vị trên thế gian này. 


Sạch sẽ gọn gàng cũng là một đức tính khác giúp 
cho trí tuệ phát triển. 


1. Sạch sẽ bên trong: Thân thể cần phải tắm rửa sạch 
sẽ, tóc tai phải cắt, bới gọn gàng, móng tay nên cắt 
ngắn, và giữ gìn đừng cho bón uất. 


2. Sạch sẽ bên ngoài: áo quần, phòng ốc phải được sắp 
xếp ngăn nắp và sạch sẽ, vệ sinh. 


Những đức tánh gọn gàng sạch sẽ trên sẽ giúp 
cho tâm an tịnh trong sáng. Tuy nhiên, cũng đừng quá 
dính mắc vào sự gọn gàng sạch sẽ này. Đừng biến nó 
thành một ám ảnh khiến bạn bị phân tâm trong lúc hành 
thiền. Trong các khóa thiền cũng không nên trang sức, 
thoa đầu thơm, trang điểm v.v... 


Thực ra, trên thế gian này, không món trang sức 
nào quí báu hơn giới đức; không chỗ ẩn trú nào mà an 


Giới Luật và Cách Hành Thiền 5 


toàn hơn giới đức; không một nơi nào thuận lợi hơn để 
cho trí tuệ nở hoa bằng khu đất giới đức. Giới đức 
không phải là sự đẹp đế tô trét bên ngoài như lớp tường 
vôi bao phủ những viên gạch loang lỗ tàng ẩn bên trong, 
nhưng là những đức tính cao quí phát xuất từ phần sâu 
kín trong tâm hồn chiếu rạng ra toàn thể con người. 
Đây là loại trang điểm thích hợp cho mọi hạng người, 
mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh và mọi mùa, không bao giờ 
bị lỗi thời. Thế nên hãy giữ gìn giới luật trong sạch để 
tạo cho mình một loại trang sức tươi mát và đẹp đẽ. 


Tuy thế, đầu cho giới luật thể hiện qua hành 
động và lời nói có được tốt đẹp đến đâu đi nữa, cũng 
không đủ khả năng để đào luyện tâm. Phương cách cần 
thiết để giúp cho tâm trưởng thành, thấy rõ bản chất thật 
sự của cuộc sống và đưa tâm đến một mức hiểu biết 
thâm sâu chẳng có gì khác hơn là sự hành thiền. 


CHỈ DẪN CÁCH HÀNH THIỀN 


Những nơi tốt nhất để hành thiền, theo lời chỉ 
dẫn của Đức Phật, là trong khu rừng, dưới cội cây hay 
một nơi vắng vẻ yên tịnh. Thiền sinh phải ngồi kiết già 
một cách an tịnh và tĩnh lặng. Nếu ngồi kiết già quá 
khó khăn, có thể ngồi cách nào cũng được. Những ai 
đau lưng trầm trọng có thể ngồi ghế dựa. Muốn tâm yên 
tịnh thì thân phải yên tịnh, vì thế, thiền sinh cần phải 
chọn lối ngồi thích hợp với mình để có thể. ngồi lâu một 
cách thoải mái. 


6 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Lúc ngồi, phải giữ lưng ngay ngắn, thẳng góc với 
mặt đất, nhưng không cứng ngắt. Ngồi thẳng thì trông 
dễ coi. Khi ngồi thẳng thì xương sống không bị cong 
giúp chúng ta có thể ngồi lâu. Hơn nữa, tỉnh tấn thể 
chất để giữ thân ngồi thẳng mà không cần một sự hỗ trợ 
nào sẽ tạo năng lực cho việc hành thiền. 


Nhắm mắt lại. Đặt tâm ở bụng. Thở bình 
thường, đừng cố gắng thở mạnh, thở nhanh hay thở 
chậm. Cứ để hơi thở tự nhiên. Bạn sẽ thấy được những 
cảm giác bên trong khi bụng chuyển động lên xuống. 
Hãy chú tâm vào mọi tiến trình của các chuyển động 
phồng xẹp này. Hãy theo đõi các cảm giác từ lúc bụng 
bát đầu phồng, kéo dài và chấm dứt. Cũng vậy, hãy chú 
tâm vào chuyển động xẹp: đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn 
Cuối. 


Theo dõi chuyển động đoạn đầu, đoạn giữa và 
đoạn cuối, không có nghĩa là chỉ theo dõi ba thời điểm, 
mà phải theo dõi các tiến trình chuyển động một cách 
liên tục từ đầu đến cuối. Hãy chú tâm một cách tự 
nhiên, thoải mái. Đừng quá chăm chứ vào các cảm giác 
của bụng. Đừng cố tìm xem sự phồng xẹp khởi đầu và 
chấm dứt như thế nào. 


Trong việc hành thiền, điều quan trọng là phải có 
sự tỉnh tấn và sự hướng tâm chính xác vào đối tượng để 
tâm tiếp xúc với cảm giác một cách trực tiếp và đầy 
năng lực. Để hỗ trợ cho việc tập trung tâm ý vào đề 
mục một cách mạnh mẽ, chính xác, bạn có thể niệm 


Giới Luật và Cách Hành Thiền 7 


thầm phồng, phồng, phồng hay xep, xẹp, xeẹp khi qn 
sát chuyển động của bụng. 


Trở Về Đề Mục Chính Sau Khi Phóng Tâm 


- Khi tâm bắt đầu vọng động, rời khỏi đề mục mà 
suy nghĩ đến chuyện khác thì ngay lúc ấy phải quan sát 
tâm, ý thức rằng mình đang suy nghĩ. Và để xác nhận 
rõ ràng tâm đang vọng động, bạn phải niệm thầm suy 
nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ rồi trở về lại với chuyển động 
của bụng - 


Mọi hiện tượng diễn ra ở sáu căn: mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và tâm cũng phải được quan sát một cách 
chánh niệm. Dù cho nỗ lực tinh tấn, nhưng không ai có 
thể luôn luôn và hoàn toàn để tâm trên đề mục phồng 
xẹp được. Các đề mục khác sẽ khởi đậy và nồi bật lên 
hay chiếm ưu thế. Hình sắc, âm thanh, mùi vị, sự động 
chạm và những đối tượng của tâm như: hình ảnh hiện ra 
trong tâm do tưởng tượng, cảm xúc... Tất cả những thứ 
ấy bào quanh đề mục thiền của chúng ta và chờ cơ hội 
nhảy vào. Mỗi khi những đối tượng này xuất hiện, bạn 
phải ghi nhận tức khắc, hoặc nhẹ nhàng niệm thầm, rồi 
trở về ngay với đề mục chính. | 


Trong trường hợp có các đề mục phụ chen vào, 
nhưng đề mục phồng xẹp vẫn rõ ràng hơn thì chỉ niệm 
phồng xẹp mà đừng quan tâm gì đến chúng. Nhưng khi 
một trong những đối tượng này quá mạnh khiến tâm của 
bạn không thể năm trên đề mục chính mà tự động nhảy 
qua đối tượng phụ này thì bạn hãy ghi nhận sự phóng 


8 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


tâm hay niệm thầm “phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm, 
rồi trở về đề mục chính. Chẳng hạn, đang chú tâm vào 
sự phồng xẹp bỗng nhiên một tiếng động mạnh khởi lên 
át hẳn đề mục phồng xẹp. Hãy chú tâm ghi nhận nghe, 
nghe, nghe, rồi trở về đề mục chính. Nếu tiếng động 
vẫn còn lấn áp không thể đưa tâm về bụng thì hãy chú 
tâm vào tiếng động cho đến khi chúng không còn lấn át 
nữa, rồi trở về với đề mục chính. 


Khi niệm thầm, không cần phải dùng câu dài hay 
đầy đủ, chỉ cần một vài chữ đơn giản là được. Ví dụ như 
neghe, nghe, nghe; thấy, thấy, thấy, ngửi, ngủi, ngửi, 

v... Đối với các cảm giác của cơ thể, ta niệm ấm, ấm, 
Ấm; ép, ép, ép; cứng, cứng, cứng; chuyển động, chuyển 
động, chuyển động, v.v... Các đối tượng của tâm thì có 
rất nhiều và chúng thường nằm dưới các dạng rõ ràng 
như là suy nghĩ, tưởng tượng, nhớ, tính toán và liên 
tưởng. 


Cần nhớ rõ là sự niệm thầm chỉ nhằm giúp chúng 
ta chú tâm vào đối tượng, đừng dính mắc vào danh từ. 
Niệm thầm giúp cho thiền sinh thấy rõ những tính chất 
riêng biệt của mỗi kinh nghiệm thiền tập mà không bị 
cuốn hút vào nội dung của nó đồng thời giúp phát triển 
những năng lực tỉnh thần và sự tập trung tâm ý. Chúng 
ta chánh niệm trên hiện tượng chớ không phải chú tâm 
vào danh từ. Khi sự niệm thầm trở thành một trở ngại 
hơn là một phương tiện giúp cho sự chú tâm thì chỉ cần 
ghi nhận chánh niệm mà không niệm thầm nữa. 


Giới Luật và Cách Hành Thiền 9 


Mục đích của thiền quán là giúp đạt được một sự 
hay biết rõ ràng, trong sáng, chính xác và thâm sâu về 
những gì đang xảy ra trong thân và tâm. Bản chất thực 
sự của các hiện tượng tâm vật lý, ý nghĩa thực sự của 
cuộc đời sẽ hiển lộ nhờ vào những kinh nghiệm trực tiếp 
này. 


Không phải sau mỗi giờ ngồi thiền là việc hành 
thiền chấm dứt. Phải tiếp tục hành trì suốt ngày. Trước 
khi đứng dậy, hãy ghi nhận chánh niệm. Khởi đầu là ghi 
nhận ý muốn mở mắt: muốn, muốn, muốn; mmở mất, mở 
mắt, mở mắt. Ghi nhận ý định mở mắt và cảm nhận 
cảm giác đang mở mắt. Tiếp tục ghi nhận cẩn thận và 
chính xác với đầy đủ năng lực quan sát trên các chuyển 
động thay đổi tư thế cho đến khi bạn đã hoàn toàn đứng 
dậy và bắt đầu đi. Suốt ngày phải luôn luôn chánh niệm, 
ghi nhận tất cả mọi tác động như: duỗi tay, co tay, cầm 
muỗng, thay áo, đánh răng, đóng cửa, mở cửa, mở mắt, 
ăn, uống, v.v... 


Ngoại trừ lúc ngủ, khi nào bạn cũng phải chánh 
niệm tỉnh giác ghi nhận. Thực ra, đây không phải là 
việc khó làm hay nặng nhọc gì. Chỉ ngồi, đi và quan sát 
những gì xảy ra thôi. | | 


IỀ Sẻ 
Trong khóa thiền, các bạn sẽ được ngồi thiền và 


kinh hành xen kế nhau. Cứ một giờ ngồi thiền, lại một 
giờ kinh hành. Một giờ là tiêu chuẩn căn bản, nhưng 


10 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


bốn mươi lăm phút cũng được. Chọn một chỗ đi khoảng 
hai mươi bước rồi đi tới, đi lui chậm rãi trên đó. 


Trong sinh hoạt hằng ngày, thiền hành cũng hỗ 
trợ đắc lực. Một thời gian ngắn chừng mười lăm phút 
kinh hành trước khi ngồi thiền giúp bạn tập trung tâm ý 
dễ dàng. Chánh niệm được khai triển trong lúc kinh 
hành rất ích lợi cho chúng ta vì trong lúc làm việc hàng 
ngày chúng ta cũng thường đi từ nơi này đến nơi khác. 
Đây là cơ hội để chúng ta luyện tâm. | 


Thiền hành hỗ trợ cho sự tỉnh thức chánh niệm 
được quân bình, chính xác và giúp cho sự tập trung tâm 
ý lâu dài. Thiền sinh có thể quan sát một cách sâu xa 
các khía cạnh của thân tâm trong khi thiền hành và có 
thể giải thoát ngay trong khi đi kinh hành. Thiền sinh 
không chịu đi kinh hành trước khi ngồi thì chẳng khác 
nào một chiếc xe hơi hết bình điện. Thiền sinh ấy sẽ 
gặp khó khăn trong việc khởi động máy chánh niệm vào 
lúc ngồi. 


Thiền hành bao gồm sự chú tâm vào tiến trình đi. 
Nếu bạn đi hơi nhanh, hãy ghi nhận #? phải, trái phải, 
trái phải và tỉnh thức theo dõi cảm giác đang diễn tiến 
nơi chân. Nếu bạn đi chậm hơn, hãy ghi nhận đở, bước, 
đạp. Dầu theo dõi "trái, phải "hay “dở, bước, đạp”, bạn 
cũng phải cố gắng chú tâm vào cảm giác diễn ra trong 
khi đi và chỉ chú tâm vào những cảm giác này thôi. Hãy 
ghỉ nhận tiến trình xảy ra khi bạn đứng lại ở cuối lối . 
kinh hành, khi bạn quay và bát đầu bước trở lại. Đừng 
nhìn theo chân mình, chỉ theo dõi cảm giác bên trong 


'Giới Luật và Cách Hành Thiền l1 


chân. Việc chính của bạn là chú tâm vào cảm giác mà 
cảm giác thì không có hình ảnh; bởi vậy đừng giữ hình 
ảnh của chân trong tâm khi theo dõi cảm giác. Nhiều 
người đã khám ra nhiều sự kỳ lạ và lý thú khi nhìn thấy 
được những yếu tố thuần tịnh về vật chất (sắc) như: 
nặng, nhẹ, nóng, lạnh, v.v... mà không có một ý niệm 
nào về hình đáng, tư thế hay tướng trạng của thân. 


Thông thường chúng ta chia động tác của một 
bước đi ra làm 'đở, bước, đạp. Và để hỗ trợ cho việc 
chánh niệm một cách chính xác, chúng ta chia chuyển 
động ra làm ba thời kỳ và niệm thầm sự khởi đầu của 
mỗi chuyển động nhỏ này đồng thời theo dõi các cảm 
giác và diễn biến bên trong mỗi chuyển động đó. Một 
điểm nhỏ nhưng quan trọng là bạn nên bắt đầu ghi nhận 
"chuyển động đặt chân xuống” ngay vào lúc chân bắt 
đầu hạ thấp. 


Khám Phá Mới Về Cảm Giác 


Chúng ta hãy xét đến thế giới mới trong cảm 
giác. Bây giờ nói đến sự đở. Chúng ta biết "dở" là một 
danh từ chế định. Khi hành thiền, chúng ta phải bước 
qua sự chế định để hiểu rõ bản chất thật sự của toàn thể 
tiến trình "đở", bát đầu hiểu rõ ý định đở chân và tiếp 
tục là các tiến trình khác gồm nhiều cảm giác trong đó. 


Sự tỉnh tấn ghi nhận dở chân đừng vượt quá cảm 
giác mà xa hẳn mục tiêu, cũng đừng quá yếu kém mà 
không với đến mục tiêu. Phải hướng tâm vào đề mục 
một cách chính xác. Khi tâm được hướng vào đề mục 


12 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


một cách chính xác thì sự tinh tấn sẽ được quân bình. 
Nói cách khác, chánh tư duy hay chánh hướng tâm sẽ 
giúp tinh tấn quân bình. Khi tỉnh tấn quân bình và tâm 
hướng vào mục tiêu một cách chính xác thì chánh niệm 
sẽ tự ổn cố trên đề mục quan sát. Chỉ khi nào ba yếu tố 
tinh tấn, tâm hướng vào mục tiêu hay chánh tư duy và 
chánh niệm có mặt thì sự định tâm mới phát triển. Định 
tâm là tâm tập trung vào một điểm. Tính chất của định 
tâm là giữ tâm khỏi bị tán loạn và tản mát. 


Đến gần hơn tiến trình của sự dở, chúng ta sẽ 
thấy nó giống như một đàn kiến nối đuôi nhau bò trên 
tường. Từ đằng xa, ta chỉ thấy sợi dây bất động nằm 
trên tường. Nhưng đến gần hơn, ta thấy sợi dây nhúc 
nhích và chuyển động. Và đứng gần hơn nữa, ta thấy sợi 
dây là những con kiến riêng rế bò theo nhau thành một 
đường dài. Từ đó, ta thấy ý niệm về một sợi dây của 
chúng ta chỉ là một ảo tưởng. Bây giờ ta thấy rõ từng 
con kiến một, chúng nối đuôi nhau bò. Cũng vậy, khi 
nhìn kỹ và chính xác vào tiến trình dở chân từ lúc đầu 
đến lúc cuối thì các yếu tố, hay các đặc tính của tâm, 
gọi là “7mính sáf”, sẽ tiến gần hơn đến đối tượng được 
quan sát. Minh sát càng đến gần bao nhiêu thì bản chất 
thật sự của tiến trình đở càng được nhận thấy rõ bấy 
nhiêu. Tâm của con người ta thật kỳ diệu. Khi tuệ minh 
sát phát khởi và mạnh đần nhờ thiền minh sát thì những 
khía cạnh đặc biệt của chân lý đần đần và tuần tự xuất 
hiện. Sự xuất hiện tuần tự của trí tuệ này gọi là các tuệ 
minh sát hay tuệ giác. 


Giới Luật và Cách Hành Thiền 13 


Tuệ giác đầu tiên là thiền sinh bắt đầu hiểu được, 
không phải do đọc sách hay suy nghĩ mà do trực giác, 
rằng tiến trình của sự đở là tổng hợp của hai hiện tượng 
thân và tâm cùng xảy ra song song với nhau. Sự chuyển 
động của thân là hiện tượng vật chất và sự nhận biết là 
tiến trình của tâm. Cả hai liên kết nhau nhưng tính chất 
thì hoàn toàn khác biệt. Thiền sinh bắt đầu thấy toàn thể 
các hiện tượng tâm (danh) và tất cả các cảm giác diễn 
biến trên thân (sắc). Thiền sinh lại thấy rõ ràng nữa 
rằng tâm là nhân và thân là quả. Ví dụ: khi có ý định đở 
chân thì cơ thể mới chuyển động được (ý định giở chân 
là nhân và cơ thể chuyển động là quả). Và thiền sinh lại 
thấy thân là nhân và tâm là quả. Ví dụ: khi thân cảm 
thấy nóng, khiến tâm muốn đi tìm chỗ có bóng mát để 
nghỉ (thân cảm thấy nóng là nhân và tâm muốn đi tìm 
chỗ có bóng mát là quả). Sự trực nhận hay tuệ giác về 
nhân quả có muôn hình vạn trạng và khi tuệ giác này 
phát khởi thì cái nhìn của chúng ta về cuộc đời sẽ trở 
nên đơn giản hơn lúc trước. Cuộc sống của chúng ta 
không có gì khác hơn là một chuỗi dài nhân quả của 
thân và tâm. Đây là tuệ giác thứ hai mà thiền sinh trực 
nhận được. 


Khi định tâm phát triển, thiền sinh sẽ thấy rõ và 
sâu hơn rằng những hiện tượng trong tiến trình dở chân 
là vô thường, phi ngã, sinh ra rồi diệt đi theo một tốc độ 
nhanh chóng không lường được. Đây là tuệ giác tiếp 
theo mà thiền sinh có được nhờ sự tập trung tâm ý cao. 
Ở tầng mức này thiền sinh có thể thấy được trực tiếp rõ 
ràng bản chất thực sự của thân và tâm. Hiện tượng sinh 
diệt là một tiến trình tự nhiên diễn ra theo luật nhân quả 


14 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


chẳng có một tác nhân nào xen vào cả. Chúng ta thấy 
các hiện tượng có vẻ liên tục, chẳng qua chỉ là ảo tưởng. 
Sự liên tục của hiện tượng thật ra chỉ là một chuỗi dài 
các tiến trình sinh diệt nối tiếp nhau như một cuốn phim 
chiếu trên màn ảnh. Chúng ta thấy hình ảnh chuyển 
động liên tục giống như thật; nhưng nếu quay chậm lại, 
chúng ta sẽ thấy rõ từng diễn biến một, sẽ thấy các hình 
ảnh rời rạc, đứt đoạn, nối tiếp nhau chạy qua ống kính. 


Đạo Hiển Lộ Trong Lúc Kinh Hành 


Khi thiền sinh thật chánh niệm trong mỗi tiến 
trình đở chân, nghĩa là khi tâm dính chặt vào chuyển 
động một cách chánh niệm, thấy rõ bản chất thật sự của 
những gì xảy ra vào lúc đó, đạo giải thoát sẽ rộng mở. 
Bát Chánh Đạo còn được gọi là Trung Đạo bao gồm tám 
yếu tố: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy (hay Chánh Hướng 
Tâm), Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh 
Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định. Vào mỗi giây 
phút chánh niệm mạnh mẽ, năm trong tám chỉ đạo sẽ có 
mặt. Đó là: Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh 
Định, Chánh Hướng Tâm và khi bắt đầu có trí tuệ, thấy 
rõ bản chất thật sự của các hiện tượng giới thì Chánh 
Kiến phát khởi. Vào lúc năm yếu tố của Bát Chánh Đạo 
có mặt, tâm hoàn toàn thoát khỏi mọi phiền não và lúc 
đó nếu chúng ta sử dụng tâm trong sạch ấy để quán thấu 
vào bản chất tự nhiên của các hiện tượng thì chúng ta sẽ 
thoát khỏi mọi ảo tưởng hay mê lầm về một cái ta. 
Chúng ta chỉ còn thấy một hiện tượng đến và đi đơn 
thuần. Khi ta đã có tuệ giác thấy được hiện tượng nhân 
quả, thấy được sự tương quan của danh và sắc, chúng ta 


Giới Luật và Cách Hành Thiền 15 


sẽ không còn có quan niệm sai lầm về bản chất của các 
hiện tượng. Khi thấy rõ rằng mọi đối tượng chỉ tồn tại 
trong một khoảnh khắc, chúng ta sẽ không còn có ảo 
tưởng về sự trường tồn bất biến, không còn ảo tưởng về 
sự liên tục. Khi hiểu rõ vô thường và sự bất toại nguyện 
ẩn tàng trong đó thì ta không còn ảo tưởng sai lầm rằng 
thân và tâm không đau khổ. 


Sự thấy rõ trực tiếp đặc tính phi ngã giúp chúng 
ta thoát khỏi cống cao ngã mạn và không còn có sự hiểu 
biết sai lầm rằng chúng ta có một cái ngã. Khi thận 
trọng quan sát tiến trình đở, thấy thân và tâm là bản chất 
của đau khổ và bất toại nguyện, thì ta thoát khỏi tham 
ái. Ba trạng thái tâm ngã mạn, tà kiến và tham ái gọi là 
pháp trường tồn' vì chúng giữ chúng ta trong luân hồi, 
trong vòng tham ái và khổ đau do nguyên nhân là không 
hiểu biết chân đế hay sự thật tuyệt đối. Thận trọng chú 
tâm trong việc kinh hành sẽ phá vỡ được pháp trường 
fồn' này và đưa chúng ta đến gần giải thoát. Như vậy 
chỉ trong một cái 'dở chân' thôi mà bạn đã thấy được biết 
bao điều kỳ diệu. Khi chú ý vào sự bước hay đạp, bạn 
cũng thấy những điều kỳ diệu không kém. 


Những chỉ tiết được đào sâu trong phần thiền 
hành này cũng được áp dụng để ghi nhận chuyển động 
của bụng khi ngồi và tất cả mọi tác động khác. 


Lợi ích Của Sự Đi Kinh Hành 


Đức Phật dạy năm lợi ích của kinh hành: 


l6 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


1. Người đi kinh hành sẽ có sức chịu đựng bền bỉ 
để đi đường xa. Đây là điều quan trọng vào thời kỳ của 
Đức Phật vì thời bấy giờ, tỳ khưu và tỳ khưu ni không 
có phương tiện đi lại mà chỉ đi bộ. Là một thiền sinh của 
thời đại này với đầy đủ tiện nghi vật chất, bạn không còn 
đi bộ như các nhà sư thời xưa. Bạn có thể nghĩ đến lợi 
ích thứ nhất này một cách đơn giản là nó giúp bạn có 
sức mạnh thể chất. 


2. Người đi kinh hành sẽ có sự chịu đựng bền bỉ 
trong khi hành thiền. Trong khi đi kinh hành thiền sinh 
buộc phải cố gắng gấp đôi sự tỉnh tấn của mình vì ngoài 
sự cố gắng thể chất để dở chân lên, thiền sinh còn cần có 
nỗ lực tỉnh thần để chánh niệm vào sự chuyển động, mà 
đây là yếu tố chánh tinh tấn trong Bát Chánh Đạo. Nếu 
sự tỉnh tấn gấp đôi này được duy trì trong suốt chuyển 
động đở, bước, đạp, sức mạnh và sự bền bỉ của tâm tinh 
tấn sẽ được tăng cường, và đây là điều quan trọng vì tâm 
tinh tấn là yếu tố chủ yếu trong pháp hành Thiền Minh 
Sát. 


3. Sự quân bình giữa đi và ngồi giúp có sức khỏe 
tốt. Sức khoẻ tốt khiến thiền sinh tiến nhanh trong việc 
hành thiền. Rõ ràng là lúc bệnh hoạn ốm đau thì rất khó 
hành thiền. Ngồi quá nhiều thì cơ thể đau và mệt mỏi. 
Sự thay đổi tư thế và chuyển động trong khi đi phục hoạt 
bắp thịt (làm cho bắp thịt hoạt động trở lại) và kích thích 
máu lưu thông điều hòa giúp ngăn ngừa bệnh tật. 


4. Thiền hành cũng giúp cho sự tiêu hóa được dễ 
dàng. Việc tiêu hóa khó khăn sẽ đem lại nhiều bực dọc 


Giới Luật và Cách Hành Thiền 17 


khó chịu và có thể khiến cho ta bần thần uể oải, thiếu sự 
thoải mái. Và đây là một trở ngại trong việc hành thiền. 
Kinh hành giúp cho sự bài tiết được dễ dàng, giảm thiểu 
dã dượi buồn ngủ. Sau khi ăn và trước khi ngồi, nếu đi 
kinh hành một cách chánh niệm thì sẽ tránh được uể oải 
buồn ngủ và làm gia tăng đức tinh tấn, một đức tính 
quan trọng trong việc hành thiền. Đi kinh hành ngay khi 
thức dậy vào buổi sáng cũng là một cách thiết lập chánh 
niệm, tránh ngủ gục ngay trong giờ ngồi đầu tiên trong 
ngày. 


5. Kinh hành tạo nên một sự định tâm bền vững. 
Khi chú ý tập trung vào mỗi tác động lúc đi kinh hành 
thì sự định tâm sẽ trở nên liên tục, mỗi bước đi tạo nên 
một căn bản vững chắc cho việc ngồi thiền tiếp theo, và 
giúp cho tâm trụ trên đề mục từng thời khắc một. Cuối 
_ cùng, sẽ nhận chân được thực tướng của mọi vật ở tầng 
mức cao thâm nhất. Đó là lý do tại sao chúng ta so sánh 
sự kinh hành với bình điện của một chiếc xe. Nếu xe để 
lâu không chạy thì bình điện sẽ yếu và mất hẳn điện. 
Một thiền sinh không đi kinh hành sẽ khó đạt được kết 
quả trong lúc ngồi thiền. Nếu đi kinh hành đều đặn và 
tinh tấn thì lúc ngồi, Chánh Niệm và Chánh Định mạnh 
mẽ sẽ tự động đến. 


Hy vọng các bạn sẽ hành thiền một cách tỉnh tấn 
và đạt được kết quả hoàn toàn. Cầu mong các bạn giữ 
gìn giới luật trong sạch: trong sạch trong lời nói, trong 
sạch trong hành động. Đó là những điều căn bản thiết 
yếu để phát triển định và huệ. 


18 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Mong bạn thận trọng thực hành theo những điều 
hướng dẫn về hành thiền trên đây. Ghi nhận thật chính 
xác và chánh niệm trong từng phút giây các hiện tượng 
xảy ra để có thể trực nhận được thực tướng của các 
pháp. Cầu mong các bạn thấy rõ danh sắc, sự hỗ tương 
nhân quả, và đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của chúng, 
để cuối cùng trực nhận cứu cánh tối hậu Niết Bàn trạng 
thái vô điều kiện, chấm dứt nhân quả và nhổ tận gốc rễ 
phiền não ngay trong kiếp hiện tại này. 


CÁCH TRÌNH PHÁP 


Dầu cho có được hướng dẫn kỹ càng cách hành 
thiền, thiền sinh vẫn chưa hành thiền đúng, cũng như 
chưa biết cách trình bày kinh nghiệm của mình cho thiền 
sư. Một số thiền sinh hành thiền rất khá nhưng lại 
không biết cách diễn đạt việc hành thiền của mình và 
những kinh nghiệm mà mình gặt hái được. Mục đích 
của bài này là để giúp thiền sinh trình bày đúng những 
øì mình đã quán sát được trong lúc hành thiền: Quán sát 
cái gì và đã kinh nghiệm ra sao? 


Hành thiền minh sát chẳng khác nào trồng cây. 

Trước tiên chúng ta cần phải có hạt giống, đó là Chánh 

Niệm, để quan sát các hiện tượng đang xảy ra một cách 

đầy đủ và rõ ràng. Muốn cho hạt giống nấy mầm, trở 

thành cây con, rồi trưởng thành đơm hoa kết trái trí tuệ 

chúng ta cần phải có những điều kiện khác được gọi là 
năm yếu tố bảo vệ (Pañca-nuggahita). 

1. Phải làm hàng rào để ngăn chặn những loài thú 

lớn nhỏ có thể làm hại cây, đó là Giới. Giới là yếu tố 


Giới Luật và Cách Hành Thiền 19 


bảo vệ căn bản (Sila nuggahita). Giới ngăn ngừa, giúp ta 
không có những hành vi và ngôn ngữ bất chánh làm giao 
động tâm, ngăn trở Định và Huệ phát sinh. 


2. Phải tưới nước để hạt giống dễ nấy mầm. Nghĩa 
là phải nghe pháp, đọc kinh sách, tìm hiểu giáo lý (Sutä- 
nuggahita). Sau đó áp dụng những hiểu biết của mình 
vào thực hành. Không tưới nước quá nhiều làm thối 
mầm cây. Nghĩa là chỉ cần vừa đủ giáo lý để hiểu rõ 
phương pháp hành thiền. Đừng để mình lúng túng, 
hoang mang lạc lối trong rừng ngôn từ ước định của 
kinh điển. Nhưng cũng đừng để hạt giống thiếu nước 
không thể nấy mầm. Nghĩa là không hành thiền một 
cách mê muội, chẳng biết gì đến phương pháp. 


3. Phải vun phân tỉa lá, tỉa cành. Nghĩa là phải trình 
pháp với thiền sư để thiền sư biết được kinh nghiệm của 
mình hầu nhận được những điều chỉ dẫn cần thiết 
(Sakacchã-nuggahita). Trong khi trình pháp, thiền sư sẽ 
tùy theo kinh nghiệm của từng người mà có những điều 
chỉ dẫn thích hợp, tuần tự hướng dẫn thiền sinh đi những 
bước vững chắc trên đường hành đạo. 


4. Phải bắt sâu, làm cỏ. Nghĩa là có sự tập trung 
tâm ý vào đề mục để có định lực (Samathãa-nuggahita) 
hầu gạt bỏ những tâm niệm bất thiện. Trong lúc hành 
thiền, ta phải cố gắng tập trung tâm ý vào đề mục và 
tỉnh thức để nhận diện những gì đang xảy ra ở sáu căn 
(mát, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm). Khi tâm có định lực sắc 
bén với sự hỗ trợ của tinh tấn thì tham sân si sẽ không 
có cơ hội dấy động. 


20 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


5. Nếu có được bốn yếu tố bảo vệ đầu tiên thì 
yếu tố thứ năm sẽ ra hoa kết trái trí tuệ (Vipassanä- 
nuggahita). Thế nhưng thiền sinh thường dễ bị dính mắc 
vào những tuệ giác đầu tiên hay những kinh nghiệm đặc 
biệt hoặc kỳ diệu do tâm định đưa đến. Sự dính mắc này 
là một trở ngại khiến thiền sinh không thể tiến xa hơn và 
sâu hơn đến những tuệ giác kế tiếp. Thiền sinh nên tỉnh 
tấn hành thiền một cách liên tục không dừng lại để nhàn 
du hưởng thụ những lạc thú do kết quả của việc hành 
thiền đem lại. Tham luyến vào những lạc thú tạm bợ đó 
là một trở ngại lớn lao trong đường tu tập. Những lạc thú 
nhẹ nhàng này có tên là Nikanti Tanhã, là một loại ái 
dục vi tế, linh hoạt và nhẹ nhàng như một mạng lưới 
nhện mong manh nhưng nó có tác dụng chẳng khác nào 
một đòn kê cản trở bánh xe trí tuệ. Nếu thiền sinh gặp 
phải những cản trở này, trong những buổi trình pháp, 
thiền sư sẽ tìm ra ngay để hướng dẫn thiền sinh trở về 
đường chính. Đây là lý do cho thấy tầm quan trọng của 
việc trình pháp. 


Khi hành thiền minh sát chúng ta phải quán sát 
các hiện tượng vật chất và tâm. Kinh điển đã giải thích 
rõ ràng là hiện tượng tâm-vật lý luôn luôn khởi lên qua 
sáu cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Chẳng hạn, khi 
có một sự nhìn thì mắt nhìn và vật được nhìn là hiện 
tượng vật chất, và nhãn thức khiến ta nhận ra vật được 
nhìn là hiện tượng của tâm. Tương tự như vậy, sự nhận 
biết âm thanh, mùi, vị, đụng chạm hay suy nghĩ cũng 
như những hoạt động khác của cơ thể như duỗi tay, co 
tay, bước đi v.v... cũng chỉ là các hiện tượng vật chất và 
tâm. Hòa thượng Mahasi dạy chúng ta phải quán sát ghi 


Giới Luật và Cách Hành Thiền 21 


nhận tất cả mọi ghườếi trên khi chúng xảy ra, nhiệt bỏ 
sót mảy may nào dù nhỏ nhặc đến đâu. 


Mặc đầu được hướng dẫn kỹ càng, nhưng khi 
thực hành thiền sinh cũng gặp nhiều khó khăn. Để giúp 
thiền sinh vượt qua các khó khăn, Hòa thượng Mahasi đã 
dạy những điều căn bản cho thiền sinh mới là chỉ quan 
sát một cách tỉnh thức chuyển động phồng xẹp của bụng. 
Thiền sinh phải biết cách quan sát các đề mục chính, 
cũng như phải ghi nhận như thế nào trong trường hợp có 
đề mục phụ phát sinh (đề mục chính là chuyển động 
phồng xẹp của bụng; đề mục phụ là suy nghĩ, liên 
tưởng, cảm giác, hình sắc, âm thanh, mùi, vị v.v... cũng 
có khi là phản ứng của chính thiền sinh trước các đối 
tượng phụ đó). 


Để giúp đỡ cho thiền sinh vượt qua những chướng 
ngại, các thiền sư đã đặt ra sáu câu châm ngôn ngắn gọn 
sau đây: 


1. Khi các hiện tượng được ghi nhận kịp thời ngay khi 
chúng xuất hiện thì đặc tính riêng của thân và tâm sẽ 
hiển lộ. 


2. Khi đặc tính riêng của thân và tâm được hiển lộ thì 
đặc tính nhân duyên sẽ hiển lộ. 


3. Khi đặc tính nhân duyên hiển lộ thì sẽ thấy được tam 
tướng: vô thường, khổ, vô ngã. 


22 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


4. Khi thấy được Tam tướng thì tuệ minh sát sẽ xuất 
hiện. . _ 


5. Khi bị phóng tâm (suy nghĩ, lý luận, liên tưởng, 
vv...) cần phải trình bày cho thiền sư. 


6. Khi có cảm giác hay cảm xúc gì cần phải quan sát, 
ghi nhận và trình bày cho thiền sư. 


1. Khi các hiện tượng được ghi nhận kịp thời ngay khi 
chúng xuất hiện thì đặc tính riêng của thân và tâm sẽ 
hiển lộ 


Thiền sinh phải cho thiền sư biết mình đã quan 
sát chuyển động phồng xẹp như thế nào từ lúc khởi đầu 
cho đến lúc chấm dứt. Khi hít vào, bụng bắt đầu căng 
lên nhanh rồi tiếp tục căng cho đến lúc chấm dứt là lúc 
hít vào. Hãy quan sát từ lúc bắt đầu phồng, đoạn giữa 
của phồng và đoạn cuối của phồng (Sabhakãaya 
patisamvedi). Nghĩa là tâm quan sát phải đi song song 
với tiến trình của sự chuyển động từ lúc khởi đầu, kéo 
đài cho đến khi chấm dứt. Thiền sinh mới rất khó ghi 
nhận ba giai đoạn trên nhưng phải cố gắng. Nếu thiếu 
cố gắng thì không có kết quả gì cả. 


Một khi thiền sinh đã biết ghi nhận đề mục một 
cách chánh niệm, biết cách chú tâm song song với diễn 
biến của đề mục, biết theo đõi các giai đoạn liên tiếp của 
phồng xẹp, biết ghi nhận những gì mình thấy, những gì 
mình kinh nghiệm thì sẽ biết cách trình pháp một cách 
chính xác. 


Giới Luật và Cách Hành Thiền 23 


Có hai diễn biến song song trong khi thiền sinh 
hành thiền: Trước tiên là sự chú tâm quán sát hay ghi 
nhận đối tượng. Thứ hai là diễn biến của tâm quán sát 
đối tượng ấy. Ít nhất thiền sinh phải nhận ra được điều 
này thì mới có thể gọi là thấy hay kinh nghiệm. 


Đối với đề mục chính thiền sinh phải nói được 
kết quả của tâm lúc đối tượng diễn biến, hay nói được sự 
diễn biến song song của tâm chánh niệm và đề mục. 
Nghĩa là thiền sinh thấy rõ được diễn tiến của đề mục và 
diễn tiến của tâm ghi nhận đề mục. Nếu cả hai xảy ra 
cùng lúc thì phải ghi nhận như thế nào? Ghi nhận chính 
cái bụng? Ghi nhận tư thế của bụng? Hay ghi nhận 
diễn tiến của bụng trong khi phồng? 


Có ba yếu tố hiện hữu trong sự phồng: 


1. Hình dạng của bụng. 
2. Tư thế hay vị thế của bụng. 
3. Đặc tính của sự phồng. 


Hình dạng: là hình dạng của cái bụng mà tâm 
thiền sinh chú vào. Toàn thể thân hình của thiền sinh là 
hình dạng của thân thể. Hình dạng của cái bụng cũng 
như vậy. 


Tư thế của bụng: điều này tùy thuộc vào vị thế 
riêng biệt từng lúc một của bụng. Nghĩa là bụng đang 
xẹp, phồng, hay đứng yên. Tiếng Päli gọi là äkãra: có 
nghĩa là tư thế hay vị thế. Ví dụ: bàn tay đang ở tư thế 


24 Ngay Trong Kiếp Sống Này : 


nắm lại hay đang xoè ra? Hoặc cơ thể ước ở tư thế đi, 
đứng, nằm, »i : _ : 


Nếu thiền sinh chú tâm quan sát bụng thì sẽ thấy 
hoặc hình dạng hay tư thế trước: khi thấy: đặc. tính. 
Nhưng thấy hình đạng hay tư thế thì không. phải là thiền 
minh sát. Thiền sinh phải thấy đặc tính chủ yếu của sự 
phồng, như là sự căng thẳng, sự chuyển động của bụng 
trong lúc phồng. Nếu quan sát kỹ thì thiền sinh sẽ thấy, 
đặc tính này ngay mà có thể trình bày chọ thiền sư một, 
cách chính xác và rõ ràng khi trình pháp. :Nhưng thiền 
sinh phải thấy chứ không phải tưởng tượng hay nghĩ là 
thấy. Khi trình pháp phải chú trọng đặc biệt vào mà 
điểm căn bản này. 


Giai đoạn xẹp, thiền ginH ‹ cũng thúc chú tâm quan 
sát ghi nhận như thế. 


Cũng vậy trong lúc kinh hành, khi dở chân, thiền 
sinh phải quan sát kịp thời và cùng lúc với diễn tiến của 
sự đở chân: Từ lúc khởi đầu đến lúc chấm dứt. Nếu làm 
được như vậy thiền sinh sẽ thấy gì? Phải chăng thiền 
sinh sẽ thấy hình dáng của chân hay tư thế của chân 
trong giai đoạn đở hay thiền sinh cảm nhận rằng chân 
bắt đầu nhẹ và nâng lên hay chân bắt đầu căng và đang 
đưa tới? 


Thiền sinh phải trình bày cả ba đặc tính trên và 
đĩ nhiên thiền sinh phải hết sức chú tâm theo dõi.chuyển 
động đi để có thể trình bày một cách rõ ràng và chính 
xác. hs, &"E Ất ö 


Giới Luật và Cách Hành Thiền 25 


Khi chân bước tới thiền sinh cũng phải quan sát 
kịp thời và cùng lúc với chuyển động của sự bước tới. 
Và thiền sinh sẽ thấy gì? Phải chăng thiền sinh thấy 
hình dáng của chân mình, hay tư thế hoặc cách thức của 
chân trong giai đoạn đưa tới, hay cảm nhận được sự 
chuyển động của chân được đưa từ sau tới trước. 


Khi đạp chân xuống, thiền sinh cũng phải chú 
tâm quan sát từ lúc chân bắt đầu hạ xuống cho tới lúc 
chân chạm đất. Nếu chú tâm được như vậy thiền sinh sẽ 
thấy gì. Phải chăng thiền sinh thấy chân mình hay trạng 
thái của sự đạp chân xuống hay cảm nhận đặc tính 
chuyển động của sự đạp xuống, chẳng hạn như bắt đầu 
cảm thấy nhẹ và mềm? 


Đối với các đối tượng khác cũng phải chú tâm 
ghi nhận kỹ càng như vậy. Chẳng hạn: khi co tay, duỗi 
tay, cúi mình, đổi chân, ngồi xuống, đứng dậy v.v... 
cũng phải chú tâm ghi nhận như vậy. 


Thiền sinh cũng phải hiểu ý nghĩa ba đặc tính 
của các hiện tượng tâm vật lý. Đó là: 


Đặc Tính Riêng (Sabhava Lakkhana) 

Nhân Duyên hay điều kiện (Sankhata Lakkhana) 
Đặc Tính Chung hay Tam Tướng (Sãnnañña 
Lakkhana) 


DaÐP SE “48 


1) Đặc Tính Riêng của hiện tượng vật chất và tâm: 


a) Đặc Tính Riêng của Vật Chất hay Sắc: 


26 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Vật chất hay Sác có các đặc tính căn bản sau đây: 
* Sự cứng, mềm, đó là yếu tố chiếm chỗ, làm nền tảng 
(đất), là đặc tính của xương và thịt. _ 


+ Lạnh và nóng đó là yếu tố nhiệt độ (lửa), là đặc tính 
nóng lạnh của cơ thể. 


* Sự kết hợp và tính chất lỏng (nước), đó là đặc tính 
dính chặt hay liên hợp của cơ thể. 


+ Sự chuyển động đó là yếu tố lưu chuyển (gió), là đặc 
tính của hơi thở, của sự phồng xẹp, của sự nâng đỡ, 
của sự di chuyển v.v... 


b) Đặc Tính Riêng của Tâm hay Danh: 


Đặc Tính Riêng của Tâm hay Danh là nhận biết, 
bao gồm: xúc (sự tiếp xúc của Tâm với đối tượng), Thọ 
(cảm giác), cùng các trạng thái và phản ứng của Tâm 
(vui, buồn, giận, chánh niệm, tỉnh tấn, ganh ty, phóng 
tâm vv...). 


2) Nhân duyên hay điều kiện là đặc tính: khởi lên, kéo 
đài, và biến mất. 


Các diễn biến tâm vật lý (danh và sắc) đều có 
điểm khởi đầu, điểm giữa và điểm cuối. Tiếng Pali gọi 
ba giai đoạn này là uppada, thiti và bhañga. Dppada có 
nghĩa là bắt đầu hay khởi lên. Thiti có nghĩa là diễn tiến 
hay trải dài (cho đến khi chấm dứt). Bhanga có nghĩa là 
chấm dứt hay biến mất. Cả ba đặc tính này được gọi là 


Giới Luật và Cách Hành Thiền 27 


Sankhata Lakkhana (Lakkhana: đặc tính, Sankhata: bao 
gồm hay tương duyên). 


3) Tam tướng: là vô thường, khổ và vô ngã. Mọi hiện 
tượng, mọi pháp trong thế gian (danh và sắc) đều mang 
ba đặc tính này. 


Trong ba đặc tính trên của các hiện tượng, thiền 
sinh phải hướng đến đặc tính đầu tiên trong khi thực 
hành thiền, tức là phải chú ý đến đặc tính chuyên biệt 
của hiện tượng vật chất (đất, nước gió, lửa). Làm thế 
nào để nhận thức được hay thấy các hiện tượng vật chất 
chuyên biệt này? Nghĩa là làm thế nào để nhận thức hay 
thấy các hiện tượng đất, nước, gió, lửa? Chúng ta phải 
chú tâm quan sát, ghi nhận kịp thời khi chúng xuất hiện. 
Khi chú tâm quan sát ghi nhận ta sẽ thấy đặc tính 
chuyện biệt này, chứ chẳng có cách gì khác hơn. Khi hít 
vào bụng phồng lên. Trước khi hít vào bụng chưa 
phồng. Thiền sinh phải quan sát sự phồng của bụng từ 
khi bắt đầu cho đến khi chấm dứt. Thiền sinh phải thấy 
được bản chất của sự chuyển động. Nhưng thế nào là 
bản chất của sự chuyển động? Khi hít vào: gió vào. 
Nhưng thế nào là gió? Đó là yếu tố bành trướng hay 
chuyển động. Yếu tố bành trướng hay yếu tố chuyển 
động chính là bản chất của gió mà thiền sinh phải nhận 
ra hay phải thấy. Thiền sinh sẽ thấy được ba bản chất 
của gió (chuyển động) khi nào thiền sinh chăm chú theo 
đối sự chuyển động của bụng từ lúc khởi đầu, diễn tiến 
cho đến lúc chấm dứt. Không chịu chú tâm quan sát, 
theo đối thì ngay đến hình dáng hay tư thế của bụng 
cũng không thấy được, nói chi đến chuyện thấy được bản 


28 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


chất: vô thường, khổ não, vô ngã của gió. Cứ cố công 
theo đối các hiện tượng phồng xẹp một cách chánh niệm 
thì năng lực tập trung tâm ý sẽ càng ngày càng mạnh 
lên. Khi khả năng tập trung tâm ý hay định lực mạnh 
mẽ thì thiền sinh sẽ không còn thấy hình dáng hay tư thế 
của phồng xẹp mà sẽ thấy sự bành trướng, sự căng 
phồng của chuyển động phồng. Khi thở vào thiền sinh 
sẽ thấy cường độ phồng tăng đến một điểm nào đó rồi 
chấm dứt. Khi thở ra thiền sinh cũng sẽ thấy cường độ 
căng phồng giảm xuống đến một điểm nào đó rồi biến 
mất. Dần đần thiền sinh sẽ thấy rõ ràng ba đặc tính vô 
thường, khổ và vô ngã trong các chuyển động của bụng 
này. 


Tương tự như thế, trong khi đi kinh hành thiền sinh 
cũng phải quán sát các các chuyển động: dở, bước, đạp 
một cách thận trọng và tỉnh tế. 


Thiền sư sẽ không nói cho biết thiền sinh sẽ thấy gì 
mà chỉ hướng dẫn cho thiền sinh cách quan sát và ghi 
nhận. Cũng như khi làm toán thầy giáo chỉ dạy phương 
pháp làm chứ không cho đáp số. 


Sự chỉ dẫn này cũng được áp dụng trong những loại 
chuyển động khác của cơ thể, trong cảm thọ, hay khi có 
một tư tưởng hiện khởi trong tâm. Tất cả đều phải được 
ghi nhận ngay từ lúc chúng khởi lên. Có như thế mới 
bảo đảm là thấy được bản chất của chúng. 


Giới Luật và Cách Hành Thiền 29 


2.: Khi đặc tính riêng của thân và tâm được hiển lộ thì | 
đặc tính nhân duyên sẽ hiển lộ 


Nghĩa là khi đã thấy được đặc tánh riêng của 
thân và tâm thì sẽ thấy được ba giai đoạn: khởi lên, diễn 
biến hay kéo đài, và chấm dứt. 


3. Khi đặc tính nhân duyên hiển lộ thì sẽ thấy được 
tam tướng: vô thường, khổ, vô ngã. 


Khi đã thấy được ba giai đoạn này thì sẽ thấy 
được Tam tướng: vô thường, khổ và vô ngã. Thực ra, 
nếu kiên trì, tỉnh tấn hành thiền và đã nhận thấy được 
đặc tính của tứ đại thì chắc chấn sẽ thấy được yếu tố 
Nhân Duyên và Tam tướng 


4. Khi thấy được Tam tướng thì tuệ mình sắt sẽ xuất 
hiện - 


Khi thiền sinh thấy được tam tướng thì Tuệ Minh 
Sát sẽ xuất hiện. Sau khi xuất hiện, Tuệ Minh Sát 
(Vipassanañana) sẽ đần đần phát triển và chín muồi, và 
cuối cùng thiền sinh sẽ đạt được tuệ 4r1yamaggafñâna 
(Tuệ thấy được thánh đạo). Với tuệ này thiền sinh có đủ 
khả năng để "/hấy' Niết Bàn, chấm dứt danh, sắc và đau 
khổ. 


Cần phải nhắc lại một lần nữa điều quan trọng sau 
đây: Trong lúc trình pháp, thiền sinh phải cho thiền sư 
biết mình đã thực sự thấy' gì, chứ không phải là nghĩ 
mình đã thấy' gì. Chỉ những gì thiền sinh thấy' mới là 


30 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


tuệ giác. "Nghĩ là mình thấy' chỉ là vay mượn tuệ giác 
hoặc chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Sự vay mượn 
tuệ giác không phù hợp với đặc tính của các hiện tượng 
mà thiền sinh phải quan sát và ghi nhận. 


$. Khi bị phóng tâm (suy nghĩ, lý luận, liên tưởng, 
vV...) cần phải trành bày cho thiền sư 


Khi ngồi thiền, quan sát đề mục chính là sự 
phồng xẹp của bụng, nhiều tư tưởng và đối tượng của 
tâm sẽ đến với thiền sinh, đó là chuyện tự nhiên. Tâm 
có khuynh hướng rời đề mục chính để tiến đến tất cả 
mọi ý niệm: một số là tư tưởng thiện, một số là tư tưởng 
bất thiện. Thiền sinh phải làm thế nào? Chỉ cần ghi 
nhận bất cử những gì đã đến với tâm. Bạn có thể làm 
được điều đó không? Bạn phải làm điều đó, nghĩa là 
phải ghi nhận sự suy nghĩ hay sự phóng tâm. Nếu đã ghi 
nhận được chúng, bấy giờ chuyện gì sẽ xảy ra ? Phải 
chăng sự suy nghĩ đang tiếp tục diễn biến ? Sự suy nghĩ 
đang dừng lại hay đã biến mất tất cả? Lúc ấy thiền sinh 
có trở về được với đề mục chính không? Tất cả những 
điều đó đều phải được nói rõ trong lúc trình pháp. 


6. Khi có cảm giác hay cảm xúc gì cần phải quan sát, 
ghi nhận và trình bày cho thiền sư 


Đối với những thiền sinh mới, mọi cảm giác hay 
cảm xúc sẽ không khởi lên khi thiền sinh đang chú tâm 
vào đề mục chính. Nhưng sự suy nghĩ sẽ xảy ra nhiều 
hơn. Thiền sinh mới cũng chưa đủ khả năng ghi nhận 
được tất cả mọi tư tưởng đang khởi dậy đó. Để giảm 


Giới Luật và Cách Hành Thiền 31 


thiểu những sự suy nghĩ này, nên cố gắng chú tâm khắn 
khít vào đề mục chính, càng nhiều càng tốt. Nhưng khi 
thiền sinh đã ngồi thiền được chừng năm, mười, hay 
mười lăm phút, một vài cảm giác khó chịu trên cơ thể sẽ 
đến, tương hợp với những gì đã diễn biến trong tâm. 
Khi cảm giác hay xúc cảm xuất hiện thiền sinh phải ghi 
nhận. Khi trình pháp nên mô tả chúng bằng những ngôn 
ngữ thông thường như: ?gứ2, 'đ4u, ?ê, v.v... chứ 
đừng dùng danh từ kinh điển như “cđn fhọ” (Vedana). 
Những cảm giác khởi lên cũng phải được ghi nhận từ lúc 
chúng xuất hiện, diễn tiến cho đến khi biến mất. 


Thiền sinh cũng phải ghi nhận hình sắc, âm 
thanh, mùi, vị và những trạng thái khác của tâm như: ưa 
thích, nóng giận, dã dượi buồn ngủ, phóng tâm, ân hận, 
hoài nghi, nhớ thương, thấy rõ, chú tâm, thỏa mãn, dễ 
chịu, nhẹ nhàng, yên tính v.v... những trạng thái này là 
"đối tượng của tâm" (Dhammarammana). Giả sử có sự 
ưa thích xuất hiện; khi đã ghi nhận được nó thì chuyện 
gì sẽ xảy ra? Thiền sinh phải biết trình cho thiền sư điều 
này. Lấy một thí dụ khác: Thiền sinh cảm thấy dã dượi 
buồn ngủ. Khi thiền sinh ghi nhận được trạng thái này 
thì sự phóng tâm xuất hiện. Lúc bấy giờ thiền sinh phải 
ghi nhận như thế nào? Thiền sinh phải ghi nhận phóng 
tâm. Như vậy là thiền sinh phải quan sát ghi nhận tất cả 
mọi đối tượng của tâm. 


Trong một khóa thiền tích cực, cần phải thường 
xuyên trình pháp, tốt nhất là trình pháp hằng ngày. Việc 
trình pháp nên theo đúng phương cách. Sau khi thiền 
sinh trình bày kinh nghiệm của mình thiền sư sẽ đặt một 


32 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


vài câu hỏi liên quan đến các chỉ tiết mà thiền sinh kinh 
nghiệm được trong lúc hành thiền. 


Cách trình pháp thật đơn giản. Chỉ cần mười 
phút là đủ cho thiền sinh trình bày kinh nghiệm của 
mình. Nên nhớ trình bày những kinh nghiệm liên quan 
đến thân và tâm mà bạn có được trong lúc hành thiền bởi 
vì đúng nghĩa của Thiền Minh Sát là quan sát những gì 
đã thực sự xảy ra trong chính thân tâm bạn. Trong khi 
trình pháp cần chú ý những điểm chính sau đây: phải 
ngắn gọn, chính xác và rõ ràng. 


a) Phải cho thiền sư biết trong hai mươi bốn tiếng 
đồng hồ vừa qua, thiền sinh đã đành tổng cộng bao 
nhiêu giờ ngồi thiền, bao nhiêu giờ kinh hành. Phải 
thành thật vì điều đó chứng tỏ sự nghiêm túc trong việc 
hành thiền. 


b) Trình bày cho thiền sư biết kinh nghiệm của bạn 
trong lúc ngồi thiền. Không cần phải đi vào chỉ tiết từng 
giờ ngồi thiền. Nói một cách tổng quát toàn buổi thiền. 
Chỉ đi vào chi tiết những lúc việc hành thiền rõ ràng 
nhất. Đầu tiên phải trình bày đề mục chính: đó là sự 
phồng xẹp như thế nào? Sau đó trình bày những đối 
tượng khác khởi lên qua sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, tâm). : 


c) Sau khi trình bày về việc ngồi thiền, thiền sinh 
trình bày tiếp về việc kinh hành. Thiền sinh chỉ mô tả 
những kinh nghiệm trực tiếp liên quan đến tác động đi; 
đừng thêm vào những chỉ tiết về các đối tượng mà mình 


Giới Luật và Cách Hành Thiền 33 


phải trình trong giai đoạn ngồi thiền. Nếu bạn thực 
hành ba giai đoạn 'dở, bước, đạp' trong lúc kinh hành thì 
nhớ cho biết những gì đã ghi nhận được trong những cử 
động 'dở, bước, đạp' đó. 


Tất cả những đối tượng xảy ra đều phải được trình 
bày theo thứ tự như sau: 


+ Xác định đối tượng gì xuất hiện? 


* Khi đối tượng xuất hiện, thiền sinh đã ghi nhận 
như thế nào? 


+ Diễn tả cho biết đã thấy gì, cảm giác gì, hay 
hiểu biết gì khi bạn ghi nhận đối tượng xảy ra. 
Lấy ví dụ đối với đề mục chính: sự phồng xẹp của 
bụng. Trong lúc hành thiền, cũng như trong lúc trình 
pháp. Việc đầu tiên là phải xác định rõ diễn tiến của 
"phồn 8g 
Phồng xuất hiện 


Việc thứ hai là sự ghi nhận: Niệm hay ghi nhận đề 
mục đang xuất hiện: 


Tôi đã niệm " phồng" 


Việc thứ ba là mô tả những gì đã xảy ra: 


34 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


"Khi tôi niệm phồng tôi có những cảm giác như 
thế này, thế này...tôi nhận thấy như thế này, thế này..." 
(Thiền sinh cho biết đặc tính của cảm giác vào thời điểm 
đó.) | 


Giai đoạn xẹp, cũng như trong trường hợp những 
đối tượng khác xuất hiện, thiền sinh đều trình bày tương 
tự như trên. 


Hãy tưởng tượng rằng tôi đang ngồi trước mặt 
bạn, bỗng nhiên tôi đưa một cánh tay lên không rồi mở 
ra cho bạn thấy tôi đang cầm một trái táo nhỏ. Bạn 
nhận ra trái táo và bạn tự nói trong tâm "trái táo, trái 
táo." Tiếp đó, bạn sẽ nhận ra trái táo màu đỏ, tròn và 
bóng láng. Cuối cùng, tôi từ từ nấm tay lại để bạn 
không thấy trái táo nữa. Bạn sẽ diễn tả kinh nghiệm của 
bạn về trái táo như thế nào? Nếu trái táo là đề mục 
hành thiền của bạn, bạn sẽ nói: “Trái táo xuất hiện, tôi 
niệm "trái táo, trái táo." Tiếp đó, bạn sẽ nhận ra trái táo 
màu đỏ, tròn và bóng láng. Cuối cùng, tôi từ từ nắm tay 
lại để bạn không thấy trái táo nữa. Bạn sẽ diễn tả kinh 
nghiệm của bạn về trái táo như thế nào? Nếu trái táo là 
đề mục hành thiền của bạn, bạn sẽ nói: “Trái táo xuất 
hiện, tôi niệm: "trái táo, trái táo" và tôi ghi nhận trái táo 
màu đỏ, tròn và bóng láng, rồi trái táo từ từ biến mất." 


Cũng thế, bạn sẽ trình pháp một cách chính xác 
trong ba giai đoạn khi bạn chú tâm đến trái táo. Trước 
tiên là trái táo xuất hiện và bạn thấy nó. Thứ hai là bạn 
nhận ra đó là trái táo. Bởi vì bạn đang hành thiền trên 
đề mục trái táo, nên bạn có một sự tinh tấn đặc biệt để 


Giới Luật và Cách Hành Thiền 35 


niệm thầm "trái táo, trái táo". Thứ ba, là bạn tiếp tục 
chú tâm vào trái táo và nhận thức được tính chất và cách 
thức trái táo đi vào tầm nhận thức của bạn như thế nào 
cũng như trái táo đã biến mất như thế nào. 


Trong khi thực hành Thiền Minh Sát bạn cũng 
phải áp dụng ba giai đoạn như trên để theo dõi đề mục. 
Một điều cần lưu ý ở đây, nhiệm vụ của bạn là quan sát 
trái táo chớ không phải tiến xa hơn để tưởng tượng rằng 
trái táo mọng nước và ngọt hay mình đang ăn trái táo 
đó. Tương tự như vậy, trong khi trình pháp, bạn chỉ 
diễn tả những kinh nghiệm trực tiếp chớ đừng nói những 
gì mà bạn tưởng tượng, hình dung ra, hoặc ý kiến của 
bạn về đề mục mà bạn đang theo dõi. 


Như bạn thấy, phần trình pháp này hướng dẫn 
thiền sinh phải chánh niệm như thế nào trong khi hành 
Thiền Minh Sát. Bởi vậy, khi trình pháp, ngoài việc 
nhận được những lời hướng dẫn của thiền sư, thiền sinh 
còn có những lợi ích khác nữa. Bởi vì muốn có một bài 
trình pháp chính xác thiền sinh phải có một sự tỉnh tấn 
lớn lao, phải chú tâm một cách rõ ràng chính xác trên 
kinh nghiệm của mình. 


Trong khi trình pháp bạn nên nhớ đến ba yếu tố 
sau đây: 


- Tỉnh thức. 


- Chính xác. 


346 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


- Kiên nhẫn. 


Cần nhớ rõ là khi chú tâm đến chuyển động 
phồng xẹp, không phải chú tâm vào hình dáng hay tư thế 
của sự phồng xẹp mà chỉ chú tâm vào diễn biến của 
chuyển động phồng xẹp. Phải chú ý xem khi phồng như 
thế nào: Căng cứng, rung động, nóng, lạnh v.v... Phải 
để tâm quan sát từ lúc bụng bắt đầu phồng cho đến khi 
chấm dứt phồng để chuyển qua giai đoạn xẹp. Phải 
quan sát kỹ càng như đang dùng kính hiển vi để xem 
một mẩu vật bé nhỏ. _ 


Không được nhìn đối tượng một cách lơ là phớt 
qua, tự động và thiếu chánh niệm. Bạn phải nhìn gắn bó 
với đối tượng bằng tất cả tâm trí của mình. Bạn phải hết 
sức chú tâm để có thể thấu suốt được bản chất của đối 
tượng. 


Dầu chúng ta cố gắng hết sức nhưng tâm không 
phải lúc nào cũng có thể nằm nơi bụng chúng ta. Tâm 
sẽ phóng đi một nơi khác. Khi có sự phóng tâm bạn 
phải làm thế nào? Câu trả lời là: Phải ghi nhận. Đó là 
giai đoạn một. Bây giờ đến giai đoạn hai: phải niệm 
phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Thường sau khi có 
sự phóng tâm phải bao lâu sau ta mới nhận ra sự phóng 
tâm? Một giây, hai phút, nửa giờ? Mà cái gì xảy ra sau 
khi ta ghi nhận sự phóng tâm? Phải chăng sự phóng tâm 
sẽ biến mất tức khác? Hay sự phóng tâm sẽ tiếp diễn? 
Hoặc lúc đó sự suy nghĩ sẽ giảm cường độ và sau đó 
biến mất? Phải chăng một đối tượng mới xuất hiện trước 
khi ta nhận ra sự biến mất của đối tượng cũ? Nếu không 


Giới Luật và Cách Hành Thiền 37 


thể nào ghi nhận được phóng tâm, bạn phải báo cho 
thiền sư biết. 


Nếu sự phóng tâm biến mất, bạn phải trở về với 
sự phồng xẹp của bụng. Một điều nên nhớ là phải trình 
cho thiền sư biết là bạn có thể trở về với đối tượng 
chính hay không và cảm giác của bạn lúc đó như thế 
nào? Phần trình pháp của bạn sẽ được rõ ràng và tốt đẹp 
hơn, nếu bạn cho biết thường thường bạn chú tâm trên 
bụng được bao lâu trước khi đề mục mới xuất hiện. 


Đau nhức, cảm giác khó chịu chắc chắn sẽ xảy ra 
sau khi bạn ngồi thiền một thời gian lâu. Chẳng hạn tự 
nhiên bạn ngứa: một đối tượng mới. Sau khi niệm ngứa 
năm phút: phải chăng sự ngứa tăng thêm? Hoặc giữ 
nguyên? Hoặc thay đổi? Hay biến mất? Có thấy một 
đối tượng mới khác xuất hiện như: có ý muốn gãi 
không? Tất cả những điều đó đều nên diễn tả một cách 
rõ ràng. Đối với sự thấy, nghe, nếm, ngửi, lạnh, nóng, 
co rút, rung động, tê v.v... Đều phải được mô tả. Bất kỳ 
đối tượng nào cũng phải được ghi nhận qua ba giai đoạn: 


1. Xác định đối tượng gì xuất hiện. 


2. Khi đối tượng xuất hiện thiền sinh đã ghi nhận 
như thế nào. 


3. Diễn tả cho biết đã thấy gì, cảm giác gì, hay 
hiểu gì khi bạn ghi nhận đối tượng xảy ra. 


38 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Tất cả mọi diễn biến đều được thực hiện một 
cách lặng lẽ, lặng lẽ như một nhà trinh thám. Hãy quan 
sát một cách cẩn thận và chính xác mọi diễn biến mà 
bạn nhận biết được, không nên phân vân tự hỏi để khỏi 
lạc vào sự suy nghĩ. Điều quan trọng mà thiền sư cần 
biết là: Mỗi khi đối tượng xuất hiện bạn có ghi nhận 
được không? Bạn có chánh niệm một cách chính xác và 
quan sát đối tượng một cách bền bỉ không? Bạn phải 
thành thật với thiền sư. Dầu bạn không thấy được đối 
tượng, không ghi nhận được đối tượng hay khi niệm mà 
không thấy được gì hết, điều đó không có nghĩa là việc 
hành thiền của bạn quá tồi tệ đâu. Một bài trình pháp rõ 
ràng và chính xác sẽ giúp thiền sư đánh giá được sự 
hành thiền của bạn, đồng thời chỉ cho bạn thấy những 
khuyết điểm mà bổ khuyết chúng và đưa bạn về chánh 
đạo. 


2 Các Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn 
Bén Nhạy 


Thiền Minh Sát có thể được xem như tiến trình 
phát triển một số tâm sở tích cực cho đến khi chúng đủ . 
sức mạnh để hoàn toàn liên tục chế ngự tâm. Những 
tâm sở này được gọi là những năng lực kiểm soát hay 
ngũ căn. Ngũ căn bao gồm: Tín, Tấn, Niệm, Định và 
Huệ. Đặc biệt, trong những khóa thiền tích cực, khi thực 
hành đúng đắn, thiền sinh sẽ phát triển được những năng 
lực này. Trong ngũ căn, thì Huệ căn, hay là trực giác trí 
tuệ, là tâm lực thấu suốt chân lý thực tại sâu xa nhất, 
giúp ta giải thoát khỏi si mê và hậu quả của nó. Khi si 
mê không còn, thì hậu quả của nó là khổ đau, ảo tưởng 
và các hình thức bất hạnh sẽ không phát khởi nữa. 


Muốn tâm phát triển đến trình độ này, nghĩa là 
muốn cho ngũ căn bén nhạy và mạnh mẽ, cần phải có 
một số điều kiện, hay yếu tố hỗ trợ. Có chín yế tố giúp 
cho ngũ căn bén nhạy. Yếu tố đầu tiên là chú tâm trực 
tiếp vào sự vô thường của các đối tượng của tâm. Thứ 
hai, là quan tâm và tôn trọng việc hành thiền. Thứ ba, là 
duy trì sự liên tục chánh niệm không để gián đoạn. Thứ 
'tư là hoàn cảnh chung quanh thuận lợi hỗ trợ cho việc 
hành thiền. Thứ năm, là nhớ lại những hoàn cảnh hay 


40 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


thái độ đã giúp cho việc hành thiền trước đây của mình 
tiến triển để nhờ đó thiền sinh có thể duy trì hay tạo ra 
những điều kiện này, đặc biệt là khi những khó khăn xảy 
ra. Thứ sáu, là phát triển thất giác chi, những đặc tính 
dẫn đến quả bồ đề. Thứ bảy, là nỗ lực hành thiền tích 
cực. Thứ tám, là kiên nhẫn, có nghị lực để đương đầu 
với đau khổ và trở ngại. Thứ chín, và là yếu tố cuối 
cùng, là quyết tâm theo đuổi việc hành thiền cho đến khi 
đạt quả giải thoát. 


Chỉ thực hành trọn vẹn ba yếu tố đầu tiên, thiền 
sinh đã có thể tiến xa trong việc hành thiền. Nếu thiền 
sinh quan sát chánh niệm sự sinh diệt của các hiện tượng 
tâm và vật lý một cách tỉnh tế, tỉ mỉ; tôn trọng việc hành 
thiền, liên tục duy trì chánh niệm không để cho gián 
đoạn, thì chẳng bao lâu, các chướng ngại bên trong sẽ 
được loại trừ. Các năng lực kiểm soát tâm hay ngũ căn 
sẽ loại bỏ những quấy nhiêu trong tâm và làm cho tâm 
an tịnh. Nếu bạn thuộc loại thiền sinh này, bạn sẽ cảm 
nhận được một sự an tịnh, fĩnh lặng từ trước đến nay 
chưa từng có. Bạn sẽ cảm thấy tràn đầy kính sợ: "Kỳ 
diệu thật! đúng thật! Tất cả những sự an lạc, tĩnh lặng 
mà thiền sư đã dạy cho ta bây giờ chính ta đã đạt được.” 
Như thế là đức tin, yếu tố đầu tiên của ngũ căn đã phát 
sanh. Loại đức tin này được gọi là đức tin đầu tiên khởi 
sinh từ kinh nghiệm của chính mình khiến bạn cảm thấy 
rằng những gì mà giáo pháp bảo đảm bạn sẽ đạt được 
sau này hiển nhiên là đúng thực. 

Nhờ có đức tin, bạn sẽ có hứng khởi mà tăng 
thêm năng lực. Khi năng lực hùng mạnh thì tỉnh tấn 
xuất hiện. Bạn sẽ tự nhủ: "Đây chỉ là bước đầu. Nếu ta 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 41 


nỗ lực thêm, ta sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp hơn thế 
này nữa." Nhờ tiếp tục tinh tấn, tâm sẽ khắn khít trên đề 
mục từng thời điểm một nên chánh niệm được củng cố 
và đào sâu. 


Chánh niệm có khả năng kỳ diệu trong việc tập 
trung tâm ý, giúp tâm chuyên chú trên đề mục. Khi 
chánh niệm quán thấu đối tượng quan sát từng thời điểm 
một, thì tâm có khả năng ổn cố trên đề mục, dán sát trên 
đề mục, không thối chuyển. Cứ thế, sự tập trung tâm ý 
càng mạnh mẽ và ổn cố hơn. Một cách tổng quát, khi 
chánh niệm càng mạnh lên, thì sự định tâm cũng càng 
mạnh lên. 


Khi bốn yếu tố: Đức tin, Tỉnh tấn, Chánh niệm 
và Chánh định đã được thiết lập thì Trí Tuệ sẽ tự nhiên 
hiện khởi. Lúc bấy giờ, thiền sinh bát đầu thấy rất rõ, 
và trực giác rằng thân và tâm là hai thứ hoàn toàn tách 
biệt, và cũng bắt đầu hiểu biết sự tương quan nhân quả 
của danh và sắc, hay thân và tâm. Khi trí tuệ càng phát 
triển, thì đức tin càng trở nên mạnh mẽ hơn. 


Một thiền sinh đã thấy được sự sinh diệt của đối 
tượng qua từng thời điểm một sẽ cảm thấy hân hoan và 
tin tưởng: “Thật là kỳ diệu, thật là phi thường, thật là 
khó tin nhưng hiển nhiên là các hiện tượng thay đổi qua 
từng thời điểm một mà chẳng có một tác nhân nào sau 
nó. Chẳng có tự ngã hay linh hồn gì cả". Do sự khám 
phá này, tâm thiền sinh đạt được trạng thái an lạc và tĩnh 
lặng lớn lao. Khi tuần tự thấy rõ vô thường, khổ, và vô 
ngã thì đức tin của thiền sinh sẽ mạnh mẽ thêm. Lúc 


42 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


bấy giờ, giáo pháp sẽ có sức thuyết phục hùng mạnh, 
đáng tin cậy và đúng thực. 


Hành Thiền Minh Sát chẳng khác nào mài dao. 
Người mài đao phải giữ dao khéo léo, đừng cao quá, 
cũng đừng thấp quá. Đè lưỡi dao xuống đá mài đúng 
cách. Đưa tới, đưa lui lưỡi dao trên đá mài. Tiếp tục 
mài cho tới khi một bên lưỡi đã được mài thỏa đáng. 
Lại tiếp tục mài lưỡi bên kia; đè dao xuống đá theo một 
độ nghiêng thích hợp và mài như cũ. . 


Đây là sự so sánh được ghi trong kinh điển. Giữ 
dao đúng độ nghiêng thích hợp, là hành thiền một cách 
tỉ mỉ, tỉnh tế. Ấn dao trên đá mài và mài tới mài lui, là 
liên tục chánh niệm. Nếu yếu tố tÍ mi, tinh tế và liên tục 
này được duy trì, thì chẳng bao lâu tâm bạn sẽ sắc bén 
đủ năng lực để xuyên thủng chân lý thực tại. 


YẾU TỐ THỨ NHẤT: CHÚ TÂM VÀO SỰ VÔ 
THƯỜNG 


Yếu tố đầu tiên giúp cho ngũ căn phát triển hay 
làm cho ngũ căn trở nên bén nhạy là ghi nhận răng mọi 
vật sinh ra liền diệt ngay tức khác. Tất cả đều ở trạng 
thái sinh rồi diệt không ngừng. Trong lúc hành thiền, 
thiền sinh theo dõi quan sát thân và tâm diễn ra tại sáu 
cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm.. Thiền sinh phải 
quan sát các hiện tượng xảy ra với chủ tâm để ghi nhận 
và thấy rõ rằng mọi vật có sinh ra thì sẽ có hủy diệt hay 
mất đi. Chân lý này chỉ có thể được xác minh khi bạn 
thật sự quan sát một cách chánh niệm không chút hoài 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 43 


nghi. Đây là thái độ rất quan trọng để chuẩn bị cho việc 
hành thiền. 


Sự chấp nhận ngay từ lúc ban đầu rằng tất cả mọi 
vật đều vô thường và biến đổi giúp ta tránh được những 
phản ứng bất lợi có thể xảy ra khi ta thực sự khám phá 
ra chân lý này. Sự thật ở đời nhiều khi quá phũ phàng, ê 
chề; cho nên, nếu ta biết được định luật vô thường, thì 
khi gặp những nghịch cảnh này ta sẽ không có phản ứng 
bất lợi. Sự hiểu rõ bằng lý thuyết vô thường, khổ, vô 
ngã giúp ta có một sự chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu 
với chúng khi ta thật sự thấy rõ chúng trong lúc hành 
thiền. Không có một sự chấp nhận trước, một sự nhập 
tâm về sự vô thường, và không biết rõ rằng việc hành 
thiền của ta là để thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã thì 
thiền sinh dễ có một tư tưởng trái ngược cho rằng mọi 
chuyện trên thế gian này đều trường tồn vĩnh cữu. Ý 
tưởng này có thể cản trở cho việc hành thiền. Bởi thế, ở 
giai đoạn khởi đầu, phải tin vào sự vô thường trước. Sự 
tin tưởng này mới đầu chỉ là lý thuyết xuyên qua sự học 
hỏi hay xem kinh sách. Về sau, khi việc hành thiền tiến 
triển và tâm định được đào sâu, khi chính mình kinh 
nghiệm về vô thường, khổ, và vô ngã thì sự tin tưởng 
này trở thành xác tín. Trước khi vào phòng thí nghiệm, 
việc đầu tiên là phải biết ta muốn chứng minh bằng thực 
nghiệm công thức gì. Cũng như thế, việc đầu tiên là 
chấp nhận vô thường, sau đó thực hành để kinh nghiệm 
rằng vô thường là chuyện có thật. 


44 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


YẾU TỐ THỨ HAI: QUAN TÂM VÀ TÔN TRỌNG 
VIỆC HÀNH THIỀN 


Yếu tố thứ hai làm cho ngũ căn bén nhạy là quan 
tâm và tôn trọng việc hành thiền. Điều quan trọng là 
phải hành thiền với lòng tôn kính nhất và thật thận 
trọng, cẩn mật. Một trong những cách có hiệu quả và 
giúp đỡ bạn có được thái độ tôn trọng và cẩn mật trong 
việc hành thiền là hãy suy tưởng đến những lợi ích do 
việc hành thiền đem lại. Điểm thiết thực và lợi ích trong 
việc hành thiền minh sát, chánh niệm trên thân, thọ, 
tâm, pháp là tâm ý được thanh lọc khỏi các bợn nhơ, chế 
ngự được lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, diệt thân 
bệnh và tâm bệnh, chứng đạt các thánh quả và giác ngộ 
Niết Bàn. Đức Phật gọi đó là thiền Tứ Niệm Xứ, có 
nghĩa là tu tập Chánh Niệm trên Thân, Thọ, Tâm và 
Pháp. Thật vậy, Thiền Tứ Niệm Xứ hay Thiền Minh Sát 
có giá trị thật lớn lao. 


Nhớ đến những lợi ích của việc hành thiền sẽ tạo 
phấn khởi khiến bạn thận trọng và tỉ mỉ trong việc quan 
sát các đối tượng đang xảy ra qua sáu giác quan. Trong 
một khóa thiền tập, bạn phải cố gắng làm các động tác 
một cách chậm rãi. Cứ xem sự chánh niệm của bạn như 
đang ở trong thời kỳ thơ ấu. Làm chậm các tác động 
giúp chánh niệm có cơ hội theo kịp các chuyển động của 
thân và ghi nhận chúng từng chi tiết mội. 


Kinh điển làm sáng tỏ đặc tính thận trọng, tỉ mỉ 
này qua hình ảnh một người băng qua sông trên một cây 
cầu nhỏ hẹp chỉ vừa một người đi. Dưới sông thì nước 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 45 


chảy xiết. Nếu vô ý rơi xuống thì chắc chắn sẽ bị dòng 
nước cuốn trôi. Dĩ nhiên là người này không thể nhảy 
hay chạy trên cầu. Anh ta phải thận trọng đi từng bước 
một. 


Thiền sinh cũng có thể được so sánh với một 
người bưng một bát đầu đầy đến miệng và phải đi trên 
một đoạn đường dài mà không được làm đổ một giọt 
đầu. Bạn hãy tưởng tượng xem một người bưng một bát 
đầu đầy như vậy phải thận trọng như thế nào! Thiền 
sinh cũng phải thận trọng duy trì sự chánh niệm như vậy 
trong mọi lúc. 


Ví dụ điển hình thứ hai này cũng được chính Đức 
Phật đưa ra. Một nhóm tỳ khưu ngụ trong rừng để hành 
thiền, nhưng sau giờ ngồi họ đứng dậy vội vã, chẳng 
chánh niệm. Lúc đi chuyển từ nơi này đến nơi khác, họ 
cũng chẳng thận trọng. Họ nhìn chim, nhìn cây, nhìn 
mây, nhìn trời, chẳng thu thúc tâm chút nào. Hành thiền 
một thời gian lâu nhưng họ chẳng đạt kết quả gì. 


Thấy các thầy tỳ khưu này không tiến bộ, Đức 
Phật tìm hiểu nguyên nhân và chỉ cho các vị tỳ khưu 
thấy rõ khuyết điểm. Khuyết điểm lớn lao nhất của các 
thầy là thiếu tôn trọng pháp bảo, trong lý thuyết cũng 
như trong thực hành. Trong dịp này, Đức Phật giảng 
dạy cho các thầy và đưa ra hình ảnh người mang bát đầy 
đầu. Chuyện người mang bát đầy dầu này như sau: 


Lúc bấy giờ, ở kinh đô, có một cô gái rất đẹp, hát 
hay, múa giỏi. Nhân một buổi lễ, cô vừa hát, vừa múa 


46 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


trên đường. Nhiều người đi theo cô ta để xem,, các 
thanh niên bị sức quyến rũ của cô. ta nên đi theo rất 
đông. Nhà vua muốn kiểm nghiệm xem năng lực của sự 
chú tâm nên ra lịnh cho một tù nhân bị án tử hình bưng 
một bát đầy dầu đi sau cô gái. Nhà vua hứa rằng nếu tử 
tội sau khi đi một vòng mà không làm đổ đầu thì sẽ 
được tha án tử hình; ngược lại, nếu làm rơi một giọt đầu 
nào thì sẽ bị chém ngay tức khắc. Trong đoàn ca múa, 
đi đầu là cô gái rất đẹp đang ca múa;. thứ, hai là anh 
chàng bưng bát đầu; và đằng sau anh (ta là tên đao phủ 
thủ, với chiếc rìu rất lớn, sẵn sàng để chém xuống đầu 
nếu tử tội làm rơi một giọt đầu. Người tù, chú tâm vào 
việc bưng bát dầu, thận trọng từng bước đi theo cô gái. 
Đi một vòng quanh thành phố nhưng người tù không làm 
rơi giọt đầu nào nên được nhà vua gọi vào hỏi:. " Nãy 
giờ anh nghe cô gái hát, xem cô gái múa, anh có thấy 
thích không?" Người bị án tử hình trả lời: "Nãy giờ tôi 
chẳng thấy cô gái múa, và cũng chẳng nghe được tiếng 
hát của cô ta, bởi vì tôi mải lo.chăm chú vào việc bưng 
bát đầu. Tôi sợ chết nên không dám lơ đễnh chút nào." 


Sau khi được khích lệ và phấn chấn bởi những lời 
dạy của Đức Phật, các vị tỳ khưu tỉnh tấn và thận trọng 
tỉ mi trong việc hành thiền. Và kết quả là chỉ trong một 
thời gian ngắn, họ đều giác.ngộ. : 

Bạn có thể kiểm nghiệm lại điều này bằng cách 
thận trọng, tỉ mỉ trong việc hành thiền. Làm chậm lại 
mọi tác động, đi, đứng một cách chậm rãi, cung kính. 
Cung kính pháp hành, cung kính trong từng tác động, thì 
chính bạn sẽ thấy rõ kinh nghiệm. Càng làm các tác 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 4? 


động chậm bao nhiêu, bạn càng tiến bộ nhanh chóng 
trong pháp hành bấy nhiêu. 


Dĩ nhiên, bạn cần phải áp dụng điều này một 
cách thông minh, sáng tạo để thích hợp với mọi hoàn 
cảnh và mọi trường hợp. Nhiều trường hợp bạn phải 
làm nhanh, như lái xe trên xa lộ mà bạn lái quá chậm thì 
sẽ gây ra tai nạn và bạn có thể chết hay ngồi tù. Các 
bệnh viện thì trái lại, bệnh nhân phải được chăm sóc nhẹ 
nhàng, thận trọng và được phép đi chậm rãi. Nếu bác sĩ 
và y tá thúc hối bệnh nhân phải có tác động mau lẹ để 
việc làm được nhanh chóng, tiết kiệm thời giờ cho nhà 
thương, thì bệnh nhân sẽ đau đớn và có thể mau chết. 


Thiền sinh cũng phải tùy trường hợp mà áp dụng 
sự mau chậm cho thích đáng. Trong một khóa thiền hay 
trong mọi trường hợp, nếu đàng sau bạn có nhiều người 
đang chờ đợi, thì hãy làm việc với tốc độ bình thường. 
Tuy nhiên, phải luôn luôn nhớ rằng mục đích chính của 
bạn là phát triển chánh niệm. Thế nên, ngoài những lúc 
cần thiết phải làm mau hay làm với tốc độ bình thường, 
những lúc khác, nhất là khi chỉ có một mình thì hãy làm 
chậm lại các động tác. Bạn có thể ăn chậm, rửa mặt, 
đánh răng hay tắm một cách chậm rãi chánh niệm nếu 
sau lưng bạn không có ai đang sắp hàng chờ. 


48 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


YẾU TỐ THỨ BA: LIÊN TỤC KHÔNG GIÁN ĐOẠN. 


Kiên trì liên tục điênh niệm là điều 1 kiện thiết 
yếu thứ ba giúp cho ngũ lực mạnh mẽ. :Thiền sinh phải 
chánh niệm trong từng phút giây, từ thời điểm này đến 
thời điểm khác, đừng để gián đoạn.- Nếu được như thế, 
thì chánh niệm được thiết lập và đà tiến được. duy trì, 
chẳng khác nào xe giữ được trớn. Liên tục chánh niệm 
giúp ngăn ngừa phiền não, không cho những phiền não 
như tham lam, sân hận, si mê xâm nhập vào tâm và: lôi 
ta đi đến chỗ sai lầm. Khi chánh niệm mạnh mẽ thì 
phiền não không thể khởi sinh. Khi tâm thoát khỏi 
phiền não sẽ nhẹ nhàng như trút bỏ gánh nặng và đầy an 
vui, hạnh phúc. 


Hãy làm mọi điều cần thiết để duy trì chánh 
niệm liên tục. Mỗi lần chỉ làm một công việc, không 
làm hai, ba việc một lúc. Khi thay đổi tư thế chẳng hạn, 
bạn hãy chia chuyển động ra làm nhiều đơn vị nhỏ, và 
ghi nhận từng đơn vị này với sự thận trọng và tỉ mỉ tối 
đa. Sau khi ngồi thiền, muốn đứng dậy, hãy ghi nhận ý 
định mở mắt. Sau đó, ghi nhận những cảm giác xảy. ra 
khi mi mắt bắt đầu di động. Ghi nhận tay nhấc lên khỏi 
đùi, chân trở, v.v... Suốt ngày bạn phải ghi nhận: mọi 
tác động xảy ra, dù đó là những tác động nhỏ nhặt nhất. 
Không phải chỉ ghi nhận bốn tác động chính là đi, đứng, 
ngồi, nằm mà tất cả các tác động khác như nhắm mắt, 
quay đầu, mở cửa, bật đèn, v.v... đều phải được chú tâm 
ghỉ nhận. 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 49 


Ngoài giờ ngủ ra, chánh niệm phải được duy trì 
liên tục trong mỗi lúc. Sự liên tục chánh niệm phải thật 
mạnh mẽ. Thật vậy, không có thời giờ để liên tưởng, do 
dự, suy nghĩ, phán đoán hay so sánh với những điều 
mình đọc trong sách thiền trước đây. Chỉ cần chú ý ghi 
nhận đơn thuần mà không thêm gì vào cả. Hành thiền 
chẳng khác nào tạo ra lửa. Ngày xưa, khi chưa có hộp 
quẹt hay kính phóng đại, lửa được tạo ra bằng cách cọ 
hai thanh gỗ vào nhau. Người ta liên tục cọ cho đến khi 
lửa bật ra và bắt vào bùi nhùi để sẵn. Nếu chỉ cọ hai 
thanh củi vào nhau chừng vài cái lại dừng, tiếp tục cọ 
vài cái lại đừng nữa... cứ như thế thì chẳng bao giờ có 
lửa cả. 


Bạn có bao giờ nhìn thái độ của một con cắt kè 
chưa? Kinh điển dùng hình ảnh con cắt kè để tượng 
trưng cho sự gián đoạn hay không liên tục trong việc 
hành thiền. Khi thấy một con mồi trước mặt, cất kè liền 
vội bò gần đến, nhưng nó không tiến đến ngay con môi 
mà dừng lại một lát:, nhìn trời, nhìn đất, nhìn trái, nhìn 
phải, xong tiến thêm vài bước nữa, rồi lại ngừng: nhìn 
trước, nhìn sau, nhìn ngang, nhìn ngửa. Không bao giờ 
cắt kè nhìn thấy mồi mà tiến đến ngay, hay bò đến liên 
tục. 


Nhiều thiền sinh hành thiền rất khá trong buổi 
đầu, ghi nhận đề mục thật chánh niệm; nhưng được một 
lát, lại bắt đầu suy nghĩ, tính toán. Đây là thiền sinh cắt 
kè. Cắt kè tìm mồi để sống nên dù nó có thiếu sự liên 
tục trong khi săn mồi thì cũng chẳng sao. Nhưng thiền 
sinh hành thiền thì không thể như vậy được. Thiền sinh 


350 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


mỗi lần có được chút kinh nghiệm mới lại bắt đầu suy 
nghĩ, so sánh "không biết ta đã đạt đến tuệ nào rồi?" 
Một số khác thì không kinh nghiệm đến gì mới, chỉ suy 
nghĩ và băn khoăn lo lắng những chuyện quen thuộc 
bình thường, đại loại như “Hôm nay ta cảm thấy mệt, có 
lẽ là ngủ chưa đủ; hay là tại ta ăn quá nhiều, chắc cần 
phải nằm nghỉ một lát; chân ta bị đau, chẳng biết nó có 
bị sưng tấy lên không? điều này có thể ảnh hưởng đến 
việc hành thiền của ta đó; có lẽ ta cần phải mở mắt ra để 
xem sao..." Đó là những sự do dự của thiền sinh cắt kè. 


YẾU TỐ THỨTƯ: NHŨNG ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ. 


Yếu tố thứ tư làm cho ngũ lực phát triển là phải 
có những điều kiện thuận lợi giúp cho trí tuệ hiển lộ. Có 
bảy điều kiện thuận lợi cho việc hành thiền minh sát. 


1. Nơi chốn thích hợp: Nơi hành thiền cũng như 
những khu vực gần đó phải có phương tiện đầy đủ 
(chẳng hạn như có đủ nước dùng, có điều kiện vệ sinh 
tốt, có an ninh, không nhiều muỗi mòng, thú dữ, v.v...) 
một nơi có thể giúp đạt tuệ giác một cách tốt đẹp. 


2. Đi lại thích hợp: Điều này nói đến việc đi 
khất thực hằng ngày. Chỗ ở của chư tăng hành thiền 
đừng gần làng xóm quá, vì gần làng xóm quá sẽ ồn ào 
và dễ bị phóng tâm. Cũng đừng xa làng xóm quá, vì chư 
tăng phải sống nhờ vào thực phẩm dâng cúng của dân 
làng qua việc khất thực hàng ngày. Đối với thiền sinh 
cư sĩ, đồ ăn phải được cung cấp đầy đủ và thường xuyên. 
Dĩ nhiên là cũng vừa phải, đừng để bị phân tâm vì thức 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 5Ï 


ăn. Nên tránh những nơi có thể làm cho sự định tâm của 
mình bị sút kém, nghĩa là những nơi có quá nhiều hoạt 
động và bận rộn làm cho tâm bị tán loạn, khó tập trung 
vào đề mục. Tóm lại, nơi ở cần có sự yên tịnh tối thiểu, 
nhưng đừng quá xa làng xóm, vì ở nơi quá xa làng xóm 
thì thiếu phương tiện sống nên cũng trở ngại cho việc 
hành thiền. 


3. Ngôn ngữ thích hợp: Trong khóa thiền, lời 
nói được giới hạn. Không nên nói quá dài dòng, chỉ nói 
những vấn đề quan trọng và cần thiết. Chú giải có ghi 
rõ: Nghe pháp là ngôn ngữ thích hợp. Chúng ta có thể 
kể vào đây việc trình pháp với thiền sư. Khi có điều gì 
trở ngại trong việc hành thiền thì nên hỏi ý kiến thiền sư 
để thiền sư điều chỉnh giúp chúng ta đễ dàng tiến bước 
trên đường thiền. 


Nhưng nên nhớ, cái gì quá nhiều thì không tốt. 
Như có lần tôi dạy ở một nơi có những cây kiểng. 
Người thị giả của tôi tưới nước quá nhiều nên lá cây bị 
rụng hết. Tương tự như vậy, trong khi hành thiền mà 
bạn bàn luận giáp pháp quá nhiều thì sự định tâm của 
bạn cũng bị phá vỡ. Ngay cả những bài pháp của thiền 
sư cũng cần được thẩm định xem có đem lại lợi ích cho 
sự định tâm của mình không. Một bài pháp thuyết cho 
thiền sinh cần phải được xét xem có đem lại lợi ích cho 
họ về hai điểm sau đây hay không? Thứ nhất là sau khi 
nghe bài pháp này tâm định đã có, có được phát triển 
thêm không? Thứ hai là sau khi nghe bài pháp này, tâm 
định chưa có, có được phát sinh lên không? Nếu sau khi 
xem xét mà thấy không có được hai điểm thuận lợi trên 


32 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


thì tránh đi. Ngoài những giờ trình pháp thường xuyên, 
nếu thấy những giờ trình pháp bổ túc làm cân trở việc 
định tâm thì cũng nên tránh đi. 


Thiền sinh trong một khóa thiền tích cực nên 
tránh nói chuyện. Tránh nói chuyện được càng nhiều 
càng tốt, nhất là nói chuyện thế sự. Ngay cả việc bàn 
luận giáo pháp một cách nghiêm túc cũng không thích 
hợp trong lúc hành thiền tích cực. Nên tránh tranh luận 
về giáo pháp giữa các thiền sinh trong khóa thiền. 
Trong khóa thiền cũng không nên nói chuyện hay bàn 
thảo về thức ăn, chỗ ở, công việc, chính trị, kinh tế, 
v.v... Đây là những lời nói vô bổ. Mục đích của sự cấm 
đoán này là để ngăn ngừa sự phóng tâm. Đức Phật với 
tình thương sâu xa đã dạy: Thiền sinh hành thiền tích 
cực thì phải thận trọng giữ gìn lời nói; nói chuyện 
thường xuyên sẽ bị phóng tâm nhiều. 


Dĩ nhiên khi có chuyện thật sự cần thiết thì nên 
nói, nhưng cũng không nên vượt quá những gì cần nói. 
Bạn cũng phải chánh niệm vào tiến trình nói nữa. Trước 
tiên là ý muốn nói. Tư tưởng sẽ khởi sanh trong tâm về 
những gì cần nói và phải nói như thế nào. Bạn nên ghi 
nhận và nên niệm thầm mọi tư tưởng khởi sinh, tâm 
chuẩn bị nói, và sau đó, tác động nói bao gồm những 
chuyển động vật chất. Sự chuyển động của môi và mặt, 
những cử chỉ đi kèm đều là đề mục để chánh niệm. 


Vài năm trước đây, ở Miến Điện, có một ông 
công chức cao cấp vừa mới về hưu là một Phật tử rất 
hăng say. Ông đã đọc nhiều kinh điển và văn chương 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 53 


qua những bản dịch sang tiếng Miến, và cũng đã bỏ ra 
một ít thời gian để hành thiền. Việc hành thiền của ông 
không khá lắm, nhưng ông có nhiều kiến thức tổng quát 
và muốn dạy. Bởi thế, ông trở thành một vị thầy. 


Một hôm, ông đến thiền viện ở Rangoon để hành 
thiền. Khi hướng dẫn thiền sinh, tôi thường giảng giải 
việc thực hành, và sau đó so sánh những điều tôi hướng 
dẫn với kinh điển, cố gắng giải thích và dung hoà những 
điểm có vẻ khác nhau. Vị cựu công chức này bắt đầu 
hỏi tôi: "Bạch ngài, những điều ngài trích dẫn ở trên là 
do từ kinh sách nào vậy?” Tôi nhã nhặn khuyên ông ta 
nên bỏ qua những chỉ tiết đó đi, và hãy tiếp tục hành 
thiền. Nhưng ông không quên được. Ba ngày liên tiếp 
ông đều làm như vậy trong mỗi lần nghe hướng dẫn. 


Cuối cùng, tôi hỏi ông ta: "Tại sao ông đến đây? 
Ông đến đây để học, hay để dạy tôi?". Đối với tôi, hình 
như ông ta đến đây để khoe kiến thức tổng quát của ông 
chứ không phải để hành thiền. 


Ông ta trả lời yếu đuối: "Tôi đến đây để học, và 
ngài là thầy". 


Tôi nói: " Tôi đã cố gắng nhỏ nhẹ bảo cho ông 
biết điều này từ ba hôm nay, nhưng bây giờ tôi phải nói 
thẳng với ông. Ông giống như một mục sư, nhiệm vụ 
chính là đứng làm đám cưới cho cô dậu và chú rể. Một 
hôm, đến lượt ông mục sư cưới vợ. Thay vì đứng vào 
chỗ chàng rể đứng, ông lại lên bục thờ và hướng dẫn lễ 
cưới trước sự ngạc nhiên của khách tham dự". 


54 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Nghe xỏng, ông cựu công chức nhận ra khuyết 
điểm của mình, ông xin lỗi và từ đó trở thành một thiền 
sinh chăm chỉ và biết vâng lời. - 


Một thiền sinh muốn thấy giáo pháp không nên 
có thái độ như vị công chức trên. Thực vậy, kinh điển 
có dạy rằng, dù bạn học hành giỏi đắn và kinh nghiệm 
đến đâu, nhưng trong thời gian hành thiền phải :có thái 
độ như mình không thông hiểu gì về lãnh vực sở trường 
của mình mà phải luôn luôn vâng lời thiền sư. Trong 
chiều hướng này, tôi muốn chia xẻ với các 'bạn một thái 
độ mà tôi đã cố gắng tập luyện ngay từ lúc còn nhỏ. Khi 
tôi không rành về lãnh vực nào, thì tôi không xen vào. 
Ngay cả khi tôi thằnh thạo, có thấm quyền cũng như 
từng trải về một lãnh vực nào đó, nhưng nếu không có 
lời yêu cầu thì tôi cũng không xen vào. 


4. Người thích hợp: `N gười thích hợp, phân lớn 
liên quan đến thiền sư. Nếu một vị thiền sư có khả năng 
hướng dẫn giúp thiền sinh tiến bộ, phát triển được định 
tâm đã có, hay tạo nên định tâm chưa phát s sinh, thì đó là 
một thiền sư thích hợp. 


Hai khía cạnh khác về người thích hợp là sự hỗ 
trợ của cộng đồng giúp cho thiền sinh, và thái độ của 
thiền sinh đối với các vị đã hỗ trợ mình. Trong một 
khóa thiền tích cực, thiền sinh phải cần có nhiều hỗ trợ 
để dễ dàng phát triển chánh niệm và định tâm. Thiền 
sinh tránh xa mọi việc thế sự. Bởi thế, thiền sinh cần có 
những người bạn có thể làm giúp cho họ những công 
việc như đi sắm sửa vật dụng, thức ăn; sửa soạn chỗ ở, 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 55 


v.v.. Vì nếu để thiền sinh làm những công việc này 
trong khi đang hành thiền tích cực thì tâm thiền sinh sẽ 
tán loạn. Về phần thiền sinh, khi đã sống chung với một 
tập thể đông người, thì cũng phải xét xem những hành 
động của mình có ảnh hưởng bất lợi đến việc hành thiền 
của những người khác không. Cử chỉ thô tháo, hay gây 
tiếng động, có thể quấy rầy người khác. Điều mà thiền 
sinh cần nhớ nằm lòng là nên nghĩ đến người khác, tôn 
trọng người khác. 


5. Thực phẩm: Thức ăn thích hợp là một sự hỗ 
trợ lớn lao cho sự tiến bộ của thiền sinh. Tuy nhiên, cần 
phải hiểu rằng không phải dễ đàng thỏa mãn điều này. 
Bởi vì thiền sinh quá đông, thực phẩm nấu chung cho 
mọi người, không phải cho riêng từng cá nhân nên dầu 
sao cũng không thể nào thích hợp cho từng người được. 
Vì vậy, tốt nhất là thiền sinh phải có thái độ thích ứng 
với hoàn cảnh là có cái gì, ăn cái nấy. Không đòi hỏi gì 
cả. Nếu việc hành thiền thực sự bị quấy động vì việc ăn 
uống không hợp khẩu vị, thì cũng nên kịp thời điều 
chỉnh. 


Câu Chuyện Matikamata 


Một lần nọ có sáu mươi vị sư hành thiền trong 
rừng. Bà thiện tín hộ độ cho các thầy là bà Matikamät3, 
một thiện tín nhiệt thành, Bà cố gắng tìm hiểu các vị sư 
thích ăn gì và hằng ngày nấu đầy đủ thức ăn cho các 
thầy. Một hôm, Maãtikamatä hỏi các nhà sư là liệu các 
cư sĩ có thể hành thiền như các thầy được không. Các 
nhà sư trả lời "được," và dạy cho bà cách hành thiền. Bà 


56 Ngay Trong Kiếp Sống bu 


mừng rỡ và về nữờ) bắt đầu Ì hành thiền. Bà duy trì việc 
hành thiền ngay cả lúc bà nấu ăn và làm cộng việc nhà. 
Cuối cùng, bà đắc quả thánh A- Na-Hàm.. . Nhờ phước 
báu tích tụ từ các kiếp trước, bà có, thiên nhãn thông, 
thiên nhĩ thông và tha tâm thông. Nghĩa là bà có thể 
nghe, thấy xa ngàn dặm và có thể hiểu được tâm Tigười 
khác. 


Rất thỏa thích về kết quả mình đã đạt được và lấy 
làm biết ơn các vị sư đã chỉ dẫn cho mình, bà 
Mãtikamãätä tự nhủ: "Pháp bảo ta chứng ngộ thật là kỳ 
diệu. Mặc đầu ta là một. người bận rộn, phải làm các 
công việc trong nhà và nấu thức ăn cho các nhà sư hàng 
ngày, nhưng ta vẫn có thể thấy pháp bảo thì các nhà sư 
chắc chắn tiến bộ hơn ta nhiều”. Với thần thông bà xem 
xét sự tiến triển về thiền của sấu, mươi vị sư. Bà ngạc 
nhiên thấy rằng chẳng có thầy nào đạt được một chút 
tiến bộ trong Thiền Minh Sát.. 4» 


Bà Mãtikamatä dùng thần thông để tìm hiểu lý 
do và thấy rằng không phải do chỗ ở hay. vì các thầy 
không thể sống chung với nhau, mà vì không có đồ ăn 
thích hợp nên các thầy không tiến bộ. Vài thây thích 
chua; các thầy khác thích mặn; một số thích ớt; một SỐ 
thích bánh và một số lại thích rau trải. Nhớ ơn các nhà 
sư đã chỉ dẫn cho mình cách hành thiền đạt được kết 
quả, bà Mãtikamaätã bắt đầu nấu thức ăn thích hợp với 
khẩu vị của từng thầy. Kết quả là tất cả sáu mươi vị đều 
đắc quả A la hán trong một thời gian ngắn sau đÓ.. 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 57 


Việc đắc đạo nhanh chóng và sâu xa cũng như sự 
biết ơn của bà Matikamätä đã mang lại cho ta một gương 
tốt đẹp cho cha mẹ cũng như những người đã bỏ công ra 
giúp đỡ cho người hành thiền. Mặc đầu phải bỏ công 
sức ra giúp đỡ người khác, nhưng cũng không cần phải 
bỏ việc hành thiền của mình. Trong khi giúp đỡ người 
khác, ta vẫn có thể hành thiền để đạt được những kết quả 
cao sâu hơn. 


Trong phần nói về thực phẩm này, tôi muốn đề 
cập đến vấn đề ăn chay. Nhiều người cho rằng chỉ ăn 
rau trái mới hợp đạo đức. Trong Phật giáo không hề có 
quan niệm ăn chay sẽ dễ giải thoát. Đức Phật không hề 
cấm đoán việc ăn cá thịt. Đức Phật chỉ quy định một vài 
điều kiện về việc ăn thịt cá. Ngài qui định phải ăn theo 
tam tịnh nhục: Tức là không thấy con vật bị giết, không 
nghe tiếng kêu của con vật bị giết, không nghi con vật bị 
giết với mục đích giành riêng cho mình ăn. Ngoài ra Tỳ 
khưu phải cử ăn mười loại thịt như: thịt chó, thịt cọp, thịt 
rắn, thịt người v.v... điều này cho thấy Đức Phật không 
cấm Tỳ khưu ăn thịt cá. Đề-Bà-Đạt-Đa có yêu cầu Đức 
Phật đặt ra luật cấm ăn thịt cá, nhưng Đức Phật sau khi 
thẩm định đã từ chối lời yêu cầu. 


Vào thời kỳ Đức Phật cũng như ngày nay, phần 
đông ăn cá thịt và rau trái hỗn hợp. Chỉ có những người 
bà la môn, hay những người thuộc giai cấp cao trong xã 
hội Ấn Độ là ăn chay. Khi nhà sư đi khất thực để sống, 
nhà sư phải nhận mọi thứ thực phẩm của các giai cấp thí 
chủ khác nhau mà không được phân biệt, nhận của người 
này và từ chối người kia. Nếu phân biệt thức ăn chay, 


58 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


mặn thì trái với tỉnh thần khất thực này. Hơn nữa, để 
cho những người bà la môn và những người thuộc giai 
cấp khác đều có thể gia nhập tăng hay ni đoàn và không 
còn chấp trước vào thực phẩm nên Đức Phật để ý đến sự 
kiện này khi quyết định vấn đề chay mặn. Như vậy, 
không cần phải tự thúc buộc mình vào việc ăn chay khi 
thực hành Thiền Minh Sát. Dĩ nhiên, có sự quân bình về 
rau trái và cá thịt sẽ có lợi cho sức khoẻ. Nếu bạn muốn 
ăn chay vì lòng từ bi thì đó cũng là một điều thiện. Mặt 
khác, nếu vì lý do sức khoẻ, nhất là cần phải có những 
chất bổ dinh dưỡng chỉ có trong thịt, cá, thì cũng cần 
nên ăn cá, thịt. Không có vấn đề tội lỗi trong việc ăn cá 
thịt; ăn cá thịt cũng chẳng làm hại hay cản trở gì trong 
việc hành Thiền Minh Sát. 


6. Khí hậu thích hợp: Con người có khả năng kỳ 
diệu để chịu đựng với mọi hoàn cảnh và thời tiết. Vấn 
đề lạnh nóng chẳng là một trở ngại. Trong mọi thời tiết, 
ta đều có phương cách thích ứng và tạo ra sự thoải mái 
cho mình. Chính cơ thể chúng ta cũng có những phản 
ứng để điều hoà và thích nghi với thời tiết nóng lạnh. 
Khi thời tiết quá khắc nghiệt, vượt ngoài khả năng thích 
ứng và điều hoà của cơ thể, nhất là vượt quá khả năng 
chịu đựng của hành giả và trở ngại cho việc hành thiền, 
thì nên dùng khả năng nhân tạo để biến đổi hoàn cảnh, 
như dùng quạt máy, dùng máy điều hoà không khí, dùng 
máy sưởi v.v... nếu không có đủ phương tiện thì phải di 
chuyển đến nơi thích hợp. Không thể kham nhẫn thì 
viễn ly vậy. 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 59 


7. Tư thế thích hợp: Đó là bốn tư thế thông 
thường (tứ oai nghị): đi, đứng, ngồi, nằm. Ngồi là tư thế 
tốt nhất trong thiền chỉ hay thiền vắng lặng. Trong 
Thiền Minh Sát thì hai tư thế ngồi và đi được hành 
thường xuyên. Khi việc hành thiền đã vững mạnh và 
tiến triển tốt đẹp thì tư thế không thành vấn đề; tư thế 
nào cũng đều thích hợp cả. 


Thiền sinh mới nên tránh tư thế đứng hay nằm. 
Tư thế đứng có thể đem lại sự mệt mỏi và đau nhức nơi 
chân trong một thời gian ngắn khiến việc hành thiền bị 
gián đoạn. Tư thế nằm đễ sanh ra buồn ngủ. Khi hành 
thiền ở tư thế nằm thiền sinh không có nhiều tỉnh tấn vì 
không cần phải cố gắng để duy trì tư thế, và tư thế năm 
cũng quá thoải mái nên đễ sinh ra buồn ngủ. : 


Hãy tự kiểm xét xem bạn có đủ bảy yếu tố thuận 
lợi trên hay không. Nếu không đủ, hãy cải thiện đần 
đần để việc hành thiền được tiến triển tốt đẹp. Nếu có 
những điều cần phải thực hiện nhằm đem lại sự tiến bộ 
trong việc hành thiền, thì phải thực hiện, đừng ngại 
ngùng cho rằng đó là đòi hỏi quá đáng, v.v... 


YẾU TỐ THỨNĂM: NHỚ LẠI NHŨNG ĐIỀU KIỆN 
ĐÃ ĐEM LẠI THUẬN LỢI CHO VIỆC HÀNH 
THIÊN TRONG QUÁ KHỨ 


Những hoàn cảnh hay điều kiện gì trong quá khứ 
đã giúp cho mình đạt được chánh niệm và định tâm cao 


60 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


có thể tạm gọi là Điều Kiện Định Tâm Tối Thuận. Như 
chúng ta biết, việc hành thiền của ta có lúc lên lúc 
xuống. Có khi chúng ta vượt lên đến đỉnh mây của việc 
hành thiền, cũng có lúc chúng ta chán nản, xuống tỉnh 
thần, loạn tâm và bị chỉ phối bởi đủ mọi loại phiền não. 
Sử dụng điều kiện định tâm tối thuận, có nghĩa là lúc sự 
hành thiền của ta lên đến đỉnh mây, tâm chánh niệm rất 
mạnh, định tâm cao, ta nên nhớ lại những điều kiện gì đã 
giúp ta đạt được như thế. "Tâm ta đã được điều hành như 
thế nào để đạt được trạng thái tốt đẹp này? Hoàn cảnh 
đặc biệt nào đã giúp ta đạt được như vậy? .Lần sau, nếu 
bạn lâm vào tình trạng khó khăn, thì hãy nhớ lại những 
điều kiện định tâm tối thuận trước đây để điều chỉnh 
việc hành thiền của mình hầu vượt qua tình trạng đen tối 
này. 


YẾU TỐ THỨ SÁU: PHÁT TRIỂN THẤT GIÁC CHI 


Cách thứ sáu làm cho ngũ căn bén nhạy là phát 
triển những yếu tố dẫn đến giác ngộ hay Thất Giác Chi, 
đó là: Niệm Giác Chi, Trạch Pháp Giác Chi, Tính Tấn 
Giác Chi, Hỷ Giác Chi, Thư Thái Giác Chi, Định Giác 
Chi và Xả Giác Chi. Những trạng thái tâm hay còn gọi 
là tâm sở này là nguyên nhân chính đưa đến giác ngộ 
đạo quả. Khi chúng hiện diện trong tâm thiền sinh thì 
thiền sinh cần phải tinh tấn thêm vì có thể nói rằng thời 
điểm giác ngộ đã gần kè. Hơn nữa, Thất Giác Chi còn 
được gọi là "đạo và quả tâm". 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 61 


Khi thiền sinh giác ngộ chân lý hay giác ngộ 
Niết Bàn, thì một tâm phát khởi trong họ, gọi là đạo 
tâm. Tiếp theo đó là quả tâm. Đó là những gì xảy ra 
khi tâm chuyển sự chú ý của nó từ thế giới điều kiện 
sang Niết Bàn thực tại vô điều kiện. Kết quả của sự 
chuyển tâm này là phiền não được nhồ tận gốc rễ, và 
tâm từ nay không còn giống như trước nữa. Khi hành 
thiền để tạo điều kiện cho đạo và quả tâm, thiền sinh 
phải hiểu biết bảy nguyên nhân phát sanh quả bồ đề, hay 
Thất Giác Chi, có thể dùng chúng để quân bình việc 
hành thiền của mình. Dùng tỉnh tấn giác chi, hỷ giác chi 
và trạch pháp giác chi để nâng đỡ tâm khi tâm bị thối 
chuyển, xuống tỉnh thần, và dùng thư thái giác chi, định 
giác chỉ và xả giác chi để an định tâm khi tâm quá phấn 
chấn. | 


Nhiều lần, thiền sinh cảm thấy xuống tỉnh thần 
và nản chí, chẳng có chánh niệm, nghĩ rằng việc hành 
thiền của mình đang xuống dốc một cách tệ hại. Chánh 
niệm không đủ khả năng để bát đề mục như trước đây. 
Vào lúc đó, thiền sinh cần phải thoát ra khỏi tình trạng 
này và thắp sáng tâm lên. Thiền sinh phải tìm sự khích 
lệ và hứng khởi. Một cách để khích lệ và làm tâm hứng 
khởi là nghe những bài pháp thích hợp. Một bài pháp có 
thể giúp phát sanh hỷ lạc hay có thể giúp kích thích sự 
tỉnh tấn hoặc đào sâu trạch pháp giác chi, cung ứng sự 
hiểu biết về việc hành thiền. Ba giác chỉ hý, tỉnh tấn, và 
trạch pháp hỗ trợ đắc lực để đương đầu với sự thối chí 
và xuống tỉnh thần. 


62 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Khi nghe được một bài pháp khích lệ đem lại hỷ, 
tỉnh tấn hay trạch pháp, bạn nên lợi dụng cơ hội này mà 
cố gắng chú tâm một cách rõ ràng trên đề mục hành 
thiền, để cho đề mục hiện rõ ràng trong tâm. 


Vào những lúc khác, thiền sinh có thể có những 
kinh nghiệm khác thường hay vì một vài lý do gì đó, 
thiền sinh có thể thấy mình ngập tràn phấn khởi và hỷ 
lạc. Tâm trở nên quá mẫn và quá phấn chấn. Trong 
một khóa thiền, bạn có thể nhận ra loại thiền sinh này. 
Họ tỏ vẻ tươi tỉnh và quá hăng hái, đi vòng vòng như 
người đi trên mây. Vì quá tỉnh tấn, tâm trượt khỏi đề 
mục và không thể tập trung vào những gì đang xảy ra 
trong giây phút hiện tại. Khi sự chú tâm vừa đụng đề 
mục một chút thì ngay tức khắc đổi hướng và chuyển đi 
nơi khác. 


Nếu bạn cảm thấy mình quá phấn chấn, thì nên ˆ 
hồi phục sự quân bình bằng cách khai triển ba giác chỉ 
là thư thái, định và xả. Phương cách khởi đầu tốt đẹp là 
phải ý thức rằng năng lực của bạn đã quá trội và tự nhủ: 
"Có gì mà phải vội vã. Giáo pháp sẽ tự hiển lộ. Ta nên 
ngồi xuống theo dõi một cách tỉnh thức và thoải mái". 
Đó là cách để kích thích sự thư thái. 


Rồi một khi năng lực nóng bỏng của bạn đã được 
mát và nguội đi, bạn có thể bắt đầu tập định tâm. 
Phương pháp thực tiễn là thu hẹp các đối tượng tập trung 
tâm ý. Thay vì ghi nhận nhiều đề mục, hãy giảm bớt và 
tập trung vào một số ít đề mục thôi. Tâm sẽ sớm trở lại 
tình trạng bình thường, từng bước chậm rãi thoải mái. 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 63 


Cuối cùng, khi tâm đã có sự quân bình, hãy dỗ dành trấn 
an nó bằng cách tự phản tỉnh. Bạn có thể tự nhủ như 
sau: "Là một người hành thiền, thì ta không được quá ưa 
thích hay quá quí chuộng điều gì cả. Chẳng có gì phải 
hấp tấp vội vã. Hãy thư thả, thoải mái. Ta chỉ có một 
việc phải làm là theo đõi một cách chánh niệm những gì, 
đù tốt, dù xấu, xảy ra mà thôi”. 


Nếu bạn có thể giữ tâm thăng bằng, sự phấn 
khích đã được xoa dịu, tinh thần yếu đuối đã được nâng 
lên, thì chắc chắn, chỉ trong một thời gian ngắn, trí tuệ 
sẽ tự hiển lộ. 


Người có đủ khả năng nhất để điều chỉnh sự mất 
quân bình trong việc hành thiền của một thiền sinh là 
một thiền sư có đủ thẩm quyền. Nếu vị thiền sư thường 
xuyên đều đặn theo đối thiền sinh qua các buổi trình 
pháp thì thiền sư có thể nhận ra và kịp thời điều chỉnh 
nhiều tình trạng thái quá mà thiền sinh đang gặp phải. 


Tôi muốn nhắc thiền sinh là đừng chán nản, 
xuống tỉnh thần khi thấy việc hành thiền của mình có gì 
bất ổn và không tiến triển. Thiền sinh cũng giống như 
các em bé. Các em bé thì phải trải qua nhiều giai đoạn 
phát triển để trưởng thành. Khi trẻ em chuyển từ giai 
đoạn này đến giai đoạn khác (như mọc răng hay dậy thì 
v.v...) thì nó phải trải qua những biến chuyển về sinh lý 
và tâm lý. Lúc bấy giờ, hình như chúng dễ cáu kỉnh và 
khó dạy. Một người mẹ thiếu kinh nghiệm sẽ băn khoăn 
lo lắng về đứa trẻ trong suốt các giai đoạn thay đổi này. 
Nhưng thực ra, nếu trẻ con không trải qua sự đau khổ 


64 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


khó khăn này thì chúng sẽ không thể trưởng thành được. 
Trẻ con bỗng nhiên trở nêni buồn bã, khó chịu, thường là 
dấu hiệu cho thấy chúng đang phát triển. Vậy, nếu bạn 
thấy việc hành thiền của mình bị xuống dốc thì đừng lo 
lắng băn khoăn gì cả. Bạn cũng như một đứa trẻ đang 
chuyển từ giai đoạn này sang một giai đoạn khác để phát 
triển mà thôi. _ 


YẾU TỐ THỨ BẢY: DŨNG CẢM, TINH TẤN 


Bạn hãy nỗ lực tỉnh tấn như thể bạn muốn hy 
sinh tính mạng và thân thể này để hành thiền không gián 
đoạn. Điều này có nghĩa là bớt quan tâm về cơ thể 
chúng ta như thói quen thường lệ. Thay vì bỏ thời giờ 
vào việc làm đẹp và cung phụng đủ nhu cầu để thỏa mãn 
sự tham ái lớn lao của chúng ta, hãy dùng năng lực này 
càng nhiều càng tốt vào việc hành thiền. 


Mặc dù hiện tại, bạn cảm thấy mình còn trẻ, 
nhưng khi chết đi, cơ thể chúng ta hoàn toàn vô dụng. 
Cái xác hư thối kia còn có công dụng gì? Thân thể ta 
chẳng khác nào một cái bình dễ vỡ. Khi nó còn nguyên 
vẹn thì ta có thể xử dụng được; nhưng một mai, khi 
chúng bị vỡ, bị bể rồi, còn có thể xử dụng nó vào được 
việc gì nữa không? Khi còn sống và còn đầy đủ sức 
khoẻ, chúng ta còn có cơ hội tốt để hành thiền. Hãy cố 
gắng gạn lọc ra những phần tỉnh túy hữu dụng của cơ thể 
trước khi cơ thể trở thành một xác trơ vô dụng! Nên cố 
gắng nhạy bén, thông minh, duy trì cơ thể này trong 
điều kiện tốt để có thể tiếp tục việc hành thiền. 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 65 


Bạn có thể hỏi rằng, "Có thể gạn lọc ra từ thân 
thể này thứ gì đây?". Các nhà khoa học đã tìm ra giá trị 
thị trường của những chất trích ra từ cơ thể con người, 
như sắc, vôi, muối khoáng v.v.. Tôi tin rằng toàn thể 
các chất trích ra không đáng giá hơn một đô-la Mỹ. 
Trong khi đó, tiền chi phí cho việc trích xuất ra các chất 
này lớn hơn nhiều. Nếu không trích xuất ra, thì cơ thể 
này chẳng có giá trị gì ngoài việc làm phân bón đất. 
Nếu các cơ phận trong thân thể người chết có thể ghép 
cho người còn sống, thì đó là một chuyện tốt, nhưng như 
vậy thì chẳng qua sự vô dụng của cơ thể này đình hoãn 
lại thêm một thời gian nữa mà thôi. Cơ thể này là một 
đống rác dơ bẩn đáng gớm. Dưới con mắt của người 
thường thì đống rác vô giá trị, nhưng người khôn ngoan 
có thể biết giá trị tái tạo của nó.. Họ có thể lấy từ đống 
rác những vật dơ đáy hôi hám rồi rửa sạch và dùng lại. 
Nhiều người đã trở thành triệu phú nhờ vào việc tái tạo 
các đống rác. 


Cũng vậy, từ đống rác được ví bằng thân thể này, 
chúng ta có thể lấy ra vàng bằng cách thực hành giáo 
pháp. Loại vàng đầu tiên là giới luật. Giới luật giữ cho 
thân trong sạch. Sau đó, ta có thể lấy các loại vàng 
khác: tín, tấn, niệm, định, huệ. Đó là những loại vàng | 
quý giá được trích ra từ cơ thể này nhờ ở việc hành 
thiền. Khi Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ được khai triển 
tốt, tâm có đủ khả năng để chống lại tham, sân, si. Một 
người có tâm thoát khỏi mọi đau khổ ức chế này sẽ có 
được một hạnh phúc và bình an tuyệt diệu. Sự bình an 
hạnh phúc tuyệt diệu này không thể nào dùng tiền để 
mua được. Người đó có tư thái an lạc và dịu dàng khiến 


66 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


những ai gặp họ đều cảm thấy thoải mái, thư thái, lên 
tỉnh thần. Sự giải thoát nội tâm này độc lập với mọi 
hoàn cảnh, mọi điều kiện, và chỉ có thể đạt được do sự 
chuyên tâm hành thiền. Không phải chỉ cần có ý muốn 
điệt trừ khổ đau thì khổ đau sẽ bị tận điệt. Ai cũng hiểu 
điều này. Có ai chưa từng vật lộn với tham ái mà họ 
biết rằng nếu để tham ái này bộc phát thì sẽ làm hại 
người khác. Có ai chưa từng nổi xung, cạu cọ hay gắt 
gỏng, và không mong muốn được hạnh phúc và vừa 
lòng? Có ai chưa từng đau khổ và bối rối hoang mang 
không? Chúng ta có thể nhổ tận gốc rễ nguyên nhân của 
các đau khổ, bất mãn trong cuộc sống. Nhưng, đối với 
phần lớn chúng ta, thì đây không phải là điều dễ thực 
hiện. Luyện tâm đồi hỏi chúng ta phải có nhiều nỗ lực, 
nhưng chúng ta cũng sẽ được đền bù xứng đáng. Vậy 
không nên nản chí. Mục đích và kết quả của thiền minh 
sát là thoát khỏi mọi loại, mọi hình thức, mọi mức độ 
khổ thân và khổ tâm. Bạn muốn có loại tự do này thì 
bạn nên vui mừng vì mình đang có cơ hội tốt để đạt 
được nếu bạn cố gắng. 


Thời gian tốt nhất để gặt hái kết quả cao quí này 
là ngay bây giờ. Nếu bạn còn trẻ thì bạn nên tận dụng 
tình trạng tốt đẹp này, vì người trẻ tuổi có năng lực tốt 
nhất để hành thiền. Nếu lớn tuổi hơn, có thể bạn không 
đủ năng lực thể chất, nhưng bù vào đó, bạn đã từng trải 
cuộc đời, bạn đã có nhiều kinh nghiệm về sự vô thường. 
Bạn thấy rõ sự biến đổi mau lẹ không thể tiên liệu, 
không thể nói trước được của cuộc đời. 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 67 


"hy Khẩn Cấp Chụp Lấy Tôi" 


Dưới thời Đức Phật có một vị tỳ khưu trẻ sinh 
trưởng trong một gia đình giàu có. Trẻ trung và trắng 
kiện, thầy có đủ cơ hội để hưởng thụ mọi lạc thú của 
cuộc đời trước khi xuất gia. Thầy có sức khỏe, có đông 
bạn bè và thân quyến, và sự giàu có sung túc này khiến 
thầy được mọi người chiều chuộng và làm vừa lòng. 
Nhưng thầy đã từ bỏ tất cả để đi tìm sự giải thoát. 


Một ngày nọ, nhà vua cưỡi ngựa dạo trong rừng. 
Thấy nhà sư trẻ, nhà vua dừng ngựa, đến gần và hỏi, 
"Thưa đại đức, đại đức còn trẻ trung và khỏe mạnh, và 
đang ở vào lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời, Đại đức lại 
sinh trưởng trong một gia đình giàu có. Tại sao đại đức 
bỏ lỡ cơ hội để hưởng thụ tuổi trẻ của mình? Tại sao lại 
từ bỏ gia đình, khoác áo nhà tu và sống một mình? Đại 
đức có thấy cô đơn không? Có thấy chán nản không?” 


Nhà sư trẻ trả lời, "Thưa ngài, khi nghe lời giảng 
dạy của Đức Phật, trong tôi đã khởi lên một tỉnh thần 
cấp bách. Sự cấp bách này đã thúc đẩy tôi. Tôi muốn 
trích xuất ra từ cơ thể này những cái gì quí báu nhất 
trước khi tôi từ giã cõi đời. Đó là lý do tại sao tôi từ giã 
đời sống thế tục và khoác lên mình chiếc y vàng." 


Nếu bạn vẫn chưa đồng ý là cần phải hành thiền 
một cách cấp bách - mà không dính mắc vào thân thể 
hay đời sống - thì những lời dạy sau đây của Đức Phật 
cũng có thể làm bạn đổi ý mà tỉnh tấn thực hành. Đức 
Phật dạy chúng ta phải luôn luôn ý thức rằng thân thể 


68 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


này chẳng gì khác hơn là sự hợp thành của danh và sắc. 
Danh và Sắc không thể tồn tại được đù trong một thời 
điểm ngắn ngủi. Danh Sắc trôi chảy không ngừng. Một 
khi đã có thân tâm này, thì chẳng có cách gì làm cho nó 
đừng già. Khi còn trẻ ta muốn mình mau lớn, khi lớn 
tuổi lại muốn mình đừng già. 


Chúng ta muốn được khỏe mạnh, nhưng sự mong 
mỏi của chúng ta không bao giờ được thỏa mãn. Chúng 
ta bị đau khổ và bất toại nguyện, bị bệnh tật dày xéo 
suốt cuộc đời. Chúng ta không thể nào sống mãi mãi 
được. Tất cả chúng ta đều phải chết. Chết là điều trái 
ngược với lòng mong cầu của chúng ta, nhưng chúng ta 
không ngăn cản được. Chỉ có một điều là lúc nào cái 
chết sẽ đến mà thôi. Ta không thể nào ngăn cản đừng 
cho thân thể này thay đổi hay biến chuyển theo thời 
gian. : 


Không một ai trên thế gian này có thể cam kết 
rằng những điều ước ao của chúng ta về một đời sống 
phát triển, khỏe mạnh và bất tử sẽ được bảo đảm. Người 
ta từ chối chấp nhận sự thật. Già muốn làm cho trẻ ra. 
Các nhà khoa học cố gắng tìm đủ mọi phương pháp, 
phát minh ra những máy móc kỳ diệu để trì hoãn tiến 
trình hủy điệt của con người. Họ cố tìm cách làm sống 
lại những người đã chết. Khi đau ta uống thuốc để cảm 
thấy dễ chịu. Nhưng dù cho có lành bịnh thì ta cũng đau 
lại, không thể đi ngược lại với thiên nhiên. Chúng ta 
không thể tránh khỏi già, bệnh, chết. 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 69 


_Điểm yếu đuối chính của chúng ta là thiếu an 
toàn. Hãy nhìn những sinh vật khác, những con thú, và 
nhất là con người. Có chỗ trú ẩn nào để tránh khỏi già, 
bệnh và chết không? 


Nếu bạn hành thiền tích cực, bạn sẽ không ngạc 
nhiên khi thấy những sự kiện này hiển bày trước mất 
bạn. Nếu bạn có thể thấy bằng trực giác sự sinh diệt của 
các hiện tượng thân tâm, bạn sẽ biết rằng chẳng có một 
chỗ an toàn nào để ẩn trú cả. Không có một nơi nào an 
toàn. Dầu trí tuệ của bạn chưa đạt được điểm này, 
nhưng khi suy tư về sự không bền vững của cuộc sống 
cũng khiến bạn có những tư tưởng khẩn cấp và một sự 
khích lệ mạnh mẽ trong việc hành thiền cũng phát sinh. 
Thiền minh sát có thể dẫn bạn đến một nơi thoát khỏi 
những điều sợ hãi này. 


Con người cũng có một điểm rất yếu nữa là 
không có quyền sở hữu. Điều này có vẻ kỳ lạ. Chúng ta 
được sinh ra, chúng ta bắt đầu có sự hiểu biết, chúng ta 
có tín nhiệm, phần lớn có việc làm và mua sắm với tiền 
lương của mình. Chúng ta gọi đó là tài sản của chúng 
ta. Và trong một mức độ tương đối, đó là những gì mà 
ta có. Không nghỉ ngờ gì về việc này. Nếu tài sản thật 
sự là của ta thì ta không bao giờ bị xa rời chúng. Nếu 
chúng bị vỡ hay mất, thì làm sao ta có thể gọi đó là của 
sở hữu của chúng ta? Trong ý nghĩa tuyệt đối của nó, 
khi con người chết, chẳng có thể mang theo được gì. 
Mọi vật chúng ta có được, chúng ta tồn trữ, thu vét, đều 
phải để lại. Bởi thế, có thể nói rằng, tất cả chúng sanh 
đều không có quyền sở hữu. Vào lúc chết, tất cả tài sản 


70 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


đều phải bỏ lại. Của sở hữu chia làm ba loại. Bất động 
sản là những thứ ta không mang đi được như đất đai, nhà 
cửa, v.v... Theo tục đế, thì nó thuộc về bạn, nhưng bạn 
phải bỏ nó lại khi bạn chết. Loại tài sản thứ hai, là động 
sản, là những thứ ta có thể mang đi được như ghế bàn, 
áo quần, đồ dùng, v.v... Sau đó là kiến thức, mỹ thuật 
và khoa học, tài năng bạn dùng để duy trì cuộc sống và 
gia đình. Bao lâu chúng ta còn có một cơ thể lành mạnh 
thì tài sản, kiến thức rất cần thiết, tuy nhiên, không có 
một bảo đảm nào để tránh khỏi sự mất mát. Bạn có thể 
quên những điều bạn biết. Bạn có thể bị cấm đoán bởi 
chánh quyền, hay gặp những chuyện bất hạnh khác 
khiến bạn không thể xử dụng những hiểu biết của bạn. 
Chẳng hạn như bạn là một bác sĩ giải phẫu, nhưng chẳng 
may tay bạn bị gãy hoặc gặp những bất trắc khác khiến 
bạn bị loạn thần kinh nên bạn không thể tiếp tục nghề 
nghiệp của mình. 


Không một loại tài sản nào trên đây có thể đem 
lại sự an toàn cho bạn ngay khi bạn còn đang sống trên 
mặt đất này nói chi đến đời sau. Nếu bạn hiểu rằng 
mình chẳng làm chủ một thứ gì cả, và sự sống này 
chuyển biến không ngừng, thì bạn sẽ cảm thấy an lạc 
nhiều hơn khi mọi đổi thay xảy đến cho bạn. 


Gia Tài Thật Sự Của Chúng T4 
Tuy nhiên, có một thứ mà bạn phải mang theo 


khi chết: đó là nghiệp. Nghiệp là kết quả của những 
hành động của chúng ta. Nghiệp tốt và nghiệp xấu theo 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 71 


ta không rời bước. Ta không thể nào xua đuổi nó được 
dù ta có muốn đi nữa. | _ 


Sự tin tưởng rằng nghiệp là gia tài của bạn, khiến 
bạn hăng say trong việc hành thiền. Bạn sẽ hiểu rằng 
những hành động thiện là căn bản, là vốn đầu tư hạnh 
phúc trong tương lai, và hành động bất thiện sẽ đem lại 
cho bạn nhiều đau buồn sau này. Được như thế, bạn sẽ 
làm nhiều việc thiện phát xuất từ lòng từ ái. Bạn sẽ giúp 
đỡ cho bệnh viện, cho những người đau khổ vì thiên tai; 
bạn hỗ trợ cho những người trong gia đình, các bà con 
thân quyến, lo cho người già, người tàn tật và cô đơn, 
bạn bè, và những người cần sự giúp đỡ. Bạn muốn tạo 
một xã hội tốt đẹp hơn bằng cách giữ gìn giới luật trong 
sạch; có lời nói và việc làm hợp theo lẽ đạo. Bạn sẽ 
đem lại sự bình an cho mọi người xung quanh bằng cách 
hành thiền và chế ngự các phiền não đang dâng tràn 
trong tâm mình. Bạn sẽ tuần tự thành đạt các tuệ giác, 
và cuối cùng nhận chân được mục đích tối hậu. Tất cả 
các việc làm như bố thí, cúng dường, giữ gìn giới luật 
cũng như hành thiền đều sẽ theo bạn sau khi bạn chết 
như bóng với hình. Bởi thế, hãy cố gắng làm các việc 
lành! 


Tất cả chúng ta đều nô lệ cho ái dục. Đó là một 
điều hèn hạ xấu xa, nhưng đó là sự thật. Ái dục chẳng 
bao giờ no chán, vô chừng vô độ, không sao thỏa mãn 
nổi. Khi nhận được một vật chưa đúng ý mình, bạn tìm 
cách để có một vật khác. Và khi có được vật mình ưa 
thích rồi, bạn lại muốn được một vật mới lạ khác nữa. 
Lòng tham muốn không bao giờ được thỏa mãn. Đó là 


72_ Ngay Trong Kiếp Sống Này 


bản chất cố hữu của con người. Túi tham không đáy! 
Tham ái không bao giờ thỏa mãn được tham ái. Nếu 
hiểu đúng đắn chân lý này, chúng ta sẽ không tìm kiếm 
sự thỏa mãn bằng cách tự hủy hoại mình như thế. Vì 
vậy, Đức Phật nói biết đủ là gia tài lớn lao nhất. 


Bạn hãy đọc câu chuyện về người đan rổ sau đây. 
Có một người đan rổ bình dị, luôn luôn vui sống với 
công việc của mình. Anh ca hát, và huýt sáo suốt ngày 
trong khi ngồi đan rổ. Tối đến, anh trở về căn chòi lá bé 
nhỏ của mình và ngủ một giấc ngủ ngon lành. Ngày nọ, 
một nhà triệu phú đi ngang qua chỗ anh bán rổ. Thấy 
anh nghèo nàn, nhà triệu phú thương hại và tặng một 
ngàn đồng. 


Anh đan rổ nhận tiền với lòng biết ơn. Anh ta 
chưa từng có đến một ngàn đồng trong đời. Anh cầm 
tiền và trở về căn chòi xiêu vẹo của mình. Anh phân 
vân không biết nên cất ở đâu. Căn lều này chẳng an 
toàn chút nào. Suốt đêm anh trần trọc không ngủ vì sợ 
trộm, sợ chuột cắn nát tiền. 


Sáng hôm sau, anh đem túi tiền ra chỗ mình ngồi 
đan và bán rổ, nhưng anh không hát và huýt sáo như 
thường lệ, vì anh lo lắng cho số tiền. Tối đó, anh lại mất 
ngủ nữa. Sáng hôm sau, anh đem tiền trả lại cho nhà 
triệu phú và nói: "Xin hãy trả lại hạnh phúc cho tôi”. 


Bạn có nghĩ rằng Đức Phật không muốn bạn tạo 
kiến thức và uy tín, không muốn bạn hãng say làm việc 
để kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình và dành dụm 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 73 


phòng khi đau ốm hay gặp cảnh khó khăn chăng? 
Không phải vậy! Bằng mọi cách, hãy xử dụng đời sống 
và trí thông minh của bạn để thoả mãn các nhu cầu của 
mình một cách hợp pháp và lương thiện. Hãy tri túc, 
bằng lòng với những gì mình đang có! Đừng nô lệ cho 
lòng tham ái của mình. Đó là thông điệp của Đức Phật. 
Hãy suy tưởng về sự yếu kém của chúng sanh, để tận 
dụng tối đa thân thể và đời sống này trước khi nó quá 
già, quá bệnh, không đủ sức để hành thiền và trở thành 
một cái thây vô dụng. 


YẾU TỐ THỨTÁM: KIÊN NHẪN VÀ NGHỊ LỰC 


Nếu bạn hành thiền một cách tỉnh tấn và thích 
thú, không quan tâm, không dính mắc vào cơ thể hay 
mạng sống của mình, thì bạn có thể phát triển năng lực 
giải thoát. Năng lực này sẽ đưa bạn đến những tầng mức 
cao hơn trong việc thực hành. Sự đũng cảm, tính tấn 
không phải chỉ nằm trong yếu tố thứ bảy, mà nằm luôn 
trong yếu tố thứ tám giúp cho ngũ lực trở nên mạnh mẽ. 
Yếu tố thứ tám là kiên nhẫn và nghị lực để đương đầu 
với đau khổ, đặc biệt là cảm giác đau nhức trong cơ thể 
bạn. 


Mọi thiền sinh đều quen thuộc với những cảm 
giác đau nhức hay khổ thọ trong lúc ngồi thiền, cộng 
thêm những đau khổ của tâm phản ứng trước những cảm 
giác này, và trên hết là sự đối kháng của tâm khi bị kiểm 
soát, bị kềm kẹp. 


74 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Trong một giờ ngồi thiền đòi hỏi nhiều việc phải 
làm. Trước tiên, bạn cố gắng chú tâm trên đề mục chính 
càng nhiều càng tốt. Sự thu thúc và kiểm soát này có 
thể là một đe dọa đối với tâm vì tâm có thói quen lang 
thang đây đó. Tiến trình để duy trì sự chú tâm đòi hỏi 
nỗ lực hùng mạnh. Nỗ lực kiểm soát và thu thúc để 
đương đầu với sự phản kháng của tâm là một hình thức 
đau khổ. 


Khi tâm tràn đầy sự đối kháng, thường thì thân 
cũng phản ứng theo và sự căng thẳng phát sinh. Chỉ 
trong chốc lát, bạn bị cảm giác đau nhức vây phủ. Phản 
ứng đầu tiên sẽ như thế nào khi sự đau nhức này đạt đến 
cực điểm? Tâm bạn co thắt, thân bạn bị bóp rút lại như 
bị ai xiết vặn. Bạn mất hẳn kiên nhẫn để nhìn thẳng vào 
chỗ đau của thân. Bấy giờ bạn trở nên điên cuồng có 
thể tràn đầy phẫn nộ và sân hận. Sự đau khổ của bạn lúc 
ấy có ba thứ: Đầu tiên là tâm phản kháng, tiếp đến là 
thân đau khổ, sau cùng là tâm đau khổ bắt nguồn từ thân 
đau khổ. 


Đấy là thời điểm tốt nhất để áp dụng biện pháp 
thứ tám giúp cho ngũ lực trở nên mạnh mẽ. Kiên nhẫn, 
nghị lực, và cố gắng nhìn trực tiếp vào sự đau. Nếu bạn 
không chuẩn bị để đương đầu với đau nhức một cách 
kiên nhẫn, thì bạn chỉ có nước mở cửa cho phiền não đi 
vào. Tham lam và sân hận sẽ ung dung tiến vào làm chủ 
thân tâm bạn: "Ôi, tôi ghét cái đau này quá. Nếu có thể 
trở lại sự thoải mái dễ chịu trước đây năm phút thì tuyệt 
biết mấy". Khi tham lam sân hận có mặt và kiên nhẫn 
đi vắng, thì tâm sẽ rối loạn và mê mờ, không có đề mục 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 75 


nào rõ ràng lúc ấy và bạn không thấy rõ bản chất thật sự 
của cái đau. Lúc bấy giờ, bạn sẽ tin rằng đau là một gai 
nhọn, một chướng ngại cho việc hành thiền nên bạn có 
thể quyết định đồi tư thế để sự định tâm tốt hơn. Nếu sự 
thay đổi trở thành thói quen, bạn sẽ mất cơ hội đi sâu 
vào thực hành. Sự an tịnh của thân tạo nên sự an tịnh và 
tĩnh lặng của tâm. Di chuyển thường xuyên che dấu mất 
bản chất thực sự của cái đau. Đau có thể ở ngay trước 
mắt bạn. Yếu tố nổi bật nhất là cái đau, nhưng bạn lại 
đổi tư thế để khỏi nhìn thấy nó. Thế là bạn đã bỏ lỡ một 
cơ hội vàng ngọc để hiểu biết bản chất thực sự của cái 
đau. 


Thật ra, chúng ta đang sống với cái đau từ lúc 
chúng ta được sinh ra trên mặt đất này. Cái đau gần gũi 
với chúng ta trong suốt cuộc đời. Tại sao chúng ta lại 
trốn chạy nó? Nếu đau phát sinh, hãy nhìn nó! Đó là cơ 
hội quí báu để ta hiểu được một vài điều quen thuộc qua 
một cái nhìn mới hơn và sâu xa hơn. 


Vào những lúc bạn không hành thiền, bạn hãy 
tập kiên nhẫn đối với cảm giác đau. Đặc biệt là lúc bạn 
chú tâm vào những gì mà bạn ưa thích. Chẳng hạn, bạn 
là người thích chơi cờ. Bạn ngồi trước bàn cờ và chăm 
chú theo dõi nước cờ mà người đánh cờ với bạn đang đi. 
Có lế bạn đã ngồi trên ghế ấy hơn hai giờ rồi, nhưng bạn 
không cảm thấy đau nhức gì cả, bởi vì bạn đang cố gắng 
để giải những nước cờ khó khăn và rắc rối trên bàn cờ. 
Nếu bạn cảm thấy đau, có lẽ bạn cũng cố gắng để quên 
nó đi cho đến khi bạn đánh xong mấy ván cờ. 


76 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Tập kiên nhẫn trong khi hành thiền còn quan 
trọng hơn nhiều, vì hành thiền sẽ giúp bạn khai mở trí 
tuệ ở mức cao hơn là đánh cờ và hành thiền sẽ giúp 
chúng ta ra khỏi nhiều loại rắc rối hơn. 


Chiến Thuật Đương Đầu Với Đau Nhức 


Mức độ quán thấu bản chất thực sự của các hiện 
tượng tùy thuộc vào mức độ định tâm mà bạn khai triển. 
Tâm càng an trụ vào đề mục thì càng quán thấu và hiểu 
biết thực tại. Điều này cũng rất đúng khi ta tỉnh thức 
trước các cảm giác đau nhức. Nếu sự định tâm còn yếu, 
chúng ta sẽ không thật sự cảm giác được sự bất an luôn 
luôn hiện diện trong cơ thể chúng ta. Khi tâm định bắt 
đầu sâu hơn, thì một điểm không thoải mái nhỏ nhặt 
cũng trở thành to lớn và khó chịu. Như trường hợp một 
người cận thị, nếu không đeo kiếng cận thị, thì mọi vật 
dưới mắt họ sẽ lờ mờ hư ảo, khó phân biệt, nhưng khi 
đeo kiếng vào thì tất cả đều rõ ràng sáng sủa. Không 
phải là sự vật dưới mắt họ đã thay đổi hay trở nên rõ 
ràng hơn. Sự vật trước hay sau vẫn như vậy nhưng nhờ 
_ mắt họ đã được điều chỉnh. 


Khi nhìn một giọt nước băng đôi mắt thường, bạn 
không thấy gì khác lạ. Nhưng nếu đặt giọt nước vào 
kính hiển vi, bạn sẽ thấy nhiều sinh vật bé nhỏ nhảy 
múa, di chuyển, quay cuồng trong đó. Nếu trong lúc 
ngồi thiền, bạn có thể mang kiếng chánh định, bạn sẽ 
ngạc nhiên thấy nhiều sự thay đổi xảy ra trong một điểm 
đau nhỏ. Tâm càng tập trung sâu hơn, bạn càng hiểu rõ 
sự đau hơn. Bạn sẽ càng say mê hơn khi bạn thấy rõ 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 77 


cảm giác đau là một chuỗi đài biến đổi luôn luôn thăng 
trầm từ cái đau này đến cái đau khác, thay đổi mau le, 
lúc tăng, lúc giảm, nhảy múa nhào lộn. Sự định tâm và 
chánh niệm của bạn càng bén nhọn và sâu xa hơn vào 
lúc mà cái đau hoàn toàn lôi cuốn bạn và làm bạn say 
mê theo đõi. Thế rồi cuối cùng, một điều bất ngờ xảy 
đến. Như tấn kịch đã đến hồi kết thúc, màn hạ, sự đau 
biến mất một cách kỳ diệu. 


Một người không đủ dũng cảm và kiên trì tỉnh 
tấn để nhìn sự đau thì không bao giờ hiểu được tiềm lực 
ẩn tàng bên trong sự đau này. Chúng ta phải phát triển 
hùng tâm, hùng lực và đũng cảm tỉnh tấn để quan sát sự 
đau. Hãy tập đi vào trong cơn đau, đối diện với sự đau 
mà đừng trốn chạy nó. 


Khi sự đau phát sanh, chiến thuật đầu tiên là đưa 
sự chú tâm ngay vào nó, vào ngay chính trung tâm của 
nó. Cố gắng để thấu suốt cốt lõi của sự đau. Thấy rõ 
đau chỉ là đau. Kiên trì theo dõi ghi nhận những diễn 
tiến của sự đau. Cố gắng xuyên thấu vào bên trong sự 
đau chứ đừng quan sát hời hợt bề ngoài. Khi xuyên thấu 
vào bên trong sự đau, thì bạn sẽ không bị phản kháng. 
Nhưng nếu chỉ hời hợt bên ngoài, thì bạn sẽ chịu nhiều 
phản ứng. 


Mặc dù bạn cố gắng dữ dội, nhưng bạn cũng bị 
mệt mỏi vì nó. Sự đau có thể làm tâm bạn kiệt quệ. 
Nếu bạn không thể kiên trì giữ vững một mức độ tỉnh 
tấn, chánh niệm và chánh định thích nghỉ thì bạn sẽ sớm 
đầu hàng. 


78 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Chiến thuật thứ hai để đương đầu với sự đau là 
hãy đùa với chúng. Bạn đi vào trong cơn. đau rồi xả hơi 
một chút. Nghĩa là bạn vẫn chú tâm vào sự đau, nhưng 
giảm bớt niệm và định. Làm như thế sẽ giúp tâm bạn 
nghỉ ngơi. Sau đó, bạn lại chú tâm chánh niệm mạnh mẽ 
vào cơn đau. Nếu bạn không thành công thì hãy lập đi 
lập lại chiến thuật này nhiều lần. Lúc căng, lúc dùn, lúc 
vào, lúc ra, hai hay ba lần như thế. 


Nếu cái đau vẫn còn khốc liệt và bạn thấy tâm 
mình bắt đầu bị thất lại và co rút mặc đầu bạn đã xử 
dụng chiến thuật này thì hãy rút lui. Điều này không có 
nghĩa là bạn sẽ thay đổi tư thế ngay khi bạn quyết định. 
Bạn phải rút lui có kế hoạch mới được. Bạn phải thay 
đổi tư thế một cách chánh niệm, hoàn toàn bỏ qua sự 
đau, đừng quan tâm gì đến nó nữa mà hãy đưa tâm về 
chuyển động của bụng hay đề mục chính của bạn. Cố 
gắng chú tâm mạnh mẽ vào đề mục mới này. 


Chữa Lành Thân và Tâm 


Chúng ta phải cố gắng chế ngự tâm nhút nhát, 
yếu đuối. Chỉ khi nào tâm bạn mạnh mẽ và dũng cảm, 
như một anh hùng, bạn mới có thể chế ngự được sự đau 
bằng cách hiểu nó đúng theo thực trạng của nó. Trong 
lúc hành thiền, nhiều loại cảm giác đau đớn của thân rất 
khó chịu đựng sẽ khởi sinh. Hầu như mọi thiền sinh đều 
thấy rõ những sự khó chịu có mặt thường xuyên trong cơ 
thể, nhưng họ không bị ảnh hưởng bởi chúng nhiều. 
Nhưng khi hành thiền, vì có sự tập trung tâm ý, nên 
những khó chịu này được phóng đại ra. Trong lúc hành 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 79 


thiền tích cực, sự đau cũng thường hiện khởi từ những 
vết thương cũ, từ những bất hạnh lúc tuổi thơ hay những 
bệnh kinh niên trong quá khứ. Những loại bệnh thông 
thường trong hiện tại bỗng nhiên trở nặng. Nếu hai loại 
bệnh kinh niên và thông thường trở thành nặng hiện khởi 
thì bạn hãy mừng vì mình có dịp may để diệt trừ chúng. 
Bạn có thể trừ bệnh kinh niên hay một vài loại bệnh nào 
đó nhờ sự tỉnh tấn mà chẳng cần phải uống một giọt 
thuốc. Nhiều thiền sinh đã hoàn toàn đứt hẳn bệnh nhờ 
tham thiền. 


Năm 1969, có một người đàn ông bị bệnh sưng 
đạ dày nhiều năm. Khi chụp hình quang tuyến, bác sĩ 
nói ông ta có bướu trong bụng cần phải mồ. Ông ta rất 
sợ mổ vì nghĩ rằng mồ sẽ rất dễ chết. 


Ông ta muốn tìm một cách trị bệnh an toàn hơn. 
Ông tự nhủ "Nên đi hành thiền tốt hơn”. Ông ta đến 
hành thiền dưới sự hướng dẫn của tôi. Chẳng bao lâu 
sau, ông ta đau dữ dội. Lúc đầu thì không đến nỗi nào, 
nhưng khi việc hành thiền của ông tiến bộ, ông đạt đến 
mức mà sự minh sát dính liền với sự đau nên ông ta bị 
đau đớn kinh khủng. Ông ta nói với tôi điều này. Tôi 
trả lời: "Dĩ nhiên, ông có thể tự do về gặp bác sĩ. Tuy 
nhiên, sao không cố gắng ở thêm vài ngày nữa xem sao”. 


Ông ta suy nghĩ về lời đề nghị của tôi và lý luận 
rằng, có mồ thì cũng không sống được. Thế là ông 
quyết định ở lại để hành thiền. Cứ hai giờ là ông uống 
một muỗng thuốc. Cũng có lúc cơn đau giảm bớt, có lúc 
ông ta hoàn toàn chính phục được cơn đau. Một trận 


80 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


chiến kéo dài và hai bên đều thiệt hại, nhưng người đàn 
ông này có một sự can đảm mạnh mẽ. Có lúc, trong một 
lần ngồi, cái đau hành hạ ông dữ dội. Toàn thân ông 
rung chuyển và mồ hôi ra ướt đẫm cả áo quần. Cục 
bướu trong bụng ông càng lúc càng cứng và càng co rút 
lại. Bỗng nhiên ý niệm về cái bụng của ông biến mất 
khi ông chú tâm vào nó. Bây giờ chỉ có tâm ghi nhận về 
cái đau mà thôi, không còn bụng nữa.. Rất là đau, nhưng 
cũng rất thích thú. Ông chú tâm theo dõi và sự đau càng 
lúc càng dữ dội hơn. 


Thế rồi một tiếng nổ lớn như bom nổ. Ông ta 
nói rằng ông ta có thể nghe tiếng bom nổ lớn này, sau 
đó thì không còn đau nữa. Ông. đứng dậy lau mồ hôi. 
Ông ta sờ vào bụng và không thấy cục bướu đâu nữa. 
Thế là ông lành bệnh. Thêm vào đó, ông đã hoàn tất 
việc hành thiền của mình. 


Sau đó không bao lâu, ông ta rời thiền viện, đến 
gặp bác sĩ để khám lại. Bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy 
cục bướu đã biến mất. Ông ta trở lại ăn uống bình 
thường, không đã phải kiêng cữ thứ gì như suốt hai mươi 
năm nay ông đã kiêng cữ. Hiện bây giờ ông ta vẫn còn 
sống và rất khỏe mạnh. Ông bác sĩ sau đó cũng đã trở 
thành một thiền sinh. 


Tôi đã gặp nhiều người nhờ hành thiền mà hết 
bịnh nhức đầu kinh niên, đau tim, lao phổi và ngay cả 
ung thư. Một số trong họ bệnh nặng đền nỗi bác sĩ đã 
phải bó tay. Tất cả đều trải qua những cơn đau khủng 
khiếp. Nhưng nhờ lòng kiên trì và đũng cảm tỉnh tấn 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 81 


lớn lao, họ đã tự cứu mình. Điều quan trọng hơn là 
nhiều người đã hiểu rõ sâu xa chân lý thực tại nhờ quan 
sát sự đau với một lòng can đảm bền đai và sau đó, 
xuyên thấu trí tuệ nội quán. 


Thế nên các bạn đừng chán nản trước cảm giác 
đau. Thay vào đó, phải có đức tin và kiên nhẫn. Kiên . 
trì cho đến khi tự mình thấy bản chất thật sự của mình. 


YẾU TỐ THỨ CHÍN: QUYẾT TÂM THEO ĐUỔI 
VIỆC HÀNH THIÊN 


Yếu tố thứ chín hay yếu tố cuối cùng để phát 
triển ngũ lực là quyết tâm theo đuổi việc hành thiền. Sự 
quyết tâm sẽ dẫn bạn đi thẳng đến đoạn cuối của con 
đường mà không bị lệch hướng hay bỏ dở. 


Bạn hành thiền nhằm mục đích gì? Tại sao bạn 
thực hành giới, định, huệ? Điều quan trọng là phải thấm 
định mục tiêu của việc hành thiền. Điều quan trọng hơn 
nữa là hãy thành thật với chính mình để có thể quyết tâm 
theo đuổi việc hành thiền. 


Hành Động Thiện và Tiềm Năng Cao Nhất Của 
Chúng T2 


Chúng ta hãy tìm hiểu về giới luật trước. Chúng 
ta có cơ hội hãn hữu sinh ra làm người trên thế gian này 
là nhờ ở những hành động thiện mà chúng ta đã làm 
trong các kiếp trước đây. Chúng ta nên cố gắng vận 


82 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


dụng mọi tiềm năng cao nhất của con người. Danh từ 
"con người" trong nghĩa tốt là từ bi rộng lớn. Chẳng lẽ 
những ai có hoài bảo hoàn thiện những đức tính này lại 
không đúng hay sao? Nếu có thể đào luyện tâm mình 
tràn đầy từ bị thì ta sẽ sống hài hoà và tốt đẹp. Giới 
hạnh đặt căn bản trên sự quan tâm đến cảm quan của 
mọi chúng sanh, của người và của chính ta. Hành vi đạo 
đức không những thể hiện qua việc không làm hại kẻ 
khác mà còn để tránh lương tâm bị cắn rứt. Chúng ta 
nên tránh những hành động có thể dẫn đến những hậu 
quả bất hạnh và nên làm những việc thiện để khỏi phải 
gặt hái những quả xấu sau này. 


Nghiệp là gia tài thật sự của chúng ta. Nếu lấy 
câu này làm châm ngôn cho cuộc sống, thì ta sẽ sống 
bình an và đem lại hạnh phúc cho những người xung 
quanh. Nghiệp tốt hay xấu cũng đều theo ta như bóng 
với hình, kiếp này và cả đến các kiếp sau. Nếu có hành 
động thiện, chúng ta sẽ được mọi người kính mến, được 
các bậc thiện trí yêu chuộng, tán dương ngay trong kiếp 
hiện tại này và chắc chắn là chúng ta sẽ gặt hái được 
_ những điều tốt đẹp trong tương lai cho đến khi đạt cứu 
cánh tối hậu là Niết Bàn. Nếu có hành động ác, chúng 
ta sẽ bị mọi người ghét bỏ, khinh khi và bị các bậc thiện 
trí chê trách và chắn chắn chúng ta sẽ gặt hái những hậu 
quả xấu trong tương lai và sẽ lặn hụp trong đau khổ 
nhiều đời nhiều kiếp. 


Với năng lực mạnh mẽ, nghiệp có thể mang lại 
quả tốt hay xấu, cũng như thực phẩm có thể đem lại lợi 
ích sức khỏe cho chúng ta. Nếu chúng ta ăn thực phẩm 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 83 


lành mạnh có đủ chất bổ, đúng lúc, đúng lượng thì 
chúng ta sẽ sống lâu và khỏe mạnh. Ngược lại nếu 
chúng ta ăn những món ăn độc hại không tốt cho sức 
khỏe thì chúng ta sẽ đau ốm bệnh tật và đôi khi có thể 
đưa đến cái chết nữa. 


Hành Động Tối 


Bố thí hay giúp đỡ kẻ khác là cách để làm giảm 
tham ái. Năm giới căn bản giúp chúng ta kiểm soát thân 
và khẩu để chế ngự những thô tướng của tham và sân. 
Khi giữ giới, tâm được kiểm soát để khỏi có hành động 
và lời nói sai lầm. 


Giữ giới không thôi vẫn chưa đủ. Dù giới luật có 
được trong sạch đi nữa thì chỉ bên ngoài bạn là người 
thánh thiện, nhưng bên trong bạn còn nhiều đau khổ, 
còn bị tham lam, sân hận, ganh tị, v.v... chỉ phối. Bởi 
vậy, bước kế tiếp là phải hành thiền. Hành thiền có 
nghĩa là đào luyện thiện tâm. Lợi ích đầu tiên của thiền 
là ngăn ngừa tâm bất thiện phát sinh. Lợi ích thứ hai là 
phát triển trí tuệ. 


An Lạc Tĩnh Lặng Của Thiền Vắng Lặng và Nhược 
Điểm Của Nó 


Thiền vắng lạng, hay thiền chỉ, có khả năng làm 
cho tâm an lạc, tĩnh lặng và lánh xa phiền não. Thiền 
vắng lặng đè nén phiền não không cho chúng trỗi dậy. 
Không phải chỉ Phật giáo mới có thiền vắng lặng. 
Nhiều tôn giáo khác, nhất là Ấn Độ giáo cũng hành 


84 Ngay Trong Kiếp Sống Này . 


thiền vắng lặng. Đây là pháp thiền đáng được khích lệ 
vì người thực hành thiền sẽ có tâm gắn bó vào đề mục 
nên lúc đó tâm rất trong sạch, thanh tịnh. Thiền sinh có 
được một tâm yên tịnh, tĩnh lạng, khi nhập thiền và từ 
đó có thể khai triển thần thông. Nhưng thành công 
trong thiền vắng lặng không có nghĩa là đạt được trí tuệ 
nội quán để thấy rõ chân lý, thấy rõ chân tướng của sự 
vật. Ở thiền chỉ, phiền não chỉ bị đè nén chớ chưa bị tận 
diệt, tâm chưa quán thấu được bản chất thực sự của các 
pháp. Bởi vậy, dù đạt đến mức tột cùng của thiền vắng 
lạng vẫn chưa thoát khỏi lưới luân hồi. Ở trong vòng 
luân lưu của tam giới, thiền sinh có thể rơi vào các cảnh 
giới bất hạnh trong tương lai. 


Sau khi thành đạo và hưởng trạng thái vắng lặng 
tịch tịnh của Niết Bàn, Đức Phật nghĩ cách phổ biến 
chân lý cao cả mà Ngài đã tự thân chứng đắc. Ngài nhìn 
quanh và thấy thế gian đầy bụi phiền não. Con người 
đắm chìm trong đám mây mờ đen tối. Thế rồi Ngài nhớ 
đến hai người có thể thâu nhận được những lời giảng dạy 
của Ngài vì tâm của hai vị này rất trong sạch và ức chế 
được các phiền não. Đó là hai vị thầy đầu tiên của Ngài, 
đạo sĩ Alara Kalama và Uddaka Ramaputta. Mỗi vị đều 
có nhiều học trò. Đức Phật cũng đã chứng đắc những gì 
mà hai vị thầy đã chứng đắc, nhưng Ngài thấy đây chưa 
phải là con đường thoát khổ, nên Ngài từ giã hai vị thầy 
để tìm một con đường thực sự giải thoát. 

Tâm hai vị đạo sĩ này rất trong sạch. Alara 


Kalama đã đắc tầng thiền thứ bảy và Uddaka Ramaputta 
đã đắc tầng thiền thứ tám, tầng thiền cao nhất. Đức Phật 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 85 


nghĩ rằng, chỉ cần vài câu pháp ngắn ngủi, thì các đạo sĩ 
này có thể đắc quả hoàn toàn. 


Trong khi Đức Phật đang suy tư về điều này, thì 
một vị trời cho Ngài biết cả hai đều đã chết. Alãra đã 
chết trước đây bảy ngày và Uddaka đã chết hôm qua. 
Cả hai đều đã sinh vào cõi trời vô sắc. Ở đó vẫn còn có 
tâm nhưng không có thân. Thế nên hai vị đạo sĩ không 
có tai để nghe và không có mắt để thấy. Hai vị không 
thể nào thấy được Đức Phật hay nghe lời giảng giải của 
Ngài, bởi vì chỉ có gặp vị thầy hay nghe giáo pháp mới 
có thể hiểu cách thực hành. Hai đạo sĩ đã mất cơ hội 
đắc đạo. 


Đức Phật cảm thấy tội nghiệp cho hai vị thầy và 
nói: "Thật là một mất mát lớn lao cho hai vị!”. 


Trực Giác Giải Thoát. 


Thiền vắng lặng hay thiền chỉ, chỉ đưa chúng ta 
đến chỗ có tâm định cao, mà không giúp chúng ta thấy 
rõ chân lý. Bởi thế, ta cần phải hành thiền minh sát. 
Chỉ khi nào trực giác được bản chất thật sự của thân và 
tâm mới có thể thoát khỏi khái niệm tự ngã, người, ta, 
tôi, anh, chị, v.v... Không có trí tuệ do sự tỉnh thức 
chánh niệm đem lại này, ta không thể thoát khỏi khái 
niệm trên. 


Chỉ khi nào trực giác thấy được cơ cấu nhân quả, 
tức là thấy chuỗi tái diễn của thân và tâm, ta mới có thể 
thoát khỏi ảo tưởng mê lầm rằng mọi chuyện xảy ra 


86 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


không cần nguyên nhân. Chỉ khi nào thấy rõ sự sanh 
diệt của các hiện tượng, chúng ta mới thoát khỏi ảo 
tưởng rằng mọi vật đều bền vững, chắc chắn và liên tục. 
Chỉ khi nào có trực giác thấy rõ đau khổ ta mới hiểu rõ 
rằng sự luân hồi trong các kiếp sống chẳng có gì đáng 
cho ta phải bám víu. Chỉ khi nào hiểu rõ rằng thân và 
tâm trôi chảy theo luật tự nhiên của chúng, không một 
ai, một vật gì tham dự vào việc này, lúc ấy ta mới hiểu 
thấu được vô ngã, không có bản chất, không có cốt lõi. 


Bạn sẽ không thể nào hiểu rõ chân hạnh phúc trừ 
khi bạn vượt qua các tầng mức của tuệ minh sát và cuối 
cùng trực nhận Niết Bàn. Muốn thấy rõ Niết Bàn, mục 
tiêu tối hậu của bạn, bạn phải duy trì năng lực ở mức độ 
cao. Không dừng lại hay đầu hàng, không ẩn trú hay 
trốn chạy cho đến khi nào bạn đến đích. 


Trước tiên, bạn phải tạo tính tấn cần thiết để bắt 
tay vào việc hành thiền, tạm gọi là "Thiết Lập Tỉnh 
Tấn". Bạn chú tâm vào đề mục chính và trở về đề mục 
này nhiều lần. Bạn phân định thì giờ để ngồi thiền và 
_ kinh hành đều đặn. Đây gọi là "Phát Xạ Tỉnh Tấn”; sự 
tỉnh tấn này giúp bạn đi thẳng tới đích mà không bị lệch 
hướng. 


Ngay cả khi có chướng ngại phát sinh, bạn cũng _ 
phải bám cứng vào việc hành thiền, vượt qua mọi 
chướng ngại với lòng kiên trì bất thối. Nếu buồn chán 
và uể oải đến với bạn, hãy thúc đẩy tỉnh tấn mạnh lên. 
Nếu bạn cảm thấy đau, hãy chế ngự tâm yếu đuối chỉ 
muốn rút lui mà không muốn đương đầu với những gì 


Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy 8? 


đang xảy ra bằng nỗ lực kiên trì. Đây là "Giải Thoát 
Tinh Tấn," loại tỉnh tấn cần thiết để giải thoát bạn ra 
khỏi những tình trạng uể oải lười biếng. Hãy tỉnh tấn 
không ngừng, không ngơi nghỉ, cương quyết tiếp tục 
hành trình cho đến khi đạt đến mục tiêu cuối cùng. 


Sau đó, khi bạn đã chế ngự được những khó khăn 
bạn sẽ thấy việc hành thiền của mình trơn tru linh hoạt 
và vi tế, nhưng chớ nên lấy đó làm tự mãn. Bạn phải 
tiến lên một bước nữa! Bởi thế phải thêm nỗ lực để đưa 
tâm đến mức độ ngày càng cao hơn. Đây phải là một sự 
cố gắng không sút giảm hay cô đọng, mà phải liên tục 
tiến triển đều đặn. Đây gọi là "Tiến Triển Tinh Tấn," và 
sự tỉnh tấn này dẫn bạn đến mục tiêu bạn mong muốn. 


Bởi thế, yếu tố thứ chín làm cho ngũ lực bén 
nhạy còn có nghĩa là phải áp dụng sự tỉnh tấn liên tục 
không dừng lại hay do dự, không ngơi nghỉ cho đến khi 
đạt được mục tiêu cuối cùng. 


Khi bạn đi trên con đường này, nếu bạn thực hiện 
đầy đủ chín yếu tố kể trên, thì ngũ lực tín, tấn, niệm, 
định, huệ sẽ trở nên bén nhạy và thâm sâu. Cuối cùng 
chúng sẽ dẫn tâm bạn đến nơi giải thoát. 


Mong các bạn xem xét lại việc hành thiền của 
mình. Nếu các bạn thấy thiếu yếu tố nào thì hãy xử 
dụng các biện pháp ghi trên để điều chỉnh và bổ túc. 


Xin các bạn hãy đi thẳng đường cho tới khi đạt 
đến mục tiêu mong ước. 


3 Mười Đạo Binh Ma 


Hành thiền chẳng khác nào một cuộc chiến tranh 
giữa Thiện và Ác. Bên ác gồm các lực lượng phiền não, 
được gọi là "Mười Đạo Binh Ma." Chữ 'Ma, nguyên 
tiếng Pa|i là Mara, có nghĩa là kẻ tàn sát. Ma là kẻ đã 
tàn sát đức hạnh và đời sống của chúng ta. Các loại ma 
binh này tấn công mọi thiền sinh. Chúng cố tâm chế 
ngự Đức Phật ngay vào đêm Ngài giác ngộ, và Ngài đã 
chiến thắng ma quân ấy. 


Trong kinh Nipäta đã ghi lại những câu Đức Phật 
nói với Ma-vương như sau: 


“Này ma vương, dục lạc là ma quân thứ nhất của 
ngươi, hai là bất mãn, ba là đói khát, bốn là ái dục, năm 
là dã dượi buồn ngủ, sáu là sợ hãi, bảy là hoài nghĩ, tấm 
là kiêu mạn và vô ơn, chín là danh lợi và mười là khen 
mình chê người. Này ma vương, hùng binh của ngươi là 
thế. Chúng luôn luôn thường trú trong con người xấu xa 
đê tiện; kẻ hèn vếu thì thất bại, nhưng người nào dũng 
cảm hàng phục được chúng sẽ đạt được chân hạnh 


90 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


phúc... Ta thà chết trên chiến trường còn hơn sống mà 
thất bại... " 


Muốn thắng mười đạo binh đen tối trong tâm, 
chúng ta phải có sức mạnh thiện hảo của thiền minh sát. 
Thiền minh sát cấp cho ta gương chánh niệm cùng binh 
pháp để tấn công và bảo vệ. 


Trong trường hợp của Đức Phật, ta đã biết ai chiến 
thắng vinh quang rồi. Ở trường hợp của các bạn, phe 
nào sẽ thắng đây? 


ĐẠO BINH MA THỨNHẤT: DỤC LẠC 


Dục lạc là Đạo Binh Thứ Nhất của Ma Vương. 
Nhờ ở các hành động thiện đã làm ở cõi dục giới trong 
các kiếp trước, chúng ta tái sanh vào thế giới này. Ở 
đây, trong một cõi dục giới khác, chúng sanh phải đương 
đầu với nhiều loại dục lạc có sức lôi cuốn mạnh mẽ: âm 
thanh ngọt ngào, hương vị đậm đà, những ý tưởng đẹp 
đế và những đối tượng vừa ý khác tiếp xúc với sáu giác 
quan của chúng ta. Kết quả tự nhiên khi tiếp xúc với 
sáu đối tượng này là ham muốn phát sinh. Đối tượng ưa 
thích và tâm tham muốn là hai điều cần yếu để tạo nên 
dục lạc. 


Sự dính mắc vào gia đình, tài sản, việc làm ăn và 
bạn bè cũng tạo nên đạo binh thứ nhất. Thông thường, 


Mười Đạo Binh Ma 91 


đối với chúng sanh hữu tình rất khó chinh phục loại ma 
chướng này. Nhiều người chống lại chúng bằng cách trở 
thành một nhà sư hay sư cô vất bỏ gia đình và mọi lưu 
luyến dính mắc khác. Thiền sinh trong khóa thiền tạm 
thời bỏ lại đàng sau tất cả gia đình, bạn bè, việc làm, để 
chiến đấu với lực lượng luyến ái đang cột chúng ta vào 
sáu loại đối tượng (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). 


Mỗi khi bạn hành thiền, nhất là trong một khóa 
thiền, bạn để lại sau lưng biết bao lạc thú. Thế nhưng, 
ngay trong khu vực giới hạn của một nơi hành thiền, đối 
với những vật chung quanh bạn cũng còn luyến ái vật 
này hơn vật kia. Vào lúc có tư tưởng như thế, bạn nên 
nhận ra rằng mình đang đương đầu với ma vương, kẻ thù 
tước đoạt tự do của bạn. 


ĐẠO BINH MA THỨHAI: BẤT MÃN 


Đạo Binh Ma Thứ Hai là không hài lòng với đời 
sống thánh thiện, đặc biệt là với việc hành thiền. Trong 
một khóa thiền, có thể bạn sẽ cảm thấy mình bất mãn và 
chán nản với gối ngồi, với thức ăn và những yếu tố nhỏ 
nhặt khác, và kết quả là bạn không thấy thoải mái và 
thích thú trong việc hành thiền. Có thể bạn cho đó là 
những khuyết điểm của việc hành thiền. 


Muốn thắng sự bất mãn này, bạn phải trở thành 
một người có sự thích thú và nhiệt thành trong giáo 
pháp. Tiếng Pãli gọi người nhiệt thành trong giáo pháp 
là Abhirati. Khi đã tìm thấy và thực hành đúng phương -: 


92 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


pháp, bạn sẽ chế ngự được chướng ngại. An lạc, hoan hỉ 
và thoải mái sẽ tự nhiên hiện khởi từ sự định tâm của 
bạn. Lúc bấy giờ, bạn cảm thấy giáo pháp ngọt ngào êm 
dịu hơn mọi lạc thú trần gian. Đây là thái độ của người 
nhiệt thành trong giáo pháp (Abhirati). Tuy nhiên, nếu 
bạn không chu đáo và thận trọng trong việc hành thiền, 
thì bạn sẽ không tìm thấy hương vị dịu dàng và kỳ diệu 
của giáo pháp và những khó khăn trong việc hành thiền 
sẽ làm phát sanh sân hận. Thế là Ma Vương sẽ chiến 
thắng vẻ vang. 


Chế ngự những khó khăn trong lúc hành thiền 
minh sát, một lần nữa, cũng như một trận chiến, thiền 
sinh phải dùng chiến thuật tấn công và phòng thủ hay du 
kích chiến, tùy theo khả năng của mình. Nếu chiến đấu 
mạnh mẽ và bền bỉ, thiền sinh sẽ thắng. Nếu yếu đuối 
thì thiền sinh nên tạm thời rút lui. Nhưng không nên rút 
lui trong hỗn loạn mất trật tự, mà phải rút lui có kế 
hoạch, rút lui với mục đích tập trung sức mạnh để cuối 
cùng chiến thắng địch quân. Nhiều lúc, sự không hài 
lòng với hoàn cảnh chung quanh hay với những sự hỗ trợ 
_ trong việc hành thiền không hoàn toàn do lỗi của Ma 
Vương, không phải hoàn toàn do ở sự tán loạn hay tham 
tâm; tuy nhiên, sự không hài lòng này cũng cản trở bước 
tiến bộ trong việc hành thiền của bạn. 


Để dễ dàng thuận tiện cho việc hành thiền, những 
nhu cầu thiết yếu trong đời sống của thiền sinh phải 
được đáp ứng thỏa đáng. Chẳng hạn, phải có thức ăn 
chỗ ở thích hợp cũng như những hỗ trợ khác. Với những 


Mười Đạo Binh Ma 93 


nhu cầu cần thiết thỏa đáng, thiền sinh sẽ có được sự 
thoải mái và yên tâm để hành thiền. ' 


Điều kiện ngoại cảnh thích hợp cũng là nguyên 
nhân thứ tư trong chín nguyên nhân giúp cho ngũ lực 
phát triển. (Chúng ta đã bàn đến chín nguyên nhân này 
trong phần trước. Các nguyên nhân khác là Chú tâm 
vào vô thường, Chu đáo và tôn trọng pháp hành, Liên 
tục không gián đoạn, Điều kiện hỗ trợ, Áp dụng kinh 
nghiệm đem lại kết quả trước đây, Vun bồi các yếu tố 
đưa đến giác ngộ, Dũng mãnh, Tỉnh tấn, Nhẫn nhục và 
Kiên trì, Quyết đạt đến mục tiêu cuối cùng.) 


Nếu bạn thấy hoàn cảnh chung quanh thực sự 
không thích nghi và điều này đã khiến cho việc hành 
thiền của mình bị thụt lùi thì bạn phải tìm cách điều 
chỉnh các điều kiện chung quanh. Dĩ nhiên, bạn phải 
thành thật với chính mình và với người khác. Phải 
cương quyết đập tan đạo binh thứ hai; đừng bỏ cuộc. 


ĐẠO BINH MA THỨBA: ĐÓI, KHÁT 


Phải chăng thực phẩm cũng là một vấn đề? 
Ngoài việc chế ngự dục lạc và bất mãn, bạn còn phải 
đương đầu với đạo binh ma thứ ba là đói khát. 


. Ngày xưa, và ngay cả bây giờ, chư tăng ni Phật 
Giáo phải sống nhờ vào lòng từ thiện của Phật tử. Hằng 
ngày, các nhà sư phải mang bát vào làng xóm khất thực. 
Một số các vị sống ẩn cư, sống nhờ vào sự giúp đỡ của 


94 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


một số gia đình. Có ngày thì mọi nhu cầu đều thoả mãn, 
có ngày thì không. Thiền sinh ở trong các trường thiền 
hay tham dự các khóa thiền, cũng lâm vào hoàn cảnh 
tương tự. Ở trường thiền hay trong một khoá thiền, các 
bạn phải ăn những thực phẩm khác hẳn thực phẩm ở nhà. 
Bạn không hưởng được hương vị quen thuộc và những 
thức ăn hợp khẩu vị. Thực phẩm có thể lạt quá, mặn 
quá, ngọt quá, ít chua hay chua quá, v.v... Nếu không 
kham nhẫn và vị dao động vì không có thức än vừa ý, thì 
bạn không thể tập trung tâm ý và như vậy thì khó thấy 
được giáo pháp. 


Ở ngoài xã hội cũng vậy. Bạn có thể chỉ ra 
nhiều tiền trong một quán ăn, nhưng nhiều khi cũng 
không hài lòng với thức ăn của nhà hàng. Trên thực tế, 
không phải chỉ món ăn, mà các chuyện khác cũng vậy. 
Không phải lúc nào ta cũng gặp được những điều hợp 
theo ý ta. Chúng ta đói, không phải chỉ đói thức ăn, mà 
còn đói nhiều thứ khác như áo quần, vật dụng, thú vui 
giải trí, và những thú say mê riêng như sưu tầm đồ cổ, 
chơi cây kiểng, v.v... Ngoài những thú vui quen thuộc, 
_ còn có những thú vui mới lạ và đầy kích thích khác. 
Nhàm chán thú vui cũ, bạn tìm kiếm các thú vui mới mẻ 
khác. Sự đói khát này tiềm ẩn trong mọi lãnh vực và 
mọi nhu cầu của bạn, từ nhu cầu vật chất đến nhu cầu 
tâm linh. Nếu bạn dễ dàng hài lòng với mọi sự, chấp 
nhận mọi thái độ, mọi cách đối xử của người khác, vui 
vẻ hài lòng và tỏ vẻ biết ơn những gì mà bạn nhận được 
thì đạo binh ma thứ ba không quấy rối bạn nhiều. 


Mười Đạo Binh Ma 95 


Chúng ta không thể luôn luôn chỉ làm những 
điều mà mình thích làm. Chúng ta không thể lúc nào 
cũng gặp hoàn cảnh thuận lợi. Bởi thế, hãy cố gắng tri 
túc, biết đủ với những gì đang có. Nếu biết tri túc thì ở 
hoàn cảnh nào ta cũng an vui. Nếu bạn tập trung nỗ lực 
để tiến xa hơn trong việc hành thiền, bạn sẽ nếm được 
hương vị của giáo pháp mà không gì có thể so sánh 
được. Vào lúc ấy, đạo binh ma thứ ba sẽ như những đồ 
chơi của trẻ con. 


Nếu chính bạn không kham nhẫn và tri túc thì rất 
khó thắng được đạo binh ma đói khát này. Đói khát 
mang lại những cảm giác khó chịu và không ai muốn 
tiếp đón nó. Khi đói khát tấn công, nếu không chánh 
niệm thì tâm sẽ bắt đầu giao động. Thế rồi ta bắt đầu 
sắp đặt kế hoạch, tính toán, tìm đủ cách để có được 
những món ăn mình muốn, hay để bỏ cái gì vào bụng 
cho đỡ trống trải. Ta tự bào chữa cho sự tìm kiếm của 
mình bằng cách lý luận rằng: "Phải ăn như vậy thì hành 
thiền mới tốt, mới có sức khỏe, v.v...". Sau khi tính toán 
một hồi, ta đứng dậy và tìm kiếm, lục lọi thức ăn mà ta 
thích. Như vậy là cơ thể đã hợp tác để làm thoả mãn 
tâm ham thích của ta. 


ĐẠO BINH MA THỨTƯ: THAM ÁI 


Tham muốn là đạo binh ma thứ tư. Trong đạo 
binh ma thứ nhất, chúng ta đã tìm hiểu dục lạc, và khi 
dục lạc đã tiếp xúc các đối tượng giác quan thì tham ái 


%6 


phát sinh. Khi mắt tiếp xúc vật vừa ý thì tham ái phát 
sinh. Khi tai tiếp xúc với âm thanh vừa ý thì tham ái 
phát sinh. Khi mũi ngửi hay tiếp xúc với mùi thơm thì 
tham ái phát sinh. Khi lưỡi tiếp xúc với vị ngon thì 
tham ái phát sinh. Khi thân tiếp xúc hay đụng chạm với 
vật vừa lòng thì tham ái phát sinh. Như vậy, khi mọi 
pháp trần tiếp xúc với lục căn, nếu ta không chánh niệm 
kịp thời thì tham ái sẽ phát khởi. Đây là đạo binh ma có 
đông quân số nhất và đánh vào nhiều mặt. Bởi thế, thiền 
sinh cần phải thu thúc lục căn bằng cách luôn luôn 
chánh niệm tỉnh giác và đừng để si mê lầm lạc chi phối 
tạo cơ hội tốt cho đạo binh ma tham ái tấn công. 


Sau đây là một trường hợp điển hình về sự đột 
kích của đạo quân thứ tư này. 


Khi một nhà sư đi khất thực, đã đi trọn một 
quãng đường thường lệ của mình nhưng thấy bát của 
mình chưa đầy, hay thấy thức ăn mình muốn chưa có, 
thế là đạo binh ma thứ tư sắp sửa tấn công. Nếu nhà sư 
biết tri túc, về chùa ngay, dù chưa có được thức ăn vừa 
ý, thì đạo binh ma thứ tư thất bại. Nếu nhà sư tiếp tục đi 
thêm một quãng đường mới khác, có thể thật là dài, với 
kỳ vọng là kiếm được món vừa khẩu vị; thế là nhà sư đã 
bị rơi vào ổ phục kích của đạo binh thứ tư. 


Dầu có là một nhà sư hay không, ta cũng quen 
thuộc với sự dàn trận của đạo binh này. Trước hết là 
tham ái đến. Tiếp theo là tính toán kế hoạch rồi thực 
hiện kế hoạch đã dự trù. Toàn thể tiến trình này làm suy 
yếu thân tâm. 


Mười Đạo BinhMa 97 


ĐẠO BINH MA THỨNĂM: DÃ DƯỢI BUỒN NGỦ 
( HÔN TRẦM THỤY MIỄN) 


Những khó khăn do hôn trầm và thụy miên gây 
ra rất lớn lao cần được chú trọng đặc biệt. Dã dượi hay 
hôn trầm được dịch từ chữ /#7ra, nghĩa là tâm yếu kém, 
teo lại, co rút lại, đặc cứng và nhầy nhụa, không thể nám 
giữ đối tượng thiền một cách chắc chắn. 


Vì na làm cho tâm yếu kém nên nó cũng tự 
động kéo theo sự yếu kém của thân. Tâm lười biếng đần 
độn này không thể giữ tư thế ngồi của bạn thẳng thắn và 
vững chắc. Khi đi kinh hành thì chân kéo lê lười biếng. 
Khi hôn trầm, đã dượi có mặt thì sự hăng say tỉnh tấn 
vắng mặt. Tâm trở nên trơ cứng mất cả tính chất hoạt 
động sắc bén. 


Ngay cả một thiền sinh có sự tỉnh tấn vững chãi 
lúc đầu, nhưng sự dã dượi cũng vẫn chế ngự khiến họ 
phải nỗ lực tinh tấn hơn nữa để đốt cháy loại phiền não 
này. Khi dã dượi xâm chiếm thì mọi lực lượng tích cực 
của thân sẽ bị bất động hóa ít nhất một phần, tình trạng 
này được gọi chung một tên là 77za-rnrddha (dã dượi 
buồn ngủ). Sự tính tấn và chánh niệm, chánh tư duy 
cũng bị yếu đuối, giảm và đình trệ hiệu năng. Khi /ñn4, 
dã dượi, có mặt, thì sẽ kéo theo zz⁄đđ#2, buồn ngủ; vì 
middha là một tâm không hoạt động, không có khả 
năng, không tự chủ, thụ động và trì trệ, không bén nhạy, 
hôn mê, bần thần, thiu thỉu, buồn ngủ. 


98 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Về phương diện thực hành, chúng ta chẳng cần 
phải phân tích, tìm hiểu sâu xa hai phiền não này. 
Chúng ta chỉ cần biết một cách tổng quát là đủ. Giống 
như bị nhốt kín trong một phòng giam nhỏ hẹp, dã dượi 
ngăn cản không cho tâm sở tốt đẹp có cơ hội tiến hành 
nhiệm vụ của mình. Dã dượi và buồn ngủ làm cản trở 
sự phát triển của các tâm sở tốt đẹp khác nên nó là 
chướng ngại. Cuối cùng, dã dượi buồn ngủ sẽ làm cho 
việc hành thiền của thiền sinh hoàn toàn đình trệ. Mí 
mắt bắt đầu nặng, đầu bỗng nhiên gục về phía trước. 
Làm thế nào để chế ngự tình trạng tai hại này? 


Một lần nọ khi Đại Đức Mục Kiền Liên, một 
trong hai vị đại đệ tử của Đức Phật, hành thiền trong 
rừng bị dã dượi buồn ngủ chế ngự. Tâm của Đại Đức 
Mục Kiền Liên lúc bấy giờ co cứng lại và ngưng đọng 
như một cục bơ đông cứng vì lạnh. Đức Phật biết được, 
đến gần Đại Đức Mục Kiền Liên và hỏi: "Này Mục 
Kiền Liên, thầy đang đã đượi, đang buồn ngủ và đang 
gục phải không?". Đại Đức Mục Kiền Liên liền trả lời: 
"Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử đang ngủ gục”. 


Đức Phật nói: "Này Mục Kiền Liên, Như Lai sẽ 
chỉ cho thầy tám cách để chế ngự đã dượi, buồn ngủ". 


Mười Đạo Binh Ma 99 


Tám cách trị buồn ngủ 


Đầu tiên là thay đổi thái độ. Khi bị buồn ngủ tấn 
công, ta có khuynh hướng đầu hàng và suy nghĩ: "Buồn 
ngủ quá. Ngồi sững sờ như vầy thì đâu có ích gì. Chị 
bằng đi ngủ vài phút để lấy lại sức". Bao lâu bạn còn có 
tư tưởng như vậy thì dã dượi buồn ngủ vẫn còn tiếp tục 
chế ngự. 


Thay vì có một thái độ như thế, hãy quyết định: 
"Ta sẽ ngồi như vầy. Dù cho dã dượi buồn ngủ có đến 
nữa, ta vẫn không nhượng bộ". Đó là sự thay đổi thái độ 
để tránh buồn ngủ. Sự quyết định này giúp chế ngự đạo 
binh ma thứ năm. 


Một trường hợp khác làm thiền sinh buồn ngủ 
mặc dù trước đây không buồn ngủ, đó là trường hợp khi 
việc hành thiền trở nên dễ dàng và êm dịu, khi đó bạn ít 
nhiều đã thuần thục trong việc theo dõi chuyển động của 
bụng, và bạn chẳng cần cố gắng nhiều mà vẫn theo dõi 
được sự phồng xẹp, thế là bạn chẳng cần cố gắng nữa. 
Bạn dựa lưng vào tường theo dõi chuyển động của bụng 
một cách dễ dàng, tự nhiên. Do sự tỉnh tấn giảm thiểu 
này, dã dượi buồn ngủ nhảy vào. Nếu điều này xảy ra, 
bạn hãy cố gắng tập trung chánh niệm chú tâm một cách 
thận trọng hơn vào sự phồng xẹp hay gia tăng số lượng 
đề mục hành thiền. 


Có một kỹ thuật đặc biệt là thêm nhiều đề mục. 
Điều này đòi hỏi nhiều cố gắng hơn là khi chỉ nhìn 
thuần đề mục phồng xẹp. Và cách này có hiệu quả hồi 


100 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


phục lại tình trạng tốt đẹp. Sự niệm thầm trong trường 
hợp này sẽ là phồng, xẹp, ngồi, đụng. Khi bạn niệm 
ngồi, bạn chuyển sự chú tâm chánh niệm của mình vào 
việc cảm giác toàn thân trong tư thế ngồi. Khi niệm 
đụng, bạn chú tâm vào cảm giác đụng ở một hay nhiều 
điểm nhỏ. Các điểm này có độ lớn bằng một đồng xu. 
Chỗ mông là nơi thuận tiện nhất. Trong suốt thời gian 
niệm đụng, bạn phải luôn luôn trở về cùng chỗ đã chọn 
đầu cho bạn không thể thấy cảm giác ở điểm đó đi nữa. 
Sự đã dượi càng nhiều thì bạn càng phải chọn nhiều 
điểm đụng, tối đa vào khoảng sáu điểm. Khi bạn đã trải 
qua hết các điểm đụng, hãy trở về với sự phồng xẹp và 
lập đi lập lại loại ghi nhận đụng, đụng này từ đầu. Kỹ 
thuật thay đổi điểm dụng có hiệu quả rất tốt đẹp, không 
sai chạy. 


Thuốc giải độc thứ hai để chữa trị buồn ngủ là 
nhớ lại những đoạn kinh đã biết hay đã thuộc lòng trước 
đây, gắng tìm hiểu những ý nghĩa sâu xa hơn. Nếu đã 
có lần ban đêm bạn không thể ngủ được vì đang suy 
nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa của một vài chuyện gì, thì bạn 
sẽ hiểu rõ tác dụng của thuốc giải độc thứ hai mà Đức 
Phật đã dạy để đối trị dã dượi buồn ngủ. Trong Vi Diệu 
Pháp, môn tâm lý học Phật giáo dạy rằng khi phân tích 
thành phần cấu hợp của tâm, ta sẽ thấy một tâm sở là 
vitakka, hay hướng tâm vào đối tượng. Tâm sở tầm này 
có khả năng khai mở và làm mát mẻ tâm, đó là thuốc trị 
liệu đặc biệt cho bệnh buồn ngủ. 


Kỹ thuật thứ ba để chống lại đã dượi buồn ngủ là 
đọc to một số đoạn kinh đã thuộc. Nếu đang hành thiền 


Mười Đạo BinhMa 101 


chung nhóm thì đĩ nhiên bạn phải đọc vừa đủ mình nghe 
để khỏi quấy rầy người khác. Nếu bạn vẫn chưa tỉnh lại, 
phải nhờ cậy vào những biện pháp khác. Đó là những 
biện pháp mạnh hơn như: kéo tai, xát hai tay vào nhau, 
chà xát chân, tay, mặt, v.v... Sự kích thích này làm cho 
máu chạy đều khiến bạn tỉnh táo lại. Nếu buồn ngủ vẫn 
còn, hãy đứng dậy và từ từ chánh niệm đi rửa mặt. Bạn 
có thể nhỏ thuốc vào mắt cũng được. Nếu các cách trên 
đều thất bại, hãy nhìn vào ánh sáng như ánh sáng mặt 
trăng, ánh đèn. Nhớ là không được nhìn vào mặt trời, vì 
nhìn vào mặt trời sẽ làm hư mắt. Ánh sáng có thể làm 
bạn tươi tỉnh lại. Tâm sáng suốt là một loại đèn. Nhờ 
nó, bạn có nhìn thấy chuyển động phồng xẹp từ lúc khởi 
đầu đến lúc chấm dứt. Nếu mọi biện pháp đều thất bại, 
bạn hãy thử đi kinh hành trong chánh niệm. Nếu cuối 
cùng mà bạn vẫn không thắng được sự buồn ngủ thì hãy 
đi ngủ, và đi ngủ trong chánh niệm. Nếu vào giường mà 
không cảm thấy buồn ngủ thì hãy theo dõi sự phồng xẹp. 
Nếu dã dượi buồn ngủ kéo dài nhiều ngày, có thể do 
bịnh bón sinh ra thì phải tìm cách trị bịnh táo bón. 


ĐẠO BINH MA THỨ SÁU: SỢ HÃI, KHIẾP 
NHƯỢC HAY HÈN NHÁT 


Sợ hãi và khiếp nhược là đạo binh ma thứ sáu. 
Đạo binh sợ hãi này dễ tấn công thiền sinh hành thiền ở 
nơi hẻo lánh, đặc biệt là khi nỗ lực tỉnh tấn xuống thấp 
sau khi bị đã dượi buồn ngủ tấn công. Dũng cảm tính 
tấn sẽ đập tan sợ hãi. Một sự hiểu biết rõ ràng về giáo 
pháp do nhờ ở tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định cũng 


102 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


diệt được sự sợ hãi. Giáo pháp là sự bảo vệ tốt nhất trên 
thế gian. Có đức tin và thực hành thì giáo pháp sẽ trở 
thành linh được để trị bệnh sợ hãi. 


Có ba loại thực hành. Hành giới chắc chắn sẽ có 
một tương lai tốt đẹp. Hành định thì sự lo âu sầu muộn 
sẽ giảm bớt. Hành huệ, tức thiền minh sát, sẽ dẫn đến 
Niết Bàn. Lúc ấy, sợ hãi, nguy hiểm sẽ bị diệt tận. 
Thực hành giáo pháp là thực sự lo cho chính mình, tự 
bảo vệ mình và có được một người bạn tuyệt hảo. 


Sợ hãi là một biểu hiệu của sân hận. Không thể 
đương đầu với vấn đề, nhưng bạn không biểu lộ phản 
ứng ra ngoài mà chờ cơ hội để trốn chạy. Nếu bạn có 
thể đối diện trực tiếp với vấn đề, với một tâm cởi mở và 
thỏa mái, thì sự sợ hãi sẽ không khởi dậy. 


Trong một khoá thiền, thiền sinh không nhận 
chân được giáo pháp sẽ cảm thấy sợ hãi và thiếu tin 
tưởng khi nghĩ đến thiền sư và các thiền sinh khác. 
Chẳng hạn, một số thiền sinh bị dã dượi buồn ngủ tấn 
_ công tới tấp nên trong suốt năm phiên ngồi thiền liên 
tiếp lúc nào cũng ngủ. Suốt ngày chỉ có vài phút tỉnh 
táo chánh niệm mà thôi. Thiền sinh loại này cảm thấy 
mắc cỡ và bối rối, đặc biệt là khi so sánh mình với 
những thiền sinh khác, dường như lúc nào họ cũng 
chánh niệm, chánh định. 


Ở Miến Điện, vào một lúc nọ, có những thiền 
sinh uể oải, lờ đờ, hai ba ngày liền trốn bặt không dám 
đến gặp thiền sư để trình pháp. Có người chuồn về nhà 


Mười Đạo BinhMa 103 


luôn. Họ chẳng khác nào những học sinh không chịu 
làm bài tập. Nếu những thiền sinh này nỗ lực tinh tấn 
thì sự chánh niệm của họ sẽ thắng lướt đã dượi buồn 
ngủ, chẳng khác nào ánh sáng mặt trời xóa tan đám mây 
mờ. Lúc bây giờ, họ có thể mạnh đạn đến gặp thiền sư 
và sẵn sàng trình cho thầy biết những gì họ đã tự mình 
thấy được dưới ánh sáng của pháp hành. 


Gặp bất kỳ vấn đề gì trong lúc hành thiền bạn 
cũng phải can đảm và thành thật trình cho thiền sư biết. 
Đôi lúc, thiền sinh cảm thấy rằng việc hành thiền của 
mình xuống đốc, trong khi đó, việc thực hành của họ 
đang tiến triển tốt đẹp. Một thiền sư có đủ khả năng và 
đáng tin tưởng có thể giúp bạn chế ngự những lệch lạc 
và bất an trên, và bạn có thể tiếp tục con đường giáo 
pháp với đầy đủ nghị lực, chân thành và tín nhiệm. 


ĐẠO BINH MA THỨBẢY: HOÀI NGHI 


Dã dượi buồn ngủ là lý do độc nhất khiến thiền 
sinh nghỉ ngờ khả năng của mình. Nghi ngờ là đạo binh 
ma đáng sợ. Khi thiền sinh bắt đầu buông thả trên việc 
hành thiền của mình, thì thiền sinh cũng bắt đầu nghỉ 
ngờ khả năng của chính mình. Băn khoăn suy nghĩ đã 
không giúp bạn tiến bộ mà còn làm hoài nghi lan rộng 
thêm. Đầu tiên là nghỉ ngờ khả năng của chính mình. 
Tiếp đến nghi ngờ phương pháp hành thiền, rồi hoài 
nghi có thể bành trướng rộng hơn và trở thành nghi ngờ 
thiền sư. Lúc ấy, thiền sinh có thể tự hỏi: "Không biết 
ông thầy này có đủ khả năng để am tường tình trạng của 


104 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


mình không?". Dĩ nhiên, đây là một trường hợp đặc 
biệt, cần có một loại chỉ dẫn mới. Trong lúc trình pháp, 
những điều trình bày của thiền sinh này chỉ do tưởng 
tượng mà ra. Mọi khía cạnh có thể lý giải, có thể hiểu 
được trong việc hành thiền đều trở nên đáng ngờ vực. 


Đạo binh thứ bảy, tiếng PAli gọi là v¡cikicchã. 
Vicikiccha có nghĩa rộng hơn chữ hoài nghi. Đó là 
trạng thái của một tâm mệt mỏi do hiểu không trọn vẹn, 
không thấu đáo, sự hiểu thiếu bằng cớ, sự phỏng đoán. 
Một thiền sinh bị dã đdượi buồn ngủ chế ngự không thể 
chú tâm liên tục vào đề mục để tạo điều kiện cho trí tuệ 
phát triển. Nếu thiền sinh loại này chịu khó chánh niệm 
thì có thể biết được danh sắc một cách trực tiếp và thấy 
rõ chúng có liên hệ nhân quả với nhau. Nếu không chịu 
chánh niệm quán sát thì sẽ mờ tối trước danh và sắc. 
Thiền sinh vẫn chưa hiểu được những gì mà mình chưa 
thấy trước đây. Bấy giờ thiền sinh thiếu chánh niệm bèn 
suy tư và lý luận: "Ta phân vân không biết cái gì hợp 
thành danh và sắc. Danh và sắc liên hệ với nhau như thế 
nào?". Lúc trình pháp, thiền sinh chỉ bày tỏ kinh 
_ nghiệm của mình dựa trên những hiểu biết nông cạn và 
non nớt trộn lẫn với tưởng tượng. Vì tâm không quán 
thấu được chân lý nên giao động phát sinh. Sau đó là 
hoang mang, bối rối và do dự kéo đến. Đó là một khía 
cạnh khác của vw/cikcchã Suy nghĩ, lý luận nhiều quá 
sinh ra mệt mỏi, kiệt quệ. 


Sự non kém nội quán, hay minh sát, ngăn chặn 
thiền sinh có một vị thế ổn cố và vững tin. Tâm thiền 


Mười Đạo Bnh Ma 105 


sinh chạy lung tung trước vô số hướng đi. Thiền sinh 
nhớ lại những cách hành thiền đã từng nghe trước đây, 
nơi này một ít, nơi kia một ít, đem ra thực hành. Thiền 
sinh bây giờ như người rơi vào trong một nồi cám heo 
với đủ thứ tạp nham và chìm trong đó. W/czk;cchäã là 
một trở ngại lớn lao trong việc hành thiền. Nguyên 
nhân gần của nó là do dự hoài nghi và thiếu chú tâm 
chính đáng, tâm không được điều khiển thích hợp để làm 
tròn nhiệm vụ khám phá chân lý. Phương pháp hữu hiệu 
và trực tiếp nhất để điều trị hoài nghỉ là có sự chú tâm 
thích đáng. 


Nếu bạn biết cách nhìn và hướng mắt vào đúng, 
bạn sẽ thấy rõ những gì bạn đang tìm, đó là thực tánh 
của mọi vật. Chính bạn thấy rõ thực tánh của mọi vật 
thì bạn không còn hoài nghi về chúng nữa. Muốn tạo 
điều kiện thích hợp cho một sự chú tâm chính đáng, việc 
thiết yếu đầu tiên là phải có một vị thầy. Vị thầy này sẽ 
hướng dẫn bạn trên con đường dẫn đến chân lý và trí 
tuệ. Đức Phật đã nhiều lần nhắc nhở, người muốn tìm 
chân lý, phải tìm một vị thầy đủ khả năng hướng dẫn. 
Nếu không tìm ra một vị thầy giỏi để hành theo những 
lời chỉ dẫn của vị này bấy giờ bạn hãy trở về với hàng 
khối sách dạy thiền đang tràn ngập thị trường. Nhưng 
hãy thận trọng, đặc biệt nếu bạn là một con mọt sách. 


Nếu bạn có nhiều kiến thức về các phương pháp 
hành thiền và muốn tổng hợp chúng lại, chắc chắn là bạn 
sẽ thất vọng, và có thể, hoài nghi của bạn càng gia tăng 
nhiều hơn khi chưa đọc sách. Dầu bạn có gặp được một 
số phương pháp hành thiền tốt đẹp, nhưng vì bạn không 


106 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


thực hành rốt ráo đúng theo những lời chỉ dẫn của các 
phương pháp này, thì kết quả cũng chẳng đến đâu và bạn 
lại nghi ngờ luôn cả những phương pháp này nữa. Bạn 
phải kiên nhẫn thực hành để có cơ hội tự mình chứng 
nghiệm những lợi ích của việc hành thiền. Nếu không 
thực hành một cách thích đáng, thì không thể nào tự 
mình chứng nghiệm, tự mình thấy rõ chân tánh của mọi 
hiện tượng. Nếu không hành thiền đúng, thì không 
những hoài nghi gia tăng mà tâm bạn còn trở nên ngưng 
đọng, cứng ngắt, đầy sân hận, bất mãn, và chống đối. 


Tâm Œai Góc 


Sân hận làm cho tâm cứng ngắt và gắt gao như 
gai nhọn. Dưới ảnh hưởng của gai nhọn, thiền sinh bị 
tâm cấu xé như một kẻ lữ hành bị lạc vào một đám gai 
góc rậm rạp; mỗi bước đi là mỗi bước khổ đau. Sân hận 
là một trở ngại lớn lao trong việc hành thiền. Đây là trở 
ngại mà nhiều thiền sinh gặp phải nên tôi muốn nói đến 
một vài chỉ tiết của loại phiền não này với mục đích để 
những người có chủ tâm hành thiền có thể biết được 
' cách thức chế ngự nó. Một cách tổng quát, sân hận bắt 
nguồn từ hai loại tâm sở. Trước hết là hoài nghi. Thứ 
đến là một loại dây ràng buộc của tâm. 


Có năm loại hoài nghi khiến cho tâm trở thành 
gai góc. Thứ nhứt, nghi ngờ Phật, vị thầy vô thượng đã 
chỉ chúng ta con đường giải thoát. Nghi ngờ Pháp, con 
đường thoát khổ. Nghi ngờ Tăng, những bậc Thánh đã 
diệt được một phần hay toàn thể phiền não, kế đến nghỉ 
ngờ chính mình, nghỉ ngờ giới luật và cách hành thiền 


Mười Đạo Binh Ma 107 


của mình. Nghi ngờ thiền sinh, bao gồm cả thiền sư. 
Khi có nhiều nghỉ ngờ thì thiền sinh sẽ bị tràn ngập bởi 
sân hận và phản kháng. Bởi thế, tâm thiền sinh đầy gai 
góc và cảm thấy chẳng muốn hành thiền chút nào. Nghi 
ngờ và không tin tưởng cả vào việc hành thiền. 


Tuy nhiên, hãy yên tâm! Không có gì mất mát 
cả. Trí tuệ và sự hiểu biết là thần dược để điều trị hoài 
nghi. Một trong những loại hiểu biết quan trọng là nhận 
được sự chỉ dẫn thích đáng. Thường những lời chỉ dẫn, 
giải thích, và sự hiểu biết của thiền sư có thể giúp cho 
thiền sinh vượt qua khỏi đám gai góc dầy đặc của hoài 
nghi này. Những câu khuyên nhủ thích đáng, những bài 
pháp đúng chân lý, khích lệ và đi sâu vào tâm trạng của 
thiền sinh có khả năng đưa thiền sinh trở về con đường 
sáng. Con đường sáng này không gì khác hơn là sự 
quan sát trực tiếp, đối diện với thực trạng. Thiền sinh sẽ 
thở một hơi đài nhẹ nhõm và đầy biết ơn. Bấy giờ thiền 
sinh có cơ hội để thấy rõ sự vật đúng theo thực tướng 
của nó. Thiền sinh sẽ đạt được tuệ giác, và những tuệ 
giác cao hơn sẽ là linh được để điều trị bệnh tâm đầy gai 
góc. 


Nếu không trở về đường chính mà để cho nghỉ 
ngờ tiếp tục phát triển, e rằng bệnh sẽ trở thành bất trị. 


Năm Dây Trói Buộc 
Tâm gai góc không phải chỉ bắt nguồn từ hoài 


nghi mà còn sinh ra từ năm loại thằng thúc khác nữa. 
Khi năm dây trói buộc này có mặt thì tâm bị sân hận, 


108 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


thoái hóa và phản kháng dày vò. Nhưng vẫn có phương 
pháp để trị các giây trói buộc này. Thiền Minh Sát sẽ tự 
động quét sạch chúng và làm cho tâm sáng sủa. Nếu 
năm thằng thúc này xâm nhập vào việc hành thiền của 
ta, thì việc đầu tiên là phải nhận diện chúng. Có thế mới 
có thể tháo gỡ được những dây ràng buộc dài nhằng và 
dai dẳng bền chặt này. 


Ràng buộc đầu tiên là bị trói buộc vào ngũ dục. 
Vì chỉ thích những đối tượng tốt đẹp nên thiền sinh 
không hài lòng với những gì đang thực sự diễn ra trong 
giây phút hiện tại. Đối tượng chính là sự chuyển động 
của bụng không đủ sức hấp dẫn và thích thú so với 
những đối tượng hợp với thị hiếu và mong mỏi của thiền 
sinh. Nếu sự không hài lòng này xuất hiện thì việc hành 
thiền bị phá hủy. 


Dây ràng buộc thứ hai là quá luyến ái vào thân 
thể mình. Sự luyến ái này nhiều khi được hiểu là quá 
yêu chuộng thân xác. Quá yêu chuộng tự thân có thể 
được thấy rõ là phiền não chướng ngại khi bạn hành 
thiền. Khi bạn ngồi một thời gian dài, nhiều loại khổ 
thọ phát sinh. Nhiều loại thật khó chịu. Lúc ấy, bạn bất 
đầu nghĩ đến cái chân thảm thương của bạn. Không biết 
nó có còn đi được nữa không? Có thể bạn quyết định 
mở mắt và duỗi chân ra. Thế là sự liên tục chú tâm bị 
phá vỡ. Bạn bị mất đà giống như xe lên đốc nửa chừng 
mà dừng lại nên mất trớn. Quan tâm đến thân xác một 
cách nhẹ nhàng hợp lý nhiều lúc có thể giúp ta có đủ can 
đảm cần thiết để nhìn sâu vào bản chất của sự đau, 
nhưng quan tâm quá nhiều là một trở ngại. 


Mười Đạo BinhMa 109 


Chú trọng đến sự săn sóc bề ngoài của thân thể 
mình cũng là cơ hội để sợi dây ràng buộc thứ hai này 
phát khởi. Nhiều người cảm thấy vui vẻ hạnh phúc với 
những loại áo quần đúng kiểu hay các loại mỹ phẩm đắt 
tiền. Nếu vì lý do nào đó không thể trang điểm và ăn 
mặc theo ý mình, thì họ sẽ cảm thấy có cái gì mất mát. 
Dĩ nhiên, trong khi hành thiền thì việc trang điểm và áo 
quần thời trang là một thú tiêu khiển không thích hợp. 
Đây là một trở ngại tạo cơ hội cho băn khoăn lo lắng 
xen vào việc hành thiền. 


Dây ràng buộc thứ ba là luyến ái vào kẻ khác 
hay thân thể của họ. Đây là một tình trạng phổ thông 
cần phải được loại bỏ. 


Dây ràng buộc thứ tư là dính mắc vào thực 
phẩm. Nhiều người thích ăn nhiều. Nhiều người thích 
ăn món này món nọ hợp với khẩu vị mình. Những 
người mà quan tâm đầu tiên của họ là thỏa mãn cái bụng 
thường có khuynh hướng tìm lạc thú trong việc ngủ hơn 
là thực hành chánh niệm. Nhiều thiền sinh lại có vấn đề 
ngược lại. Họ sợ bị lên cân. Những người này cũng bị 
trói buộc vào sự ăn uống. 


Dây trói buộc thứ năm là hành thiền với mục 
đích được tái sanh vào cối trời. Việc hành thiền đặt 
căn bản trên tham ái với mục đích để hưởng thụ dục lạc 
trên các cõi trời là một dây ràng buộc và cũng là một 
quan niệm chật hẹp và thấp kém. 


110 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Nếu nỗ lực chăm chỉ hành thiền thì sẽ chế ngự 
được năm dây trói buộc này, và như thế, sẽ chế ngự được 
hoài nghỉ và sân hận theo sau nó. Khi tâm thoát khỏi 
đám rừng gai góc trói buộc thì sẽ trong sáng như pha lê. 
Tâm sáng suốt này sẽ giúp bạn hoan hỉ, tạo nên sự tỉnh 
tấn đầu tiên trong việc hành thiền. Tiếp theo, sự tỉnh tấn 
đều đặn hay tinh tấn duy trì giúp cho chánh niệm và 
chánh định của bạn tiến triển sâu xa thêm, và sự tỉnh tấn 
vượt bực ở mức độ thiền cao hơn đưa đến giải thoát. Ba 
loại tỉnh tấn này: tỉnh tấn khởi đầu, tinh tấn duy trì và 
tinh tấn vượt bực cao cấp giúp thiền sinh chuyên cần, 
tỉnh giác và chánh niệm. Đây là một loại chiến thuật tự 
nhiên và hữu hiệu nhất để đánh bại đạo quân hoài nghỉ. 
Chỉ khi nào tâm trượt khỏi đề mục, nghĩa là lúc thiếu 
tỉnh tấn, thì sự mơ hồ, mờ tối của hoài nghi mới có cơ 
hội nhảy vào. 


Đức Tìn Khai Sáng Tâm 


Đặc tính của đức tin hay saddh2 là có sức mạnh 
quét sạch đám mây hoài nghi và khiến tâm trong sáng. 
_ Như nước bùn dơ được đánh phèn, bao nhiêu cặn bẩn 
lắng xuống và ta có được nước trong sạch để dùng. Đức 
tin cũng có hiệu năng tương tự. Đức tin loại trừ mọi dơ 
bẩn và đem lại sự trong sáng cho tâm. 


Một thiền sinh không hiểu được những đặc tánh 
quí báu của Phật, Pháp, Tăng sẽ nghi ngờ giá trị của 
Tam Bảo và hiệu năng của việc hành thiền. Thiền sinh 
này dễ bị đạo binh ma thứ bảy chính phục và tâm họ 
chẳng khác nào nước bùn dơ. Nhưng sau khi được đọc 


Mười Đạo Bnh Ma 111 


những bài giáo lý, hay được nghe những lời dạy thích 
hợp của thiền sư, thiền sinh này sẽ đần đần giảm bớt 
hoài nghỉ và đức tin được củng cố vững chắc. 


Nhờ có đức tin, thiền sinh sẽ thích thú trong việc 
hành thiền. Sự thiết tha này sẽ tạo năng lực cho thiền 
sinh tiến đến mục tiêu cuối cùng. Một đức tin mạnh mẽ 
sẽ tạo nên thiện chí, chân thành và lòng tín nhiệm. Có 
thiện chí và chân thành trong việc hành thiền, có tín 
nhiệm sâu xa vào giáo pháp là con đường dẫn đến tinh 
tấn, chánh niệm và chánh định. Thế rồi trí tuệ sẽ hiển 
bày dưới hình thức các tuệ minh sát. 


Khi có đủ điều kiện và hoàn cảnh thích nghi, hoa 
trí tuệ sẽ tự động khai mở. Tuệ minh sát sẽ xuất hiện 
khi thiền sinh thấy rõ những đặc tính đặc thù và phổ 
thông của tiến trình thân tâm. Mỗi hiện tượng phát khởi 
trong tâm đều có những đặc tính riêng của chúng, nhưng 
những hiện tượng này chịu sự chỉ phối của định luật 
chung, đó là vô thường, khổ và vô ngã. (Các đặc tính 
đặc thù hay đặc tính riêng của thân là nóng lạnh, dính 
hút, cứng mềm, chuyển động, v.v... và các đặc tính đặc 
thù hay đặc tính riêng của tâm là sự nhận biết bao gồm 
các cảm xúc giận hờn, tham muốn, vui buồn, v.v.... Các 
đặc tính chung hay đặc tính phổ thông của cả hai tiến 
trình thân tâm là vô thường, khổ và vô ngã.) 


Khi tuệ minh sát phát sinh, thiền sinh sẽ thấu 
hiểu một cách rõ ràng, tường tận hai đặc tính riêng và 
chung của mọi hiện tượng giới. Đây là kết quả của công 
trình chánh niệm thuần túy. Một đóng góp của trí tuệ 


112 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


này là sự sáng tỏ rõ ràng. Trí tuệ thắp sáng cho chánh 
niệm. Trí tuệ chẳng khác nào ngọn đèn sáng xua đuổi 
bóng đêm tăm tối làm hiển lộ mọi vật. Nhờ ánh sáng trí 
tuệ, ta thấy rõ đặc tính chung và đặc tính riêng của thân 
và tâm. Thấy rõ các khía cạnh của từng hoạt động mà ta 
tham gia vào: nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và cảm 
giác, hay tư tưởng. | 


Đặc tính của trí tuệ là không lẫn lộn. Khi tuệ 
minh sát hiện diện thì tâm không còn lẫn lộn, mê muội, 
và không còn hiểu lầm danh và .sắc, hay thân và tâm 
nữa. 


Nhờ thấy rõ ràng, trong sáng, và không lẫn lộn, 
tâm sẽ bát đầu đầy áp đức tin, được gọi là chân tín. Một 
đức tin sáng tỏ chứ không mù quáng, mê mờ, lẫn lộn. 
Đức tin này đến trực tiếp từ kinh nghiệm sự thật của cá 
nhân. Ta có thể so sánh đức tin này với sự tin tưởng 
rằng: hai với hai là bốn. Đó là điều đương nhiên. Một 
cách đúng nghĩa, thì đức tin ở đây là thấy và hiểu rõ 
ràng chính xác. Kinh điển gọi đức tin này là căn bản 
quyết định để hướng dẫn sự chứng nghiệm cá nhân. 
Như vậy, đức tin ở đây rất gần nghĩa với trí tuệ. 


Chân tín không phát sinh ở sự thừa nhận một 
điều gì mà ta đã nghe được; cũng không đến từ sự 
nghiên cứu, so sánh hay phán đoán, lý luận; không xuất 
phát từ kim khẩu của một vị thượng tọa, đại đức, học 
giả, hay một nhóm trí thức nào. Chân tín đến trực tiếp 
từ trực giác chiêm nghiệm cá nhân và từ một trí tuệ 
vững chắc, thấy rõ, hiểu rõ. 


Mười Đạo Binh Ma 113 


Điều quan trọng nhất để phát triển và có được 
một đức tin chân chánh là phải thực hành theo sự chỉ dẫn 
trong kinh điển. Đối với những người mới hành thiền, 
thì phương pháp thiền tứ niệm xứ có vẻ quá đơn giản và 
giới hạn. Nhưng khi thực hành sâu xa, trí tuệ bắt đầu 
hiển lộ, thiền sinh sẽ do kinh nghiệm của chính mình mà 
phá vỡ được sự đơn giản và giới hạn này. 


Trong sự hiện diện của đức tin, thiền sinh có thể 
nhận biết tức thì, là tâm đã trở nên trong sáng và không 
bị ô nhiễm. Cũng ngay lúc ấy, tâm thiền sinh tràn đầy 
an lạc và sáng suốt. Đức tin chân chánh có công năng 
tập trung và làm sáng tỏ ngũ lực: tín, tấn, niệm, định, 
huệ. Ngũ lực sẽ trở thành đạo binh tinh nhuệ, tỉnh giác 
và đầy hiệu năng. Đạo binh này sẽ đánh mạnh để mở 
rộng chiến trường giúp cho tâm tập trung an lạc và dũng 
mãnh - không những thắng được đạo binh thứ bảy, mà 
còn phá tan cả chín đạo binh ma kia. 


Bốn Sức Mạnh Giúp Việc Hành Thiền Có Hiệu Quả 


Trong việc hành thiền, cũng như trong mọi công 
việc ở đời, người có nỗ lực và tâm kiên định ất hẳn sẽ 
hoàn thành những gì mình mơ ước. Kiên định và dũng 
cảm là hai trong bốn sức mạnh giúp việc hành thiền có 
kết quả. Bốn sức mạnh hỗ trợ hay tứ như ý túc này gồm 
có: thứ nhất là Dục, là có ý muốn, ý chí nhiệt tâm; thứ 
hai là Cần, là tỉnh tấn nỗ lực; thứ ba là Tâm, là sự kiên 
định vững chắc không thối chuyển; thứ tư là Quán, tức 
là trí tuệ, hay sự hiểu biết thấu đáo. Nếu bốn yếu tố này 


114 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


tròn đủ thì thiền sinh sẽ sớm đạt được ước mơ của mình 
và thấy rõ Niết Bàn 


Đức Phật đã đưa ra một thí dụ giản dị để thấy rõ 
phương thức hành thiền có hiệu quả. Đó là hình ảnh một 
con gà mái ấp trứng. Nếu gà đẻ trứng và muốn cho: 
trứng nở, nhưng gà cứ để trứng đó, phó mặc cho thiên 
nhiên, thì chắc chắn trứng sẽ thối. Ngược lại, nếu gà 
quan tâm đến việc ấp trứng, năm ấp suốt ngày, thì sức 
nóng của thân thể gà sẽ làm cho trứng nở. Nằm ấp 
trứng là một bổn phận quan trọng của gà. Gà phải biết 
ấp đúng cách. Đôi cánh phải trải rộng vừa phải đủ để 
che trứng khỏi bị mưa. Gà phải thận trọng để nằm lên 
trứng mà không làm cho trứng vỡ. Nếu gà nằm ấp đúng 
cách và đúng thời gian thì trứng sẽ nhận đủ sức nóng để 
phát triển. Bên trong quả trứng, tròng đỏ và tròng trắng 
bắt đầu biến dạng, và gà con tượng hình. Một thời gian 
sau vỏ trứng bắt đầu mỏng đi, gà con bên trong thấy 
được ánh sáng lờ mờ bên ngoài. Rồi một con gà con 
lông vàng mướt ra khỏi vỏ trứng tù túng. Công việc của 
-_ gà là chuyên cần nằm ấp trứng, còn trứng có nở hay 
không, bao giờ nở, phát triển như thế nào, gà chẳng phải 
bận tâm đến. 


Gà mẹ rất chuyên cần và nhiệt tâm trong nhiệm: 
vụ của mình. Nếu gà mẹ cảm thấy đói hay khát, gà tạm 
thời đời tổ trong một thời gian ngắn, TỒI lại trở về với Ổ 
trứng của mình. 


Tôi không đòi hỏi các bạn bỏ ăn hay ngưng uống 
hoặc nhịn việc tiêu tiểu. Tôi chỉ mong các bạn học lấy 


Mười Đạo Bnh Ma 115 


bài học nhiệt tâm và chuyên cần của gà. Hãy tưởng 
tượng xem, nếu gà mẹ lười biếng và thiếu nhiệt tâm, cứ 
ấp được vài phút rồi lại đời tổ làm việc khác, thì trứng 
chắc chắn sẽ bị thối, và gà con sẽ không có cơ hội chào 
đời. : 

Tương tự như vậy. Nếu thiền sinh mới ngồi thiền 
được một lát lại gãi, lại đổi chân, lại uốn éo cựa quậy, 
chuyển bên này, chuyển bên kia, thì sự tinh tấn không 
đủ liên tục để giữ tâm tươi mát, thoát khỏi các ảnh 
hưởng tai hại của các loại phiền não chỉ chực cơ hội để 
nhảy vào quấy rối. 


Thiền sinh cố gắng chánh niệm trong mọi lúc để 
tạo được một luồng năng lực bền dai giống như sức nóng 
liên tục được gà mẹ duy trì trong khi ấp trứng. Sức nóng 
của tinh tấn giúp cho tâm không bị hư thối và phiền não 
không tìm ra chỗ hư thối để tấn công. Tỉnh tấn cũng 
giúp cho trí tuệ phát triển và già đặn trong từng bước 
tiến bộ. 


Năm loại ràng buộc tâm chỉ có thể khởi lên khi 
chánh niệm vắng bóng. Nếu không thận trọng, thì khi 
tiếp xúc với đối tượng hài lòng, tâm sẽ đầy tham ái và 
chấp giữ, dây ràng buộc thứ nhứt. Tuy nhiên, sự chánh 
niệm sẽ chỉnh phục được loại ái dục này. Cũng vậy, nếu 
thấy rõ được bản chất của thân, thì luyến ái sẽ biến mất, 
tiếp theo, sự say mê thân thể người khác cũng tiêu tan. 
Thế là, dây ràng buộc thứ hai và ba cũng bị tháo gỡ. Sự 
chú tâm vào toàn thể tiến trình lúc ăn cũng cắt đứt được 
sự tham lam trong việc ăn uống, sợi dây thứ tư. Nếu trì 


1l6 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


chí hành thiền với mục tiêu thấy rõ Niết Bàn, thì sự 
thèm khát các loại thú vui ở trần tục, ở kiếp sau, dây 
ràng buộc thứ năm, cũng bị đoạn diệt. Khi năm dây 
ràng buộc này bị chấm dứt, tâm không. còn đen tối và 
chật hẹp, mà thanh thản, tự do và sáng suốt như pha lê. 


Tiếp tục tinh tấn chánh niệm và chánh định, tâm 
đần đần tràn đầy sự ấm cúng của giáo pháp. . Năng lực 
của giáo pháp giúp tâm luôn. luôn tươi mát, và cũng 
chính năng lực của giáo pháp làm khô héo phiền não. 
Hương thơm của giáo pháp có thể lan rộng khắp nơi và 
xuyên suốt qua mọi vật, giúp cho chiếc vỏ vô minh nhốt 
kín chúng ta đần đần mỏng đi và yếu mềm. Với tâm 
sáng suốt qua sự tỉnh tấn chánh niệm, thiền sinh sẽ bắt 
đầu thấy được thân và tâm cùng nhân, duyên của mọi 
vật. Nhờ sự hiểu biết này, đức tin đặt căn bản trực tiếp 
trên kinh nghiệm phát sinh. Thiền sinh hiểu được sự 
tương quan của tiến trình thân tâm, loại bỏ được tư tưởng 
có một cái ta độc lập có nhiệm vụ quyết định và hành 
động. Tiếp đến thiền sinh sẽ hiểu được rằng, trong quá 
khứ cũng có những quá trình nhân duyên như vậy, và 
trong tương lai cũng chỉ là những chuỗi nhân duyên tiếp 
diễn. Càng thực hành thâm sâu, thiền sinh sẽ càng có 
nhiều tự tin, không còn nghi ngờ vào khả năng hay sự 
thực tập của chính mình. Không còn nghi ngờ các thiền 
sinh khác hay thiền sư. Tâm thiền sinh lúc bấy giờ đầy 
ắp lòng biết ơn Phật, Pháp, Tăng. 


Thế rồi thiền sinh bắt đầu thấy sự xuất hiện và sự 
biến mất của mọi vật. Hiểu được bản chất vô thường, 
khổ não và vô ngã của chúng. Khi tuệ giác này xuất 


Mười Đạo Binh Ma 117 


hiện, thì sự mê mờ hiểu biết sai lầm về những hiện tượng 
này cũng biến mất. 


Giống như gà con đã đủ ngày tháng sắp sửa thoát 
ra khỏi chiếc vỏ tù túng. Từ đây, thiền sinh bắt đầu thấy 
được ánh sáng chân lý. Tâm chánh niệm ghi nhận sự vật 
ngày càng nhanh hơn. Thiền sinh thấy ngập tràn năng 
lực tỉnh tấn mà từ trước đến nay mình chưa từng có. Thế 
rồi một đức tin mạnh mẽ phát khởi. 


Nếu bạn tiếp tục tỉnh tấn hành thiền để duy trì và 
phát triển trí tuệ, như gà mẹ tiếp tục ấp để duy trì trứng 
trong điều kiện thuận lợi chờ ngày khai nở, thì bạn đạt 
được mục tiêu cuối cùng, đó là thấy rõ Niết Bàn, chứng 
được đạo và quả tâm, thoát ra khỏi cái vỏ tối tăm tù túng 
giống như chú gà con sung sướng nhìn thế giới bao la, 
theo chân gà mẹ, tung tăng khắp khu vườn ngập nắng. 
Tâm bạn sẽ ngập tràn an lạc hạnh phúc. Thiền sinh 
chứng nghiệm Niết Bàn sẽ cảm nhận được một sự an lạc 
hạnh phúc mới mẻ. Đức tin, tỉnh tấn, chánh niệm và 
chánh định của thiền sinh ở mức độ này sẽ có một sức 
mạnh đặc biệt. 


Hy vọng các bạn lưu tâm đến chuyện gà ấp trứng 
này để duy trì sự tỉnh tấn và quyết tâm cho đến lúc đạt 
được mục tiêu cuối cùng. 


Mong bạn tỉnh cần chánh niệm để khỏi trở thành 
một quả trứng thối. 


118 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Hãy Lèo Lái Thuyền Mình 


Tôi đã để ra nhiều thì giờ để nói đến hoài nghi 
và những rắc rối của nó vì tôi thấy đây là vấn đề cực kỳ 
nghiêm trọng. Tôi muốn giúp các bạn tránh nó. Chính 
tôi đã bị hoài nghi gây ra nhiều đau khổ. Khi tôi được 
hai mươi tám hay hai mươi chín tuổi, tôi bắt đầu hành 
thiền dưới sự hướng dẫn của hoà thượng Mahasi, vị thiền 
sư trưởng đầu tiên của Thiền Viện Mahasi. Sau một 
tuần ở tại thiền viện, tôi bát đầu cảm thấy không hài 
lòng với các vị sư khác, và bát đầu chỉ trích. Một số 
dường như không giữ giới luật hoàn hảo. Các vị này, 
dưới mắt tôi, chẳng có thận trọng nghiêm chỉnh chút 
nào. Còn các thiền sinh cư sĩ nữa. Dường như họ thích 
tụ họp chuyện trò, đi đi lại lại, có thái độ khiếm nhã và 
vô lễ. Thế là hoài nghi bắt đầu tràn ngập tâm tôi. Ngay 
cả thầy tôi, một vị phụ tá cho hoà thượng Mahasi cũng 
bị tôi chỉ trích. Vị này chẳng bao giờ cười, nhiều lúc 
cộc lốc và khác nghiệt. Tôi nghĩ rằng, một thiền sư thì 
phải luôn luôn dịu dàng và ân cần. 


Một vị thiền sư thành thạo nhờ có kinh nghiệm 
hướng dẫn nhiều loại thiền sinh, cũng như nhờ ở sự học 
hỏi từ kinh điển, có thể đoán biết được tâm trạng của 
thiền sinh. Vị thầy dạy tôi cũng là một vị có nhiều kinh 
nghiệm. Khi thấy việc hành thiền của tôi bắt đầu thoái 
bộ, và nghĩ rằng hoài nghi đã tấn công tôi, thầy tôi quở 
trách tôi một cách nhẹ nhàng và khôn khéo. Sau khi trở 
về phòng, tôi suy nghĩ những điều thầy nhắc nhở và tự 
nhủ, "Tại sao ta đến đây? Ta đến đây để chỉ trích người 
khác hay để thử thầy? Không!" 


Mười Đạo BinhMa 119 


Tôi nhận ra rằng tôi đến thiền viện để loại bỏ 
càng nhiều càng tốt các phiền não mà tôi đã tích tụ trong 
suốt hành trình luân hồi của mình. Tôi hy vọng có thể 
đạt được mục đích nhờ thực hành giáo pháp của Đức 
Phật trong thiền viện này. Phản tỉnh này là một sự khai 
sáng lớn lao đối với tôi. 


Một sự so sánh đập mạnh vào tâm tôi. Tôi đang 
ở trên một con thuyền nằm ngoài khơi đang lâm vào cơn 
bão. Những lượn sóng lớn làm thuyền tôi nghiêng ngửa. 
Tôi bấp bênh giữa biển nước không gì hỗ trợ. Quanh 
tôi, nhiều thuyền khác cũng đang ở trong tình trạng khó 
khăn. Thay vì cố gắng lèo lái thuyền mình qua cơn bão 
tố, tôi la hét, chỉ dẫn các thuyền khác, "Này, hãy nâng 
buồm lên cao một chút. Còn thuyền kia, hãy hạ thấp 
buồm xuống một chút!". Nếu tôi cứ mãi bận rộn vì 
thuyền mọi người, tôi sẽ bị chìm xuống biển sâu. 


Đó là một bài học rút ra từ kinh nghiệm bản 
thân. Sau đó, tôi chăm chỉ hành thiền, không để tâm gì 
đến người khác. Nhờ thích thú trong việc hành thiền, tôi 
chẳng còn hoài nghỉ nữa và lại trở thành người học trò 
cưng của thầy. Hy vọng các bạn có thể gặt hái được 
chút ít lợi ích qua kinh nghiệm của tôi. 


ĐẠO BINH MA THỨTÁM: KIÊU MẠN VÀ VÔ ƠN 
Chinh phục được hoài nghỉ, thiền sinh bất đầu 


hiểu được một vài khía cạnh của giáo pháp. Bất hạnh 
thay, đạo binh ma thứ tám đang sẵn chờ dưới hình thức 


120 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


kiêu mạn và vô ơn. Kiêu mạn khởi sinh khi thiền sinh 
bắt đầu cảm nhận được an lạc, thư thái, khinh khoái,. và 
những lợi lạc khác trong việc hành thiền. Đến đây, thiền 
sinh phân vân không biết thầy mình có đạt được thành 
quả kỳ diệu như mình chưa. Không biết các thiền sinh 
khác có hành thiền tích cực như mình không, vv... 


Kiêu mạn phần lớn xảy ra khi thiền sinh ở vào 
giai đoạn nhất thời thấy được sự sanh diệt của các hiện 
tượng. Đây là một kinh nghiệm kỳ diệu ngay trong hiện 
tại, thấy rõ sự sinh ra rồi diệt ngay tức khắc của các đối 
tượng dưới ánh sáng chánh niệm. Ở giai đoạn này, hàng 
loạt phiền não sẽ kéo đến. Chúng được gọi là Wipassana 
kilesa, phiền não của minh sát, bởi vì các loại phiền não 
này có thể trở nên những chướng ngại tai hại. Vì vậy, 
thiền sinh cần phải hiểu chúng một cách rõ ràng. À4, 
hay kiêu mạn, mang đặc tính của một tâm tỉnh tấn tràn 
đầy hỉ lạc và nhiệt tâm cao độ. Khi thiền sinh tràn đầy 
năng lực, tràn đầy hỉ lạc, cảm thấy mình thành công lớn 
lao, nên có ý nghĩ, "Ta thật vĩ đại, không ai bằng được 
mình". _ ¬ 


Một khía cạnh trội hẳn của kiêu mạn là sự thô 
cứng, ngưng đọng, tâm của thiền sinh sẽ căng phồng và 
cứng ngắc như con trăn vừa nuốt một con vật nào. Khía 
cạnh này của kiêu mạn cũng tạo nên sự căng thẳng trong 
cơ thể và trong tư thế của thiền sinh. Nạn nhân của kiêu 
mạn có cái đầu rất to, nhưng có cái cổ cứng ngắt nên rất 
khó cúi đầu thi lễ người nào. 


Mười Đạo Binh Ma 121 


Quên Ơn Người Đã Giúp Đỡ Mình 


Kiêu mạn là một tâm sở đáng sợ. Nó hủy diệt 
lòng biết ơn, làm cho ta khó có thể thừa nhận được rằng 
mình đã nợ biết bao nhiêu người. Nó khiến ta quên đi 
những việc tốt đẹp mà người khác đã làm cho ta trước 
đây. Ta coi thường các vị ân nhân và chê bai, dèm pha 
đức hạnh của họ. Không những thế, ta còn tìm cách che 
dấu đức hạnh của ân nhân mình để không ai coi trọng 
họ. Thái độ đối với ân nhân như thế này là khía cạnh 
thứ hai của kiêu mạn. 


Tất cả chúng ta đều có ân nhân. Đặc biệt là lúc 
còn bé, cha mẹ thương yêu nuôi nấng, dạy dỗ và hỗ trợ 
ta những khi cần thiết. Thầy giáo giúp ta có kiến thức. 
Bạn bè giúp ta những lúc ta gặp khó khăn. Hãy nhớ 
những món nợ mà ta đã nhận từ các bậc ân nhân này. 
Luôn luôn khiêm nhường biết ơn và cố gắng tìm cơ hội 
để giúp đỡ các bậc ân nhân là vũ khí lợi hại để chiến 
thắng đạo binh ma kiêu mạn. 


Thật là dễ dàng tìm thấy những kẻ vô ơn này. 
Một người được bạn giúp đỡ trong lúc khó khăn. Nhờ 
sự giúp đỡ này, họ đã giải quyết được những bế tác 
đương thời, nhưng về sau, họ lại phủi ơn và còn thốt lên 
những lời bạc nghĩa. "Bạn đã giúp tôi được gì nào?" 
Đây là thái độ thường gặp trên thế gian này. 


_ Ngay cả một nhà sư cũng trở thành kiêu mạn. 
Cảm thấy đã nổi tiếng và được mọi người biết mình là 
một giáo sư qua sự nỗ lực của mình, vị sư này quên mất 


122 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


thầy tế độ và giáo thọ, những vị ân sư đã giúp đỡ lúc 
mình mới bước chân vào chùa làm chú sa di. Những vị 
ân sư này có thể đã chỉ dẫn vị sư kia học hỏi, cung cấp 
những phương tiện cần thiết khi nhà sư tu học, hoặc chỉ 
dẫn nhà sư hành thiền, khuyên bảo hay quở trách những. 
lúc thích nghỉ để sau này nhà sư trở thành một vị đại đức: 
trẻ tuổi có trách nhiệm, hiểu biết và đức độ. _ 


Lúc đứng tuổi có thể ra sống một mình nơi khác. 
Có thể nhà sư này lúc bấy giờ mới phát triển tài năng. 
Nhà sư trở thành một vị pháp sư tài ba được nhiều người 
mến mộ. Mọi người kính nể nhà sư, đâng cúng nhà sư 
nhiều lễ vật và mời nhà sư đi đến nhiều nơi để giảng 
dạy. Khi đạt được địa vị cao trọng, nhà sư có thể sẽ trở 
thành kiêu mạn. Có thể một ngày nào đó, vị thầy cũ của 
nhà sư đến gần nhà sư và vui mừng nói: “Chà, mới đây 
mà mau quá. Mới lúc nào sư còn là chú sa di, tôi lo dạy 
dỗ cho sư, giúp đỡ sư mọi điều. Nay thấy sư thành công 
như vậy, tôi thiệt là vui mừng hết sức". Nhà sư trẻ có 
thể cười mỉa trả lời: "Lúc nhỏ chỉ học với thầy vậy thôi, 
chứ tôi chưa biết được gì nhiều. Sau này nhờ tôi tự cố 
_ gắng học hỏi đó chớ”. 


Chuyện tương tự như vầy có thể xảy ra trong 
công đồng tăng lữ hay gia đình người đời. Trong mỗi 
gia đình, mỗi người đều mang ân của người khác: từ 
tình thương yêu cho đến những cảm thông giúp đỡ lúc 
gặp khó khăn. Thử tưởng tượng một cá nhân trong gia 
đình sống với các người khác trong tình thương yêu đùm 
bọc và tương trợ, rồi một ngày nào đó có sự bất hoà xảy 
Ta... 


Mười Đạo BinhMa 123 


Trên thế gian này có nhiều cách giải quyết vấn 
đề chẳng có hiệu quả chút nào, nhưng bất hạnh thay, lại 
có tánh cách phổ biến. Thay vì giải quyết vấn đề một 
cách trực tiếp với nhau trong tình thương, những người 
trong gia đình lại đem chuyện bất hoà ra bêu xấu với 
thiên hạ. Họ than trách, nguyền rủa hoặc coi thường anh 
chị em hay bà con trong gia đình một cách trực tiếp hay 
gián tiếp. 


Trước khi nhục mạ hay kết tội một người nào đó 
trong gia đình mình, hãy xem kỹ tâm mình và hoàn cảnh 
lúc bấy giờ. Những hình thức nói móc, đá hậu, bẻ giò 
lái, hạ uy tín, hay coi thường người khác là một khía 
cạnh của kiêu mạn. Kinh điển đưa ra hình ảnh một 
người nổi nóng bốc phân ném vào người khác. Người 
này đã tự bôi bẩn mình trước khi làm bẩn đối phương. 
Vậy khi có chuyện bất hoà trong gia đình thì hãy cố 
gắng giải quyết với thiện tâm trong kham nhẫn, tha thứ 
và từ ái. 


Thử tưởng tượng một khách lữ hành, với một 
hành trình vất vả, vào một buổi trưa nóng bỏng, đến 
nghỉ chân đưới một cội cây rợp bóng bên đàng. Người 
lữ hành cảm thấy thoải mái dựa vào gốc cây ngủ một 
giấc ngon lành. Bạn sẽ nghĩ thế nào nếu lúc thức dậy, 
trước khi tiếp tục hành trình, người lữ hành đốn ngã cội 
cây. Kinh điển gọi đây là một kẻ vô ơn. Người như vậy 
thì chẳng biết gì đến ơn nghĩa. Không phải chỉ tránh 
làm hại ân nhân mình là đủ, chúng ta phải có bồn phận 
đền ơn trả nghĩa nữa. 


124 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Cũng có trường hợp chúng ta không có dịp để 
đền ơn người đã giúp đỡ mình. Tuy vậy, chúng ta cũng 
được coi như kẻ biết ơn, nếu ít nhất chúng ta nhớ đến 
những việc mà họ đã giúp đỡ chúng ta trước đây. Nếu 
có dịp để đền ơn thì ta hãy thực hiện. Chuyện đền ơn 
nghĩa chẳng liên quan gì đến đức hạnh hay tư cách của 
người thi ơn. Dầu ân nhân có đức hạnh hơn ta, kém ta, 
hay bằng ta, chuyện ấy chẳng ăn nhằm gì. Một điều cần 
thiết để họ trở thành ân nhân của ta đó là họ đã giúp đỡ 
ta trước đây, thế thôi. | 


Chuyện xưa có kể lại rằng, có một thanh niên nọ 
làm việc vất vả để nuôi mẹ, nhưng mẹ chàng thanh niên 
này là một người đàn bà không đứng đắn. Bà ta muốn 
giấu con điều này. Nhưng ngày nọ, một kẻ mách lẻo 
trong làng cho chàng biết rõ sự thật. Chàng thanh niên 
trả lời: "Ông bạn ơi, mẹ tôi muốn làm gì thì làm theo ý 
thích. Bổn phận của tôi là phải làm việc để nuôi bà ta”. 
Đây là một chàng thanh niên rất hiểu biết. Anh ta biết 
được phạm vi làm việc của mình, đó là đền ơn sanh 
thành dưỡng dục; còn tánh tình của bà ta thế nào đó là 
chuyện của bà ta. Người thanh niên này là một trong hai 
loại người hiếm có và quí báu trên thế gian: người thi 
ân và người đền ân. Người thi ân là người có hảo tâm và 
tử tế giúp người khác với lý tưởng cao thượng. | 


Đức Phật là một trong những người thi ận cao cả. 
Ngài không ngừng cố gắng giúp đỡ chúng sanh bằng 
cách chỉ rõ con đường giải thoát để họ có thể tự thực 
hành hầu thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Mọi người 
chúng ta đều chịu ơn Ngài nên phải có bổn phận nhớ ơn 


Mười Đạo Bnh Ma 125 


và đền ơn. Một trong những cách đền ơn và nhớ ơn cao 
quí là tích cực hành thiền. Người đền ơn là người nhớ 
đến những việc làm tốt đẹp mà ân nhân mình đã làm cho 
mình, và cố gắng đền ơn khi có cơ hội. Tôi hy vọng 
rằng các bạn có được đức tính của hai hạng người hiếm 
hoi cao quí trên, và chiến thắng vẻ vang Đạo Binh Kiêu 
Mạn Thứ Tám. 


ĐẠO BINH MA THỨCHÍN: DANH LỢI 


Khi thực hành thâm sâu thì tác phong và cách cư 
xử của bạn được cải thiện. Bạn trở nên khả kính và 
khuôn mẫu. Có thể bạn bắt đầu chia xẻ giáo pháp với 
người khác, hay kinh nghiệm giáo pháp của bạn sẽ hiển 
lộ ra ngoài, chẳng hạn như bạn sẽ trình bày giáo pháp 
một cách rõ ràng. Mọi người có thể có lòng tin sâu xa 
nơi bạn. Lợi lộc và quà tặng sẽ đến với bạn thật nhiều. 
Người ta có thể đồn rằng bạn đã đắc đạo, bạn ban bố 
những bài pháp lớn. 


Vào lúc này, bạn đễ bị Đạo Binh Ma Thứ Chín 
đánh gục. Những lời tán dương và cử chỉ kính trọng của 
mọi người đối với bạn sẽ in sâu vào tâm bạn. Bạn có thể 
bắt đầu tìm cách để nhận được quà tặng, lợi lộc nhiều 
hơn và quí hơn ở tín đồ một cách kín đáo, tỉnh tế hay 
công khai, lộ liễu. Bạn có thể tự hào rằng mình xứng 
đáng được nổi danh bởi vì mình thực sự cao cả hơn 
người khác. Tham vọng bất chánh có thể vượt trội lòng 
thành thật giúp đỡ, dạy đỗ hay chia xẻ những kinh 
nghiệm mà mình có được trong lúc hành thiền. Có thể 
bạn mong muốn thật sự chia xẻ cho người khác những 


126 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


thành quả mà bạn đã gặt hái được trong lúc hành thiền, 
nhưng sự phục vụ vị tha này bị lấn át bởi tính tự kiêu và 
lòng ước muốn được đền bù xứng đáng những gì mình 
đã bỏ ra. Có thể là tư tưởng sau đây sẽ đến với bạn, "Ô, 
ta thật là vĩ đại đó chớ. Không biết có ai được như ta 
không. Ta bây giờ là hình ảnh quen thuộc và đáng yêu 
của mọi người. Ta có thể yêu cầu Phật tử mua cho ta 
một chiếc xe mới”. 


Mặt trận thứ nhất của Đạo Binh Ma Thứ Chín là 
lợi lộc vật chất: quà tặng hay lễ vật từ tín đồ thuần 
thành. Mặt trận thứ hai là những lời tấn dương và lòng 
kính trọng của Phật tử. Mặt trận thứ ba là danh thơm, 
tiếng tốt. 


Về phần cư sĩ thì Đạo Binh Ma Thứ Chín tấn 
công các thiền sinh đã có được một kết quả tốt trong 
việc hành thiền. Đối với các thiền sinh bình thường, đạo 
binh danh lợi có thể tấn công họ dưới hình thức mong 
muốn có được chỗ ở tiện nghi hay có quần áo tốt và 
thoải mái trong khi hành thiền. Thiền sinh có thể cảm 
_ thấy tự hào về sự hành thiền của mình và muốn được 
mọi người thừa nhận mình là một thiền sinh cỡ lớn. 
Những thiền sinh chưa thực hành thâm sâu rất dê bị tự 
đánh lừa về những thành đạt của mình. Một thiền sinh 
có được chút ít kinh nghiệm nhưng chưa sâu có thể trở 
nên quá tự tin. Thiền sinh này vội vã muốn bước nhanh 
lên diễn đài Phật giáo và dạy người khác. Làm thế là 
muốn được thán phục và tán dương. Người loại này sẽ 
dạy thiền minh sát giả, không phù hợp theo kinh điển, 


Mười Đạo Binh Ma 127 


cũng không do ở sự thực hành thâm sâu. Người này sẽ 
làm hại cho những ai theo học với họ. 


Thành Thật 


Muốn thắng Đạo Binh Ma Thứ Chín, động cơ 
đằng sau sự nỗ lực của bạn là phải thành thật. Nếu bạn 
bắt đầu hành thiền chỉ với mục đích muốn được lợi lộc 
tán đương hay để nổi tiếng thì bạn sẽ không tiến bộ chút 
nào. Bạn sẽ gặt hái được nhiều lợi ích nếu bạn thường 
xuyên thẩm xét lại động cơ thúc đẩy việc hành thiền của 
mình. Nếu bạn thật sự chân thành, trong sáng trong việc 
hành thiền, nhưng về sau lại đầu hàng kẻ thù là tham ái 
về lợi lộc, bạn sẽ trở thành say sưa và chếnh mảng. Một 
người say sưa và chếnh mảng sẽ có một cuộc sống đầy 
bất an và đau khổ. Vì say sưa, thỏa mãn với lợi lộc nhỏ 
nhoi nên họ quên mất mục đích của việc hành thiền. Họ 
bị các bất thiện pháp chi phối khiến có lời nói và hành 
động sai lầm, do đó việc hành thiền của họ bị thụt lùi. 


Chúng ta tin rằng đau khổ phải có chỗ chấm dứt, 
và chúng ta có thể đạt được mục tiêu là chấm dứt khổ 
đau nhờ hành thiền. Đó là động cơ chân thật, chính 
đáng giúp ta tránh khỏi lòng tham lam, ham muốn được 
lợi lộc và danh tiếng thế gian. Trở thành một chúng 
sanh, một con người có đời sống thì phải chịu nhiều đau 
khổ vì sinh và tử. Tiến trình sinh ra là một đau đớn khốn 
cùng, và cái chết thì sẵn sàng chờ đón. Giữa hai giai 
đoạn sinh và tử này là đau ốm, bệnh tật, tai nạn, và tuổi 
già. Lại còn có những khổ tâm khác: không đạt được 
những gì ta thích, buồn rầu, và mất mát. Không được 


128 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


gần gủi những người và vật ta thương, phải gần gủi 
những người ta không ưa thích, v.v... Muốn tránh khỏi 
những đau khổ này, chúng ta ngồi thiền, thực hành giáo 
pháp, con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau, giải thoát, 
Niết Bàn. Một số chúng ta đi hành thiền, bỏ lại sau lưng 
mọi hoạt động thế tục, như việc làm, việc học, trách 
nhiệm xã hội và những lạc thú thế gian khác bởi vì 
chúng ta tin rằng đau khổ sẽ đi đến chỗ chấm dứt. Thực 
ra, không phải chỉ đi tham dự những khóa thiền ta mới 
có thể hành thiền được, vì chúng ta có thể hành thiền bất 
cứ nơi nào và bất cứ lúc nào nếu chúng ta cố gắng loại 
trừ phiền não. Khi bạn ngồi thiền một nơi nào đó, chẳng 
hạn ở góc phòng sách, thì bạn cũng được gọi là 
pabbajiia, người viễn ly thế gian để diệt trừ phiền não. 


Tại sao chúng ta muốn diệt trừ phiền não? Vì 
phiền não là một kẻ thù nguy hiểm. Nó hành hạ áp chế 
những kẻ nằm trong quyền lực của nó. Nó như một 
ngọn lửa nóng đốt cháy da thịt, tim gan, hành hạ ta đủ 
điều. Khi phiền não bừng dậy trong người nào, nó sẽ 
đốt cháy, hành hạ, hủy hoại thân thể và tâm hồn người 
đó. Trong phiền não không có lấy một chút tốt đẹp nào 
cả. 


Ba Loại Phiền Não 


Có ba loại phiền não: phiền não tác động, phiền 
não tư tưởng, và phiền não ngủ ngầm. Phiền não tác 
động xuất hiện khi ta không giữ những giới căn bản như 
sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu và các 
chất say. 


Mười Đạo BnhMa 129 


Phiền não tư tưởng tế nhị hơn. Một người không 
làm hay nói điều bất thiện, chẳng hạn, không phạm ngũ 
giới, nhưng tâm vẫn bị ám ảnh muốn giết, muốn hủy 
hoại, muốn làm hại cơ thể chúng sanh khác, muốn lấy, 
tước đoạt, lừa dối kẻ khác để làm chủ một vài vật mà 
mình ưa thích. Người nào đã bị phiền não này chi phối 
sẽ thấy rõ thế nào là đau khổ và đau khổ đã hành hạ ta 
như thế nào. Một người không kiểm soát được phiền 
não tư tưởng có khuynh hướng muốn làm hại chúng sanh 
bằng cách này hay cách khác. 


Phiền não ngủ ngầm thường không xuất hiện ra 
ngoài. Nó nằm ẩn bên trong, chờ đợi cơ hội nhảy ra tấn 
công. Phiền não ngủ ngầm chẳng khác nào một người 
đang nằm ngủ say. Khi thức giấc, tâm người này bắt 
đầu lay động. Đó là phiền não tư tưởng khởi sinh. Khi 
người này ngồi dậy và bắt đầu làm việc là lúc đang từ 
phiền não tư tưởng chuyển sang phiền não tác động. 


Có thể so sánh ba loại phiền não này với chuyện 
sau đây. Một người quẹt điêm và sơ ý gây ra cháy rừng. 
Que diêm là phiền não ngủ ngầm. Lửa phát sinh khi 
điêm quẹt vào hộp là phiền não tư tưởng. Cháy rừng là 
phiền não tác động. 


Dập Tất Lửa Phiền Não 
Nếu bạn thật tâm thực hành giới, định, huệ, thì 


bạn có thể chế ngự, dập tắt, và loại trừ tất cả ba loại 
phiền não. Giữ giới là loại bỏ phiền não tác động. Thực 


130 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


hành thiền định là chế ngự phiền não tư tưởng, và hành 
thiền minh sát sẽ nhổ tận gốc rễ phiền não ngủ ngầm. 
Chính phiền não ngủ ngầm là gốc rễ của hai loại phiền 
não tư tưởng và phiền não tác động. Khi bạn thực hành 
giới, định huệ, bạn sẽ có được những loại hạnh phúc 


re 


mới. 


Thực hành giới thì sự thích thú vào ngũ dục sẽ 
được thay thế bằng sự an lạc tạo bởi giới hạnh thanh 
tịnh. Nhờ phiền não tác động vắng bóng, người giữ giới 
hạnh thanh tịnh sẽ có một cuộc sống tương đối trong 
sạch, an lạc và hạnh phúc. Chúng ta thực hành giới bằng 
cách giữ năm giới căn bản hay những giới qui định trong 
phần giới của bát chánh đạo: chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng. Tất cả các điều này đều đặt căn bản ở 
điểm không làm hại người khác và không làm hại chính 
mình. 

Bạn có thể phân vân không biết trên thế gian này 
có ai thực sự giữ giới luật trong sạch không. Chắc chắn 
rằng có nhiều người giữ giới trong sạch. Trong những 
khoá thiền, thiền sinh rất dễ dàng giữ giới trong sạch vì 
_ họ sống trong một môi trường thích hợp cho sự giữ giới. 
Nhiều người tiến xa hơn trong việc giữ ngũ giới. Họ giữ 
tám giới. Các vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni phải giữ nhiều 
giới hơn. Trong khi đến thiền viện để hành thiền, ta có 
thể đạt được những thành quả lớn lao nhờ sự cố gắng của 
chính ta. Những việc ta thấy khó khăn trước đây như 
giữ giới luật, khép mình vào kỷ luật, thanh lọc tâm, 
v.v..., đều trở thành dễ dàng. 


Mười Đạo Binh Ma 131 


Giữ giới chỉ là bước đầu. Khi ta muốn loại trừ 
thêm các phiền não cần phải luyện tâm thanh tịnh. Loại 
phiền não thứ hai, phiền não tư tưởng sẽ được loại trừ 
nhờ thiền định, hay thực hành phần định trong bát chánh 
đạo: chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. Sự tính 
tấn liên tục và kiên trì rất cần thiết. Muốn ghi nhận các 
hiện tượng xẩy ra trong từng giây phút một không để 
loạn tâm chỉ phối, đòi hỏi phải có một sự tỉnh tấn liên 
tục và kiên trì. Trong đời sống thường nhật, rất khó 
duy trì tỉnh tấn liên tục và tỉnh tấn kiên trì. Bởi vậy, 
thời gian ở thiền viện là thời gian thuận lợi nhất. Ta nên 
tận dụng thời gian này để luyện tâm. 


Nhờ liên tục tỉnh tấn, chánh niệm và định tâm 
trong từng giây phút một, ta chế ngự được phiền não tư 
tưởng. Tâm không còn tán loạn mà an trụ trên đề mục. 
Lúc bấy giờ các phiền não không dấy lên được, và tâm 
đạt được trạng thái gọi là qpasarma sukha, túc là tĩnh lạc. 
Đó là sự an lạc, thanh tịnh, tĩnh lặng có được nhờ phiền 
não đã bị chế ngự. Tâm không còn bị sân hận, tham ái 
và giao động chi phối. Khi có được hạnh phúc tuyệt 
diệu này, ta sẽ thấy tất cả mọi lạc thú của cuộc đời do 
ngũ dục đem lại đều thấp kém. Ta sẽ thấy /mh /ạc là 
hạnh phúc siêu việt hơn cả nên sẵn sàng vất bỏ sang một 
bên mọi lạc thú thế tục mà ta đã ham muốn và chấp giữ 
trước đây. Nhưng khi đạt được /#z !ac như thế này, bạn 
cũng đừng tự mãn và xem đây là mục tiêu cuối cùng. 


Còn có một sự hạnh phúc nữa cao trội hơn hẳn 
tịnh lạc. Đó là trí tuệ. Vậy hãy tiến thêm một bước nữa 
để thực hành trí tuệ. Thực hành để phát triển trí tuệ là 


132 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


thiền minh sát. Những tuệ giác do minh sát đem lại có 
thể loại bỏ tạm thời hay vĩnh viễn các phiền não ngủ 
ngầm. Khi chánh niệm được phát triển hài hoà với tinh 
tấn, đức tin, chánh định và trí tuệ, thì bạn bắt đầu trực 
nhận được bản chất của thân và tâm. Thế là nhóm trí 
tuệ trong bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy bắt 
đầu phát triển và đần đần tâm tiến đến các tuệ giác cao 
hơn. Tuệ giác phát triển thì các phiền não ngủ ngầm 
càng bị yếu đi và tàn lụi đần. Nếu thiền sinh kiên trì 
hành thiền thì trí tuệ sẽ phát triển lớn mạnh hơn cho đến 
lúc đạt đạo quả. Lúc bấy giờ, các phiền não ngủ ngầm 
hoàn toàn bị tiêu diệt. 


Đến đây thì lợi lộc, sự kính trọng và tiếng thơm 
sẽ tự động đến với bạn. Vào lúc bấy giờ, bạn cũng 
không bị dính mắc vào chúng vì chúng quá nhỏ nhoi so 
với kết quả cao quí mà bạn đã đạt được qua nỗ lực hành 
thiền của mình. Dù thực tâm không nghĩ đến lợi lộc, 
tiếng thơm, nhưng khi thành công thì lợi lộc và danh 
thơm sẽ đến một cách tự nhiên, và thiền sinh sẽ biết 
cách xử dụng lợi lộc và tiếng thơm một cách thích hợp, 
đồng thời tiếp tục hành thiền cho đến khi rời bỏ thân giả 
tạm này. 


ĐẠO BINH MA THỨ MƯỜI: KHEN MÌNH, CHÊ 
NGƯỜI 


— Tất cả chúng ta đầu ít nhiều đều ý thức được sự 
đau khổ. Đau khổ hiện diện trong lúc sinh, lúc sống và 


Mười Đạo BinhMa 133 


khi chết. Khổ đau và phiền lụy trong cuộc sống khiến ta 
có ý muốn chấm đứt khổ đau, sống trong an lạc hạnh 
phúc. Đó là ý muốn, là đức tin, và có lẽ cũng do ý 
muốn và đức tin này thúc đẩy nên bạn mới chịu khó đọc 
những lời giảng dạy này. 


Trong lúc hành thiền, mục đích chính yếu và cao 
quí của chúng ta có thể bị phá hoại bởi những hiệu quả 
phụ của việc hành thiền. Chúng ta đã nói đến những tác 
động tai hại của lợi lộc, kính trọng và danh tiếng. Song 
song với chúng, còn có hai loại phiền não lợi hại khác, 
đó là khen mình mà chê người. Đó là đạo binh thứ 
mười. Đạo Binh Ma Thứ Mười được dàn bày để đánh 
gục các thiền sư. - 


Khen mình thường tấn công thiền sinh sau khi họ 
đạt được một số tiến bộ trong thực hành. Chẳng hạn, khi 
họ cảm thấy giới luật của mình được hoàn hảo, họ có thể 
quá tự tin, nhìn mọi người chung quanh và nói, "Người 
kia chẳng giữ giới luật. Họ không được trong sạch và 
thánh thiện như ta." Nếu điều này xảy ra, chúng ta đã sa 
vào ổ phục kích của Đạo Binh Ma Thứ Mười. Đạo binh 
cuối cùng này là đạo binh hùng mạnh nhất phá hủy sự 
tiến bộ của chúng ta. Thời kỳ Đức Phật có Đề Bà Đạt 
Đa, nhờ hành thiền tinh tấn, đạt được một số thần thông. 
Quá tự đắc với pháp thần thông của mình, Đề Bà Đạt Đa 
sanh ra kiêu mạn nên đã có nhiều hành động sai lầm đến 
nỗi nhiều lần âm mưu giết Đức Phật. Khi hành động sai 
trái phát khởi ông ta không còn chánh niệm nên không 
có gì để bảo vệ chống lại đạo binh ma khen mình chê 


`. 


người. 


134 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Cốt Ty Của Đời Sống Thánh Thiện 


Chúng ta có thể thỏa thích về sự trong sạch của - 
chúng ta, nhưng không nên chê bai, hạ thấp người khác 
xuống và thổi phồng mình lên. Giới, Định, Huệ có thể 
so sánh với một khúc cây có lõi rất quí. Cành lá là danh 
dự, tiếng thơm, lời khen tặng và lợi lộc. Vỏ mỏng bên 
ngoài là giới. Vỏ dày bên trong là định. Phần gỗ là 
thần thông. Phần lối là trí tuệ bao gồm đạo quả giải 
thoát. 


Giả thử có một cây lớn bị bão ngã đổ trong rừng. 
Một người thợ rừng thấy vậy bèn lấy rìu chặt cành lá rồi 
đem cành lá về nhà. Người thợ rừng này chẳng khác 
nào một thiền sinh thỏa thích trong lợi lộc, lời khen tặng 
và danh tiếng. 


Một người khác có thể lột lấy lớp vỏ mỏng bên 
ngoài rồi đem chúng về. Người chỉ lấy lớp vỏ mỏng này 
chẳng khác nào một thiền sinh bằng lòng với giới luật 
_ trong sạch của mình mà không chịu đào luyện tâm. 


Người thợ thứ ba cạy lấy phần vỏ dày bên trong. 
Người thợ này chẳng khác nào thiền sinh thông minh 
hơn biết rằng giới luật chưa phải là mục đích cuối cùng; 
phải chú trọng đến việc phát triển tâm. Thiền sinh này 
có thể học một loại thiền định nào đó rồi cố công hành 
trì. Sau khi đạt được nhất tâm trong thiền định, thiền 
sinh này cảm thấy mình đã đạt được điều vĩ đại. Tâm 
thiền sinh này lúc bấy giờ rất ồn cố và đầy an lạc, hạnh 
phúc. Thiền sinh này có thể đạt được các tầng thiền hay 


Mười Đạo Bnh Ma 135 


định tâm sâu xa. Thế rồi một tư tưởng đến với thiền 
sinh: "Ta thật là cừ, còn mấy người kia có vẻ luôn luôn 
bất an, giao động". Thiền sinh tưởng rằng mình đã đạt 
được tỉnh túy của thiền minh sát và thánh quả, nhưng 
thật ra thiền sinh này bị đạo binh ma thứ mười là kiêu 
mạn tấn công. 


Người thợ thứ tư đếo lấy phần gỗ đem về. Người 
thợ này chẳng khác nào thiền sinh có nhiều tham vọng 
hơn, cố gắng phát triển thần thông. Sau khi hành thiền 
một thời gian, thiền sinh có thần thông và đầy tự hào về 
thành quả của mình. Thêm vào đó, thật là thú vị khi vui 
đùa với khả năng mới tạo được của mình. Tư tưởng sau 
đây có thể đến với thiền sinh: "Ô, đây là thành quả cao 
tột, chắc là cốt tủy của giáo pháp. Chẳng ai có thể làm 
được điều này. Mấy người kia không thể nhìn được 
ngay trước mắt mình, hình ảnh chư thiên và chúng sanh 
ở địa ngục". Nếu không đánh bại được đạo binh ma thứ 
mười này thì thiền sinh sẽ bị say sưa và bất cẩn trong 
việc phát triển thiện tâm, và cuộc sống của thiền sinh sẽ 
đầy đau khổ. 


Thần thông không phải là giải thoát thực sự. 
Ngày nay, nhiều người còn bị thu hút bởi những kẻ có 
phép thần thông. Bởi lý do đó, chỉ biểu diễn một chút 
thần thông là đã khiến nhiều người có đức tin. Lúc Đức 
Phật còn tại thế cũng có những trường hợp tương tự. 
Thật vậy, lần nọ, có một thiện nam đến gần Đức Phật 
yêu cầu Ngài dùng thần thông để làm phương tiện 
truyền bá giáo pháp. Ông ta đề nghị Đức Phật bảo 
những học trò có nhiều thần thông biểu diễn cho mọi 


136 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


người xem, ông ta nói: "Khi thấy phép lạ, mọi người đều 
thán phục và tin tưởng. Làm như vậy, Ngài sẽ có rất 
nhiều tín đồ." 


Đức Phật từ chối lời yêu cầu này. Ông thiện nam 
yêu cầu đến ba lần. Cả ba lần Đức Phật đều từ chối. 
Cuối cùng, Đức Phật nói với người thiện nam: "Có ba 
loại thần thông. Một là bay lên không trung hay chun 
xuống đất, hay biểu diễn những điều kỳ lạ mà người 
thường không thể nào làm được. Hai, là đọc được tâm 
người khác. Họ có thể biết được tâm người khác và có 
thể nói: "Hôm qua anh đã nghĩ như vậy, và đã làm điều 
đó như vầy, như vầy...". Người ta sẽ thán phục và nể sợ 
họ. Nhưng có một loại thần thông thứ ba rất quan trọng. 
Đó là khả năng chỉ dẫn người khác. Chẳng hạn người có 
thần thông này có thể nói: "Anh có hành động, cử chỉ, 
và lời nói như vậy là không tốt. Đó là những điều bất 
thiện, không đem lại an lạc và hạnh phúc cho chính anh 
và cho người khác. Anh nên bỏ điều đó và nên làm 
những điều lành như vầy, như vầy..., và anh nên hành 
thiền theo cách tôi sắp chỉ dẫn cho anh đây. Năng lực 
hướng dẫn người khác đi theo chánh đạo là loại thần 
thông quan trọng nhất". 


"Này người thiện nam, nếu hai loại thần thông 
đầu tiên được biểu diễn cho người có đức tin vào thiền 
minh sát, thì sẽ không phá hủy đức tin của họ. Nhưng 
với người chưa có đức tin ở Tam Bảo, ở pháp hành, họ 
sẽ nói: "Những pháp thần thông này có gì lạ đâu? Tôi 
biết trong những tôn giáo khác cũng có người đạt được 
loại thần thông như vầy. Chẳng qua đó là nhờ trì chú và 


Mười Đạo BinhMa 137 


các loại pháp bí truyền khác chứ gì". Những người như 
vầy sẽ hiểu sai lạc giáo pháp của Như Lai”. 


— "Loại thần thông thứ ba là loại thần thông tốt 
nhất. Này người thiện nam, khi một người có thể nói 
đây là điều xấu, đừng làm. Anh nên nói lời chân chánh 
và có hành động chơn chánh. Đây là cách gội rửa tâm 
thoát khỏi phiền não. Đây là cách hành thiền. Đây là 
cách để đạt được an lạc và hạnh phúc Niết Bàn, thoát 
khỏi đau khổ. Đó là loại thần thông hoàn hảo nhất." 


_, Bằng mọi cách, nếu thích, bạn có thể cố gắng 
hành trì để đạt thần thông. Hành trì để đạt thần thông 
không phải là điều thiết yếu, nhưng cũng không có gì đi 
ngược với thiền minh sát. Không ai cẩn bạn, và nếu bạn 
không đạt được thần thông nào, thì cũng không ai chế 
nhạo bạn đâu. Chỉ cần đừng nhầm lẫn xem thần thông 
là tỉnh túy của giáo pháp. Một người có thần thông mà 
tin rằng mình đã đạt được mục đích tối hậu của đạo là 
một sự si mê lớn. Đây là một người muốn tìm cái lõi 
của cây, nhưng mới đến được phần gỗ đã lấy làm thỏa 
mãn, vì hiểu lầm đây là điều mà mình muốn tìm. 


Vậy thì, sau khi có thần thông phải tiếp tục phát 
triển thiền minh sát để thấy được đạo quả và tỉnh tấn 
liên tục cho đến khi đắc A La Hán. Khi chánh niệm và 
chánh định phát triển tốt đẹp thì trí tuệ nội quán sẽ có đà 
tiến lên cao và thấu suốt được chân tướng của mọi vật 
hiện khởi. Đây cũng là một loại thần thông, nhưng chưa 
phải là mục đích cuối cùng. Cuối cùng, bạn có thể đạt 
được Tu Đà Hườn, tâm nhập lưu. Đó là sự giác ngộ đầu 


138 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


tiên. Khi đạt thánh đạo đầu tiên này, bạn đi sâu vào 
Niết Bàn. Lần đầu nhổ tận gốc rễ một số phiền não. 
Khi đạt đạo thì quả đến liền sau đó. Bạn có thể tiếp tục 
hành thiền để khai triển quả tâm.: Khi quả tâm đến, bạn 
sẽ ở trong tịnh lạc của Niết Bàn. Đạo tâm chỉ đến một 
lần trong đời, nhưng quả tâm có thể đến nhiều lần. Bạn 
chỉ cần có tâm cố gắng là có thể trở lại: c tâm bất kỳ 
lúc nào và bao lâu cũng được. 


Tuy nhiên, đối với Đức Phật, thì quả đầu tiên 
cũng còn quá thấp. Phải hành trì thêm để giác ngộ hoàn 
toàn, vì chỉ khi giác ngộ hoàn toàn,.bạn mới tận diệt hết 
phiền não. Đây là trường hợp của HE thợ rừng thứ 
năm biết lấy lõi cây đem về. _ 


Sau khi so sánh khúc cây với việc hành Ân 
Đức Phật kết luận: "Lợi ích của giáo pháp Như Lai 
không chỉ nằm ở lợi lộc, danh thơm, tiếng tốt v.v... Lợi 
ích của giáo pháp Như Lai không chỉ nằm ở giới luật 
thanh tịnh. Lợi ích của giáo pháp Như Lai không chỉ 
nằm ở các tầng thiền. Lợi ích của giáo pháp Như Lai 
_ không chỉ nằm ở việc đắc thần thông.: Cốt tủy của giáo 
pháp Như Lai là giải thoát mọi phiền não, và sự giải 
thoát này có thể đạt được bất Bm lúc nào".. 


_Hy vọng các bạn có đủ BÍP ir@Ìh, năng lực và 
can đảm, dũng mãnh để đối đầu với mười đạo binh ma, 
và tận diệt chúng không chút thương tiếc để thành tựu 
các tuệ minh sát. Cầu mong các bạn đạt được ít nhất 
quả nhập lưu ngay trong kiếp sống hiện tại này. Cầu 


Mười Đạo BinhMa 139 


mong các bạn giải thoát hoàn toàn và chấm đứt mọi khổ - 
đau. 


4 Bảy Pháp Trợ Bồ Đề 


TRỞ THÀNH MỘT VỊ THÁNH 


Không phải nhìn trời mà đắc đạo, cũng không 
phải đọc sách hay nghiên cứu kinh điển mà thành đạo. 
Không phải suy nghĩ, không phải mong ước mà sự giác 
ngộ sẽ bùng vỡ trong tâm bạn. Có những điều kiện cần ' 
thiết để đưa đến giác ngộ, tiếng PAli gọi là boj/27ø4, 
hay những yếu tố giác ngộ. Có tất cả bảy yếu tố. 


Chữ ðo/#anga nguyên tứ hai chữ bod#z, có nghĩa 
là giác ngộ hay người giác ngộ, và 2⁄2 là yếu tố, 
nguyên nhân. Như vậy, Đo/#anga có nghĩa là nguyên 
nhân đưa đến sự giác ngộ. Một nghĩa khác của chữ 
bojjhanga căn cứ trên một trong hai nghĩa của gốc chữ 
Pä|i trên. Căn cứ trên gốc chữ øodj, thì boj/hanga có 
nghĩa là sự hiểu biết hay thấy bốn chân lý Tứ Diệu Đế : 
chân lý của sự khổ và bất toại nguyện, chân lý về 
nguyên nhân của sự khổ và bất toại nguyện, chân lý về 


142 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


sự chấm dứt khổ và chân lý về con đường đưa đến sự 
chấm dứt khổ hay bát chánh đạo. Căn cứ trên gốc chữ 
anga, thì bojyhanga có nghĩa là một phần đặc biệt của trí 
tuệ thấy rõ Tứ Diệu Đế . 


Mọi thiền sinh đều hiểu Tứ Diệu Đế ở một mức 
độ nào đó, nhưng hiểu biết thật sự bốn chân lý này đòi 
hỏi một thời điểm chuyển biến đặc biệt của tâm, gọi là 
đạo tâm. Đó là một trong những điểm trí tuệ cao nhất 
của Thiền Minh Sát bao gồm kinh nghiệm Niết Bàn. 
Một khi thiền sinh có được kinh nghiệm này thì sẽ hiểu 
sâu xa Tứ Diệu Đế, và như thế có nghĩa là thiền sinh này 
đã có bảy pháp trợ bồ đề. Thiền sinh này bấy giờ được 
gọi là Thánh. Như vậy, bảy pháp trợ bô đề hay những 
yếu tố giác ngộ là một phần hay những đặc tính của một 
vị thánh. Đôi khi bảy yếu tố giác ngộ còn được gọi là 
sambojjhanga. Tiếp đầu ngữ sam- có nghĩa là đầy, hoàn 
hảo, đúng, có sự thật. Tiếp đầu ngữ này chỉ là sự xưng 
tụng, hay nhấn mạnh, chứ không thêm vào điều gì chủ 
yếu hay quyết định làm cho nghĩa khác đi. 


Bảy pháp trợ bồ đề hay bảy đức tính của một vị 
thánh nhân là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỉ, thư thái, 
định và xả (saf/, dhamma vicaya, viriya, pïti, passaddhi, 
samädhi, upekkhãa. Bảy yếu tố này có thể tìm thấy 
trong mọi giai đoạn khi hành thiền minh sát. Nhưng 
chúng ta có thể nói rằng bảy yếu tố giác ngộ sẽ rất rõ 
ràng ở vào lúc thiền sinh bắt đầu thấy rõ sự sinh diệt của 
các hiện tượng. 


Bảy Pháp TrợBbÐề 143 


Làm thế nào để phát triển những yếu tố này? 
Muốn phát triển những yếu tố này phải hành thiền minh 
sát. Đức Phật dạy, "Này chư tỳ khưu, nếu Tứ Niệm Xứ 
được thực hành với nỗ lực, tỉnh tấn và chuyên cần, chăm 
chỉ thì bảy pháp trợ bồ đề sẽ tự động phát triển trọn 


tt 


vẹn”. 


Hành Tứ Niệm Xứ không có nghĩa là nghiên cứu, 
suy nghĩ, nghe những bài giảng hay bàn luận về Tứ 
Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ hay bốn pháp chánh niệm này 
cần phải được thực hành bằng cách quán sát chánh niệm 
một cách trực tiếp theo bốn phương pháp: niệm thân, 
niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. 


Niệm thân là niệm trên các chuyển biến hay các 
cảm giác của thân. Niệm thọ là niệm trên các cảm giác 
khổ thọ, lạc thọ và vô ký thọ. Niệm tâm là chánh niệm 
trên tâm và tư tưởng. Niệm pháp là chánh niệm trên các 
đối tượng khác của tâm: thấy, nghe, nếm, v.v...Đức Phật 
dạy thêm rằng thiền sinh phải kiên trì chánh niệm và 
thực hành liên tục không gián đoạn. Cách hành thiền 
của Ngài Mahasi nhằm phát triển trọn vẹn bảy yếu tố 
giác ngộ và cuối cùng kinh nghiệm thánh đạo tâm theo 
đúng lời dạy của Đức Phật. 


YẾU TỐ GIÁC NGỘ THỨNHỨT: CHÁNH NIỆM 
Chánh niệm được dịch từ tiếng Pali là S2. Tuy 


nhiên phải hiểu danh từ này với nghĩa tích cực hơn. 
Chánh niệm phải được hiểu theo nghĩa là tâm tiến đến 


144 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


đối tượng và bao phủ đối tượng toàn diện, xuyên thấu 
vào trong đối tượng không thiếu sót một phần nào. Như 
vậy S47 phải được hiểu là: sức mạnh quán sát.: Nhưng ở 
đây, để giản dị ta tiếp tục dùng chữ Chánh Niệm với 
nghĩa năng động của nó để dịch chữ s2/. Chúng ta sẽ có 
một ý niệm rõ ràng hơn khi quán sát ba khía cạnh của 
chánh niệm: Đặc Tính, Chúc Năng và Sự Biểu Lộ. 
Trong vi diệu pháp đã miêu tả các khía cạnh này như 
sau: | 


Không Hời Hợi Bề Mặt 


Đặc tính của chánh niệm là không hời hợt bề mặt, có 
nghĩa là chánh niệm phải xuyên suốt và thâm sâu. Nếu 
ném một nút chai điền điển xuống dòng nước, nút chai 
sẽ nhấp nhô và nổi trôi theo dòng nước. Nếu ném xuống 
nước một hòn đá, hòn đá sẽ chìm xuống đáy dòng. 
Cũng vậy, chánh niệm sẽ đưa tâm chìm sâu vào đối 
tượng mà không phơn phớt trên bề mặt của nó. 


Khi hành thiền, bạn lấy sự chuyển động của bụng 
làm đề mục theo dõi. Bạn cố gắng tập trung tâm ý dán 
sát vào đề mục để tâm không trượt khỏi đề mục và chìm 
sâu vào tiến trình chuyển động của bụng. Khi tâm 
xuyên suốt tiến trình này, bạn sẽ hiểu được bản chất thực 
sự của sự căng thẳng, sức ép, chuyển động, v.v... 


Bảy Pháp TrợBboÐèề 145 


Giữ Đới Tượng Trong Tầm Quán Sát của Mình 


Chức năng của chánh niệm là giữ đối tượng luôn 
luôn ở trong tầm quán sát của mình. Không quên, cũng 
không để tâm trượt ra ngoài đối tượng. Khi chánh niệm 
có mặt thì đối tượng xuất hiện sẽ được ghi nhận không 
bị quên hay bỏ sót. Muốn tránh sự theo dõi hời hợt bề 
mặt và để cho đối tượng được quán sát một cách kỹ 
càng, chúng ta phải hiểu và thực hành khía cạnh thứ ba 
của chánh niệm, đó là yếu tố hiển bày. Khi Yếu Tố 
Hiển Bày được phát triển sẽ kéo theo hai yếu tố trên, đặc 
tính và chức năng. Sự ;zển bày chính của chánh niệm là 
tâm trực diện với đề mục, mặt đối mặt với đề mục. 


Đối Diện với Đề Mục 


Giống như bạn đang đi trên đường dài gặp một 
khách bộ hành đi ngược chiều về hướng bạn. Khi bạn 
hành thiền, tâm phải đối diện với đề mục một cách như 
vậy. Chỉ khi bạn đối diện trực tiếp với đề mục thì chánh 
niệm mới thực sự phát sinh. Người ta bảo khuôn mặt 
biểu lộ tánh tình. Nếu bạn tin như vậy và bạn muốn xét 
xem một người nào, bạn phải cần thận xem xét kỹ gương 
mặt của họ, sau đó bạn mới có thể phán đoán về họ. 
Nếu bạn có thể xem xét gương mặt của họ một cách cẩn 
thận và không bị các phần khác của cơ thể họ làm bạn 
phân tâm, thì bạn mới có thể xét đoán một cách chính 
xác. 


Trong khi hành thiền, bạn cũng phải áp dụng 
phương pháp tương tự - nếu sắc bén hơn thì càng tốt - để 


146 — Ngay Trong Kiếp Sống Này 


theo đõi đối tượng quán sát. Chỉ khi nào bạn nhìn một 
cách kỹ càng tỉnh tế thì bạn mới có thể hiểu được bản 
chất thực sự của đối tuợng. 


Khi nhìn khuôn mặt ai lần đầu, bạn chỉ nhìn 
thoáng qua, nhìn một cách tổng quát. Nếu nhìn kỹ hơn, 
bạn sẽ thấy rõ những chỉ tiết như lông mày, mắt, môi, 
v.v...Cũng vậy, khi theo dõi chuyển động của bụng, lúc 
đầu, bạn nhìn một cách tổng quát các tiến trình của 
chúng. Ban đầu bạn chỉ đưa tâm đối diện với sự phồng 
xẹp. Về sau bạn nhìn kỹ càng hơn, và những chi tiết sẽ 
tự nó hiển bày mà không cần đến sự cố gắng của bạn. 
Bạn sẽ ghi nhận những cảm giác khác nhau sinh rồi diệt, 
như sự căng thẳng, áp lực, nóng lạnh, chuyển động, 
V.V... 


Khi thiền sinh liên tục đối mặt với đề mục, sự 
tinh tấn của thiền sinh sẽ trổ quả. Chánh niệm sẽ trở 
nên tích cực hơn và gắn chặt hơn vào đối tượng quán sát, 
không bị bỏ sót, không lãng quên, không lơ là phớt qua. 
Lúc tâm chánh niệm như thế thì phiền não không thể 
_ nào xen vào được. Nếu chánh niệm được duy trì một 
thời gian đài, thiền sinh sẽ khám phá ra một sự trong 
sáng kỳ diệu của tâm, bởi vì phiền não đã vắng bóng. 


Bảo vệ tâm khỏi bị phiền não tấn công là khía 
cạnh thứ hai của sự biểu hiện chánh niệm. Khi chánh 
niệm kiên trì và liên tục tích cực thì trí tuệ sẽ phát sinh, 
và thiền sinh sẽ thấy rõ bản chất của thân và tâm. 
Không những thiền sinh thấy được sự sinh diệt của cảm 


Bảy Pháp TrợBb Đề 147 


giác mà còn thấy rõ những đặc tính riêng biệt của vô 
vàn hiện tượng danh sắc diễn ra bên trong. 


Thấy Tif Diệu Đế 


1. Thiền sinh có thể thấy trực tiếp là các hiện 
tượng danh và sắc, hay thân và tâm, đều đau khổ. Đó là 
thiền sinh đã thấy được chân lý thứ nhất. 


Khi thấy rõ chân lý thứ nhất thì sẽ thấy rõ ba 
chân lý sau. Điều này được ghi rõ trong kinh điển và 
chúng ta có thể kiểm chứng qua kinh nghiệm trực tiếp 
của chúng ta. 


2. Bởi vì có chánh niệm vào lúc các hiện tượng 
danh sắc xảy ra nên trong lúc ấy không có tham ái. Khi 
tham ái vắng mặt thì chân lý thứ hai sẽ hiển bày. Tham 
ái là gốc của đau khổ. Khi tham ái vắng bóng thì gốc 
của đau khổ sẽ tan biến. 


3. Chân lý thứ ba là sự chấm dứt đau khổ sẽ 
được thấy rõ khi si mê và các phiền não khác đều dừng 
nghỉ và biến mất. Khi chánh niệm hay trí tuệ có mặt, 
thiền sinh sẽ thấy tất cả sự vật đều xảy ra tạm thời, từ 
khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. 


4. Thấy chân lý thứ tư liên quan đến sự phát 
triển bát chánh đạo. Sự phát triển này xảy ra cùng một 
lúc ở mỗi thời điểm chánh niệm. (Xem tiếp chương 
Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn). 


148 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Bởi vậy, trong một phương diện nào đó, chúng ta 
có thể nói rằng Tứ Diệu Đế được thấy rõ khi chánh niệm 
và trí tuệ có mặt. Điều này đưa chúng ta trở về với hai 
định nghĩa trên của bảy pháp trợ bồ đề. Chánh niệm là 
một phần của tâm chứa đựng trí tuệ quán thấu chân 
tướng của sự vật. Nó là một phần của trí tuệ giác ngộ. 
Nó có mặt trong tâm của người hiểu rõ Tứ Diệu Đế . 
Thế nên nó được gọi là yếu tố của giác ngộ, một giác 
chị. 


Chánh Niệm Là Nguyên Nhân của Chánh Niệm 


Nguyên nhân đầu tiên của chánh niệm không gì 
khác hơn là sự chánh niệm. Có hai loại chánh niệm: 
Chánh niệm của người mới hành thiền thì yếu, và chánh 
niệm của người có nhiều kinh nghiệm hành thiền thì 
mạnh mẽ hơn. Chính sự chánh niệm mạnh mẽ này giúp 
đạo quả phát sinh. Thật vậy, phát triển chánh niệm là 
tạo nên một cái trớn, giây phút chánh niệm đầu tiên tạo 
nên giây phút chánh niệm tiếp theo. 


Bốn Yếu Tố Để Phát Triển Chánh Niệm 

Chú giải đề cập đến bốn yếu tố giúp cho chánh 
niệm phát triển và trở nên mạnh mẽ cho đến khi nó 
xứng đáng được mang danh hiệu là trợ bồ đề. 
1. Chánh Niệm và Giác Tĩnh 


Chữ giác tỉnh ở đây có nghĩa là chính xác, trọn 
vẹn, dùng mọi năng lực của tâm để quán sát. Bạn phải 


Bảy Pháp TrợBbÐe 149 


áp dụng chánh niệm và giác tỉnh (ghi nhớ và biết mình) 
trong khi theo đối ghi nhận đề mục chính là sự chuyển 
động của bụng và các đề mục khác như đau nhức, nghe, 
suy nghĩ v.v... Trong khi đi, đứng hay làm các tác động 
khác như co duỗi tay, ngẩng đầu, cúi đầu, quay trước, 
quay sau...bạn cũng phải áp dụng chánh niệm và giác 
tỉnh. 


2. Tránh Người Không Chánh Niệm 


Nếu bạn để hết tâm vào việc thực hành chánh 
niệm, nhưng có người không chánh niệm đến nói chuyện 
quấy rầy bạn. Thử nghĩ xem, sự chánh niệm của bạn sẽ 
bị tan biến mau lẹ đến chừng nào. 


3. Thân Cận Người Chánh Niệm 


Người chánh niệm sẽ giúp bạn có sự khích lệ lớn 
lao. Thân cận với họ, trong một hoàn cảnh có thể giữ 
được chánh niệm, sẽ giúp bạn phát triển và đào sâu 
chánh niệm. 


4. Hướng Tâm Vào Sự Chánh Niệm 


Hướng tâm vào sự chánh niệm có nghĩa là đặt 
chánh niệm lên hàng đầu, ưu tiên cho chánh niệm, luôn 
luôn nhắc nhở tâm trở về với chánh niệm trong mọi lúc. 
Điều này rất quan trọng, tạo nên thói quen không lơ là 
đãng trí hay quên. Bạn nên cố gắng chánh niệm càng 
nhiều càng tốt. Tránh mọi hoạt động không đưa đến 
chánh niệm sâu xa. 


150 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Là một thiền sinh, bạn chỉ có một việc để làm, 
đó là luôn luôn chánh niệm về những gì đang xảy ra 
trong hiện tại. Trong một khoá thiền tích cực, bạn phải 
xếp qua một bên mọi tương quan với xã hội bên ngoài. 
Không viết hay đọc, ngay cả đọc kinh điển. Lúc ăn nên 
thận trọng không rơi vào những thói quen thất niệm 
trước đây. Hãy xét xem thử thời gian, địa điểm và số 
lượng thực phẩm bạn ăn có thích nghi cho việc chánh 
niệm không. Nếu không thì hãy điều chỉnh. 


YẾU TỐ GIÁC NGỘ THỨ HAI: TRẠCH PHÁP 


Tâm ta đầy mê mờ tăm tối bao phủ, nhưng khi trí 
tuệ sinh khởi thì ánh sáng đến. Mê mờ và tăm tối biến 
mất. Ánh sáng làm hiển lộ các hiện tượng danh sắc, 
giúp tâm có thể thấy chúng một cách rõ ràng. Cũng như 
khi đi vào phòng tối nếu có được một cây đèn bấm, thì 
ta sẽ thấy được những gì trong phòng. 


Trạch pháp trong Thiền Minh Sát không có 
_nghĩa là tìm tồi, nghiên cứu, hay suy nghĩ thấm định, 
tuyển lựa, v.v..., mà có nghĩa là trực giác, một sự nhận 
biết bằng trí tuệ để phân biệt mọi đặc tính của các hiện 
tượng. Chữ trạch pháp được dịch từ danh từ Pali v7caya 
còn có nghĩa là trí tuệ thấu triệt và sáng suốt. Khi 
vicaya có mặt thì trạch pháp và trí tuệ cùng hiện khởi. 


Trạch pháp là thấy các pháp; ở đây là thấy các 
hiện tượng của thân và tâm, thấy luật điều hành các hiện 
tượng đó, thấy những đặc tính riêng, cũng như những 
đặc tính chung của các đối tượng. (Đặc tính riêng của 


Bảy Pháp TrợBồÐề 151 


sắc là tứ đại, đặc tính của đất, nước, gió, lửa. Đặc tính 
riêng của danh là nhận biết. Đặc tánh chung của danh 
và sắc là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã, hay 
không có bản chất.) Đây là hai đặc tính mà thiền sinh 
phải kinh nghiệm trong khi hành thiền. 


Thấy Rõ Bản Chất Các Pháp 


Tính chất của trạch pháp là khả năng hiểu biết 
phát sinh từ sự thấy rõ bản chất thực sự của các pháp mà 
không qua sự suy nghĩ. 


Loại Trừ Đen Tới 


Trạch pháp có công năng loại trừ hắc ám. Khi 
vicaya có mặt, chánh niệm được thắp sáng, đề mục quán 
sát được thấy rõ, tâm có thể nhận thức được những đặc 
tính và suốt thấu được bản chất của đối tượng. 


Ở một mức độ cao hơn, trí tuệ có công năng loại 
trừ mọi bóng tối che lấp, giúp tâm xuyên suốt Niết Bàn. 


Vậy trạch pháp là một yếu tố quan trọng trong 
việc hành thiền. Khi trạch pháp yếu đuối hay vắng mặt 
thì ta sẽ gặp khó khăn. 


Phá Tan Bối Rối Phân Vân 
Khi bước chân vào một căn phòng tối tăm, bạn sẽ 


thấy bối rối, phân vân. Bạn có thể tự nghĩ: "Coi chừng 
lại đạp lên vật gì. Lò dò như vầy, không khéo lại giập 


152 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


ống quyển, va đầu vào tường như chơi". Tâm ta bối rối 
hỗn loạn vì không biết trong phòng có vật gì và chúng 
nằm ở đâu. Cũng vậy, khi trạch pháp có mặt thì tâm ta 
không ở trong tình trạnh bối rối hoang mang, đầy do dự 
và hoài nghi: “Có người hay không có người? Có tự 
ngã hay không có tự ngã? Ta là một cá thể hay không 
phải là một cá thể? Có linh hồn hay không có linh hồn? 
Có tỉnh thần hay không có tỉnh thần?". 


Bạn cũng có thể có những nghỉ ngờ như vậy. Có 
thể bạn nghi ngờ về vô thường, khổ và vô ngã: "Bạn có 
chắc rằng mọi vật đều vô thường không? Có thể có vài 
thứ không hoàn toàn khổ như những thứ khác. Có thể có 
một cái ta mà ta chưa tìm ra cũng không chừng". Bạn có 
thể nghĩ rằng Niết Bàn chẳng qua là một chuyện thần 
tiên mà thiền sư tưởng tượng ra chứ không có thật. 


Sự biểu hiện của trạch pháp là xóa tan mọi bối 
rối hoang mang. Khi trạch pháp có mặt thì mọi vật đều 
sáng sủa, và tâm có thể thấy rõ ràng những gì đang có 
mặt. Khi thấy rõ bản chất của các hiện tượng tâm vật lý, 
bạn sẽ không còn lo lắng phải va vào tường. Vô thường, 
khổ não, vô ngã sẽ được bạn thấy một cách rõ ràng. 
Cuối cùng bạn sẽ chứng ngộ Niết Bàn và không còn chút 
hoài nghi nào nữa. 


Chân Đế 
Trạch pháp làm biểu lộ các đặc tướng của chân 


đế hay sự thật tuyệt đối (paramaf(ha), nghĩa là hiểu biết 
đối tượng một cách trực tiếp không qua tục đế hay khái 


Bảy Pháp TrợBbðÐề 153 


niệm. Có ba loại chân đế: hiện tượng vật chất, hiện 
tượng tâm, và Niết Bàn. 


Hiện tượng vật chất bao gồm bốn yếu tố đất, 
nước, gió, lửa. Mỗi yếu tố có những đặc tính riêng biệt 
và sẵn có trong đó. Chúng ta trực nhận được những yếu 
tố này ngay chính trong thân thể của chúng ta. 


Yếu tố đất, hay địa đại, mang đặc tính cứng. 
Yếu tố nước, hay thủy đại, mang đặc tính lỏng, hay dính 
hút, Yếu tố lửa, hay hỏa đại, là nhiệt độ nóng, lạnh. 
Yếu tố gió, hay phong đại, là sự kéo, căng, cơ động, hay 
di chuyển. 


Hiện tượng tâm cũng có những đặc tính riêng. 
Chẳng hạn tâm hay thức có đặc tính nhận biết đối tượng 
và các tâm sở mang những đặc tính khác, chẳng hạn tâm 
sở xúc có đặc tính xúc chạm, tâm sở thọ có đặc tính vui 
buôn... 


Bây giờ hãy chú tâm vào sự phồng xẹp của bụng. 
Khi bạn chú tâm chánh niệm vào chuyển động, bạn sẽ 
thấy những cảm giác bên trong như là căng thẳng, kéo, 
dãn, sức ép, chuyển động, đó là những biểu hiện của yếu 
tố ø/ó. Bạn cũng có thể thấy lạnh hay nóng, đó là yếu tố 
lử. Bạn có thể thấy cứng hay mềm đó là yếu tố đít. 
Bạn có thể thấy lỏng hay dính hút đó là nước. Những 
cảm giác này là đối tượng của tâm. Chúng là các pháp 
mà bạn quán sát. Nếu bạn nhận biết một cách trực tiếp 
và bạn chánh niệm cảm giác một cách đặc biệt thì bạn 
có thể nói rằng trạch pháp đang có mặt trong bạn. 


154 — Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Trạch pháp cũng có thể nhận biết được những 
khía cạnh khác của pháp. Khi bạn nhận biết được 
chuyển động phồng xeẹp, bạn có thể ngẫu nhiên ghi nhận 
rằng có hai hiện tượng khác nhau đang xảy ra. .Một bên 
là hiện tượng vật chất, cảm giác căng cứng và chuyển 
động. Một bên là sự ý thức, đó: là tâm ghi nhận, nhận 
biết đề mục. Đó là sự hiểu biết, xuyên thấu vào bản chất 
của sự vật. 


Khi bạn tiếp tục hành thiền, một loại trí tuệ khác 
sẽ hiện khởi. Bạn sẽ thấy rằng tất cả các pháp đều mang 
đặc tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Yếu tố 
trạch pháp sẽ giúp bạn nhìn thấy bản chất của thế gian 
qua các đối tượng thân và tâm. Khi trí tuệ nhận biết vô 
thường, bất toại nguyện và vô ngã chín muồi thì bạn sẽ 
có đủ khả năng để chứng nghiệm Niết Bàn. Trong 
trường hợp này, trạch pháp cũng còn nghĩa là thấy rõ 
Niết Bàn. 


Niết Bàn có đặc tính xuất thế, khác hẳn các đặc 
tính và hiện tượng thông thường. Vì vậy, không thể 
dùng ngôn ngữ thế tục để diễn đạt. Tuy nhiên, có thể 
hiểu Niết Bàn là thường, vĩnh viễn, không đau khổ, an 
lạc và hạnh phúc. Giống như các đối tượng khác, Niết 
Bàn được gọi là vô ngã, nhưng bản chất vô ngã của Niết 
Bàn khác hẳn với vô ngã của các hiện tượng thông 
thường, vì vô ngã của Niết Bàn không có đau khổ và vô 
thường, mà chỉ có an lạc và Tên cửu. 


Khi tâm xuyên thấu Niết Bàn, nhờ trạch pháp, ta 
sẽ thấy các đặc tính của Niết Bàn một cách rõ ràng. 


Bảy Pháp TrợBồ Đề 155 


Trạch pháp hiểu rõ bằng trí tuệ các pháp đã đưa chúng 
ta đến Niết Bàn, và bấy giờ, cho chúng ta thấy Niết Bàn 
một cách rõ ràng. 


Trí Tuệ Tự Phát Là Nguyên Nhân của Trạch Pháp 


Theo Đức Phật, chỉ có một nguyên nhân duy 
nhất giúp phát sinh trạch pháp, đó là trí tuệ tự phát, sự 
hiểu biết trực tiếp. Muốn có được trí tuệ này, bạn phải 
tích cực chánh niệm. Bạn phải ý thức một cách thông 
suốt bằng chánh niệm những gì đang xảy ra, rồi tâm sẽ 
có trí tuệ để thấu suốt bản chất của các hiện tượng. Sự 
hoàn thành này đòi hỏi phải có sự chú tâm sáng suốt, sự 
chú tâm thích hợp. Khi tâm hướng về đối tượng một 
cách chánh niệm, bạn sẽ có trí tuệ đầu tiên, hay tri kiến 
trực tiếp. Khi yếu tố trạch pháp phát sinh, thì trí tuệ sẽ 
đương nhiên và tuần tự nối chân theo như một học sinh 
tuần tự học bậc tiểu học, trung học, rồi lên đại học và 
cuối cùng, tốt nghiệp. 


Bảy Cách Khác Để Phát Triển Trạch Pháp 


Chú giải có nói lên bảy cách để giúp cho trạch 
pháp phát triển. 


1. Đặt Câu Hỏi 


Đó là đặt câu hỏi liên quan đến giáo pháp và việc 
hành thiền. Điều này có nghĩa là tìm một người hiểu 
biết giáo pháp để nói chuyện và học hỏi. Những người 
Tây phương rất dễ dàng hoàn tất điều kiện đòi hỏi đầu 


15 — Ngay Trong Kiếp Sống Này 


tiên này. Đây là một đức tính tốt giúp cho trí tuệ phát 
triển. | BY XyÁ 


2. Sạch Sẽ 


Sạch sẽ ở đây là sạch sẽ bên trong và sạch sẽ bên 
ngoài, tức là sạch sẽ chính cơ thể mình và những gì 
quanh mình. Sạch sẽ bên trong, hay sạch sẽ thân, là 
phải năng tắm rửa, đầu tóc gọn gàng, móng tay móng 
chân cắt ngắn và đừng để bị bón uất. Sạch sẽ bên ngoài 
là ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng; phòng ốc thứ tự, gọn gàng 
và sạch sẽ. Điều này giúp cho tâm trong sáng. Khi mắt 
nhìn thấy bụi bặm và sự hỗn loạn thiếu ngăn nắp, thì sự 
bối rối hỗn loạn cũng phát sanh theo. Nhưng khi mọi 
điều kiện và hoàn cảnh chung quanh đều gọn gàng, tươn 
tất, thì tâm sẽ trong sáng. Một tâm trọng sáng là điều 
kiện lý tưởng cho việc phát triển trí tuệ. 


3. Quân Hình Tầm 


Quân bình ngũ căn đã được đề cập ở phần trước. 
Tín, tấn, niệm, định, huệ phải được phát triển hài hoà. 
Tín quân bình với huệ, tỉnh tấn quân bình với định. 
Việc hành thiền tùy thuộc vào sự quân bình. các lực hỗ 
tương này. 


Nếu đức tin mạnh hơn trí tuệ thì sẽ thành cả tin. 
Bất cứ cái gì cũng tin được, hoặc sẽ bị lôi cuốn bởi 
những tư tưởng quá sùng tín, quá mộ đạo. Đức tin rất 
cần thiết nhưng phải biết quân bình với trí tuệ. Nếu 
không thì đức tin sẽ trở thành một trở ngại. | 


Bảy Pháp TrợBồ Đề 157 


Mặt khác, nếu trí tuệ hay sự thông thái quá trội 
sẽ khiến tâm vọng động, suy nghĩ, đánh giá. Nhiều lúc 
sẽ đưa đến hậu quả là thiền sinh sẽ tự lừa dối mình bằng 
nhiều cách. 


Nếu tỉnh tấn quá trội, thiền sinh sẽ quá thích thú 
và hăng say thực hành. Khi quá hăng say thì tâm sẽ giao 
động bất an, không thể an trụ trên đề mục quán sát. Khi 
tâm trượt khỏi đề mục, vọng động tán loạn sẽ gây ra 
nhiều sự khó chịu. 


Nếu định nhiều quá lại có thể dẫn đến làm biếng 
và dã đượi buồn ngủ. Khi tâm trở nên tính lặng và 
dường như dễ dàng an trụ trên đề mục không rời thì 
thiền sinh bắt đầu muốn nghỉ ngơi và buông lỏng; lúc đó 
đã dượi buồn ngủ sẽ sớm bước chân vào. 


Quân bình ngũ lực là một điều quan trọng thiết 
yếu mà thiền sư phải biết thấu đáo để hướng dẫn thiền 
sinh. Phương pháp căn bản nhất để quân bình và tái lập 
lại sự quân bình là tăng cường sức mạnh cho những lực 
còn lại, đó là chánh niệm. 


4& 5. Tránh Người Thiểu Trí, Thân Cận Bậc Thiện Trí 


Yếu tố thứ tư và năm hỗ trợ cho trạch pháp giác 
chi là tránh xa người thiểu trí và thân cận bậc thiện trí. 
Thế nào là một bậc thiện trí? Thiện trí thức có thể là 
người học hỏi và thông hiểu kinh điển, cũng có thể là 
người có tâm trí sáng suốt, hiểu điều phải lẽ trái. Nếu 
thân cận với những người này, sự hiểu biết về lý thuyết 


158 — Ngay Trong Kiếp Sống Này 


của bạn sẽ gia tăng, và bạn sẽ có thể vun bồi cho mình 
một thái độ tri thức tốt đẹp. Nhưng có một loại thiện trí 
thức khác có thể đem lại sự hiểu biết và thông thái cho 
bạn ngoài phạm vi sách vở, đó là người ít nhất đã đạt 
được tuệ sinh diệt trong thiền minh sát. Đó là tuệ thấy 
được sự sinh diệt của mọi hiện tượng giới. Một người 
chưa đạt được tuệ này không thể dạy thiền cho người 
khác được, bởi vì khi thân cận với họ, thiền sinh không 
thể được khích lệ để phát sanh trạch pháp giác chi. 


6. Suy Tư Đến Những Chân Lý Thâm Sâu 


Điều hướng dẫn này, mới nghe, dường như đi 
ngược hẳn với phương pháp hành thiền, vì hành thiền là 
quán sát các hiện tượng danh sắc không qua suy nghĩ 
hay lý luận. Điều căn bản của sự suy tư ở đây là suy tư 
đến bản chất của các hiện tượng thân tâm dưới ánh sáng 
của minh sát như: ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), 
suy tư về các yếu tố và đặc tính của ngũ uấn dưới khía 
cạnh phi nhân tính của chúng, nghĩa là chỉ có ngũ uấn 
mà không có người, có ta trong đó. 


7 Phải Hoàn Toàn Chứ Tâm Vào Việc Phát Triển 
Trạch Pháp. 


Yếu tố hỗ trợ quan trọng cuối cùng làm phát 
sanh trạch pháp là hoàn toàn dấn thân vào việc phát 
triển trạch pháp giác chi. Luôn luôn đem hết tâm trí 
mình vào việc phát triển trạch pháp và trí tuệ trực tiếp. 
Nhớ một điều là chẳng cần phải lý luận hay dùng trí 
thông minh của mình để chia chẻ hay phân tích kinh 


Bảy Pháp TrợBbÐè 159 


nghiệm của mình. Chỉ cần chăm chỉ hành thiền để gặt 
hái kinh nghiệm mới mẻ của thân và tâm. 


YẾU TỐ GIÁC NGỘ THỨ BA: DŨNG CẢM TINH 
TẤN 


Tỉnh tấn là năng lực kiên trì, liên tục hướng tâm 
vào đối tượng quán sát. Tỉnh tấn, hay v7r//4, được định 
nghĩa là vửanam bhãyvo, "đặc tính của người hùng”. 
Điều này giúp ta hiểu được ý vị và đặc tính của việc 
hành thiền của chúng ta, hàm ý rằng, ta phải đũng cảm 
và tỉnh tấn trong khi hành thiền. 


Người chăm chỉ và chịu khó sẽ có khả năng làm 
được những việc kỳ diệu. Người dũng cảm tỉnh tấn sẽ 
dấn bước vào khó khăn với tinh thần vô úy. Chú giải 
cho rằng đặc tính của tinh tấn là sự kiên trì chịu đựng 
khi đương đầu với khổ đau và khó khăn. Tỉnh tấn là khả 
năng để thấy kết quả không ngại gian nguy, không sợ 
khó khăn. 

Thiền sinh phải kiên nhẫn chấp nhận những khó 
khăn xảy đến ngay lúc bắt đầu hành thiền. Khi đến 
trường thiền, bạn để lại sau lưng mọi lạc thú quen thuộc, 
mọi sở thích thường ngày. Bạn phải ngủ ít lại và nằm 
trên một tấm đệm khiêm nhường trong một cái cốc nhỏ 
hẹp. Lúc thức dậy, bạn phải tập ngồi xếp bằng bất động 
nhiều giờ trong ngày. Một điều khó khăn cực kỳ đối với 
bạn, là trong lúc hành thiền phải đương đầu với một con 
tâm bất mãn, vọng động, không chịu ở yên trên đề mục 


160 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


mà chỉ muốn đi lang bạt mọi nơi, nhất là hay hướng về 
những gì tốt đẹp, ưa thích tại nhà mình. 


Mỗi khi bạn bắt tay vào việc hành thiền, thì 
đường như lúc ấy bạn cảm thấy.cơ thể mình căng thẳng 
khó chịu hay bị cơn đau hoành hành. Bạn cố gắng ngồi 
xếp băng cho được một tiếng trong tĩnh lặng, nhưng mới 
ngồi được chừng mươi lãm phút, một con muỗi đến quấy 
rầy bạn, cổ bạn bị cứng, chân bạn bị tê, bạn bắt đầu 
muốn nồi quạu. Bạn muốn sống một đời sống tiện nghỉ 
sung túc, cơ thể bạn được nuông chiều, tậng tiu và đối 
xử dễ đãi. Bạn luôn luôn thay đổi tư thế mỗi khi cảm 
thấy một chút khó chịu nhỏ xíu phát sinh. Bây giờ, than 
ôi, cơ thể phải chịu muôn vàn đau khổ. Bạn bị hành hạ 
đủ điều, và vì cơ thể đau khổ nên khiến bạn đau khổ 
theo. 


Cảm giác khó chịu có sức mạnh và khả năng kỳ 
lạ làm cho tâm bạn mệt mỏi và tàn tạ. Ý muốn đầu hàng 
luôn luôn cám dỗ bạn. Tâm bạn suy nghĩ mông lung: 
"Ta chỉ cần trở chân một chút thì sẽ được định tâm 
"ngay". Thế là chẳng bao lâu bạn chịu đầu hàng. 


Kiên Nhẫn Chịu Đựng 


Bạn cần phải đũng cảm tỉnh tấn, sẵn sàng đương 
đầu với mọi khó khăn. Nếu bạn gia tăng tỉnh tấn, tâm 
bạn sẽ có đủ sức mạnh để chịu đựng với đau nhức, khó 
chịu, mỏi mệt một cách kiên nhẫn và can đảm. Tỉnh tấn 
có khả năng làm cho tâm tươi mát và giữ tâm mạnh mẽ, 
đầu cho có gặp những hoàn cảnh khó khăn. 


Bảy Pháp TrợBbÐề 161 


Có hai cách để gia tăng năng lực. Một là tự 
khích lệ mình. Hai là nhờ một người bạn hay một vị 
thầy giúp đỡ. Chỉ cần thêm một ít năng lực là tâm bạn 
sẽ trở nên mạnh mẽ. 


Hỗ Trợ Cho Tâm Mệt Mỏi 


Các nhà chú giải nói rằng, tinh tấn có chức năng 
hỗ trợ. Nó nâng đỡ tâm khi tâm lụn bại vì sự đau nhức. 
Giống như những cây cột nhà to lớn nâng đỡ khiến cho 
căn nhà được vững chải trong gió mưa bão táp, sự dũng 
mãnh tỉnh tấn giúp cho thiền sinh tiếp tục hành thiền với 
một tỉnh thần hăng say và tươi mát, vượt qua mọi sự đau 
nhức khó khăn. Bạn sẽ tự mình kinh nghiệm lợi ích lớn 
lao của tâm dũng cảm tỉnh tấn này. 


Thiền sinh bị đau khổ vì bệnh kinh niên có thể 
gặp một vài khó khăn trong lúc hành thiền. Phải đương 
đầu với sự đau nhiều lần khiến năng lực của cơ thể và 
tâm trí suy mòn, uể oải và chán nản. Bởi thế, chúng ta 
không ngạc nhiên khi thấy những thiền sinh đau yếu vào 
trình pháp với tâm trạng thất vọng, chán nản. Thiền 
sinh cảm thấy mình chẳng tiến bộ và cứ gặp chướng ngại 
mãi. Mọi cố gắng đều như vô vọng. Thế rồi một số tư 
tưởng yếu đuối đến với họ. Họ muốn chịu thua; họ 
muốn bỏ khoá thiền hay ngưng hành thiền một thời gian. 
Đôi lúc, qua một vài lời khuyến khích, tôi có thể giải 
quyết được tình trạng khó khăn này của thiền sinh để 
giúp họ tự tin và tiếp tục hành thiền, và độ một vài ngày 
sau, họ trở lại trạng thái bình thường và hăng say hành 
thiền như trước. 


162 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Điều quan trọng trong lúc hành thiền là có được 
sự khuyến khích hay khích lệ. Sự khuyến khích và khích 
lệ này không phải chỉ thuần là sự tự khích lệ, tự khuyến 
khích, mà còn phải có sự hỗ trợ của một người bạn đạo 
hay một vị thầy. Những người này sẽ khích lệ bạn tiến 
bước khi bạn bị chùn bước, sẽ nâng đỡ bạn khi bạn vấp 
ngã. 


Tâm Dũng Cảm: Câu Chuyện Tỳ Khưu Ni Citã 


Tinh tấn được biểu hiện qua lòng dũng cảm kiên 
trì. Câu chuyện của vị tỳ khưu ni Cittã sau đây biểu lộ 
cho thấy những đức tánh này. 


Nhận thức được nỗi khổ của cuộc đời, thấy rõ 
thân tâm là nơi chất chứa biết bao nhiêu phiền lụy, nên 
Cittã rời bỏ đời sống thế tục, khoác áo nhà tu với mục 
đích thoát khỏi đau khổ. Bất hạnh thay, tỳ khưu ni Cittã 
bị bịnh kinh niên, và bịnh này đến từng cơn không thể 
tiên liệu trước được. Có ngày Citã đang thấy khoẻ 
_ mạnh bỗng nhiên ngã bịnh. Cittã là một người có tâm 
kiên định. Cô muốn giải thoát, và quyết tâm đạt cho 
bằng được, không ai có thể ngăn cản ý chí của cô. 


Những lúc cô mạnh khỏe, cô tích cực hành thiền 
đã đành, nhưng những khi bịnh hoành hành, cô vẫn tiếp 
tục, mặc đầu không thể tích cực như những lúc khỏe 
mạnh. Đôi khi việc hành thiền của cô tiến triển đều đặn, 
bỗng nhiên cơn đau kéo đến, thế là cô phải bị thụt lùi. 


Bảy Pháp TrợBbÐề 163 


Chị của tỳ khưu ni Cittã lo lắng, sợ Cittã hành 
thiền quá sức, khuyên cô nên lưu tâm đến sức khỏe và 
giảm bớt việc hành thiền, nhưng tỳ khưu ni Cittã vẫn 
kiên trì tỉnh tấn hành thiền ngày này qua ngày nọ, năm 
này qua năm khác không thối chuyển. Lúc tỳ khưu ni 
già hơn, cô phải chống gậy để đi kinh hành, thân thể cô 
ốm yếu chỉ còn da bọc xương, nhưng tâm cô ta thật hùng 
mạnh. 


Một ngày nọ tỳ khưu ni Citiã quyết định vượt 
qua mọi chướng ngại do bịnh tật và tuổi già gây ra. Cô 
tự nhủ: "Hôm nay ta phải tận lực cố gắng, chẳng cần 
quan tâm gì đến cơ thể của ta nữa. Hôm nay, hoặc là ta 
chết, hay phiền não sẽ bị tận diệt”. 


Tỳ khưu ni Citta bắt đầu chống gậy leo lên đồi. 
Cô rất chánh niệm. Từng bước từng bước, cô đi trong 
chánh niệm. Vừa già vừa ốm yếu, nhiều lần cô té ngã và 
phải bò, nhưng cô vẫn kiên trì không thối chuyển. Cô 
hoàn toàn giao phó thân mạng mình cho giáo pháp. Mỗi 
bước cô đi, mỗi tấc cô bò lên đỉnh đồi đều được làm 
trong chánh niệm. Khi cô leo đến đỉnh đồi, cô bị mệt 
nhoài, nhưng tâm chánh niệm của cô vẫn không bị phá 
VỠ. 


Citã lập đi lập lại nhiều lần quyết định của 
mình: “Hoặc jà fa chết, hay là phiền não sẽ bị tiêu diệt. 
Cô hành thiền thật tích cực. Có bao nhiêu sức lực, cô 
đều đồn vào việc hành thiền, và ngay trong ngày đó, tỳ 
khưu ni Cittã đã đạt được mục đích của mình. Tràn đầy 
hỉ lạc, tỳ khưu ni Cittä xuống đồi không cần chống gậy 


164 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


với một tâm sáng suốt minh mẫn. Bây giờ Cittã khác 
hẳn lúc cô bò lên đồi. Cô trở nên tươi tắn, khỏe mạnh 
và an lạc, tự tại. 


Các vị tỳ khưu ni khác đều lấy làm ngạc nhiên 
trước sự biến đổi kỳ diệu của cô. Họ hỏi lý do. Sau khi 
được Cittã thuật lại mọi chuyện, họ lấy làm kính phục vô 
cùng. 


Đức Phật dạy: “Dầu chỉ sống trong một ngày mà 
tích cực hành thiền còn hơn sống trăm năm mà thiếu nỗ 
lực”. Trong công việc làm ăn cũng như trong chánh trị 
xã hội và giáo dục, chúng ta thường thấy các vị lãnh đạo 
đều là những người tích cực làm việc. Tích cực hăng say 
sẽ giúp chúng ta thành công trong mọi lãnh vực. Đó là 
điều hiển nhiên trong thực tế. Trong việc hành thiền 
cũng vậy. Nỗ lực tỉnh tấn là điều kiện tối thiết yếu. Bạn 
phải chánh niệm liên tục và duy trì chánh niệm trong 
từng phút giây không để gián đoạn. Trong dũng cảm 
tỉnh tấn không có chỗ cho lười biếng giải đãi. 


Sức Nóng Làm Hốc Hơi Phiền Não 


Đức Phật gọi tỉnh tấn là một sức nóng, 2/4p4a. 
Khi tràn đầy sự tinh tấn, tâm trở nên nóng. Sức nóng 
của tâm có khả năng làm phiền não khô héo. Chúng ta 
có thể so sánh phiền não với sự ẩm ướt. Một tâm thiếu 
năng lực sẽ trở thành ẩm ướt và nặng nề bởi phiền não. 
Với chánh niệm mạnh mẽ, tâm sẽ làm cho phiền não bốc 
hơi trước khi phiền não đụng đến nó. Như vậy, khi tâm 
tràn đầy năng lực tinh tấn thì phiền não sẽ không thể 


Bảy Pháp TrợBb Đà 165 


đụng đến nó, và cũng không thể đến gần nó. Bất thiện 
pháp không thể tấn công nó được. 


Nếu nói về phân tử lượng, thì sức nóng xuất hiện 
dưới hình thức gia tăng rung động, hay là giao động. 
Một thỏi sắt nóng đỏ thực sự đang rung động với một 
tốc độ hết sức nhanh chóng và trở nên mềm dẻo thích 
ứng. Trong việc hành thiền cũng vậy. Khi tinh tấn 
mạnh mế, sự rung động trong tâm gia tăng biểu hiện qua 
sự mềm đẻo dễ uốn nắn. Tâm đầy năng lực nhảy từ đề 
mục này sang đề mục khác một cách dễ dàng mau le. 
Tâm vừa mới xúc chạm đã nung nóng đối tượng lên làm 
cho đối tượng rung động, mềm dẻo, khiến ta mất hẳn ảo 
tưởng về vật cô đọng và đứng yên. Do đó, ta thấy rõ 
được sự tan biến của đối tượng. 


Đôi lúc việc hành thiền đang trên đà tiến triển tốt 
đẹp, tinh tấn tự động làm việc như thỏi sắt đã được nung 
đỏ, được lấy ra khỏi lửa, nhưng vẫn còn giữ được sức 
nóng trong một thời gian. Khi phiền não cao bay xa 
chạy thì tâm sẽ trong sáng thanh tịnh và sắc bén. Khi 
tâm trong sáng, thanh tịnh và sắc bén sẽ ý thức và ghi 
nhận được chỉ tiết của các hiện tượng phát sanh một 
cách dễ dàng. Năng lực chánh niệm này giúp tâm thấu 
suốt sâu xa đề mục quán sát và trụ tại đó mà không bị 
tán loạn hay phân tán đi nơi khác. Khi chánh niệm và 
chánh định được thiết lập thì trí tuệ phát sinh. 


Với sự tỉnh tấn kiên trì, các yếu tố tốt đẹp của 
chánh niệm, chánh định và trí tuệ phát sinh và trở nên 
mạnh mẽ kéo theo những điều tốt đẹp khác, những trạng 


16 — Ngay Trong Kiếp Sống Này 


thái an lạc hạnh phúc. Tâm trong sáng sắc bén và bắt 
đầu đi sâu hơn vào bản chất của sự vật. 


Tai Hại Của Sự Làm Biếng Và Niềm Vui Của Ciải 
Thoát 


Nếu không kiên trì tinh tấn, thì dã dượi buồn ngủ 
và lười biếng sẽ tấn công bạn; sự chú tâm sẽ trở nên cùn 
lụt, và bị độc hại lên vào. Bởi vì thiếu hay mất sự chú 
tâm nên bạn chẳng còn quan tâm đến việc bạn đang còn 
ở trong trạng thái thiện hảo hay xấu xa. Bạn có thể nghĩ 
răng việc hành thiền của bạn đang tự động trôi chảy đều 
đặn mà chẳng cần đến sự cố gắng của bạn. Đây là một 
loại lười biếng, thiếu đũng cảm có thể lôi bạn xuống dốc 
và tàn phá hủy diệt bạn. Tâm bạn sẽ trở nên ẩm ướt, 
sũng nước và nặng nề, đầy tiêu cực, bất thiện, như một 
tấm chăn bị rêu mốc vì bị vất ngoài mưa gió. 


Thông thường, phiền não có thể kéo bạn vào 
trong dục lạc ngũ trần, đặc biệt là vào trong tham ái. 
Người thiếu đũng cảm tỉnh tấn sẽ dễ bị tham ái lén vào 
và đần đần bị chìm đấm vào trong dục lạc ngũ trần. 
Nếu tỉnh tấn được bơm vào, thì tâm sẽ vượt ra khỏi tình 
trạng độc hại này. Khi tâm đã được tính tấn làm cho 
sung mãn sẽ trở nên nhẹ nhàng, thư thái, trơn tru, giống 
như một hỏa tiễn đã vượt ra ngoài sức hút của quả đất, 
tiến vào không gian vô trọng lực. 


Khi tâm thoát khỏi sự trì đọng nặng nề của ái 
dục và của sân hận thì sẽ an lạc fĩnh lặng và tràn đầy các 
hạnh phúc khác. Những loại an lạc tịch tịnh êm địu này 


Bảy Pháp TrợBbĐÐề 167 


chỉ có thể đạt được qua sức nóng của lửa tỉnh tấn do 
chính bạn tạo nên. 


Lúc bấy giờ bạn sẽ tự mình cảm nhận tự do giải 
thoát. Có thể một ngày nào đó, trong khi bạn đang hành 
thiền, mùi thơm của bánh vừa mới chín lọt vào mũi bạn. 
Nếu bạn đang chánh niệm tỉnh thức hay ghi nhớ biết 
mình thì bạn sẽ ghi nhận hay niệm đấy chỉ là mùi, chỉ là 
hương trần, chỉ là một đề mục để hành thiền mà không 
bị ảnh hưởng bởi hương vị thơm tho này. Dầu bạn biết 
rằng đó là hương thơm, nhưng bạn không bị dính mắc 
vào hương này. Bạn sẽ không bỏ thiền, đứng đậy để tìm 
hiểu xem hương đã đến từ đâu, và ai đang nấu bánh, 
v.V... 


Cũng vậy, khi bạn đang chánh niệm tỉnh thức thì 
một đối tượng không hài lòng đến với bạn, tâm sân hận 
cũng sẽ không phát sinh, và sự lầm lạc hay si mê cũng 
sẽ vắng mặt. Khi bạn thấy rõ ràng bản chất của thân và 
tâm thì những yếu tố bất thiện sẽ không điều khiển hay 
kiểm soát bạn được. 


Thực phẩm cũng là một vấn đề thật khó khăn đối 
với thiền sinh, nhất là khi thiền sinh đang tham dự một 
khóa thiền. Không còn bị tham luyến vào thức ăn nữa, 
nhưng thiền sinh lại bị một trở ngại mới, và trở ngại lớn 
lao này đè nặng tâm mình, đó là sự chán ghét thực 
phẩm. Khi thiền sinh thật sự chánh niệm, thiền sinh sẽ 
thật sự kinh ngạc khi khám phá ra rằng thực phẩm 
không còn hương vị gì đối với mình nữa. Bởi vì việc 
hành thiền tiến triển thâm sâu nên thiền sinh bắt đầu 


16ó8 — Ngay Trong Kiếp Sống Này 


thấy thực phẩm thật ghê tởm. Thiền sinh chỉ ăn vài 
miếng là không muốn ăn nữa. Nhiều thiền sinh, khi 
kinh nghiệm được sự hỉ lạc mạnh mẽ, sự hỉ lạc này trở 
thành thức ăn cho tâm họ, khiến họ hoàn toàn mất hẳn 
thích thú trong việc ăn uống. Những loại thiền sinh trên 
nên chế ngự phản ứng này bằng cách ăn uống cho đủ 
thực phẩm để duy trì năng lực của mình. Khi cơ thể 
thiếu chất dinh dưỡng thì sức mạnh và năng lực sẽ bị 
mất, và cuối cùng việc hành thiền sẽ bị sụp đổ tàn lụi. 


Nhiều người mơ ước gặt hái nhiều lợi ích từ sự 
tinh tấn, nhưng nếu họ không chịu tận lực cố gắng, thì sẽ 
bị nhận chìm vào trong chán nản tuyệt vọng. Tiếng Pal|i 
chỉ hạng người này là &„sz⁄⁄2. Trong xã hội, nếu một 
người không chịu làm việc để tự nuôi sống bản thân và 
giúp đỡ gia đình sẽ bị người khác chê bai khinh rẻ. Họ 
sẽ bị chê là kẻ lười biếng hay bị gán vào những danh từ 
xấu xa khác. Chữ #usz72a đặc biệt để chỉ những ai bị 
người khác nhục mạ hay phi báng. 


Trong việc hành thiền cũng vậy. Vào lúc cần 
_ nhiều tỉnh tấn, thiền sinh lại không thể gom tỉnh tấn để 
đương đầu với những khó khăn, mà thu mình, rụt cổ, 
nhát gan, trốn chạy, thì đó là loại thiền sinh thiếu can 
đảm, thiếu dũng lược. 


Một người lười biếng sống trong lầm than khổ 
sở, không những họ không được người khác kính mến, 
mà còn bị phiền não dễ dàng tấn công. Phiền não chờ 
đợi lúc tinh tấn yếu kém để tấn công. Thế là tâm bị ba 
loại phiền não xâm nhập, đó là dục tưởng, sân tưởng và 


Bảy Pháp Trợ Bò Đề 169 


hại tưởng. Tư tưởng tham dục, tư tưởng sân hận và ý 
nghĩ làm hại kẻ khác sẽ tới tấp tấn công bạn. Lúc ấy 
tâm bị đàn áp đau đớn khổ sở. Người lười biếng dễ bị 
những loại tâm bất thiện này chi phối. Họ cũng dễ bị 
những loại bất thiện tâm khác như dã dượi, buồn ngủ chế 
ngự. Thêm vào đó, khi thiếu tỉnh tấn, thiền sinh không 
thể duy trì những giới luật căn bản. Khi giới luật bị hủy 
hoại thiền sinh sẽ bị mất niềm vui và lợi ích do giới luật 
thanh tịnh đem lại. 


Việc hành thiền bị lười biếng phá hoại trầm 
trọng. Lười biếng cướp mất cơ hội để thiền sinh thấy rõ 
bản chất thật sự của mọi vật khiến thiền sinh không có 
dịp để nâng tâm mình lên cao hơn. Thế nên Đức Phật 
nói rằng những kẻ làm biếng bị mất nhiều điều lợi ích và 
tốt đẹp. 


Kiên Trì 


Muốn cho sự tỉnh tấn khai triển mạnh mẽ trở 
thành một yếu tố giác ngộ cần phải có sự kiên trì; có 
nghĩa là năng lực tỉnh tấn không được bỏ dở hay cô đọng 
mà phải được liên tục tăng cường. Với sự kiên trì tỉnh 
tấn, tâm sẽ được bảo vệ thoát khỏi những tư tưởng bất 
thiện sai lầm. 


Phải có rất nhiều tỉnh tấn mới chế ngự được dã 
dượi buồn ngủ. Khi tỉnh tấn mạnh mẽ, thiền sinh sẽ cảm 
thấy giới luật, tâm định và trí tuệ của mình bền vững. 
Thiền sinh kinh nghiệm được những lợi ích do tỉnh tấn 


170 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


đem lại. Tâm thiền sinh sáng suốt, rõ ràng, đây sức 
mạnh, đầy năng lực và năng động. 


Thiền sinh sẽ hiểu rõ ràng những lợi ích của tỉnh 
tấn khi chính thiền sinh thưởng thức được những hạnh 
phúc kỳ diệu do việc hành thiền đem lại. Có lẽ thiền 
sinh đã quán sát theo dõi những cảm giác đau nhức tột 
cùng và đã chinh phục được chúng, không bị phản ứng, 
và cũng không bị cảm giác đau nhức này đè bẹp. Tâm 
đạt được một sự thỏa thích lớn lao vì cảm nhận được sự 
thành công hoàn hảo của mình. Thiền sinh cảm thấy 
biết ơn sự tỉnh tấn, vì chính nhờ tinh tấn mà tâm không 
bị những nỗi khó khăn đè bẹp, đã vượt qua những khó 
khăn này và chiến thắng vinh quang. 


Chú Tâm Sáng Suốt Là Nguyên Nhân Phát Sinh Tĩnh 
Tân 


Đức Phật đã tóm lược phương pháp làm cho tỉnh 
tấn hay năng lực phát sinh, đó là sự chú tâm sáng suốt. 
Sự chú tàm sáng suốt giúp phát sinh ba loại tinh tấn. Đó 
là tỉnh tấn khởi động, tỉnh tấn phóng thích và tính tấn 
kiên trì. 


Tinh tấn khởi động, hay tỉnh tấn đề khởi, là tỉnh 
tấn cần thiết ở giai đoạn đầu tiên trong khi hành thiền, 
đặc biệt là trong một khoá thiền. Lúc đầu tâm bị chế 
phục bởi công việc mới, về lâu sau, mọi việc sẽ được ồn 
định. Để việc hành thiền tiến triển, bạn phải nghĩ đến 
những lợi ích của công việc làm của bạn rồi bắt đầu tỉnh 
tấn chú tâm chánh niệm. 


Bảy Pháp TrợBbồÐè 171 


-_ Một thiền sinh mới bắt đầu hành thiền chỉ được 
hướng dẫn những đề mục căn bản. Bạn chỉ chú tâm vào 
đề mục chính, và chỉ chú tâm vào đề mục phụ khi bạn bị 
phóng tâm. Lúc này, bạn chỉ cần có loại tỉnh tấn đầu 
tiên, đó là loại tỉnh tấn khởi động, giống như tầng đầu 
tiên của hỏa tiễn đẩy hỏa tiễn rời khỏi mặt đất. 


Dầu khi bạn đã có thể chánh niệm trên đề mục 
chính một thời gian và lúc này tâm bạn đã một phân nào 
ổn định, nhưng không phải việc hành thiền luôn luôn 
trơn tru như vậy. Chướng ngại sẽ bước vào. Nào đau, 
nào nhức, nào buồn ngủ, v.v... Bạn cảm thấy mình là 
nạn nhân đáng thương của đau nhức, không kiên nhẫn, 
tham lam, dã dượi, buồn ngủ và hoài nghi. Có lẽ bạn đã 
từng hưởng thụ những cảm giác an tịnh thoải mái ở một 
mức độ nào đó bởi vì bạn có thể an trú trong đề mục đầu 
tiên một thời gian, nhưng thình lình những khó khăn tấn 
công bạn. Vào lúc này tâm trở nên nhu nhược, thiếu can 
đảm và lười biếng. Tỉnh tấn khởi động không đủ sức 
mạnh để đương đầu với những khó khăn này. Bạn cần 
phải có một hậu thuẫn đặc biệt để đương đầu với buồn 
ngủ, đau nhức, để vượt qua các chướng ngại. 


Loại tinh tấn thứ hai là tỉnh tấn triển khai hay 
phóng thích, giống như tầng thứ hai của hỏa tiên đây hỏa 
tiễn ra khỏi tầng khí quyển của trái đất. Sự khích lệ của 
thiền sư sẽ giúp đỡ bạn tích cực trong giai đoạn này. 
Bạn cũng có thể tự khích lệ bằng cách suy tư đến những 
lý do tốt đẹp để làm khởi dậy tỉnh tấn phóng thích. 


172 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Trang bị bằng vũ khí dũng cảm bên trong và bên 
ngoài, bây giờ bạn có một liên minh tỉnh tấn để quán sát 
sự đau nhức. Nếu bạn có thể chế ngự được sự khó khăn 
của mình, bạn sẽ cảm thấy thật hăng hái, phấn khởi, và 
nhờ thế, sự tinh tấn của bạn được tăng cường. Bạn sẵn 
sàng ghi nhận một cách chánh niệm mọi đối tượng hiện 
ra. Có thể bạn chế phục được sự đau lưng, hay bạn nhìn 
vào trong sự tấn công của dã dượi buồn ngủ và thấy nó 
biến mất giống như một làn mây mỏng. Lúc ấy tâm sẽ 
trở nên tươi mát và trong sáng. Bạn sẽ cảm thấy năng 
lực tinh tấn lên cao độ. Đó là kinh nghiệm trực tiếp của 
tỉnh tấn triển khai. Sau đó, việc hành thiền có thể tiến 
triển đều đặn, trơn tru, và tâm sẽ cảm thấy thoả mãn. 
Lúc này, bạn đừng ngạc nhiên khi thấy thiền sư bảo bạn 
thực tập nhiều điều đặc biệt. Chẳng hạn, thiền sư bảo 
bạn chú tâm vào vài điểm đụng trong cơ thể. Sự chú 
tâm này nhằm mục đích khích lệ tinh tấn kiên trì, loại 
tinh tấn thứ ba. 


Tinh tấn kiên trì rất cần thiết để hỗ trợ cho bạn 
duy trì thâm sâu việc hành thiền của mình, đưa bạn đến 
mục tiêu giải thoát. Loại tỉnh tấn này chẳng khác nào 
tầng thứ ba của hỏa tiễn giúp hỏa tiễn có đủ năng lực để 
hoàn toàn thoát ra khỏi sức hút của trái đất. Khi bạn 
phát triển tỉnh tấn kiên trì, bạn sẽ bắt đầu du hành qua 
các tầng thiền minh sát. 


Sự an lạc hạnh phúc mà bạn đạt được trong lúc 
hành thiền sẽ tan biến khi bạn trở về đời sống thế tục, 
trừ phi bạn đạt được một mức độ an lạc tịch tính thâm 
sâu hơn. Bạn có thể tự kiểm nghiệm lại việc này qua 


Bảy Pháp Trợ Bồ Đề 173 


kinh nghiệm hành thiền của chính mình. Một câu hỏi 
cần đặt ra ở đây, là tại sao bạn hành thiền? Tôi nghĩ 
rằng, mục tiêu tối thiểu của bạn là để đạt được quả tu đà 
hườn hay nhập lưu, tầng giác ngộ đầu tiên giúp bạn khỏi 
tái sanh vào bốn đường ác. Dầu mục tiêu của bạn là gì 
đi nữa, cũng đừng tự mãn cho đến khi bạn đạt được mục 
tiêu. Do đó, bạn cần khai triển tinh tấn kiên trì, đừng để 
tinh tấn này bị giảm thiểu hay ngưng đọng. Tỉnh tấn 
kiên trì phát triển mãi mãi cho đến khi bạn đạt đến đích 
của mình. Khi tinh tấn được phát triển tốt đẹp theo 
đường lối này tiếng Pali gọi là paøø2h/1a vir1V4. 


Cuối cùng, vào giai đoạn cuối của việc hành 
thiền, tinh tấn thành đạt từng mức thứ tư, đó là tinh tấn 
thành tựu. Tỉnh tấn thành tựu giúp bạn hoàn toàn thoát 
khỏi sức hút của dục lạc, tiến đến giải thoát Niết Bàn. 
Có lẽ bạn muốn biết giải thoát Niết Bàn là như thế nào. 
Được ! Hãy tỉnh tấn đi rồi bạn sẽ thấy. 

Mười Một Cách Để Phát Sanh Tĩnh Tấn 

Chú giải có ghi rõ mười một cách để phát sanh 
tinh tấn. 

1. Suy nghĩ đến sự khổ ở bốn ác đạo. 

Khi bạn rơi vào sự lười biếng, hãy suy tư đến 
những cảnh đáng sợ ở bốn ác đạo, hay apAy4. 4p4- có 
nghĩa là thiếu, hay không có. .4y4, có nghĩa là nghiệp 


tốt dẫn đến an vui hạnh phúc, đặc biệt chỉ những hạnh 
phúc an vui ở cõi người, cõi trời, cõi phạm thiên và Niết 


174 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Bàn. Như vậy, apaya có nghĩa là nơi thiếu hạnh phúc, 
thiếu an vui. 


Thế nên, nếu bạn không hành thiền, bạn sẽ rơi 
vào khổ cảnh. Nơi đó, bạn sẽ không có cơ hội để làm 
điều thiện. Có bốn cảnh khổ, nhưng cảnh đễ quán sát 
nhất và hiện rõ nhất trước mắt bạn là cảnh súc sanh. 
Hãy xét xem những sinh vật trên mặt đất, dưới biển cả 
và trên không. Chúng có thể làm được điều thiện 
không? Chúng có thể làm được những điều mà chẳng ai 
khiển trách không? 


Súc sanh sống trong mờ tối của ảo tưởng. Chúng 
bị si mê che ám không hiểu rõ, không thấy rõ mọi sự. 
Côn trùng chẳng hạn. Chúng chẳng khác nào những bộ 
máy được hoạch định sẵn bởi những cơ cấu vật chất, làm 
những tác động không có được một chút khả năng lựa 
chọn, học hỏi, hay hiểu biết. Phần lớn súc sanh có tiến 
trình tâm hạn chế trong việc sinh tồn và truyền giống. 


Trong thế giới của súc sanh, cá tánh riêng biệt 
thật đơn giản. Chúng vừa là kẻ sát hại, vừa là nạn nhân. 
Đó là một thế giới đầy hung bạo, cá lớn nuốt cá bé. Hãy 
nghĩ đến nỗi sợ hãi và vọng tưởng trong tâm của chúng 
sanh trong những điều kiện bất nhân, tàn nhẫn, thiếu tình 
thương này. Hãy tưởng tượng đến nỗi đau khổ và tuyệt 
vọng của chúng sanh bị chết dưới móng vuốt của chúng 
sanh khác. Chết trong đau đớn tận cùng. Làm sao súc 
sanh có thể tái sanh vào một kiếp sống tốt đẹp? Tâm lúc 
chết qui định cuộc sống tương lai, nhưng làm sao súc 


Bảy Pháp Trợ Bồ Đề 175 


sanh có thể thoát khỏi sự sợ hãi luôn luôn có mặt trong 
chúng? 


Súc sanh có thể làm việc nghĩa không? Chúng 
có thể giữ giới được không? Chúng có thể sống đời 
sống đạo đức không? Nói chỉ đến việc hành thiền, làm 
sao chúng có thể làm được? Làm thế nào chúng hiểu 
cách kiểm soát và phát triển tâm cho đến lúc thuần thục? 
Thật là hãi hùng, thật là đáng sợ, khi nghĩ đến một đời 
sống trong đó chỉ chứa toàn là sự bất thiện. 


Suy tưởng như thế sẽ giúp cho bạn tỉnh tấn: “4y 
giờ ta là một thiền sinh. Đây là cơ hội tốt. Tại sao ta lại 
phí thời giờ để lười biếng chế ngụ? hãy tưởng tượng 
kiếp sau ta làm một con thứ, ta sẽ không bao giờ phát 
triển được những yếu tố giác ngộ. Ta không được phung 
phí thì giờ. Đây là lúc ta phải cố gắng. 


2. Suy nghĩ đến những lợi ích của tính tấn 


Một số lợi ích của sự tỉnh tấn đã được nói đến ở 
phần trên. Bạn có được cơ hội quí báu để gặp Giáo 
Pháp, những lời dạy của Đức Phật. Đã có Pháp bảo, một 
bảo vật quí giá không gì sánh kịp thì bạn không nên bỏ 
lỡ cơ hội để tiến bước trên con đường giúp bạn thâu 
nhận được phần tỉnh túy của Giáo Pháp. Bạn có thể tự 
mình chứng ngộ bốn thánh đạo, thánh quả và Niết Bàn. 


Nhờ thực hành, bạn có thể chiến thắng khổ đau. 
Dầu bạn chưa hoàn toàn thoát khỏi mọi đau khổ trong 
kiếp sống này đi nữa, bạn cũng phải tận lực để đạt được 


176 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


quả nhập lưu để khỏi tái sanh vào bốn cảnh khổ. Bạn đã 
có duyên may gặp được Phật pháp, không phải người 
nào cũng có được cơ hội này. Người gặp được Phật 
Pháp là người có sự may mắn đặc biệt. Nếu không tận 
dụng cuộc sống này để thành tựu đạo quả, bạn đã đánh 
mất một cơ hội lớn lao. Bởi thế, bạn phải dũng cảm tỉnh 
tấn, vì không phải dễ dàng đi trên đường giải thoát này. 
Nếu nỗ lực kiên trì, bạn sẽ đạt được thành quả lớn lao. 
Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm họi này. 


Nếu bạn suy tư theo cách này, tỉnh tấn sẽ phát 
sinh và bạn sẽ nỗ lực cố gắng hành trì để đạt đến mục 
tiêu thấy rõ chân lý. 


3. Suy Nghĩ Đến Những Bậc Giác Ngộ Đã Đi Trên Con 
Đường Này 


Đây là con đường trong sáng tốt đẹp. Chư Phật 
quá khứ và môn đệ của các Ngài, những vị A la hán và 
các vị thánh nhân tiếp theo đã đi trên con đường này. 
Nếu bạn muốn cùng đi trên con đường thánh thiện này 
thì hãy kiên trì tỉnh tấn với phẩm hạnh trang nghiêm và 
quyết tâm mạnh mẽ. Đây là đường đi của những vị anh 
hùng, những bậc vĩ nhân, không phải là của những tên 
vô lại, những kẻ biếng nhác, những kẻ trốn tránh thế 
gian để khỏi bị nợ nần lôi kéo, những kẻ thất tình thất 
chí. 


Các bậc tiền bối đã ởi trên con đường này có 
nhiều hạng. Có vị sinh từ nơi quyền quí cao sang, đầy 
đủ vật chất. Có vị sống trong bần hàn cơ cực, bị mọi 


Bảy Pháp TrợBbÐề 177 


điều áp bức. Thường chư Phật, chư Thánh, là những kẻ 
có đầy đủ sức khoẻ, có đầy đủ tiện nghi, sanh trưởng 
trong các gia đình giàu có sung túc. Nếu các ngài tiếp 
tục đời sống thế tục, thì các ngài cũng sẽ có một cuộc 
sống đầy đủ về phần vật chất, nhưng các ngài thấy được 
sự trống không vô vị của thế gian, và mang hoài bão 
thành tựu một hạnh phúc cao thượng hơn, vượt ra ngoài 
những lạc thú tầm thường thấp kém. Cũng có những 
người khác sinh trưởng từ một nơi khiêm nhường hơn. 
Họ ý thức được sự áp chế của xã hội, hay của người lãnh 
đạo, hoặc để chống lại những khổ đau trần thế. Họ có 
tầm nhìn xa hơn người bình thường. Họ muốn nhổ tận 
gốc rễ đau khổ chứ không muốn làm dịu bớt khổ đau 
hay chỉ để trả thù đời. Những người này đã mạnh dạn 
bước lên trên đường dẫn đến nơi thoát khổ. 


Đức Phật dạy rằng sự cao thượng tùy thuộc vào 
sự trong sạch bên trong chứ không tùy thuộc vào giai 
cấp xã hội. Tất cả chư Phật và chư Thanh Văn đã có 
tinh thần cao thượng, mong muốn đạt được những hạnh 
phúc thanh cao lớn lao, vượt khỏi hạnh phúc chật hẹp và 
không vững bền của trần thế. Bởi vậy, các ngài đã rời 
bỏ gia đình, đi trên đạo dẫn đến Niết Bàn. Đó là con 
đường cao thượng, không phải là con đường dành cho 
những kẻ bướng bỉnh, những người bỏ cuộc. 


Bạn hãy nhắc nhở mình: “Những bậc thanh cao 
lỗi lạc đã đi trên con đường này. Ta phải cố gắng theo 
chân các ngài. Ta không thể đờ đẫn, lười biếng chảy 
thây đứng ì một chỗ ở đây. Ta sẽ đi với tỉnh thần hết 
sức cẩn trọng và vô úy. Đây là cơ hội để ta trở thành 


178 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


người của một gia đình cao thượng, bao gồm những 
thành viên xuất chúng, đi trên con đường quí bấu thanh 
cao. Ta nên tự chúc mừng mình vì đã có cơ hội làm 
việc này.. Những người như ta đã đi trên con đường này 
đã giải thoát. 1a cũng vậy. Ta sẽ giải thoát, giác ngỘ 
như họ . 


Nhờ suy tư như trên, tinh tấn sẽ phát sinh và đưa 
bạn đến mục đích Niết Bàn. _ 


4. Nhớ Ơn Người Khác Đã Giúp Đố Ta 
Phương tiện thứ tư giúp phát sinh tỉnh tấn là tôn 
trọng và biết ơn những kẻ đã để bát và những người đã 
ủng hộ tứ vật dụng cần thiết để ta có thể sống một đời 
sống thánh thiện. Đối với những nhà sư và các ni cô, 
điều này có nghĩa là tôn trọng, biết ơn những người đã 
hỗ trợ. Không phải chỉ biết ơn vào lúc được dâng cúng, 
mà phải luôn luôn ý thức rằng sự ủng hộ hay hỗ trợ của 
kẻ khác là để giúp chúng ta có thể tiếp tục việc hành trì 
một cách tốt đẹp. 


-_ Thiền sinh cư sĩ cũng tùy thuộc vào sự hỗ trợ của 
người khác bằng nhiều cách. Cha mẹ và bạn bè đã giúp 
ta, hoặc giúp tài chánh, hay thay ta coi sóc công việc của 
ta để ta rảnh rỗi đi hành thiền. Dù ta có phải trả tiền 
trong khi tham dự một khóa thiền đi nữa, ta cũng phải 
_ nhờ những sự hỗ trợ khác trong lúc hành thiền: Chỗ ở, 
điện nước, thực phẩm được nấu nướng bởi những người 
tình nguyện và những nhu cầu khác cũng được hỗ trợ 
chu đáo. Bạn phải có sự tôn trọng và biết ơn sâu xa về 


Bảy Pháp TrợBbÐề 179 


những dịch vụ mà những người khác đã hỗ trợ cho bạn. 
Những người hỗ trợ này là những kẻ có lòng tốt và có từ 
tâm rộng lớn. 


Bạn có thể tự nhủ: “72 nên hành thiền thật tỉnh 
tấn để đền ơn những người có thiện tâm đã hỗ trợ cho ta. 
Đây là cách đền đáp lòng tốt của những vị có đức tin 
nhiệt thành đã tận tâm giúp đố ta. Để những nghĩa cử 
của họ không bị phí phạm, ta sẽ xử dụng những gì ta 
được cung ứng một cách chánh niệm để phiền não của ta 
bị cắt đứt bớt dần và tận diệt hầu phước báu của những 
kẻ đã hỗ trợ ta mang lại kết quả tốt đẹp tương xứng . 


Đức Phật qui định giới luật để giúp chư tăng ni 
sống trong tinh thần hòa ái hạnh phúc. Một trong những 
điều giới này cho phép chư tăng ni nhận lãnh các vật 
dụng do thí chủ dâng cúng. Cho phép chư tăng ni nhận 
lãnh của tín thí, không phải để chư tăng ni sống đời sống 
xa hoa. Tứ vật dụng do thí chủ dâng cúng gồm thức ăn, 
chỗ ở, thuốc men, y phục, nhằm mục đích giúp chư tăng 
ni có đủ thuận duyên tu hành để diệt bỏ phiền não. Bởi 
vậy, khi nhận lãnh của tín thí, chư tăng ni phải dành hết 
thì giờ vào việc tu trì giới định huệ để cuối cùng giải 
thoát khỏi đau khổ phiền lụy. 


Bạn có thể suy tư rằng: 


“Chỉ có thể hành thiền tính tấn ta mới có thể đền đáp 
lòng tốt của các vị hỗ trợ. Tích cực chánh niệm là cách 
thể hiện sự biết ơn của ta đối với tất cả những người đã 
giíp đỡ ta có đủ phương tiện để hành thiền. “ 


180 — Ngay Trong Kiếp Sống Này 


5. ..Suy Tì Đến Việc Nhận Lãnh Di Sản Cao Thượng 


Di sản cao thượng gồm có bảy đức tính tinh thần 
sau đây: đức tin, giới luật, hổ then tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, 
hiểu biết giáo pháp, có sự dứt bỏ và trí tuệ. Có sự đứt 
bỏ bao gồm dứt bỏ phiền não và bố thí. Trí tuệ ám chỉ 
những tuệ minh sát và trí tuệ chứng ngộ Niết Bàn. 


_ Những di sản tỉnh thần trên có điểm đặc biệt là 
những di sản mang đặc tính phi vật chất nên không bị 
luật vô thường chỉ phối. Di sản cao thượng này khác 
hẳn di sản vật chất mà ta có thể nhận được từ cha mẹ, vì 
là đi sản vật chất nên có thể bị mất mát, biến đổi và hủy 
hoại. Hơn nữa, di sản vật chất, trong nhiều phương diện, 
có thể không làm cho chúng ta thỏa mãn. Một số người 
đã tiêu xài nhanh chóng những gì mình nhận được. Một 
số khác không thấy được giá trị của những di sản vật 
chất này. Trong khi đó, di sản tỉnh thần luôn luôn đem 
lại lợi ích cho ta. Di sản cao quí này luôn luôn bảo vệ 
ta, và tính chất thanh cao của di sản này không bao giờ 
thay đổi. Di sản này sẽ theo ta đến ngưỡng cửa tử thần, 
và.sẽ theo sát cánh ta dù ta luân lưu đến nơi nào trong 
tam giới này. 


Trong cuộc sống thế tục, nếu con cái ngỗ nghịch 
không nghe lời cha mẹ, cha mẹ có thể truất bãi quyền 
hưởng di sản của con. Cũng vậy, một người đã gặp giáo 
pháp nhưng lười biếng chảy thây trong việc thực hành, 
thì cũng bị truất bãi quyền hưởng bảy di sản tỉnh thần 
thanh cao. Chỉ những ai tinh tấn kiên trì với tâm bất 


Bảy Pháp TrợBbÐề 181 


thối trong việc thực hành mới xứng đáng nhận lãnh di 
sản quí báu này. 


Tỉnh tấn chỉ được phát triển trọn vẹn khi ta đã 
xuyên thấu các tuệ giác nội quán và đạt đến thánh đạo 
tâm. Năng lực đã được phát triển hay đức tỉnh tấn hoàn 
hảo này là điều kiện tất yếu để được nhận lãnh thất bảo 
di sản, hay gia tài cao thượng, gồm bảy món bảo vật tỉnh 
thần quí báu này. 

Nếu bạn tiếp tục kiện toàn đức tinh tấn trong khi 
thực hành, bảy đức tánh thanh cao trên luôn luôn có mặt 
trong bạn. Suy tư như vầy, bạn sẽ có nhiều hứng khởi 
để tỉnh tấn hành thiền. 


6ó. Suy Tưởng Đến Ân Đức và Năng Lực của Đức Phật 


Sự suy tưởng thứ sáu giúp phát triển tinh tấn, đó 
là nghĩ đến ân đức và năng lực lớn lao của Đức Phật, 
người đã khám phá và dạy cho chúng ta con đường giải 
thoát. Đức tính vĩ đại của Đức Phật được biểu thị qua 
bảy lần quả đất rung chuyển. Quả đất rung chuyển lần 
đầu tiên khi Bồ tát giáng sanh vào lòng Phật mẫu. Quả 
đất rung chuyển lần thứ hai khi thái tử Tất Đạt Đa rời bỏ 
cung điện tìm đường cứu khổ. Quả đất rung động lần 
thứ ba khi Bồ tát cảm thắng ma vương. Quả đất rung 
động lần thứ tư khi Bồ tát chứng quả vô thượng chánh 
đẳng chánh giác. Quả đất rung động lần thứ năm khi 
Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên. Quả đất rung 
chuyển lần thứ sáu khi Đức Phật trở về trái đất sau ba 
tháng giảng dạy vi diệu pháp cho Phật mẫu tại cung trời 


182 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Đao lợi. Quả đất rung chuyển lần thứ bảy khi Đức Phật 
Niết Bàn. 


Hãy suy nghĩ đến trí tuệ thâm sâu và lòng từ bi 
vô lượng của Đức Phật. Biết bao nhiêu chuyện tiền thân 
nói đến ba la mật hoàn hảo của Ngài. Một vị Bồ tát phải 
trải qua biết bao thời gian để hoàn thành mục tiêu của 
mình. Biết bao ba la mật Ngài đã thực hiện. Biết bao 
tình thương Ngài đã ban trải để phục vụ nhân loại và 
chúng sanh. 

Phải biết rằng nếu bạn tiếp tục cố gắng, bạn có 
thể thọ hưởng được những đức tánh cao quí của Đức 
Phật. 


Trước khi Đức Phật thành đạo, chúng sinh bị mê 
mờ trong đám mây đen tối của sỉ mê lầm lạc. Khi ánh 
sáng giải thoát chưa được tỏ rạng, chúng sanh mò mẫm 
trong bóng đêm. Trên thế gian này, người ta đã tìm đủ 
mọi cách để mong đạt được an vui hạnh phúc, từ ép xác 
khổ hạnh cho đến tận hưởng những lạc thú ngũ dục, 
nhưng không có con đường nào dẫn con người đi đến nơi 
_an vui hạnh phúc thật sự. Chỉ có Đức Phật mới tìm ra 
con đường giải thoát khổ đau, đến nơi an lạc hạnh phúc 
trường cửu. Chúng ta là những kẻ đại phúc được đi trên 
con đường giải thoát của Ngài. Vậy thì chúng ta còn 
chần chờ gì nữa mà không tiến bước! 


Thệ Nguyện Giải Thoát Chúng Sanh 


Trong một tiền kiếp của Đức Phật, Ngài là một 
đạo sĩ ẩn cư tên là Sumedha. Đây là chuyện xảy ra hằng 


Bảy Pháp TrợBồÐèe 183 


a tăng kỳ vào thời Đức Phật Dipankara (Phật Nhiên 
Đăng). 


Đạo sĩ Sumedha, thấy rõ sự đau khổ của chúng 
sanh trong vòng mê tối trông chờ sự xuất hiện của Đức 
Phật. Ngài thấy chúng sanh cần phải được hướng dẫn để 
qua bờ kia một cách an toàn. Thế nên đạo sĩ Sumedha 
đã từ bỏ sự đắc đạo mà Ngài có đủ khả năng để đạt được 
ngay trong kiếp sống ấy. Từ đấy, ngài phải trải qua bốn 
a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp để kiện toàn ba la 
mật mà trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Với 
năng lực của một bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài sẽ 
hướng dẫn cho vô số chúng sanh giải thoát chứ không 
phải chỉ một mình Ngài. Khi công hạnh đầy đủ, đạo sĩ 
trở thành một vị Phật, một người phi thường, cao thượng 
hơn hẳn mọi người khác. 


Muốn trở thành một vị Phật, Ngài đã kiện toàn 
ba sự thành tựu sau đây: thành tựu nhân, thành tựu quả, 
và thành tựu hạnh. Nhờ đức hạnh, Ngài đã thành tựu 
nhân dẫn đến giác ngộ, đó là sự tinh tấn mà Ngài đã đào 
luyện trong nhiều kiếp sống để kiện toàn ba la mật, sức 
mạnh tinh thần của sự thanh tịnh tâm. 


Rất nhiều câu chuyện thuật lại đức từ bị và giới 
hạnh của Đức Bồ tát. Từ kiếp này sang kiếp khác, ngài 
đã hi sinh chính mình cho hạnh phúc an vui của kẻ khác. 
Sự phát triển tâm thanh tịnh là nền tảng cho sự giác ngộ 
của Ngài dưới cội cây bồ đề. Sự giác ngộ này được gọi 
là thành tựu quả, vì đó là kết quả tự nhiên của thành tựu 


184 — Ngay Trong Kiếp Sống Này 


nhân hay sự khai triển năng lực mạnh mẽ của tâm thanh 
tịnh. : 


Thành tựu thứ ba của Đức Phật là thành tựu trong 
sự phụng sự kẻ khác qua nhiều năm giảng dạy. Sau khi 
thành đạo, Ngài không an hưởng hạnh phúc một mình, 
mà với tình thương rộng lớn, Ngài ban bố giáo pháp cho 
mọi người, giúp những người có duyên lành thấy rõ đạo 
giác ngộ. Ngài tích cực trong việc giáo hóa chúng sanh 
cho đến ngày Ngài Niết Bàn. 


Suy tư đến những đức tính hoàn hảo của Đức 
Phật sẽ giúp bạn tinh tấn dũng mãnh trong việc hành 
thiền. 


Lòng Bi Mẫn Dân Đến Hành Động 


Lồng bi mẫn là động lực duy nhất đã khiến Bồ 
tát Sumedha hi sinh sự thành đạo của mình ngay trong 
kiếp sống đó để nỗ lực tinh tấn trở thành một vị Phật. 
Thấy chúng sanh đắm chìm trong đau khổ vì không 
được người hướng dẫn, Bồ tát, với tình thương bao la, 
thệ nguyện đạt thành trí tuệ cao cả để giải thoát chúng 
sanh ra khỏi vòng luân hồi đau khổ triền miên này. 


Lòng bi mẫn đưa đến hành động. Và hành động 
phải có trí tuệ lèo lái mới đem lại những lợi ích thiết 
thực. Trí tuệ giúp Ngài biết rõ hướng đi, biết đâu là 
chánh đạo, đâu là mê đồ. Tình thương giúp Ngài có can 
đảm và nghị lực để hoàn thành mục tiêu. Nếu có lòng bi 
mẫn mà không có trí tuệ, bạn có thể gây ra nhiều tai hại 


Bảy Pháp TrợBồÐè 185 


cho kẻ khác hơn là giúp đỡ. Nếu có trí tuệ mà không có 
lòng bi mẫn, bạn sẽ dửng dưng trước những đau khổ của 
kẻ khác. 


Cả hai, trí tuệ và lòng bí mẫn phải được kiện 
toàn nơi một vị Phật. Nhờ có tình thương nên Bồ tát đã 
chịu luân lưu trong vòng luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, 
chịu biết bao khổ sở để kiện toàn ba la mật hầu có đủ 
năng lực giúp đỡ chúng sanh đang đắm chìm trong đau 
khổ. Ngài có đủ đức nhẫn nhục, sức chịu đựng kiên trì, 
để đương đầu với những lời nói khiếm nhã nhục mạ, 
những hành động thô bạo xâm phạm đến thân thể Ngài. 
Nhờ có trí tuệ Ngài đã có thái độ thích nghỉ trong mọi 
hoàn cảnh, có hành động hợp lý và sáng suốt, biết rõ 
những gì cần làm và những gì không nên làm, biết cách 
chế ngự và kiểm soát thân tâm mình và biết cách hướng 
dẫn người khác đi theo chánh đạo. 


Tình thương của Đức Phật lớn lao hơn cả tình 
thương của tất cả những người mẹ trên thế gian cộng lại. 
Người mẹ có khả năng tha thứ lớn lao vì việc nuôi 
dưỡng một đứa trẻ không phải là chuyện dễ dàng. Nhiều 
đứa trẻ có tánh tình hung bạo đã làm tổn thương tình 
cảm và gây nên thương tích cho mẹ. Dầu cho có bị tổn 
thương đến đâu, mẹ vẫn có thể sẵn sàng tha thứ. Đức 
tha thứ của Đức Phật còn to lớn hơn nhiều. Ngài tha thứ 
cho tất cả chứ không riêng cho những người thân yêu 
của mình. Đức tha thứ là một biểu hiện của lòng từ bị. 


Kiếp nọ, Bồ tát sanh làm một con khỉ. Một hôm 
đang đi trong rừng, khỉ thấy một người bà la môn đang 


186 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


đau khổ tuyệt vọng dưới một cái hố sâu. Động lòng trắc 
ẩn, Bồ Tát tiến đến gần hố để cứu. Nhưng Ngài phân 
vân không biết mình có đủ sức mạnh để đưa người đàn 
ông ra khỏi hố sâu không. Trí tuệ phát sanh, Bồ tát bèn 
thử khả năng của mình bằng cách nâng một tảng đá gần 
đó và đặt lại chỗ cũ. Sau khi nâng thử tảng đá, thấy 
mình đủ sức, Bồ tát bèn lần xuống hố cứu người bà la 
môn. 


Đưa được người bà la môn ra khỏi hố, Bồ tát mệt 
nhoài nầm đài dưới đất. Người bà la môn vô ơn, không 
nghĩ đến công lao của Bồ tát, bưng một tảng đá thật lớn 
đập vào đầu Ngài. Y muốn giết Bồ tát để lấy thịt. Bồ 
tát tỉnh dậy, thấy mình gần chết, Ngài hiểu biết mọi sự, 
nhưng vẫn không tức giận. Đây là sự biểu hiện đức tính 
tha thứ của Ngài. Ngài nói với người bà la môn trong từ 
ái: "Ta đã cứu ngươi, nhưng ngươi lại giết ta? Ngươi thử 
nghĩ xem như vậy có nên không?”. 


Nói xong, Bồ tát đuối sức muốn tắt thở. Thế 
nhưng Bồ tát chẳng hề oán giận người bà la môn mà lại 
_lo ngại cho y. Bồ tát tự nhủ: "Không biết mình chết đi, 
người bà la môn có thể tìm ra đường để thoát khỏi khu 
rừng rậm này không?". Với tình thương tràn đầy, Bồ tát 
cắn răng chịu đựng đau nhức, đồn hết sức tàn đưa người 
bà la môn ra khỏi khu rừng dày đặc. 


Gió đường như ngừng thổi, cây rừng im lìm bất 
động, chim chóc ngưng tiếng hót. Bồ tát kiên trì nặng 
nề lê bước. Máu từ vết thương của Ngài rơi từng giọt 
trên đường. Vừa đến được lối mòn dẫn ra khỏi khu 


Bảy Pháp TrợBồĐÐề 187 


rừng, Bồ tát trút hơi thở cuối cùng. Đất trời rung 
chuyển, thác nước đổ ầm ầm, mây mờ u ám tiếc thương. 


Ngay khi là một con khi, tình thương của Bồ tát 
còn tràn đầy như vậy. Hãy tưởng tượng xem, cho đến 
lúc công hạnh viên mãn, trở thành một vị Phật tình 
thương của Ngài bao la đến đâu! 


Hoàn Toàn Giác Ngộ 


Trải qua vô số kiếp thực hiện lý tưởng Bồ tát, 
hoàn thành ba la mật, kiếp cuối cùng, Ngài là một vị 
thái tử sinh ra ở Trung Ấn Độ. Ngài đã chịu đựng nhiều 
thử thách trước khi khám phá ra con đường cao thượng. 
Nhờ con đường này, Ngài trực nhận sâu xa ba đặc tánh 
vô thường, khổ, và vô ngã của các hiện tượng giới. Nhờ 
thực hành thâm sâu, Ngài tuần tự vượt qua các tuệ giác, 
và cuối cùng giác ngộ quả vị A la hán hoàn toàn diệt trừ 
tham sân si, trở thành bậc Chánh Biến Tri, thông hiểu 
mọi sự. (Lúc Đấng Chánh Biến Tri muốn thông hiểu 
điều gì, Ngài chỉ cần hướng tâm đến điều đó, thì tức thời 
câu trả lời sẽ hiện ra trong tâm Ngài). 


Khi thành đạo, Đức Phật được gọi là thành tựu 
quả. Sự thành tựu này là kết quả của sự hoàn thành 
những nguyên nhân và những điều kiện tiên khởi mà 
Ngài đã vun bồi từ nhiều kiếp trước. 


Sau khi trở thành Phật, Ngài vẫn không quên lý 
tưởng mà Ngài đã quyết tâm theo đuổi và thực hiện qua 
nhiều a-tăng-kỳ kiếp, kể từ lúc Ngài còn là đạo sĩ 


188 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Sumedha. Mục đích chính yếu của hành trình gian khó 
và lâu dài của Ngài là để giúp chúng sanh vượt qua biển 
khổ. Cho đến khi thành đạo, biết bao công hạnh, từ bị 
và trí tuệ đã được Ngài vun bồi. Dựa trên hai đặc tính 
quan trọng, từ bi và trí tuệ, Đức Phật giảng giải giáo 
pháp suốt bốn mươi lăm năm cho đến khi Ngài nhập 
Niết Bàn. Mỗi ngày, Đức Phật chỉ nghỉ hai tiếng đồng 
hồ. Ngài dành thì giờ còn lại để phụng sự giáo pháp, 
giúp chúng sanh hưởng hạnh phúc an vui bằng nhiều 
cách. Trước giờ cuối cùng từ giã cuộc đời, Ngài còn độ 
cho một tu sĩ ngoại đạo là Subhadda giác ngộ giáo pháp 
cao thượng, trở thành một vị A la hán. 


Công trình giáo hóa phục vụ của Ngài gọi là sự 
"thành tựu công đức phục vụ". Đây là kết quả đương 
nhiên của thành tựu nhân và thành tựu quả. Tại sao lúc 
còn là đạo sĩ Sumedha, Bồ tát đã có đủ khả năng để giác 
ngộ và hoàn toàn thoát khỏi mọi phiền não, mà Ngài lại 
khước từ để tiếp tục luân lưu trên thế gian này, sống 
chung đụng với mọi người? Câu trả lời là: bởi vì tình 
thương rộng lớn nên Ngài muốn giúp chúng sanh thoát 
khổ bằng cách chỉ cho họ thấy chánh đạo. Đây là tình 
thương rộng lớn nhất, trong sạch nhất, và là trí tuệ thâm 
sâu nhất. _ 


Trí tuệ hoàn hảo giúp Đức Phật phân biệt rõ ràng 
đâu là lợi ích, đâu là tai hại. Nếu không có sự phân biệt 
tối quan trọng này, làm thế nào Ngài có thể giúp đỡ 
những chúng sanh khác? Cần phải có trí tuệ để thấy rõ 
con đường đi đến an vui hạnh phúc, và con đường dẫn 
đến đau khổ lầm than. Nhưng phải có tình thương để 


Bảy Pháp TrợBoÐèề 189 


khỏi đửng dưng trước số phận của chúng sanh, để tích 
cực đưa chúng sanh đi trên đường an vui hạnh phúc. 
Với lòng từ bi, Đức Phật khuyên bảo, khích lệ chúng ta 
tránh xa những hành động làm tổn hại và gây đau khổ 
cho kẻ khác. Với trí tuệ, Đức Phật biết lựa chọn những 
lời giáo huấn thích hợp, chính xác và đầy hiệu quả để 
hướng dẫn chúng ta. Sự hài hoà trí tuệ và tình thương đã 
khiến Đức Phật đã trở thành một bậc đạo sư vô thượng. 

Đức Phật không hề có tư tưởng vị kỷ mong muốn 
được ca tụng vinh danh, hay được tín đồ tâng bốc nịnh 
hót. Ngài hòa với mọi người nhưng không đồng với họ. 
Ngài đến với chúng sanh nhằm mục đích chỉ ra chính 
đạo để chúng sanh tận dụng khả năng của chính mình 
giải thoát mọi khổ đau. Đó là tình thương cao cả của 
Ngài. Sau khi làm xong bổn phận, Ngài trở về tịnh cư 
trong rừng. Ngài không sống quần tụ, đùa cợt và không 
bị đồng hóa với đám đông như người thế. Ngài không 
tán tụng sự giàu có hay tri thức của thế tục. Ngài không 
bao giờ lấy làm hãnh diện có được những tín đồ giàu có 
hay học thức. Chẳng khi nào Ngài giới thiệu học trò 
mình với mọi người theo lối người thế tục: "Đây là học 
trò tôi, một thương gia giàu có. Đây là giáo sư nổi 
tiếng, v.v...". Rất khó để sống độc cư hay ẩn cư. Không 
một người bình thường nào có thể vui hưởng một đời 
sống cô tịch hoàn toàn ngoại trừ Đức Phật. Bởi thế, 
Ngài là một người phi thường. 


190 Ngay Trong Kiếp Sống Này 
Vài Hàng Nhắn Nhủ Các VỊ Hướng Dẫn Tĩnh Thần 


Đây là một điểm quan trọng cho những ai muốn 
trở thành một pháp sư hay một thiền sư. Cần phải thực 
hành một cách kín đáo, thận trọng đối với đệ tử của 
mình. Nếu có một sự liên hệ nào với họ, phải luôn luôn 
ghi nhớ rằng đây là một sự liên hệ trong tình thương lớn 
lao theo gương của Đức Phật. Quá thân thiết với thiện 
tín là một điều nguy hiểm, một sự tai hại lớn lao. Nếu 
thiền sư quá thân mật với thiền sinh, dần dần thiền sinh 
sẽ coi thường và mất lòng kính trọng. 


Thiền sư phải theo gương Đức Phật để có thái độ 
thích hợp trong khi chia xẻ giáo pháp với người khác. 
Đừng lấy làm tự mãn vì đã trở thành một người dạy đạo 
nổi tiếng và hiệu quả. Phải dạy đạo với lòng chân chính 
từ bi. Thiền sư phải cố gắng đem lại lợi ích cho thiền 
sinh qua cách trình bày kỹ thuật thực hành để điều phục 
thân, khẩu, ý hầu có được chân bình an hạnh phúc. 
Thiền sư phải liên tục xem xét mục đích của việc dạy 
đạo của mình để điều hướng hành động và tư tưởng 
- mình đúng theo chánh đạo. 


Một lần được hỏi: "Thế nào là phương cách dạy 
thiền có hiệu quả nhất?". Tôi đã trả lời: "Trước tiên và 
quan trọng hàng đầu là phải thực hành cho đến khi thiền 
của mình trở nên tỉnh luyện, xảo diệu. Thứ đến là phải 
học hỏi thâm sâu giáo pháp kinh điển. Cuối cùng là 
phải áp dụng hai khả năng trên một cách chân chánh từ 
bi để hướng dẫn người khác. Dạy đạo trên căn bản của 
ba yếu tố này chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả tốt”. 


Bảy Pháp TrợBồÐề 191 


Nhiều người có danh tiếng, được thành công một 
cách kỳ lạ nhờ ở "địp may" hay nghiệp của họ. Họ 
không cần phải /hành fựu nhân như Đức Phật đã làm. 
Họ không cần phải cố gắng, nhưng họ vẫn được giàu có. 
Nhiều người cho là họ có vận hên. Những người này bị 
thiên hạ chỉ trích: "Tôi không hiểu vì sao ông ta, bà ta 
đạt được địa vị này, ông ta, bà ta làm biếng hết sức, lại 
thiếu học hành. Thật chẳng xứng đáng với sự may mắn 
này". 


Một số khác làm việc chăm chỉ, hăng say, nhưng 
có lẽ họ chẳng có thông minh, hay chẳng có năng khiếu 
đặc biệt gì, nên nếu có đạt được mục đích, thì cũng đạt 
được một cách chậm trễ. Họ không thể thành tựu quả. 
Những người như thế cũng bị thiên hạ chỉ trích: "Đúng 
là ông già đau khổ. Ông ta làm việc cật lực, nhưng cũng 
chẳng được gì, vì đầu óc ông trống rỗng, đần độn, v.v... 
Cũng có một số người thông minh, tài trí có thừa nhưng 
không gặp thời vận, thất bại liên miên, cũng không được 
thiên hạ trọng nể. Lại có một số khác làm việc rất chăm 
chỉ và thành công nhưng không giúp đỡ kẻ khác họ cũng 
bị thiên hạ chỉ trích là ích kỷ, bỏn xẻén, không có lòng 
nhân từ, v.v... 


Trên thế gian này không ai là không bị chỉ trích. 
Những lời chỉ trích đôi khi đúng và đôi khi sai. Người 
ta thường có thói xấu là hay nói sau lưng người khác. 
Một số phê bình chỉ trích chỉ là những lời đồn đãi nhảm 
nhí, một số nói đến sự thật nhưng chỉ nói đến những lầm 
lạc và khiếm khuyết của người khác. 


192 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Những người thành công bằng bất cứ lý do nào, 
nhờ may mắn hay tài trí, sau khi thành đạt ước mơ của 
mình, họ an hưởng sự giàu sang phú quý và chẳng chia 
xẻ gì cho người khác. Đức Phật, trái lại, sau khi thành 
tựu viên mãn, Ngài bắt đầu phục vụ nhân loại, phục vụ 
chúng sanh, giúp họ thoát khỏi khổ đau đến nơi an vui 
hạnh phúc. Đức Phật là người đặc biệt, Ngài thành tựu 
cả ba: nhân, quả và phục vụ. Người ta có thể viết một 
quyển sách nói lên những sự vĩ đại, sự hoàn hảo của Đức 
Phật, người khám phá và bậc thầy của đạo giải thoát. Ở 
đây tôi chỉ muốn mở một cánh cửa để các bạn chiêm 
nghiệm đức hạnh của Ngài hầu có thể khai triển tỉnh tấn 
trong việc hành thiền của các bạn. Chiêm nghiệm sự vĩ 
đại của Đức Phật, bạn sẽ hết lòng kính mộ và quí mến 
Ngài. Bạn sẽ cảm thấy rất sung sướng hân hoan có cơ 
hội kỳ điệu để đi trên con đường mà đấng cao thượng đã 
khám phá và dạy dỗ. Dĩ nhiên bạn hiểu rõ rằng, để đi 
trên một con đường như thế này, bạn không được nhu 
nhược, đần độn hay biếng nhác. 


Cầu mong các bạn đầy hứng khởi, đầy can đảm, 
mạnh mẽ và kiên trì, và mong các bạn tiếp tục đi trên 
con đường này cho đến đích cuối cùng. 


7. Suy Nghĩ Đến Sự Vĩ Đại Của Giòng Dõi Chúng Ta 


Chúng ta hành thiền theo kinh Tứ Niệm Xứ 
(Satipatthäana suía), bởi vậy chúng ta được coi như là 
người thuộc dòng dõi cao thượng của Đức Phật. Bạn có 
thể tự hào gọi mình là con trai hay con gái của Đức 
Phật. 


Bảy Pháp TrợBoÐề 193 


Khi hành Thiền Minh Sát là bạn đã được tiếp 
huyết pháp bảo. Dù bạn có sanh sau thời kỳ Đức Phật 
bao lâu đi nữa, dù bạn có thuộc chủng tộc, tín ngưỡng, 
hay phong tục nào đi nữa, nếu thực hành giới, định, huệ, 
thì bạn là những thành viên của ga đình pháp bảo. Giáo 
pháp là máu huyết của chúng ta. Chúng ta có chung 
dòng máu với những kẻ cao thượng đã được đào luyện 
cùng một phương cách vào thời kỳ Đức Phật. Chúng ta 
hãy tỉnh tấn thực hành, biết vâng lời và tôn kính, sống 
theo lý tưởng cao cả và vĩ đại của dòng dõi này. 


Anh chị của chúng ta trong thời kỳ Phật còn tại 
thế là những người có sự chăm chỉ và can đảm lớn lao. 
Họ không bao giờ thối bước hay đầu hàng. Họ luôn 
luôn cố gắng cho đến khi hoàn toàn thoát khỏi mọi đau 
khổ. Vì chúng ta là con cháu của giòng dõi vĩ đại cao 
quí này, nên chúng ta phải luôn luôn tận lực cố gắng 
hoàn thành lý tưởng, không chùn bước hay đầu hàng. 


ổ. Suy Tưởng Đến Sự Cao Quí Của Bạn !)Ao 


Điều thứ tám làm gia tăng tinh tấn là sự suy 
tưởng đến sự cao quí của những người bạn đạo của 
chúng ta. Tiếng Päli gọi những pháp hữu cao quí này là 
brahmacariya, có nghĩa là những người sống một đời 
sống thánh thiện. 


Đầu tiên, những người bạn đạo cao quí này là các 
vị tỳ kheo, tỳ kheo nỉ, sa di, sa di ni. Tỳ kheo ni đoàn 
của Phật Giáo Nguyên Thủy nay đã mất. Có thể nói vào 


194 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


thời đại của chúng ta chỉ có tỳ kheo và sa di thực hành 
theo giới luật của Đức Phật. Còn thiện nam tín nữ, tu nữ 
(silashin), dù giữ ít giới luật hơn, nhưng sống đời sống 
thánh thiện. 


Dầu tại gia hay xuất gia, mọi thiền sinh đều thực 
hành giới, định, huệ. Là một thiền sinh, bạn giữ giới 
hạnh của những vị học trò của Đức Phật lúc Ngài còn tại 
tiền, đó là các Ngài Sariputta (Xá Lợi Phất), Ngài 
Moggallana (Mục Kiền Liên), hai vị thượng thủ thính 
văn của Phật, cũng như Ngài Ca Diếp. Về phía tỳ khưu 
ni, có trưởng lão ni Gotami và môn đệ, cùng rất nhiều vị 
tỳ kheo ni cao quí và dũng cảm, kiên trì để thành tựu 
giáo pháp. Tất cả những người cao quí ấy là bạn của 
chúng ta trong đời sống thánh thiện. Chúng ta có thể 
đọc tiểu sử của những vị này để chiêm nghiệm đức thanh 
cao, tính can đảm và lòng nhiệt thành của các ngài. 


Khi suy tưởng đến điều này, chúng ta có thể tự hỏi: 
"Liệu chúng ta có thể sống một đời sống lý tưởng và tiêu 
chuẩn thanh cao như các ngài không?” Chúng ta cũng 
_ có thể lấy làm hãnh diện và đầy hứng khởi để nghĩ rằng 
chúng ta đang có được sự hỗ trợ của tất cả các bằng hữu 
cao thượng trên trong khi nỗ lực tỉnh tấn hằng ngày. 


Câu Chuyện Về Trưởng Lão Ni Sonã: Không Muốn, 
Không Yêu Thương 


Trưởng lão ni Sonã trước khi xuất gia là một 
người mẹ của mười đứa con. Chúng lớn lên, đần đần 
thành lập gia đình và ở riêng. Khi đứa con cuối cùng 


Bảy Pháp TrợBbồÐề 195 


thành gia thất, chồng bà quyết định xuất gia tu hành. 
Một thời gian sau, Sonä gom góp tất cả tài sản chia cho 
các con và bảo chúng tuần tự nuôi dưỡng mình. 


Lúc đầu bà rất hạnh phúc. Bà lần lượt đến thăm 
hết đứa này đến đứa khác. Lúc ấy bà cũng đã già rồi. 
Nhưng đần đần về sau, các con của bà cảm thấy mệt mỏi 
khi bà đến ở với họ, vì họ phải bận rộn với gia đình của 
chính họ. Các con dâu và con rể thường than vấn, tỏ vẻ 
khó chịu và miễn cưỡng mỗi khi bà đến thăm. . 


Thấy mình bị hất hủi, bị đối xử thiếu tình 
thương, bà đâm ra buồn nản và nhận ra rằng mình đang 
có một đời sống không thoải mái thanh cao chút nào. 
Có lúc bà nghĩ đến cái chết, nhưng bà thấy đây là giải 
pháp không thỏa đáng. Thế là bà quyết định đến chùa 
xin xuất g1a. 


Sau khi xuất gia, bà không thể đi khất thực hay 
làm các công việc khác trong chùa vì quá già. Hằng 
ngày bà chỉ giữ nhiệm vụ nấu nước cho các ni sư. Dầu 
đã già yếu, nhưng Sona rất thông minh. Nghĩ đến hoàn 
cảnh của mình, bà tự nhủ: “72 chẳng còn sống được bao 
lâu nữa. Ta phải lợi dụng cơ hội này để tích cực hành 
thiền, không để mất một giây phút nào”. 


Vì quá già yếu nên lúc kinh hành, ni sư Sonä 
phải vịn vào tường, đi vòng quanh chùa. Lúc kinh hành 
trong rừng, Sonã chọn nơi có cây mọc gần nhau rồi từ từ 
đi từ cây này sang cây khác. Nhờ chuyên cần tính tấn 


196 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


với tâm quyết định dũng mãnh, chẳng bao lâu ni sư Sonã 
đắc quả A la hán. 


Chúng ta có thể thấy rằng sự vô ơn của đám con 
bà Sonã là cơ duyên tốt để bà Sonã giác ngộ. Sau khi 
thành đạo, ni sư Sonä thường nói: “Hãy nhìn trong thế 
gian. Con người bị đính mắc vào đời sống gia đình và 
muốn hưởng hạnh phúc thế tục. Nhưng vì bị con cái hãt 
hủi, nên ta đã từ bỏ gia đình, sông đời sống không nhà. 
Nhờ thế mà bây giờ ta đã đạt được chân lý giải thoát 


Vào thời ni sư Sona, rất dễ vào chùa để xin xuất 
gia và trở thành một ni sư. Ngày nay, phái nữ không có 
cơ hội để xuất gia thành một tỳ khưu ni vì ni đoàn đã 
mất, nhưng đừng lấy thế làm thất vọng. Nếu một phụ nữ 
muốn từ bỏ đời sống thế tục vẫn có thể vào chùa xin tu. 


Mặc dầu một cách tinh xác theo giới luật, thì phụ 
nữ ngày nay không thể thành tỳ khưu ni, nhưng theo 
kinh tạng, thì phụ nữ hiện nay vẫn có thể trở thành tỳ 
khưu hay tỳ khưu ni theo lời dạy của Đức Phật. Vì theo 
kinh tạng, điều kiện đòi hỏi để một người trở thành tỳ 
khưu, tỳ khưu ni, là phải thực tâm thanh lọc tâm ý đúng 
theo bát chánh đạo. Như vậy, phụ nữ không bị mất đặc 
quyền trở thành một tỳ khưu ni trong thời đại này mà họ 
có thể trở thành một tỳ khưu nữa. 


9. Tránh Xa Người Biếng Nhác 


Cách thứ chín làm phát sanh tỉnh tấn là tránh xa 
người biếng nhác. Có những người không thích mở 


Bảy Pháp TrợBðÐề 197 


mang tâm trí. Họ chẳng muốn tự thanh lọc tâm mình. 
Họ chỉ muốn ăn, ngủ và vui chơi theo ý họ. Họ chẳng 
khác nào con trăn sau khi nuốt mồi nằm bất động hằng 
giờ. Làm sao bạn có hứng khởi đẩy mạnh tỉnh tấn khi 
thân cận với những hạng người này? Bạn cần phải tránh 
xa việc nhập bọn với những kẻ biếng nhác chảy thây 
này. Có tránh xa hạng người này thì bạn mới có thể 
bước được một bước tích cực để triển khai hạnh tinh tấn. 


10. Làm Bạn Với Người Siêng Năng Tĩnh Tấn 


Bây giờ, bạn hãy bước thêm một bước nữa để 
thân cận với các thiền sinh tỉnh tấn kiên trì trong việc 
đào luyện tỉnh thần qua việc nỗ lực hành thiền. Đây là 
cách thứ mười để làm phát sanh tỉnh tấn. 


Người bạn siêng năng tỉnh tấn ở đây đặc biệt 
được đề cập đến là những thiền sinh trong khóa thiền, 
nhưng thực ra, bạn có thể thân cận với những người có 
nhiệt tâm với giáo pháp, kiên nhẫn, chịu đựng và quyết 
tâm tỉnh cần chánh niệm từng giây phút một và kiên trì 
tỉnh tấn ở mức độ cao. Một người để hết tâm trí vào 
việc phát triển tinh thần, chú trọng đến sức khỏe của 
tâm, là người bạn tốt nhất của thiền sinh. 


Trong khóa thiền, bạn có thể noi theo gương của 
những thiền sinh gương mẫu. Bạn có thể nhìn cung cách 
và việc thực hành của họ mà cố bắt chước theo cho bằng 
hay vượt hơn họ. Điều này sẽ giúp bạn phát triển chính 
mình. Bạn sẽ tập nhiễm theo thói quen tỉnh cần của họ. 


198 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Hãy theo gương các người siêng năng tỉnh tấn để tạo sự 
siêng năng tỉnh tấn cho chính mình. 


II. Kiên Trì Hướng Tâm Vào Việc Phát Triển Đức 
Tình Tần 


Cách cuối cùng và tốt nhất để làm phát sanh tỉnh 
tấn là kiên trì hướng tâm vào việc phát triển đức tỉnh 
tấn. Chìa khoá của việc thực hành này là phải đề ra một 
quyết tâm. “727 sẽ cố gắng chánh niệm trong từng giẬy 
từng phút. Tôi không để tâm phiêu bồng trượt khỏi đề 
mục trong khi ngồi, đứng, đi, di chuyển từ nơi này đến 
nơi khác. Tôi không để một phút giây chánh niệm nào 
bị vất bỏ”. Nếu bạn không tỉnh cần mà lại bất cẩn, thiếu 
thận trọng, hoặc có tinh thần chủ bại, thì việc hành thiền 
của bạn sẽ bị tan rã ngay từ phút đầu. 


Mỗi phút giây phải được vun bồi bằng sự đũng 
cảm tỉnh tấn này. Phải có nỗ lực tỉnh cần bền bỉ. Mỗi 
khi lười biếng lẻn vào, dù chỉ trong phút giây, bạn phải 
chụp lấy ngay và đẩy ra ngoài. “Kos4/2, hay lười 
_ biếng, là một trong những yếu tố phá hoại lớn lao nhất 
trong việc hành thiền. Bạn có thể loại trừ nó bằng đức 
tỉnh tấn bao gồm can đảm, bền chí, kiên nhẫn, chịu 
đựng. 


Hy vọng tỉnh tấn sẽ phát sinh trong bạn qua mỗi 
một hay toàn thể mười một cách trên, để bạn có thể tiến 
nhanh trên đạo giải thoát và cuối cùng nhổ tận gốc rễ 
mọi phiền não trói buộc. 


Bảy Pháp TrợBồÐề 199 


YẾU TỐ GIÁC NGỘ THỨTƯ: HỈ 


Đĩm, hay hỉ, có đặc tính vui vẻ thích thú và thỏa 
mãn. Ngoài đặc tính trên, tâm sở hỉ có thể thâm nhập 
vào các tâm sở phối hợp khác và làm cho chúng nhẹ 
nhàng, vui thích và thỏa mãn. 


Nhẹ Nhàng Và Lĩnh Hoạt 


Hỉ làm thân tâm nhẹ nhàng và tràn đầy linh hoại. 
Theo sự phân tích cổ điển, thì hỉ có công năng sau đây: 
"Tâm trở nên nhẹ nhàng, đầy năng lực, thân cũng cằm 
thấy linh hoạt, nhẹ nhàng và năng động. Trên thực tế, 
sự biểu hiện của hỉ là cảm giác nhẹ nhàng trong thân. 
Hỉ biểu hiện rõ ràng nhất qua những cảm giác nhẹ nhàng 
của cơ thể”. 


Lúc hỉ xuất hiện thì những cảm giác thô tháo, 
khó chịu, không êm ái được thay thế bằng những cảm 
giác mềm địu, nhẹ nhàng, êm ái, lắng dịu. Thân thể bạn 
có thể có cảm giác nhẹ nhàng như đang trôi trên mây. 
Vào lúc đó, sự nhẹ nhàng có tính năng động hơn là fĩnh 
lạng. Bạn cảm thấy như mình đang bị đẩy tới hay kéo 
lui, lắc lư, đu đưa như đang lướt trên sóng đồi. Bạn có 
thể có cảm giác mất thăng bằng nhưng rất sảng khoái. 


Năm loại hỉ 
- Khinh hỉ: Lúc bắt đầu hành thiền, sau khi các 


chướng ngại bị tạm thời khắc chế trong một thời gian, 
thiền sinh cảm thấy lành lạnh, rờn rợn, đê mê, đôi khi 


20 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


nổi da gà. Đó là giai đoạn đầu tiên của cảm giác hỉ lạc, 
gọi là khinh hỉ, hay tiểu hỉ. 


- Sát na hị: Hỉ đến một cách chớp nhoáng như 
tia chớp. Sát na hỉ có cường độ mạnh hơn loại hỉ đầu 
tiên. 


- Hải triều hỉ: Thiền sinh cảm thấy như mình 
đang ngồi trên bờ biển, thình lình sóng lớn dâng lên 
cuốn hút họ. Thiền sinh có hỉ lạc này cảm thấy như 
mình bị cuốn trôi khỏi mặt đất, tim đập thình thịch, cả 
thân và tâm bị tràn ngập. Lúc ấy, thiền sinh phân vân 
không biết chuyện gì xảy ra. 


- Thượng thăng hỉ: Thiền sinh cảm thấy thân 
hình nhẹ nhõm như đang ngồi cách mặt đất vài thước. 
Thấy mình dường như đang trôi hay đang bay, chứ 
không phải đang đi trên mặt đất nữa. 


- Sung mãn hí: Đây là loại hỉ mạnh nhất, thấm 
nhuần toàn thân như nước tràn bờ. Thiền sinh cảm thấy 
_một sự thoải mái kỳ diệu và chẳng muốn đứng dậy. 
Thật là thích thú khi tiếp tục ngồi bất động như thế. 


Ba loại hỉ đầu tiên được gọi là "thiểu" hỉ 
(pamoj2), hay là hỉ lạc yếu ớt. Hai loại hỉ sau cùng là 
hỉ (pĩti), hay hỉ lạc mạnh mẽ. Ba loại hỉ đầu là nhân, 
hay là sự kích động cho hai loại hỉ sau. 


Bảy Pháp TrợBbÐề 201 


Chú Tâm Sáng Suốt Làm Phát Sanh Hỉ 


Cũng như đối với tỉnh tấn, chú tâm sáng suốt làm 
cho phát sanh tinh tấn. Đức Phật dạy chú tâm sáng suốt 
cũng là nguyên nhân phát sanh hỉ, đặc biệt là chú tâm 
sáng suốt đến ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng 
khiến hỉ lạc phát sinh, và do hỉ lạc này, tỉnh tấn lại tăng 
triển. 


Mười Một Cách Làm Phát Sanh Hỉ 


Theo chú giải có mười một cách làm phát sanh 
hỉ: 


1. Nhớ Đến Đức Hạnh của Phật - 


Cách đầu tiên là niệm Phật, suy tưởng đến đức 
hạnh của Đức Phật. Ngài có rất nhiều đức hạnh nhưng 
bạn không cần phải suy tưởng đến tất cả mọi đức hạnh 
của Ngài vì đức hạnh của Ngài bao la vô cùng vô tận. 
Theo truyền thống, chúng ta chỉ niệm tưởng đến một số 
đức hạnh của Ngài mà thôi, chẳng hạn niệm tưởng đến 
danh hiệu Araha hay A la hán. Ân đức này có nghĩa là 
Đức Phật xứng đáng được tất cả nhân loại, chư thiên và 
phạm thiên tôn trọng, cúng dường, bởi vì Ngài đã hoàn 
toàn trong sạch, diệt tận các loại phiền não. Khi nghĩ 
đến những đức tính trong sạch của Đức Thế Tôn sẽ làm 
cho hỉ phát sanh. Bạn có thể niệm đến ba ân đức của 
Đức Phật, đó là ba sự thành tựu: thành tựu nhân, thành 
tựu quả và thành tựu phục vụ (Xem phần Dũng Cảm 
Tỉnh Tấn). | 


202 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Nhưng suy tưởng đến đức hạnh của Đức Phật, 
cũng như đọc tụng ân đức Phật không phải là cách duy 
nhất để niệm tưởng đến những đức tính vĩ đại cao cả của 
Ngài. Thật vậy, đạt đến tuệ giác nội quán còn giá trị 
hơn nhiều. Khi thiền sinh đạt được tuệ giác thấy rõ sự 
sanh diệt thì tâm hỉ sẽ tự nhiên phát sinh cũng như lúc 
suy tưởng đến đức hạnh của Đức Phật. Đức Phật dạy: 
“Người nào thấy Pháp bảo là thấy Như Lai". Một số 
thiền sinh đạt tuệ giác sẽ thật sự cảm nhận được sự cao 
cả của Đức Thế Tôn, vị sáng tổ của giòng dõi chúng ta. 
Bạn có thể tự nhủ: "Ta mà còn có thể kinh nghiệm được 
một tâm thanh tịnh như thế này, huống hồ Đức Phật, sự 
thanh tịnh của Ngài còn vĩ đại, cao thượng biết bao”. 


2. Suy Tưởng Đến Ân Đức của Pháp Bảo 


Theo truyền thống, ân đức đầu tiên của Pháp Bảo 
được tán thán trong câu: "Pháp Bảo đã được Đức Thế 
Tôn khéo nói". Thật vậy, Pháp Bảo đã được Đức Thế 
Tôn khéo tuyên bố. Đức Phật đã dạy giáo pháp một 
cách có hiệu quả nhất, và những vị thầy hiện nay của 
bạn đã được truyền thừa. Đây đúng là nguyên nhân để 
bạn hoan hi. 


Đức Phật giảng dạy rất nhiều về sự thực hành 
giới, định, huệ. Muốn thực hành, trước tiên bạn phải 
thanh tịnh giới bằng cách giữ gìn giới luật. Chúng ta 
phải cố gắng phát triển trọn vẹn giới luật ở mức độ cao 
bằng cách chế ngự thân khẩu. Điều này đem lại cho ta 
nhiều lợi ích. Trước tiên ta tránh khỏi việc tự phán đoán 


Bảy Pháp TrợBồÐèề 203 


mình, tự khiển trách và hối hận. Chúng ta không bị các 
bậc thiện trí thức chê trách và không bị luật pháp trừng 
trị. 


Tiếp đến, muốn thực hành lời dạy của Đức Phật, 
ta phải phát triển định tâm. Nếu bạn có đức tin, trì chí 
và kiên nhẫn trong thực hành, thì tâm bạn sẽ an lạc hạnh 
phúc, rõ ràng, sáng suốt và tĩnh lặng. Đó là samafa 
su&kha, hạnh phúc đến từ tâm thanh tịnh và tập trung. 
Kết quả là bạn có thể phát triển định tâm để đạt được 
các tầng định, một trạng thái tâm trong đó các phiền não 
tạm thời bị chế ngự, và kết quả là bạn đạt được sự bình 
an tĩnh lặng khác thường. 


Tiếp theo là thực hành huệ. Hành thiền minh sát, 
chúng ta sẽ có cơ hội kinh nghiệm loại hạnh phúc thứ ba 
là huệ. Khi bạn quan thấu sâu xa giáo pháp, đạt được 
tuệ giác thấy rõ sự sinh diệt của các hiện tượng, bạn sẽ 
cảm thấy một sự hỉ mãn tuyệt diệu. An lạc hạnh phúc 
này có thể được gọi là an lạc hạnh phúc phấn khích. Sau 
đó, hạnh phúc trong sáng sẽ đến, và cuối cùng, khi bạn 
đạt được tuệ xả, lúc bấy giờ, tâm của bạn sẽ an lạc, quân 
bình đối với tất cả mọi hiện tượng, và bạn sẽ có được 
hạnh phúc xả thọ. Đó là một sự an lạc sâu xa, không 
còn là hạnh phúc với sự phấn khích mà một loại an lạc 
hạnh phúc êm dịu và quân bình. 


Như vậy, đúng theo những lời hứa hẹn và bảo 
đảm của Đức Phật, những ai theo đuổi con đường thực 
hành sẽ kinh nghiệm được tất cả các loại hạnh phúc này. 
Nếu tận tâm thực hành, bạn sẽ cảm kích sâu xa chân lý 


204 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


pháp bảo. Lúc bấy giờ bạn sẽ tự nói: "Tốt đẹp thay giáo 
pháp do Đức Phật giảng dạy! Tốt đẹp thay giáo pháp do 
Đức Phật tuyên bố!”. 


Cuối cùng, siêu việt hơn nữa, hơn hẳn các loại 
hạnh phúc này, là hạnh phúc của sự đình chỉ. Sau khi 
vượt qua hạnh phúc xả thọ, thiền sinh sẽ kinh nghiệm 
một khoảnh khắc trí tuệ xuyên thấu Niết Bàn. Trí tuệ 
này đến ngay vào lúc đạt được thánh đạo tâm. Sau đó, 
thiền sinh sẽ cảm kích sâu xa giáo pháp của Đức Phật. 
Cảm giác này họ chưa bao giờ biết đến trước đây. Đức 
Phật luôn luôn nhắc nhở: "Nếu các con hành thiền theo 
lối này, các con sẽ đạt đến chỗ chấm dứt khổ đau ". Đây 
là sự thật. Nhiều người đã đạt được mục đích này, và 
cuối cùng đến lượt bạn. Bạn cũng sẽ hân hoan trút bỏ 
gánh nặng với niềm an lạc hạnh phúc và tràn đầy lòng 
biết ơn. 


Khả Năng Vĩ Đại Do Sự Thực Hành Đem Lại 


Như vậy, có ba cách để thưởng thức và ý thức rõ 
ràng giáo pháp đã được Đức Phật tuyên thuyết một cách 
tốt đẹp, khéo léo. Trước tiên, nếu bạn suy tư một cách 
sâu xa đến những khả năng lớn lao năm trong sự thực 
hành, tâm bạn sẽ tràn đầy những lời ca tụng tán dương 
giáo pháp và những hạnh phúc an lạc do giáo pháp 
mang lại. Vì có sẵn đức tin sâu xa, nên mỗi khi nghe 
một bài giảng hay đọc giáo pháp, tâm bạn tràn đầy hỉ lạc 
và hạnh phúc. Đây là một trong ba cách thưởng thức 
giáo pháp. 


Bảy Pháp TrợBbÐề 205 


Thứ hai, nếu bạn đi vào thực hành, những điều 
hứa hẹn và bảo đảm của Đức Phật chắc chắn sẽ trở thành 
sự thực. Giới và định sẽ cải thiện cuộc đời của bạn. Sự 
thực hành sẽ giúp cho bạn hiểu thâm sâu rằng giáo pháp 
đã được tuyên bố một cách tốt đẹp vì giáo pháp sẽ giúp 
bạn có một tâm hồn trong sáng và một hạnh phúc êm 
_ đềm sâu xa. 


Thứ ba là qua việc thực hành bạn sẽ thấy được sự 
vĩ đại của giáo pháp, và cuối cùng bạn sẽ có hạnh phúc 
Niết Bàn. Lúc bấy giờ, một chuyển biến thâm sâu sẽ 
xảy ra trong đời bạn giống như bạn đã tái sinh. Bạn có 
thể tưởng tượng ra niềm hỉ lạc vô biên mà bạn đã đạt 
được vào lúc này. 


3. Nhớ Đến Ân Đức Tăng 


Tăng là một nhóm người sống cao quí trong giáo 
pháp của Đức Phật. Tận tâm, cố gắng và kiên nhẫn, họ 
thực hành đúng theo chánh đạo và đạt đến thánh quả từ 
thấp đến cao. Nhiều vị, đầu chưa đạt được thánh quả 
nhưng đang nỗ lực hành trì để giải thoát. Nếu trong lúc 
hành thiền, bạn đạt được thân tâm an tịnh, và bạn có 
cảm giác an lạc hạnh phúc, bạn có thể hình dung được 
cảm giác của người khác cũng như vậy, và có lẽ mức 
định tâm thanh tịnh của họ còn cao hơn và vượt xa hơn 
những gì mà bạn đã chứng nghiệm. 


Nếu bạn đã đạt được một số tầng mức giác ngộ, 
bạn sẽ tin tưởng vững chắc vào những. vị thánh khác 
trong hiện tại. Họ đang đi trên cùng một con đường như 


206 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


bạn. Những vị đó chắc chắn là thanh tịnh, trong sạch, 
khó ai bì kịp. 


4. Quán Xét Sự Trong Sạch Thanh Tịnh của Giới Luật 
Chính Mình 


Giới luật thanh cao là một loại đức hạnh có năng 
lực mạnh mẽ trong việc đem lại cho bạn một cảm giác 
thoả mãn và an vui lớn lao. Cần phải có kiên trì dũng 
cảm để duy trì sự thanh tịnh trong sạch này. Khi bạn ôn 
lại sự thanh tịnh trong sạch do nỗ lực của chính mình đạt 
được, bạn sẽ cảm thấy một niềm an lạc vô biên tràn 
ngập trong tâm hồn. Nếu bạn không thể duy trì giới luật 
trong sạch thanh tịnh, bạn sẽ bị ăn năn, hối hận dày vò, 
không thể nào tập trung tâm ý vào những gì bạn đang 
làm, và do đó, việc hành thiền của bạn sẽ không tiến bộ. 


Giới hạnh là nền tảng của định tâm và trí tuệ. 
Nhiều người đã giải thoát nhờ hướng tâm chánh niệm 
vào sự hỉ lạc do giới luật thanh tịnh đem lại. Nghĩa là 
khi quán sát sự thanh tịnh trong sạch của giới hạnh mà 
chính mình đã tạo được, thiền sinh phát sanh tâm hỉ lạc 
mạnh mẽ, hướng tâm chánh niệm vào sự hoan hỉ sung 
mãn này, thiền sinh giác ngộ đạo quả. Sự quán xét này 
có hiệu năng đặc biệt trong trường hợp cần thiết. 


Câu Chuyện Tïssa: Hỉ Lạc Trong Trường Hợp Cần Thiết 
Tissa là một thanh niên trẻ trung giàu có. Sau 


khi nghe Đức Phật thuyết pháp, Tissa cảm thấy phải 
khẩn cấp xuất gia tu hành vì cuộc đời đầy vô thường 


Bảy Pháp TrợBðÐèk 207 


biến đổi. Là một thanh niên đầy cao vọng, nhưng Tissa 
hiểu rõ sâu xa sự trống rỗng của cuộc đời nên hướng cao 
vọng của mình vào mục tiêu cao cả là trở thành một vị 
A la hán. 


Khi xuất gia, Tissa cho em mình là Cũlatissa một 
phần lớn tài sản. Với số tài sản nhận được từ anh, 
Cũlatissa trở nên giàu có. Bất hạnh thay, vợ của 
Cũlatissa thấy tiền chóa mắt nên trở nên tham lam quá 
độ. Sợ rằng thầy tỳ khưu Tissa sẽ đổi ý hoàn tục và đòi 
lại tài sản đã cho nên vợ của Cũlatissa nghĩ cách để bảo 
vệ số của cải mình vừa nhận được. Cuối cùng, cô ta 
thuê người giết thầy tỳ khưu Tissa vì nghĩ rằng đây là 
biện pháp duy nhất để bảo toàn tài sản của mình. 


Bọn cướp được hứa một món tiền thưởng rất lớn 
nên vào rừng tìm thầy tỳ khưu Tissa. Lúc thấy tỳ khưu 
Tissa đang hành thiền, bọn cướp bao vây lại để giết thầy. 
Thầy tỳ khưu Tissa nói: "Xin đợi một lát, tôi chưa xong 
việc". Bọn cướp trả lời: "Làm sao có thể đợi được? Đây 
là việc chúng tôi phải làm ngay”. Thầy Tissa nói: "Xin 
các bạn vui lòng đợi chừng một hai đêm rồi lại đây giết 
tôi". Bọn cướp không chịu: "Làm sao tôi tin được ông? 
Lấy gì bảo đảm là ông sẽ không bỏ trốn?' Ngoài ba 
mảnh y và chiếc bát thầy tỳ khưu Tissa chẳng có gì khác 
để làm bảo đảm cho bọn cướp. Thầy bèn nâng một tảng 
đá lớn nện mạnh vào hai chân. Thấy quyết tâm của thầy 
như vậy, chúng đều kinh hoàng. Bây giờ, thây đã gãy 
hai chân, không thể nào trốn thoát nên chúng cũng 
thương tình để cho thầy cố gắng vài hôm. Bọn cướp yên 


208 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


lặng rút lui để lại thầy tỳ khưu Tissa với đôi chân đau 


đớn. 


Bạn hãy tưởng tượng xem, sự quyết tâm đoạn diệt 
phiền não của thầy tỳ khưu Tissa mạnh mẽ đến chừng 
nào? Thầy không sợ đau, không sợ chết, nhưng thầy sợ 
phiền não vẫn còn ngự trị, ngự trị mạnh mẽ trong tâm 
thầy. Thầy còn mạng sống nhưng chưa hoàn thành được 
công việc của mình. Thầy sợ phải chết trước khi nhổ 
được gốc rễ của phiền não. 


Xuất gia từ lúc còn trai trẻ khỏe mạnh với đức tin 
sâu xa, tỉnh tấn và chánh niệm mạnh mẽ, thầy Tissa có 
đủ sức đũng cảm để đối điện với cơn đau nhức kinh hồn 
của đôi chân bị gãy dập. Thầy đã quán sát cơn đau một 
cách kiên trì dũng cảm không chút thối chuyển. Trong 
khi quán sát, thầy đã suy tư đến giới hạnh của mình. 
Thầy tự hỏi từ lúc thầy xuất gia đến nay, thầy đã phạm 
một giới nào không? Thầy rất vui mừng khi thấy rằng 
thầy đã giữ giới luật một cách hoàn toàn trong sạch, 
không hề phạm một giới đầu cho nhỏ nhặt đến đâu đi 
nữa. Thầy cảm thấy một sự hỉ lạc vô biên tràn ngập cả 
thân thể và tâm hồn. 


Chỗ đau nhức của đôi chân gãy giảm dần, và sự 
hỉ lạc vô biên trở thành đề mục rõ ràng nhất trong tâm 
thầy. Thầy hướng tâm chánh niệm vào sự hỉ lạc này và 
ghi nhận sự hỉ lạc, hạnh phúc và niềm vui. Nhờ ghi 
nhận đúng đắn như vậy, trí tuệ nội quán chín mùi mau 
lẹ. Chẳng bao lâu, thầy thấy rõ Tứ Diệu Đế và trở 
thành một vị A la hán. 


Bảy Pháp TrợBbòÐề 209 


Câu chuyện trên đây là để nhắc nhở thiền sinh 
phải tạo cho mình một căn bản tốt đẹp về giới. Không 
có giới luật, ngồi thiền chẳng khác gì mời đau nhức đến. 
Hãy tạo nền móng trước. Nếu giới luật của bạn mạnh 
mẽ, nỗ lực hành thiền của bạn sẽ gặt hái được kết quả tốt 
đẹp. 


5. Nhớ Đến Việc Bố Thí, Giíp Đố Mà Mình Đã Làm 


Nếu chúng ta có thể bố thí hay giúp đỡ người 
khác với tâm trong sạch, không mưu đồ, bố thí vì sự an 
lạc và hạnh phúc của kẻ khác, muốn cho họ thoát khỏi 
đau khổ thì việc làm này sẽ đem lại đầy đủ phước báu. 
Không những thế, việc bố thí còn làm cho tâm bạn hân 
hoan, vui vẻ và hạnh phúc. 


Động cơ hay lý do thúc đẩy bạn bố thí là điều 
chủ yếu quyết định việc bố thí có đem lại lợi ích hay 
không. Hành vi bố thí tốt đẹp không được phát xuất từ 
lòng ích kỷ ẩn dấu bên trong. 


Bố Thí Khi Hiếm Hoi 


Bố thí không hẳn phải là bằng tiền. Hành vi bố 
thí nhiều khi chỉ đơn giản là một lời khuyến khích an ủi 
người khác khi cần. Trong khi hiếm hoi mà bố thí được 
mới là điều quan trọng. Dám chia xẻ những gì mình có 
rất ít cho người khác mới là điều đáng tấn dương. 
"Miếng khi đói, gói khi no. Của tuy tơ tóc, nghĩa so 


210 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


ngàn trùng". Lúc đói kém hiếm hoi thực phẩm mà chia 
xẻ cho nhau mới là điều đáng quí và khó làm. 


Sau đây là câu chuyện bố thí của một nhà vua ở 
Tích Lan thời xưa. Một hôm từ chiến trận trở về, chỉ 
còn một ít thức ăn dự trữ, vua gặp một nhà sư đang khất 
thực trong rừng. Hình như nhà sư là một vị A la hán. 
Vua dâng một phần lương thực dự trữ hiếm hoi này cho 
nhà sư. Về sau, khi nhớ lại những việc bố thí mà mình 
đã làm trước đây, phần lớn đều tràn đầy và quí giá, 
nhưng việc bố thí mà vua thích thú và hoan hỉ nhất là 
cúng dường thực phẩm cho vị sư vào lúc chính nhà vua 
chỉ còn một chút ít thức ăn. 


Một câu chuyện khác xảy ra tại thiền viện 
Mahasi ở Rangoon, Miến Điện. Những năm trước đây, 
khi thiền viện đang ở thời kỳ xây dựng, một số thiền 
sinh không đủ sức để trả tiền ăn, nhưng việc hành thiền 
của họ tiến triển tốt đẹp. Thật đáng thương khi họ phải 
rời thiền viện vì không đủ tài chánh để đóng tiền ăn. 
Các thiền sư lúc ấy phải cùng nhau hỗ trợ cho các thiền 
sinh có năng lực mạnh mẽ này. Nhận được sự hỗ trợ của 
chư Tăng, các thiền sinh trên đã nỗ lực tính tấn hành 
thiền và đạt được kết quả tốt đẹp. Các thiền sư rất hoan 
hỉ vì việc giúp đỡ của mình đã đem lại thành quả lớn 
lao. 


6. Nghĩ Đến Đức Hạnh của Chư Thiên và Phạm Thiên 


Cách thứ sáu giúp phát sanh hỉ lạc là nghĩ đến 
đức hạnh của chư thiên và phạm thiên, là những vị trời ở 


Bảy Pháp TrợBô Đề 211 


cảnh giới cao hơn chúng ta.. Lúc các vị này còn ở cõi 
người, họ có sự tin tưởng mạnh mẽ vào nghiệp báo. Họ 
tin rằng hành động thiện sẽ đem lại kết quả tốt đẹp và 
hành động ác sẽ nhận chịu quả khổ đau. Nhờ tin tưởng 
nhân quả nghiệp báo, các vị này đã nỗ lực làm lành lánh 
dữ. Một số lại hành thiền để thanh lọc tâm. Do những 
hành động thiện này, họ đã tái sinh vào các cõi cao hơn. 
Ở đó, đời sống an lạc hạnh phúc hơn đời sống của con 
người. Những vị đã đạt được các tầng thiền sẽ được tái 
sanh vào cõi phạm thiên có đời sống rất dài. 


Như vậy, khi suy tưởng đến đức hạnh của chư 
thiên và phạm thiên, chúng ta chú trọng đến đức tin, sự 
bố thí, sự tham thiền và lòng kiên trì tỉnh tấn mà các vị 
đã hành trì trong lúc còn ở cõi người. Thật dễ dàng khi 
so sánh chúng ta với các vị đó, vì các vị đó trước đây 
cũng là người như chúng ta. Nếu thấy các đức tính và sự 
hành trì của mình không khác gì các vị chư thiên và 
phạm thiên thì tâm chúng ta sẽ tràn đầy hỉ lạc. 


7z Niệm Tưởng Đến Sự An Lạc Tĩnh Lặng Hoàn Hảo 


Theo nghĩa tuyệt đối thì đây là niệm tưởng Niết 
Bàn. Nếu bạn đã kinh nghiệm sự an lạc tĩnh lặng sâu xa 
của Niết Bàn thì bạn hãy niệm đến sự an lạc tĩnh lặng 
này để hỉ lạc phát sanh. Nếu chính bạn chưa kinh 
nghiệm Niết Bàn, bạn có thể niệm tưởng đến sự mát mẻ 
yên tịnh của sự định tâm hay của các tầng thiền. Niềm 
an lạc của sự tập trung tâm ý thâm sâu cao vượt hẳn mọi 
lạc thú tầm thường của thế gian. Nhiều người có năng 
lực thiền định cao, sau khi ra khỏi các tầng thiền, trong 


212 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


lúc bình thường, tâm họ vẫn an tịnh tính lặng không bị 
phiền não chỉ phối. Cả sáu, bảy chục năm, tâm họ vẫn ở 
trong trạng thái an lạc, fĩnh lạng. Nghĩ đến sự mát mẻ 
trong sáng này, hỉ lạc sẽ phát sinh nơi bạn. 


Nếu bạn chưa đạt được kinh nghiệm các tầng 
thiền, hãy nhớ lại những lúc đang hành thiền mà tâm bạn 
rơi vào trạng thái an tịnh fĩnh lặng, trong sạch sáng suốt, 
lúc ấy, phiền não đã được đẩy sang một bên, tâm bạn 
tràn đầy an lạc hạnh phúc. So sánh sự an lạc tịch tịnh 
này với những hạnh phúc trong trần gian, bạn nhận thấy 
rầng hạnh phúc thế gian mang đầy sắc thái phàm tục, 
thô lỗ so với hạnh phúc thanh cao đạt được trong lúc 
hành thiền. Hạnh phúc và lạc thú của trần gian như lửa 
đang bùng cháy, trong khi hạnh phúc đến từ một tâm 
thanh tịnh thì thật mát mẻ, êm dịu. Sự so sánh này sẽ 
đem lại hỉ lạc cho bạn. 


#&9 Tránh Xa Người Thô Lỗ và Thân Cận Người 
Thanh Nhã 


Người thô lỗ bị sân hận chế ngự, thiếu từ tâm, 
thiếu lòng tha thứ, thiếu tình thương. Người thanh nhã 
có đầy đủ đức từ bi. Trên thế gian này nhiều người tâm 
đầy sân hận, không thể phân biệt được các hành động 
thiện ác, không khiêm nhường, không tôn kính các bậc 
đáng tôn kính, không học hỏi giáo pháp, cũng không 
hành thiền. Họ dễ dàng nổi giận vì một chuyện bực 
mình bé nhỏ. Họ cáu kỉnh với người khác và tự hành hạ 
chính mình bằng sự tự trách. Đời sống của họ tràn đầy 
thô bạo và không ý vị. Bạn thử tưởng tượng xem, khi 


Bảy Pháp TrợBồÐề 213 


sống chung với các người này, hỉ lạc có phát sinh nơi 
bạn không? 


Trái hẳn với hạng người thô lỗ trên. Một số 
người có tâm đầy tình thương. Họ nghĩ đến sự an lạc và 
lợi ích của các chúng sanh khác. Tình thương và sự ấm 
áp trong tâm họ biểu hiện qua lời nói và việc làm của 
họ. Họ giao tiếp với người khác bằng lời nói ngọt ngào 
êm dịu, bằng những cử chỉ tràn đầy tình thương. Thân 
cận với những người thanh nhã, bạn sẽ gặt hái được 
nhiều kết quả tốt đẹp. Một người được bao quanh mình 
bằng sự ấm áp êm dịu của tình thương, chắc chắn tâm sẽ 
tràn đầy hỉ lạc. 


10 Tùng, Đọc Hoặc Suy Tưởng Đến Nghĩa Lý của 
Kinh 


Một số kinh sách nói đến những đức hạnh của 
Đức Phật. Nếu bạn là một người đầy đủ đức tin thì việc 
tụng đọc hay suy tưởng đến nghĩa lý của kinh này sẽ 
đem lại cho bạn nhiều hỉ lạc và hạnh phúc lớn lao. 
Trong số những kinh điển đó, có kinh Tứ Niệm Xứ nói 
đến những lợi ích mà bạn có thể gặt hái được trong khi 
thực hành Pháp bảo. Những kinh khác bao gồm những 
mẩu chuyện ý nhị, những gương sáng của chư tăng, đoàn 
thể của những người đi trên con đường thánh thiện. 
Tụng đọc hay suy tưởng về những kinh này khiến tâm 
bạn phấn chấn, dẫn đến hỉ lạc và hạnh phúc. 


214 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


11. Hướng tâm vào việc phát triển hỉ 


Cuối cùng, nếu bạn kiên trì, chắc chấn hướng 
tâm vào việc phát triển tâm hỉ thì bạn sẽ đạt được mục 
đích. Bạn cần nhớ rõ là hỉ giác chỉ chỉ phát sinh khi tâm 
tương đối sạch các phiền não. Bởi thế, muốn có hỉ lạc, 
bạn phải tỉnh tấn chánh niệm trong từng phút giây để sự 
định tâm phát sinh và phiền não bị đè nén. Bạn phải 
luôn luôn hướng tâm vào việc phát triển hỉ mãn qua sự 
chánh niệm liên tục, dù bạn đang đi, đang đứng, đang 
ngồi, đang năm hay đang làm các công việc khác. 


YẾU TỐ GIÁC NGỘ THỨNĂM: THƯ THÁI GIÁC 
CHI 


Nhiều người tâm luôn luôn ở trạng thái giao 
động. Tâm họ chạy lung tung hết nơi này đến nơi khác, 
phất phới như cờ trong gió lộng, tung tán như đám tro bị 
đá ném vào. Họ không có sự tươi mát, êm dịu, bình an, 
tĩnh lặng. Tâm bất an và tán loạn này có thể được gọi là 
những ngọn sóng của tâm, như mặt nước bị gió thổi làm 
giao động. Những ngọn sóng của tâm sẽ hiển lộ rõ ràng 
khi sự bất an xuất hiện. Ngay cả khi tâm tán loạn được 
tập trung, sự định tâm này cũng còn bị trộn lẫn với bất 
an. Khi nhà có người bệnh, mọi người trong nhà đều 
xôn xao bất ổn, cũng vậy, bất an có ảnh hưởng mạnh mẽ 
trên những tâm sở phát sinh đồng thời. Khi bất an hiện 
diện thì không thể có được hạnh phúc thật sự. 


Bảy Pháp TrợBồ Đề 215 


Khi tâm bị tán loạn thì ta không thể kiểm soát 
được hành vi của mình, bắt đầu hành động theo sự 
ngông cuồng, tưởng tượng, chẳng ý thức được sự tốt xấu 
của việc đang làm. Do tâm thiếu suy nghĩ, ta có những 
hành động và lời nói sai lầm. Những hành động và lời 
nói sai lầm này khiến ta hối hận, tự trách và giao động. 
Đôi khi ta sẽ hối hận mà tự trách mình như sau: "Ta đã 
làm sai. Ta không nên nói như vậy. Nếu ta suy nghĩ 
trước khi làm điều đó thì tốt biết mấy". Đại loại, tâm sẽ 
bị các tư tưởng như vậy quấy rối. Khi tâm bị tấn công 
bởi hối hận và tiếc nuối thì sẽ không thể nào có hạnh 
phúc được. 


Thư thái giác chi, yếu tố đưa đến sự giác ngộ 
này, chỉ phát sinh khi bất an và hối hận vắng mặt. Chữ 
Pa|i để chỉ thư thái giác chỉ là passađd#z, có nghĩa là an 
tịnh, mát mẻ. Khi tâm không bị giao động thì sự mát 
mẻ an tịnh mới phát sinh. 


Trong thế giới ngày nay, con người có nhiều đau 
khổ tỉnh thần. Nhiều người dùng ma túy, thuốc an thần 
và thuốc ngủ để làm cho tâm an tịnh và vui thú. Thường 
những người trẻ tuổi dùng ma túy để vượt qua những 
giai đoạn khó khăn và giao động. Nhiều người cảm thấy 
thích thú trong khi dùng ma túy nên dùng mãi và sanh ra 
phiền. Thật là tội nghiệp. Sự an tịnh do thiền đem lại 
cao quí gấp bội những loại ma túy hay các loại lạc thú từ 
ngoài đem lại. Dĩ nhiên, mục đích của thiền cao hơn 
chứ không phải chỉ là sự an tịnh, nhưng an lạc tĩnh lặng 
là những lợi ích mà bạn gặt hái trên con đường dẫn đến 
giải thoát hoàn toàn. 


216 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


An Tịnh Thân Tâm 


Đặc tính của thư thái là làm an tịnh thân tâm, 
làm cho mọi giao động trở nên tĩnh lặng. 


Làm Cho Tâm Miát Mẻ 


Thư thái giác chỉ có công năng hút và loại bỏ sức 
nóng của tâm. Sức nóng này do sự bất an, tán loạn và 
hối hận đem lại. Khi tâm bị các loại phiền não này tấn 
công sẽ trở nên nóng bỏng như bị nung lửa. Tâm thư 
thái diệt tắt sức nóng này và thay thế bằng sự mát mẻ dễ 
chịu. 


Không Giao Động 


Biểu lộ của thư thái giác chi là sự an tịnh của 
thân và tâm: thân và tâm không bị giao động. 


Là một thiền sinh, bạn dễ dàng quán sát sự an 
tịnh tĩnh lặng lớn lao mà thư thái giác chỉ đem lại. 


Chắc chắn là bạn đã quen thuộc với sự vắng bóng 
của thư thái giác chỉ. Khi không có thư thái giác chỉ 
bạn sẽ bị thúc bách phải di động, phải đứng dậy, phải 
làm chuyện này chuyện kia. Thân thể bạn vặn vẹo, tâm 
bất an của bạn nhảy tới nhảy lui. Khi mọi phiền não này 
dừng nghỉ, bấy giờ không còn những cơn sóng trong tâm 
"bạn. Tâm bạn sẽ ở vào trạng thái êm dịu, tính lặng. 


Bảy Pháp TrợBồ Đề 217 


Mọi hoạt động của bạn trở nên nhẹ nhàng, êm ái, thư 
thái. 


Thư thái giác chi theo sau hỉ giác chi. Khi hỉ 
giác chỉ trở nên mạnh nhất, phần lớn sẽ hội nhập với thư 
thái giác chi. Khi hỉ lạc tràn ngập cơ thể, thiền sinh sẽ 
hoàn toàn không muốn di chuyển, không muốn sự tĩnh 
lặng của tâm bị quấy phá. 


Sau khi thành đạo, Đức Phật đã để ra bốn mươi 
chín ngày để hưởng quả giải thoát. Ngài giữ mỗi tư thế 
trong bảy ngày ở bảy nơi khác nhau, hưởng quả giải 
thoát bằng cách nhập và xuất khỏi quả đã đạt được. Nhờ 
hiệu lực của pháp hỉ (hamzmna pïrj), toàn thể thân Ngài 
luôn luôn thấm nhuần sự an tịnh fnh lặng nên Ngài 
không có ý định di chuyển hay nhắm mắt lại nữa. Mắt 
của Ngài luôn luôn mở hay khép hờ. Bạn cũng có thể có 
kinh nghiệm được điều này khi hỉ lạc mạnh mẽ phát 
sinh, lúc bấy giờ mắt của bạn sẽ mở ra một cách tự 
nhiên ngoài ý muốn. Có thể bạn cố nhắm lại nhưng nó 
lại mở ra. Thế là cuối cùng bạn quyết định tiếp tục hành 
thiền với đôi mắt mở. Nếu bạn có được kinh nghiệm 
này, bạn sẽ thưởng thức được niềm hạnh phúc lớn lao 
của Đức Phật và năng lực của pháp hỉ. 


Chú Tâm Sáng Suốt Đem Lại Thư Thái 
Theo Đức Phật thì phương pháp phát sinh thư 


thái là chú tâm sáng suốt, nhất là chú tâm sáng suốt đến 
sự phát triển những tư tưởng thiện, những tâm sở thiện, 


218 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


và quan trọng hơn là những tâm sở thiền để cho thư thái 
giác chỉ và hỉ giác chỉ phát sinh. 


Bảy Cách Phát Triển Thư Thái Giác Chỉ 


Chú giải nói đến bảy cách làm phát sinh thư thái 
giác chi. 


1. Thực Phẩm Thích Hợp và Bổ Dưỡng 


Cách thứ nhất giúp thư thái giác chi phát triển là 
phải có thức ăn thích hợp. Thực phẩm phải đáp ứng hai 
yếu tố cần thiết và phù hợp với cơ thể người dùng. Yếu 
tố dinh dưỡng là yếu tố quan trọng. Thức ăn không cần 
phải cầu kỳ, nhưng phải cung cấp đủ chất dinh dưỡng 
cho cơ thể. Nếu cơ thể không đủ chất đinh dưỡng, bạn 
sẽ không đủ sức mạnh cơ thể để tiến bộ trong việc hành 
thiền. Thực phẩm phải phù hợp với cơ thể và sức khỏe 
của từng người. Thực phẩm làm sự tiêu hóa rối loạn hay 
thực phẩm mà bạn không thích cũng khiến cho bạn khó 
hành thiền. Nếu bạn không cảm thấy khỏe khoắn hay cứ 
bị ám ảnh bởi thực phẩm mà bạn mong ước thì việc hành 
thiền của bạn cũng khó tiến bộ. 


Chúng ta có thể rút ra một bài học hữu ích từ 
thời Đức Phật. Một thương gia giàu có và một tín nữ là 
hai người lãnh đạo và tổ chức phần lớn các buổi làm 
phước trong khu vực của Đức Phật lưu trú giảng dạy. 
Khi có hai người này thì mọi việc đều chu đáo. Chìa 
khoá bí mật của sự thành công là họ nắm vững nguyên 
tác "cần thiết" và "thích hợp". Họ thường tìm hiểu nhu 


Bảy Pháp TrợBbÐề 219 


cầu của chư Tăng, chư Ni và thiền sinh, những người 
được mời đến nhận lãnh thực phẩm cúng dường. Họ 
cũng tìm hiểu từng vị để biết nên cúng dường thứ gì cho 
phù hợp. Khi có thực phẩm cần thiết và thích hợp, bạn 
sẽ dễ dàng tìm thấy an lạc và định tâm. 


2. Khí Hậu Tối 


Cách thứ hai giúp cho thư thái giác chỉ phát triển 
là phải hành thiền ở một nơi có khí hậu tốt. Khí hậu tốt 
khiến bạn thoải mái an vui để hành thiền. Tuy nhiên cơ 
thể con người có khả năng thích ứng với mọi thời tiết. 
Trừ trường hợp khí hậu quá khắc nghiệt, ta có thể dùng 
các phương tiện hỗ trợ để điều chỉnh như quạt trong mùa 
nóng, sưởi trong mùa lạnh, v.v... 


3. Từ Thế Thoải Mái 


Cách thứ ba giúp cho thư thái giác chi phát triển 
là có tư thế thoải mái trong khi hành thiền. Chúng ta 
thường đi hay ngồi trong khi hành thiền minh sát. Đó là 
hai tư thế tốt nhất cho người mới bắt đầu hành thiền. 
Thoải mái không có nghĩa là giải đãi quá. Nằm hay 
ngồi trên ghế dựa có thể được xem là quá giải đãi, trừ 
trường hợp bạn bị bệnh. Khi bạn ngồi không có chỗ tựa 
hay khi kinh hành, bạn cần phải có tính tấn để giữ cho 
thân thẳng đứng. Trong khi nằm hay tựa lưng vào ghế, 
sự tỉnh tấn này bị mất đi khiến bạn dễ ngủ quên. Khi 
tâm bạn quá thoải mái ngơi nghỉ, chẳng bao lâu bạn sẽ 
khuấy rối không khí yên tính bằng những tiếng ngáy 
vang của mình. 


220 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


4. Duy Trì Sự Quân Bình Tĩnh Tân Trong Khi Hành 
Thiền 


Bạn không nên quá phấn chấn hay quá nhu 
nhược biếng nhác. Nếu bạn quá tỉnh tấn hay tự thúc đẩy 
quá mức, bạn sẽ vượt quá mục tiêu, mất đề mục và trở 
nên mệt mỏi. Nếu bạn làm biếng thì bạn sẽ không với 
đến nơi và không thể nào đạt đến mục tiêu. Người quá 
phấn chấn chẳng khác nào kẻ leo núi vội vã mong muốn 
đạt đến đỉnh một cách mau lẹ. Họ leo thật nhanh, nhưng 
vì sườn núi dốc nên họ phải đừng lại nhiều lần để nghỉ 
ngơi. Cuối cùng họ phải để một thời gian lâu dài mới 
lên được đỉnh núi. Mặt khác, bạn cũng không được làm 
biếng. Làm biếng là một hình thức của nhu nhược chảy 
thây. Nó chẳng khác nào con ốc sên bò xa tít mãi đằng 
Sau. 


5S&6 Tránh Người Nóng Nảy, Thân Cận Người An 
Tịnh 


Thân cận người nóng nảy, thô tháo, hung đữ sẽ 
làm bạn bất an. Tránh xa các hạng người này có thể 
giúp bạn thư thái thoải mái. Điều rõ ràng là nếu thân 
cận với người tính tình nóng nảy, luôn luôn cau có giận 
đữ, la mắng nạt nộ bạn thì bạn chẳng bao giờ đạt được 
tâm tĩnh lặng. Nếu bạn thân cận với người có tâm an 
định, thân tâm bạn sẽ an lạc tính lặng. 


Bảy Pháp TrợBbÐà 221 


7. Hướng Tâm Vào Việc Hành Thiền 


Cách cuối cùng để phát sinh thư thái giác chỉ là 
hướng tâm vào việc hành thiền với mục đích là thành tựu 
sự bình an thư thái. Nếu bạn tinh tấn chánh niệm hướng 
tâm vào sự an tịnh thì thư thái giác chi sẽ phát sanh một 
cách tự nhiên. 


YẾU TỐ GIÁC NGỘ THỨ SÁU: ĐỊNH GIÁC CHI 


Định là tâm sở nằm trên đối tượng quán sát. 
Định ghim tâm vào đối tượng, xuyên thấu vào trong và 
nằm trong đó. 


Không GŒ¡ao Động 


Tính chất của định là không tách rời, không tán 
loạn, không phân tán, nghĩa là tâm dán chặt vào đối 
tượng, chìm trong đối tượng và duy trì sự an tịnh tĩnh 
lặng ngay nơi ấy. 


Định Vào Đối Tượng Cố Định Và Định Vào Sự Biến 
Đổi Của Đối Tượng 


Có hai loại định tâm. Thứ nhứt là liên tục định 
tâm trên một đề mục cố định. Đây là thiền chỉ hay thiền 
vắng lặng. Thứ hai là sát na định, nghĩa là tâm định trên 
từng biến đổi một của đề mục. Sự định tâm thứ nhất có 
tính cách liên tục vì mục đích của sự định tâm này là trụ 


222 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


tâm vào đề mục không tán loạn. Sự định tâm thứ hai là 
trụ tâm vào sự biến chuyển của đề mục. 


Định tâm liên tục sẽ đạt được khi định tâm trên 
một đề mục duy nhất. Đây là loại định tâm đạt được 
trong thiền chỉ hay thiền vắng lặng. Tâm của thiền sinh 
phải đặt trên chỉ một đối tượng và không một đối tượng 
nào khác. Người hành thiền vắng lặng sẽ kinh nghiệm 
được điều này, đặc biệt là khi họ đắc được các tầng thiền 
chỉ. 


Sát na định đạt được trong thiền minh sát. Mục 
đích của Thiền Minh Sát là phát triển trí tuệ và hoàn tất 
các tuệ minh sát. Thiền Minh Sát đặt căn bản trên trí 
tuệ trực giác như: trực giác phân biệt thân và tâm, hay 
danh và sắc; trực giác được sự liên hệ nhân quả của 
danh sắc, trực giác về vô thường, khổ não, vô ngã của 
các hiện tượng thân tâm... Đó là những tuệ giác căn bản 
của trí tuệ nội quán. Còn có những tuệ giác kế tiếp nữa 
mà thiền sinh phải chứng nghiệm trước khi đạt được đạo 
và quả tâm, lấy Niết Bàn hay sự chấm dứt mọi khổ đau 
làm đối tượng. 


Trong thiền minh sát, đối tượng để hành thiền rất 
quan trọng. Đối tượng này là các hiện tượng của thân và 
tâm, hay danh và sắc. Khi hành thiền, thiền sinh quán 
sát trực tiếp các hiện tượng này để thấy rõ bản chất của 
chúng mà không dựa vào sự suy nghĩ hay tưởng tượng. 
Nói cách khác, khi hành thiền minh sát, thiền sinh quán 
sát theo dõi nhiều đối tượng khác nhau với mục đích 
trực giác được bản chất của chúng. Trong thiền minh 


Bảy Pháp TrợBồ Đề 223 


sát, sát na định đóng vai trò quan trọng thiết yếu. Đối 
tượng của Thiền Minh Sát sinh rồi diệt liên hồi. Sát na 
định sinh ra từng thời điểm một với đối tượng quán sát. 
Mặc đầu sát na định có tính cách tạm thời nhưng nó có 
thể khởi sinh từ thời điểm này sang thời điểm khác, hay 
từ sát na này sang sát na khác mà không có sự gián đoạn 
bên trong. Nếu sát na định được khởi sinh liên tục 
không gián đoạn thì nó cũng giống như liên tục định, 
trấn áp phiền não và tạo nên an lạc tĩnh lặng. 


Gom Tụ Tầm 


Khi bạn ngồi quán sát chuyển động phồng xẹp 
của bụng, bạn nỗ lực chánh niệm vào tiến trình chuyển 
động này, và bạn đang ở trong khoảnh khắc hiện tại. 
Với mỗi khoảnh khắc của nỗ lực tỉnh tấn, bạn bành 
trướng khả năng chánh niệm bao hàm trong những hoạt 
động của tâm để quán sát đối tượng. Tâm dính chặt vào 
đối tượng quán sát, bạn rơi vào hay ở trong đối tượng. 
Không những tâm an trụ hay xuyên thấu vào đối tượng, 
không những tâm ở yên, tĩnh lặng trên đối tượng vào 
thời điểm ấy, mà định tâm sở này còn có năng lực gom 
tụ các tâm sở khác một cách tức khắc vào thời điểm ý 
thức trên. Công năng của định tâm là gom tụ các tâm sở 
khác lại với nhau. Nó giữ tất cả các tâm sở liên hệ thành 
một nhóm để chúng khỏi phân tán hay tách rời ra. Thế 
là tâm an trụ vững chãi sâu xa vào đối tượng. 


224 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Bình An Tĩnh Lặng 


Đây là câu chuyện về cha mẹ và con cái. Cha 
mẹ đạo đức luôn luôn muốn con mình lớn lên có đủ tư 
cách và phẩm hạnh tốt. Nhằm mục đích này, cha mẹ đã 
cố gắng tìm mọi cách để giáo dục và kiểm soát các con 
mình. Con trẻ chưa đủ kinh nghiệm, chưa già dặn nên 
cha mẹ thường ngăn cấm chúng làm bạn với những trẻ 
con tỉnh nghịch, thiếu giáo dục. Tâm sở của chúng ta 
chẳng khác nào những đứa trẻ. Những đứa trẻ thiếu sự 
hướng dẫn của cha mẹ thường có những hành động tai 
hại đến chính mình và người khác. Cũng vậy, tâm 
không được kiểm soát huấn luyện sẽ đau khổ vì những 
ảnh hưởng xấu. Phiền não luôn luôn lảng vảng gần kè 
đợi cơ hội nhảy vào quấy phá. Nếu tâm không vững 
chãi sẽ bị các phiền não như tham sân si xâm nhập. Khi 
bị các loại phiền não xâm chiếm, tâm trở thành hư đốn, 
và sự hư đốn này được biểu hiện qua hành động và lời 
nói. Tâm chẳng khác nào trẻ con. Lúc đầu, bị ép vào 
khuôn khổ, nó sẽ tức giận và có phản ứng chống lại. 
Tuy nhiên, đần đần, tâm trở nên thuần thục, hiểu biết, 
- vên tĩnh, và ít bị phiền não chi phối. Tâm định ngày 
càng vững chãi và trở nên tĩnh lặng, yên tịnh, bình an. 
Sự bình an và tĩnh lặng là biểu lộ của sự định tâm. Trẻ 
con cũng vậy. Chúng có thể được giáo huấn thích hợp 
để có thể trở thành đứa trẻ tốt. Lúc đầu, có thể chúng 
bướng bỉnh, nhưng dần đần khi lớn lên, chúng sẽ hiểu tại 
sao người lớn dạy chúng làm điều này điều kia. Chúng 
sẽ hiểu tại sao người lớn không cho chúng thân cận bạn 
xấu. Chúng sẽ bắt đầu biết ơn sự săn sóc, sự kiểm soát 
của cha mẹ chúng. Chúng có thể xem xét những đứa trẻ 


Bảy Pháp TrợBồÐè 225 


khác vì cha mẹ không nghiêm dạy nên đã có những hành 
vi tội lỗi và phạm pháp. Chúng sẽ biết được ai xấu ai tốt 
trong khi chọn bạn. Càng lớn và càng trưởng thành, ˆ 
chúng sẽ khai triển thêm được những tính tốt hơn nhờ ở 

sự giáo dục mà chúng đã hấp thụ được từ lúc còn bé. 


Định Tâm Giúp Trí Tuệ Phát Triển 


Định tâm là nguyên nhân gần của sự phát sanh trí 
tuệ. Điều này rất quan trọng. Một khi tâm yên tịnh tính 
lặng thì trí tuệ có chỗ phát sinh, rồi thiền sinh có thể 
thấy được bản chất thật sự của thân và tâm. Nhờ trực 
giác phát sinh từ tâm fĩnh lặng, thiền sinh phân biệt được 
thế nào là danh sắc và sự tương quan nhân quả của danh 
và sắc. Từng bước từng bước, trí tuệ sẽ ngày càng xuyên 
thấu sâu vào chân lý. Thiền sinh sẽ trực nhận được ba 
đặc tính vô thường, khổ và vô ngã, và cuối cùng trí tuệ 
tiến đến chỗ chấm dứt khổ đau. Khi sự đạt đạo này xảy 
ra, thiền sinh sẽ không bao giờ trở thành một người bất 
thiện nữa đầu ở trong hoàn cảnh nào. 


Cha Mẹ và Con Cát 


Cha mẹ và những người sắp làm cha mẹ nên chú 
ý đọc đoạn này. Điều quan trọng nhất là những bậc làm 
cha mẹ phải biết kiểm soát tâm mình bằng sự định tâm. 
Cuối cùng, họ nên hoàn tất các tầng tuệ minh sát. 
Những người có tâm định cao rất có tài năng giáo dục 
con cái vì họ có thể phân biệt được một cách rõ ràng các 
hành vi thiện ác, và họ có đủ bình tĩnh, đủ sáng suốt, đủ 
khả năng để hướng dẫn con đi theo đường thiện. Điều 


226 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


đặc biệt và quan trọng nhất là họ có thể làm gương mẫu 
cho con cái. Cha mẹ không kiểm soát tâm mình, có tư 
cách kém cỏi, thiếu đạo đức, không thể giúp con cái 
phát triển thiện tâm và trí tuệ. 


Một số học trò của tôi ở Miến Điện, lúc mới 
hành thiền, họ chỉ săn sóc con cái về phần vật chất và 
học vấn. Họ chỉ quan tâm đến việc học hành và việc 
sinh sống của con cái trong xã hội sau này. Khi những 
bậc cha mẹ này đến thiền viện, họ chăm chỉ thực hành 
và sau khi trở về nhà, họ có một thái độ và kế hoạch 
mới. Bấy giờ, họ thấy rằng điều quan trọng hàng đầu, là 
phải cho con cái học cách kiểm soát và phát triển thiện 
tâm chứ không phải chỉ lo cho con cái thành công trong 
xã hội này mà thôi. Khi con cái đến tuổi thích nghỉ, cha 
mẹ thúc giục con cái đi hành thiền. Thật vậy, khi tôi hỏi 
các bậc cha mẹ có thấy sự khác biệt giữa những đứa con 
sanh ra trước khi cha mẹ đi hành thiền và những đứa con 
sinh ra sau khi cha mẹ đi hành thiền không, thì được trả 
lời: "Những đứa trẻ sanh ra sau khi chúng tôi hoàn tất 
việc hành thiền thì ngoan ngoãn và vâng lời. Chúng lại 
có thiện tâm hơn những anh chị của nó sanh ra trước 
đây". 


Chú Tâm Sáng Suốt Giúp Tâm Định Phát Triển 


Đức Phật dạy rằng sự liên tục chú tâm sáng suốt, 
hướng tâm vào việc phát triển sự định tâm là nguyên 
nhân giúp phát sinh tâm định. Định tâm trước giúp cho 
định tâm sau phát sinh. Chú giải nói đến mười một cách 
phát triển định tâm. 


Bảy Pháp TrợBbÐề 227 


1. Sạch Sẽ 


Trước hết là làm sạch nội ngoại xứ, tức là làm 
sạch cơ thể và hoàn cảnh xung quanh. Sạch sẽ ở đây là 
sạch sẽ bên trong và sạch sẽ bên ngoài, tức là sạch sẽ 
chính cơ thể mình và những gì quanh mình. Sạch sẽ bên 
trong hay sạch sẽ thân là phải năng tắm rửa, đầu tóc gọn 
gàng, móng tay móng chân cắt ngắn, và đừng để bị bón 
uất. Sạch sẽ bên ngoài là ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, 
phòng ốc thứ tự sạch sẽ. Điều này giúp cho tâm trong 
sáng. Khi mát thấy bụi bặm, hỗn loạn và thiếu ngăn nắp 
thì sự bối rối, lo lắng, hỗn loạn cũng phát sanh theo. 
Nhưng khi mọi điều kiện và hoàn cảnh chung quanh đều 
gọn gàng tươm tất thì tâm sẽ trong sáng. Một tâm trong 
sáng là điều kiện lý tưởng cho việc phát triển trí tuệ. 


2. Quân Bình Tâm 


Cách thứ hai giúp cho định tâm phát triển là 
quân bình ngũ căn: Quân bình trí tuệ và đức tin, quân 
bình tỉnh tấn và định. Tín, tấn, niệm, định, huệ phải 
được phát triển hài hoà. Tín và huệ phải quân bình với 
nhau. Tinh tấn và định phải quân bình với nhau. Việc 
hành thiền tùy thuộc vào sự quân bình các lực qua từng 
cặp này. Nếu đức tin quá mạnh hơn trí tuệ thì trở thành 
cả tin, bất cứ cái gì cũng tin được, hoặc sẽ bị lôi cuốn 
bởi những tư tưởng quá sùng tín, quá mộ đạo, chỉ lo nghĩ 
đến việc làm phước, giúp đỡ người khác, tụng kinh quá 
nhiều làm cản trở việc hành thiền. Đức tin rất cần thiết, 
nhưng trong lúc hành thiền phải biết quân bình với trí 
tuệ, nếu không thì đức tin biến thành một trở ngại. 


228 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Mặt khác, nếu trí tuệ hay sự thông thái quá trội 
sẽ khiến tâm vọng động, suy nghĩ, đánh giá, nhiều lúc 
đưa đến việc thiền sinh sẽ tự lừa dối mình bằng nhiều 
cách. Những người có nhiều trí tuệ nhưng thiếu đức tin 
thường coi nhẹ các việc làm phước, lễ bái, kính trọng 
Phật, Pháp, Tăng, v.v... Họ bị sự thông thái quá trớn 
của mình hướng đi những đường sai lạc, nhiều lúc trở 
thành láu cá, quanh co, ngụy biện, tự đánh lừa mình, 
đánh lừa sự thật. 


Sự quân bình giữa tỉnh tấn và định hoạt động như 
sau: Nếu quá thích thú và hăng say thực hành thì tâm sẽ 
giao động bất an, không thể an trụ trên đề mục quán sát. 
Khi tâm trượt khỏi đề mục, vọng động tán loạn sẽ gây ra 
nhiều sự khó chịu. Nếu định nhiều quá lại có thể dẫn 
đến làm biếng và dã dượi buồn ngủ. Khi tâm trở nên 
tính lặng và dường như dễ dàng an trụ trên đề mục 
không rời thì thiền sinh bắt đầu muốn nghỉ ngơi và 
buông lỏng, lúc ấy dã dượi, buồn ngủ sẽ sớm bước chân 
vào. 


Quân bình ngũ lực là một điểm quan trọng thiết 
yếu mà thiền sư phải biết thấu đáo để hướng dẫn thiền 
sinh. Phương pháp căn bản nhất để quân bình và tái lập 
lại sự quân bình là tăng cường sức mạnh cho lực còn lại, 
đó là chánh niệm. 


Bảy Pháp TrợBồÐè 229 


3. Thiện Xảo Về Tướng 


Nguyên nhân thứ ba giúp phát triển định tâm liên 
quan đến thiền chỉ, hay là thiền vắng lặng hơn là thiền 
minh sát. Đó là thiện xảo trong sự tập trung vào đề 
mục, đó là duy trì rõ ràng các tướng của đề mục (hình 
ảnh trong tâm) khi hành thiền chỉ. 


4. Nâng Đỡ Tâm Khi Tâm Suy Yếu 


Cách thứ tư giúp định tâm phát triển là nâng đỡ 
tâm khi nó nặng nề, suy yếu và xuống tỉnh thần. Vào 
lúc ấy việc hành thiền của bạn đầy dẫy sự rối loạn, bạn 
phải cố gắng nâng đỡ tâm. Nên dùng kỹ thuật làm phát 
sanh tinh tấn, hỉ và trạch pháp. Nâng đỡ, khuyến khích 
tâm của thiền sinh là một trong những nhiệm vụ của 
thiền sư. Khi thiền sinh vào trình pháp với khuôn mặt 
dài thoòng, nhăn nhó, bực tức, thiền sư sẽ biết cách 
hướng dẫn để thiền sinh phấn chấn trở lại. 


5. An Định Tâm Khi Tầm Quá Phấn Chấn 


An định tâm quá phấn chấn là nguyên nhân phát 
triển tâm định. Khi thiền sinh có những kinh nghiệm đê 
mê ngây ngất trong khi thực hành, thiền sinh trở nên quá 
phấn chấn và khích động. Lúc đó sự tỉnh tấn của họ quá 
trội. Trong trường hợp này thiền sư không nên khích lệ 
thiền sinh, mà phải nói thế nào để đưa thiền sinh trở về 
với vị trí thích hợp, hoặc là khuyên thiền sinh nên thản 
nhiên, chỉ cần trở về quán sát theo đõi mà không cần cố 
gắng quá mức. 


230 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


6. Khích Lệ Tâm Bị Héo Mòn Vì Sự Đau Nhức 


Nếu tâm bị co thắt hay héo mòn suy nhược vì bị 
đau nhức, cần phải làm cho tâm trở nên vui tươi an lạc. 
Đây là cách thứ sáu làm cho định tâm phát sinh. Một 
thiền sinh có thể bị xuống tỉnh thần vì hoàn cảnh chung 
quanh hoặc do bịnh cũ tái phát. Vào lúc ấy, tâm cần 
được nâng đỡ để tâm trong sáng và sắc bén trở lại. Bạn 
có thể dùng nhiều cách để nâng đỡ tâm, hoặc thiền sư 
cũng có thể giúp cho bạn vui tươi an lạc trở lại bằng 
những lời giảng giải khích lệ. 


7. Liên Tục Quân Bình Chánh Niệm Trong Mọi Lúc 


Đôi khi việc hành thiền của bạn tiến triển sâu xa. Lúc 
ấy dường như bạn chẳng cần cố gắng mà vẫn chánh 
niệm dễ dàng trên đề mục khi chúng sanh và diệt. Khi 
ấy, bạn đừng xen vào, đừng đẩy thêm tỉnh tấn gì cả, mặc 
đầu bây giờ tốc độ thoải mái của bạn dường như chậm 
lại và bạn muốn nhấn thêm ga, bạn muốn mau chóng 
thấy được giáo pháp. Nếu bạn cố gắng gia tăng tốc độ, 
bạn sẽ làm cho tâm quân bình bị xáo trộn, và chánh 
niệm của bạn bị cùn lụt. Mặt khác, khi thấy việc hành 
thiền của mình có vẻ trơn tru đẹp đế, bạn lại ỷ y và có 
khuynh hướng nghỉ xả hơi quá nhiều; điều này cũng 
khiến việc hành thiền của bạn bị thụt lùi. Khi việc hành 
thiền tiến triển tốt đẹp, nhận thấy không cần cố gắng 
nhiều mà vẫn ghi nhận dễ dàng mọi hiện tượng, mọi 
điễn biến xảy ra, thì đừng ỷ y coi thường, tự đắc, mà 
phải duy trì đều đặn sự tỉnh tấn, giữ vững tốc độ đừng để 
mất trớn, mất đà đang có trong hiện tại. 


Bảy Pháp TrợBồĐÐề 231 


8Ằ@9. Tránh Người Không Định Tâm, Gần Người Định 
Tâm 


Cần phải tránh người không định tâm và cần phải 
thân cận, gần người định tâm. Đó là cách thứ tám và 
chín giúp định tâm phát triển. Những người không bình 
an fĩnh lặng, chưa từng phát triển một loại định tâm nào, 
thường có nhiều bất an giao động. Những đứa trẻ sinh 
ra trong những gia đình có cha mẹ là những người định 
tâm thì tâm của chúng cũng bình an. Những đứa con 
sinh ra trong gia đình có cha mẹ là những người không 
định tâm thì tâm của chúng cũng không bình an tĩnh 


~ 


lặng. 


Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thân cận 
người có tâm định, tâm bạn cũng sẽ bớt giao động. 
Người ta còn gọi một danh từ "điện hút" để chỉ ảnh 
hưởng quan trọng của hoàn cảnh chung quanh. Nhiều 
người trước đây chưa từng hành thiền, khi đến thăm một 
trường thiền, họ bát đầu cảm thấy bình an tĩnh lặng. Họ 
đã bắt được tầng số rung động của các thiền sinh đang 
tinh tấn hành thiền. Thế là họ quyết định đến thực tập. 


Vào thời Đức Phật có vua A Xà Thế (Ajatasattu) 
đã giết cha để đoạt ngôi. Nhà vua đã trải qua nhiều đêm 
mất ngủ vì bị dày vò bởi tội lỗi đã làm. Cuối cùng, nhà 
vua quyết định đến gặp Đức Phật để xin lời chỉ giáo. 
Ông cùng các cận thần băng qua khu rừng đến nơi chư 
tăng đang ngồi định tâm tĩnh lặng nghe Đức Phật giảng 
dạy. Hàng ngàn người chăm chú nghe, không một tiếng 
động. Sự an tịnh này đã ảnh hưởng đến nhà vua và 


232 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


khiến mọi giao động bất an, hối hận trong tâm nhà vua 
biến mất. Nhà vua cảm thấy một sự bình an tính lặng 
tràn ngập tâm mình, một hạnh phúc an tịnh mà nhà vua 
chưa từng có trước đây. 


12_ Nhớ Đến Sự Bình An Tĩnh Lặng của Sự Nhập nh. 


Điều này có liên quan đến những người có hành 
thiền chỉ. Mục đích của thiền chỉ là đạt được sự vắng 
lặng. Nhớ lại phương thức đã áp dụng để đạt được các 
tầng định trong thiền, thiền sinh có thể xử dụng phương 
thức này một cách giản lượt để đạt được sự định tâm 
trong hiện tại. 


Những người chưa đắc được các tầng thiền có thể 
nhớ lại đôi lúc tâm định rất mạnh trong một thời gian, 
hoặc khi hành thiền mà họ cảm thấy an lạc hạnh phúc và 
lúc tâm an chỉ vào đề mục. Nhớ lại những cảm giác an 
lạc thoát khỏi các chướng ngại và sự an lạc tĩnh lặng của 
tâm có được do sự hoạt động liên tục của sát na định sẽ 
làm phát sanh sự định tâm. 


11. Hướng Tâm Vào Việc Phát Triển Định Tâm 


Nguyên nhân thứ mười một và là nguyên nhân 
cuối cùng giúp phát triển tâm định là kiên trì hướng tâm 
vào việc phát triển định tâm. Tất cả đều tùy thuộc vào 
sự tỉnh tấn trong từng phút từng giây. Nếu cố gắng định 
tâm, bạn sẽ thành công. 


Bảy Pháp TrợBồÐề 233 


YẾU TỐ GIÁC NGỘ THỨBẢY: XẢ GIÁC CHI 


Có lẽ Liên Hiệp Quốc nên có một tên mới, phải 
được gọi là "Tổ Chức Vô Tư". Các đại biểu phải luôn 
luôn nhớ đến sự vô tư, hay tâm xả, khi ngồi vào bàn hội 
nghị, đặc biệt vào lúc phải giải quyết một vấn đề nóng 
bỏng. Các đại biểu phải giữ một thái độ vô tư, không 
lệch lạc, không thành kiến, không thiên vị, bình thản, 
trầm tĩnh trước những vấn đề khó khăn. 


Chữ “upekkhã” có nghĩa là bình thản, trầm tĩnh, 
vô tư, không thành kiến, không lệch lạc, không thiên vị. 
Thông thường, xả được ám chỉ sự quân bình năng lực. 
Đây là một tâm trung gian không thiên lệch. Tâm xả có 
thể được vun bồi trong cuộc sống hằng ngày, trong việc 
quyết định công việc cũng như trong lúc hành thiền. 


Hòa Giải Các Đối Nghịch Bên Trong 


Tâm xả có khả năng hoà giải các đối nghịch bên 
trong. Khi hành thiền, nhiều tâm sở chống đối, cạnh 
tranh nhau trong ta. Có lúc đức tin muốn đè bẹp trí tuệ, 
có lúc trí tuệ muốn lấn áp đức tin. Mọi thiền sinh đều 
biết rõ là muốn duy trì sự tiến bộ và điều hướng tốt đẹp 
việc hành thiền thì phải quân bình hai yếu tố tín và huệ 
này. Cũng vậy, tinh tấn và định cũng phải được quân 
bình. Vào lúc mới hành thiền, bạn rất phấn chấn và 
nhiều tham vọng. Ngay khi vừa ngồi xuống, bạn đã 
chụp ngay vào sự phồng xẹp hay bất kỳ đối tượng nào 
xảy ra. Do tỉnh tấn quá độ, tâm bạn vượt quá đề mục, 
trượt khỏi đề mục, vượt quá mục tiêu, như đưa tay hái 


234 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


trái cây mà bạn vượt quá đà, đưa tay ra quá xa nên 
không nắm được trái. Không nắm được đề mục khiến 
bạn thất vọng cho rằng mình đã cố gắng hết sức mà vẫn 
không kết quả. Có lẽ bạn đã khám phá ra sự điên cuông 
của mình và biết rằng mình đã trượt khỏi nhịp đều đặn 
của các diễn biến xảy ra. 


Khi bạn chú tâm quán sát chuyển động phồng 
xẹp, tâm bạn dính chặt vào tiến trình chuyển động và đi 
song song với chúng. Khi tâm chánh niệm tốt đẹp, bạn 
thấy việc theo dõi tiến trình chuyển động trở nên dễ 
đàng. Thế là bạn bát đầu có khuynh hướng muốn nghỉ 
ngơi thoải mái một chút. Tỉnh tấn giảm sụt. Nếu bạn 
không cẩn thận thì dã dượi buồn ngủ sẽ len lén đi vào 
rồi tràn ngập và đàn áp bạn. 


Vào lúc thiền sinh phân biệt được danh sắc và 
thấy rõ sự liên hệ của chúng, thiền sinh nếm được hương 
vị của giáo pháp và lấy làm thích thú, phấn khởi. Tràn 
ngập lòng tin, thiền sinh bất đầu muốn nói cho bạn bè, 
cha mẹ và các người thân biết sự thật kỳ diệu mà mình 
đã khám phá ra trong lúc hành thiền. Do đức tin, thiền 
sinh sẽ có nhiều tưởng tượng và tính toán. Sự tưởng 
tượng và tính toán này đi đần đến chỗ cuồng nhiệt, vô 
kiểm soát. 


Khi việc hành thiền của bạn bị sự suy nghĩ hay 
những cảm giác yêu ghét xen vào, thì chánh niệm, chánh 
định sẽ không còn nữa. Khi tâm bạn quá phấn khích, 
nếu bạn không biết cách điều trị thì các phiền não như 
dã đượi, buồn ngủ, suy nghĩ, v.v... sẽ lặng lẽ xâm nhập. 


Bảy Pháp TrợBồÐề 235 


Một số thiền sinh khác, khi có được một số tuệ 
giác, không như các thiền sinh trên muốn truyền bá giáo 
pháp, mà lại bát đầu phân tích, diễn giải kinh nghiệm 
của mình. Mỗi một chuyện nhỏ nhặt mà thiền sinh kinh 
nghiệm qua đều được suy diễn dưới ánh sáng lý thuyết 
của thiền mà thiền sinh đã đọc. Thế là một chuỗi suy 
nghĩ, lý luận, phán đoán lại diễn ra, cản trở sự tiến bộ 
trong việc thực hành của thiền sinh. Đó là những hiện 
tượng xảy ra ở những thiền sinh quá thông minh. 


Nhiều thiền sinh lại có khuynh hướng phân tích, 
kiểm chứng, lý giải tất cả những gì mình nghe được 
trước khi chấp nhận. Họ lấy làm hãnh diện về óc phân 
tích biện biệt của mình. Khi họ đi hành thiền, họ thường 
thử nghiệm một cách thông minh để thẩm định giá trị 
của những gì họ đang làm, đem so sánh với những lý 
thuyết mà họ đã học hỏi, nghiên cứu trước đây. Những 
thiền sinh này, nếu không thay đổi thái độ thì sẽ bị hoài 
nghỉ ngự trị, quay cuồng trong vòng luấn quần không lối 
thoát. Hạng thiền sinh này sẽ dậm chân tại chỗ mà 
không tiến tới trước được. 


Sau khi nghe lý thuyết một phương pháp hành 
thiền, hay thực hành phương pháp thiền và thấy được 
những hiệu quả căn bản, lúc bấy giờ, thiền sinh nên hoàn 
toàn nghe theo lời chỉ dẫn của thiền sư. Chỉ có hoàn 
toàn nghe theo lời thiền sư, không kiêu mạn tự đắc, 
không cứng đầu thì thiền sinh mới tiến bộ nhanh chóng. 
Thiền sinh như một chiến sĩ trên chiến trận phải tuyệt 
đối tuân theo lệnh người chỉ huy. Không có thì giờ để 
băn khoăn thắc mắc sự đúng sai của mệnh lệnh. Ở chiến 


236 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


trận không có mệnh lệnh vô lý, chỉ có sự băn khoăn 
trước mệnh lệnh mới vô lý mà thôi. Nếu mỗi mệnh lệnh 
từ trên đưa xuống đều được thi hành nghiêm chỉnh thì 
mới có thể đem lại chiến thắng. Dĩ nhiên, tôi không 
khuyên các bạn tin tưởng một cách mù quáng. 


Khi việc hành thiền của bạn tiến bộ, sự sinh diệt 
của các hiện tượng được thấy một cách rõ ràng, tinh tế, 
lúc ấy, có thể bạn sẽ có nhiều sự giao động, bởi vì đức 
tin và trí tuệ cũng như tỉnh tấn và định không được quân 
bình. Nếu sự mất quân bình này được chế ngự và thiền 
sinh có thể theo dõi một cách đơn giản sự sinh diệt 
nhanh chóng của các hiện tượng thì sự mất quân bình 
giữa tín và huệ, giữa tấn và định sẽ được điều chỉnh. 
Khi bốn yếu tố này được quân bình từng cặp một thì 
thiền sinh sẽ đạt được trạng thái xả. Đó là sự quân bình 
của bốn yếu tố trong ngũ lực. Lúc đó yếu tố thứ năm là 
chánh niệm sẽ tự động tiến triển mà không cần có sự cố 
gắng nào. Chánh niệm đóng vai trò quan trọng trong sự 
điều hợp bốn yếu tố kia. 


Tâm được quân bình cũng giống như chiếc xe 
được kéo bởi hai con ngựa có sức mạnh ngang nhau. 
Khi cả hai chạy đều nhau thì chiếc xe sẽ được đi chuyển 
một cách dễ dàng, người đánh xe chỉ cần để chúng chạy 
tự nhiên. Nhưng nếu một con khỏe, một con yếu, thì 
người đánh xe phải vất vả hơn để xe chạy một cách êm 
thắm bằng cách giảm tốc độ con ngựa chạy nhanh và gia 
tăng tốc độ con ngựa chạy chậm. Tương tự như vậy, 
trong việc hành thiền, thoạt đầu các tâm sở chưa có sự 
quân bình nên thiền sinh lúc thì quá phấn chấn, lúc thì 


Bảy Pháp TrợBðÐề 237 


quá hoài nghỉ, khi quá hăng say, khi quá biếng nhác. 
Khi việc hành thiền tiến triển đều đặn thì các yếu tố giác 
ngộ sẽ phát triển hài hoà, quân bình và sự chánh niệm sẽ 
duyên thuận theo một cách tự nhiên. Lúc bấy giờ thiền 
sinh sẽ cảm thấy rất thoải mái khi tâm ở trạng thái thăng 
bằng chẳng khác nào đang ngồi trên một chiếc xe hơi 
thượng hảo hạng, xe bon bon trên xa lộ thênh thang, ít 
xe cộ, với một tốc độ đều đặn. 


Tín Quân Bình Với Huệ, Tấn Quân Bình với Định 


Đặc tính của xả là quân bình các tâm sở để tâm 
này không quá trội hơn tâm kia. Xả tạo ra sự quân bình 
giữa tín và huệ, giữa tấn và định. 


Không Quá Trội Hay Quá Xém 


Chức năng của xả giác chi là làm đầy những cái 
thiếu và làm giảm những cái thừa. Xả giữ cho tâm 
không rơi vào chỗ quá phấn khích hay quá giải đãi. Khi 
tâm xả mạnh thì tất cả đều quân bình, không có yếu tố 
nào vượt trội hơn yếu tố nào. Khi đạt được tâm xả thì 
thiền sinh không cần một cố gắng đặc biệt nào để duy trì 
sự chánh niệm. Lúc bấy giờ, chánh niệm sẽ vận hành 
một cách tự nhiên. 


Người Đánh Xe Giỏi Để Ngựa Tự Kéo 
Chánh niệm đảm trách mọi công việc. Chánh 


niệm cũng giống như người đánh xe thiện nghệ, khéo 
léo, ngồi một cách thoải mái để cho đàn ngựa tự kéo. 


238 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Tình trạng quân bình đều đặn này là biểu hiện của tâm 
xả. Giống như một người gánh đôi nước. Lúc mới tập 
gánh, thì cần phải có nhiều cố gắng để giữ cho hai thùng 
nước cân bằng, nhưng đần đần họ sẽ gánh một cách dễ 
dàng trong nhịp bước đều đặn thoải mái. Nhiều người 
còn bước thoăn thoắt trên đường gồ ghề lởm chởm với 
đôi gánh nặng trên vai mà vẫn tự nhiên không cần chút 
cố gắng nào. 


Liên Tục Chánh Niệm Làm Cho Tâm Xả Phát Sinh 


Theo Đức Phật, phương cách làm cho xả phát 
sinh là có sự chú tâm sáng suốt, liên tục chánh niệm, 
không gián đoạn và hướng tâm đến sự phát triển tâm xả. 
Tâm xả trước sẽ tạo ra tâm xả sau và cứ thế tiếp diễn. 
Khi tâm xả được duy trì tác động thì sẽ đần dân mạnh 
mẽ, sâu sắc. Tâm xả phát triển giúp thiền sinh thấy rõ 
sự sinh diệt của mọi hiện tượng một cách sâu xa vững 
chắc hơn. 


Đối với thiền sinh mới, tâm xả sẽ giúp thiền sinh 
thấy được sự sinh diệt. Đối với thiền sinh đã thiền lâu 
hơn, tâm xả sẽ giúp thấy sự sinh diệt của các hiện tượng 
mạnh hơn, sâu hơn. Những thiền sinh mới, tâm xả 
không thể phát sinh một cách dễ dàng dù thiền sinh nỗ 
lực chánh niệm từ giây phút này sang giây phút khác, 
nhưng tâm xả đến rồi đi. Tâm chỉ quân bình một chút 
xíu rồi chấm dứt. Dần đần, tâm xả sẽ mạnh hơn. Tiếp 
đến, tâm xả kéo dài và thường xuyên hơn. Cuối cùng, 
tâm xả đủ mạnh để trở thành một yếu tố giác ngộ trong 
bảy nhân sanh quả bồ đề. 


Bảy Pháp TrợBồÐề 239 


Năm Cách Phát Triển Tâm Xả 
Theo chú giải, có năm cách để phát triển tâm xả. 
1. Phải Có Thái Độ Xả Với Tất Cả Chúng Sanh 


Điều thiết yếu đầu tiên làm cho tâm xả phát sinh 
là có thái độ xả đối với tất cả chúng sanh không dính 
mắc vào ai cả. Chúng sanh ở đây là những người bạn 
yêu thương, kể cả chư Thiên và loài vật. Chúng ta có 
nhiều luyến ái, nhiều mong muốn gặp gỡ, gần gũi những 
người ta yêu thương, ngay cả những con vật cưng. Khi 
bạn bị dính mắc với người nào hay với con vật gì thì bạn 
không thể có được tâm xả, và tâm của bạn ở trong trạng 
thái bất quân bình. 


Muốn tạo điều kiện cho tâm xả phát sinh, chúng 
ta phải cố gắng vun bồi thái độ không luyến ái, không 
chấp giữ và có tâm xả đối với người và vật ta yêu 
thương. Là con người sống trong thế gian này, chúng ta 
phải có một ít dính mắc vào những người thân thuộc, 
nhưng quá dính mắc sẽ làm hại cho ta và cho cả những 
người ta yêu thương, vì khi yêu thương ta sẽ luôn luôn lo 
lắng cho sự an nguy của người ta thương yêu. Đặc biệt 
là trong khi hành thiền, chúng ta phải để qua một bên 
mọi sự quan tâm quá mức hay quá lo âu đến sự an nguy 
của bạn bè hay người thương. 


Một cách suy tưởng giúp phát triển tâm không 
luyến ái là nghĩ rằng chúng sanh đều nhận chịu cái 
nghiệp mà họ đã tạo. Nói một cách khác, mọi chúng 


240 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


sanh đều là kẻ thừa kế của cái nghiệp của mình. Con 
người gặt hái nghiệp tốt hay xấu đều do hành động mà 
họ đã làm trước đây. Họ tạo ra nghiệp do sự cố ý của 
họ, không ai có thể ngăn cản được sự nhận chịu những 
nghiệp mà người ấy đã tạo. Một cách tuyệt đối, không 
một ai hay bất cứ cái gì có thể cứu vớt được người khác. 
Nếu bạn suy tưởng như vậy thì sự lo lắng băn khoăn về 
những người khác sẽ giảm bớt. 


Bạn cũng có thể đạt được tâm xả khi bạn suy 
tưởng đến chân đế. Bạn nên tự nhủ rằng theo chân đế 
thì chỉ có thân và tâm. Đâu là người mà bạn yêu thương 
một cách ngông cuồng và dữ đội? Nếu chỉ có danh và 
sắc hay thân và tâm, chịu sinh rồi diệt từ sát na này sang 
sát na khác thì bạn thương yêu sát na nào đây? Bằng 
cách này, bạn có thể điều hướng tâm mình để đạt được 
trạng thái xả. 


Nhiều người cho rằng nếu suy tưởng theo cách 
này thì sẽ khiến ta trở thành một người lạt lễo, vô tình, 
có thể đưa đến chỗ chối bỏ tất cả những người thương 
yêu của mình. Không hề có chuyện đó. Xả không có 
nghĩa là không có tình cảm, thờ ơ hay lãnh đạm, vô tình. 
Nó chỉ đơn giản là không luyến ái. Người có tâm xả 
không vất bỏ những gì mình ghét và nắm giữ những gì 
mình thích. Tâm ở vào trạng thái quân bình và chấp 
nhận mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên, không nắm 
giữ hay hất hủi. Khi xả giác chỉ hiện diện, người có tâm 
xả vất bỏ cả hai yêu và ghét, thích và không thích. 
Người đã hoàn toàn xả bỏ thì không có sự thương yêu 
cũng chẳng có sự ghét bỏ. Kinh sách dạy rằng xả là 


Bảy Pháp TrợBðÐề 241 


nguyên nhân để thanh lọc tâm của những người có nhiều 
luyến ái, nắm giữ, bởi vì tham ái, nắm giữ là kẻ thù trực: 
tiếp của tâm xả. 


2. Có Thái Độ Xả Với Vật Vô Tri, Vô Giác 


Phải có thái độ xả đối với vật vô tri vô giác như 
tài sản, y phục, quần áo thời trang. Một ngày nào đó, áo 
quần sẽ bị rách hay phai màu. Áo quần cũng như tất cả 
các vật khác đều bị hủy hoại theo thời gian bởi sự vô 
thường. Thật ra, chúng ta đâu phải là người chủ thực sự 
của y phục, bởi vì mọi vật đều vô ngã. Trên thế gian 
này không ai có thể làm chủ được vật gì. 


Phát triển sự quân bình và cắt đứt luyến ái giúp 
chúng ta thấy được sự biến đổi của sự vật. Bạn có thể tự 
nhủ "ta chỉ xử dụng nó trong một thời gian ngắn thôi. 
Nó không thể vững bền mãi mãi. Những kẻ chạy theo 
thời trang, hễ thấy có những kiểu mới, những "mode" lạ 
xuất hiện trên thị trường đã vội vã mua ngay. Nhưng 
vừa mới mua xong thì một loại thời trang khác lại xuất 
hiện. Thế là họ vứt bỏ cái vừa mới mua để mua một cái 
mới khác. Những người có thái độ như vậy thì không có 
tâm xả. 


242 — Ngay Trong Kiếp Sống Này 


3. Tránh Người Quá Luyến Ái 


Cách thứ ba để phát triển xả giác chi là không 
thân cận với những người quá luyến ái vào người, vật và 
chính thân thể của họ. Những người này thường dính 
mắc vào sự chấp giữ, chấp giữ vào người, vào vật mà họ 
cho là thuộc về mình. Nhiều người cảm thấy khổ sở khi 
thấy người khác sử dụng tài sản hay vật dụng của mình. 


Một vị sư già có sự luyến ái đặc biệt vào những 
con vật cưng. Vị sư này đến thiền viện ở Rangoon để 
hành thiền. Mặc dù nơi đây có đầy đủ điều kiện thuận 
lợi, nhưng việc hành thiền của sư không tiến bộ. Một 
ngày nọ, bỗng nhiên một ý tưởng nảy lên, tôi bèn đến 
gặp và hỏi thăm sư để xem sư có nuôi chó mèo trong 
chùa không. Mặt sư sáng rỡ khi nghe tôi nhắc đến 
chúng. Sư cho tôi biết rằng sư nuôi rất nhiều chó mèo 
trong chùa, và xưa nay sư vẫn cứ lo lắng nhiều về chúng, 
chẳng biết chúng có được cho ăn đầy đủ không. Tôi 
khuyên sư hãy chú tâm hành thiền và hãy quên lũ chó 
mèo đi. Kết quả là việc hành thiền của sư tiến bộ tốt 
đẹp. 


Xin đừng quá luyến ái vào người hay những vật 
mà mình thương yêu đến nỗi không thể đứt bỏ để đi 
tham dự một khoá thiền vì tham dự khóa thiền là cơ hội 
giúp cho việc hành thiền của bạn thâm sâu, giúp cho xả 
giác chi có cơ hội phát triển. 


Bảy Pháp TrợBbòÐề 243 


4. Thân Cận Người Không Quá Luyến Ái và Người Có 
Tâm Xả 


Cách thứ tư để phát triển tâm xả là thân cận với 
những người không quá luyến ái vào người và vật. Thật 
vậy, nếu thân cận với những người không quá luyến ái, 
không ghét bỏ, vô tư, bình thản trong mọi công việc, 
không quấy nhiễu bạn, thì tâm bạn sẽ có cơ hội phát 
triển. Nếu bạn không thân cận với người có tâm xả mà 
lại gặp phải vị trưởng lão như tôi đã kể ở trên thì bạn 
phải luôn luôn nghe ông ta kể lể về những ưu tư lo lắng 
cho những con chó con mèo, hay con chó này thích ăn 
món gì, hay con mèo này khôn lanh, thông minh, v.v... 
Đây là chưa kể những người quá quyến luyến con cháu 
cũng gây ra nhiều phiền phức cho bạn. 


$. Hướng Tâm Vào Việc Phát Triển Tâm Xả 


Cách thứ năm giúp cho xả giác chi phát triển là 
luôn luôn hướng tâm vào việc phát triển tâm xả. Khi 
tâm hướng vào việc phát triển này thì nó không còn lang 
thang nghĩ đến những người thân hay chó mèo ở nhà. 
Tâm sẽ trở nên quân bình và hài hoà. 


Xả đóng vai trò quan trọng trong việc hành thiền 
cũng như trong đời sống hàng ngày. Thông thường, 
chúng ta bị những đối tượng vừa lòng và thích thú làm 
dính mắc hay bị giao động vì gặp phải những đối tượng 
không ưa thích. Đây là những trở ngại hầu như mọi 
người đều gặp phải. Chúng ta bị yêu ghét chí phối nên 


244 — Ngay Trong Kiếp Sống Này 


không có sự quân bình. Bởi thế, tham lam và sân hận dễ 
đàng lôi kéo chúng ta. 


Kinh điển dạy rằng khi tâm bị ngũ dục chỉ phối 
sẽ trở nên bất an, giao động. Điều này chúng ta có thể 
nhận ra rõ ràng vì đó là chuyện thông thường xảy ra trên 
thế gian. Mọi người đều muốn an vui hạnh phúc và khổ 
công truy tầm, nhưng họ không biết đâu là hạnh phúc 
thật sự. Họ không có cơ hội để hưởng thụ niềm hạnh 
phúc lớn lao đến từ sự an bình tính lặng của một tâm xả 
bỏ. 


LỢI ÍCH CỦA SỰ PHÁT TRIỀN THẤT GIÁC CHI 


Tất cả các yếu tố giác ngộ hay thất giác chi đều 
đem lại lợi ích kỳ diệu. Một khi các yếu tố này được 
phát triển đầy đủ sẽ có năng lực chấm đứt đau khổ. Đức 
Phật đã thường xuyên nhắc nhở như thế. Điều này có 
nghĩa là cái vòng luẩn quần sanh tử, tử sanh tạo bởi danh 
sắc sẽ hoàn toàn dừng nghỉ khi bảy yếu tố giác ngộ phát 
triển đầy đủ. 


Bảy yếu tố giác ngộ cũng có khả năng tiêu điệt 
mười đạo binh ma. Bao lâu những đạo binh ma này còn 
hiện diện thì chúng ta còn bị luấn quần trong vòng đau 
khổ và tái sanh. Đức Phật và những vị giác ngộ đã phát 
triển đầy đủ thất giác chỉ, đã thoát khỏi khổ đau trong 
vòng tam giới: Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. 


Bảy Pháp IrợBồ Đề 245 


Bạn có thể thắc mắc rằng ta sẽ đi đâu nếu ra khỏi 
tam giới này. Có thể nói đó là Niết Bàn, thoát khỏi mọi 
hình thức tái sinh, vì Niết Bàn là sự chấm dứt sanh và tử. 
Từ sanh, chúng ta có đời sống, rồi già, bịnh, và cuối 
cùng là chết. Sinh, già, đau, chết, đó là những bộ mặt 
khác nhau của đau khổ. Thoát khỏi mọi khổ đau tức là 
thoát khỏi sự sanh. Mà không có sanh thì sẽ không có 
già, đau, chết. Như vậy, Niết Bàn là thoát khỏi sanh và 
tử. 


Bảy yếu tố giác ngộ được phát triển tròn đủ sẽ 
dẫn thiền sinh đến Niết Bàn. Bởi thế, bảy yếu tố giác 
ngộ này được xem là một linh dược, chúng tạo sức mạnh 
cho tâm chịu đựng được mọi thăng trầm vinh nhục của 
cuộc sống. Thêm vào đó, bảy yếu tố giác ngộ này cũng 
thường chữa trị được cả thân bịnh và tâm bệnh nữa. 
Trên thực tế, nhiều người nhờ hành thiền mà được lành 
bệnh, ngay cả những bệnh nan y. 


Thanh Lọc Tâm, Chữa Lành Tâm Bệnh 


Tâm bệnh là những bệnh tham lam, sân hận, sỉ 
mê, hoài nghi, đố ky, ngã mạn, bỏn xẻn, v.v... Khi bị 
mắc các chứng bệnh này thì tâm bị mê mờ, u ám, không 
thanh tịnh, không sáng suốt. Chính tâm bệnh tạo thân 
bệnh. Thay vì có một tâm hoàn toàn, trong sáng, thanh 
tịnh, bạn lại bị đám mây mờ phiền não chi phối, do đó, 
bạn trở nên thiếu sáng suốt, buồn rầu, bệnh hoạn chẳng 
khác nào bạn hít thở không khí ô nhiễm. Tuy nhiên, nếu 
bạn nỗ lực hành thiền, tinh tấn, chánh niệm, quán sát đối 
tượng liên tục từ sát na này sang sát na khác, tâm hoàn 


246 — Ngay Trong Kiếp Sống Này 


toàn ở trên đề mục không bị tán loạn, tâm định phát 
triển thì một thời gian sau, tâm sẽ được thanh lọc khỏi 
mọi phiền não trên. Lúc bấy giờ, trí tuệ sẽ bắt đầu hiển 
bày. Khi trí tuệ hiển bày, tâm sẽ trong sáng thanh khiết 
trở lại chẳng khác nào người được hít thở lại không khí 
trong lành sau khi thoát ra khỏi vùng ô nhiễm. 

Niệm, tỉnh tấn và trạch pháp giác chỉ dẫn đến 
định và huệ. Những trí tuệ mới mẻ liên tục phát triển 
chẳng khác nào không khí trong lành giúp cho tâm bạn 
sáng suốt, định tỉnh. Tuệ giác thấy được sự sinh diệt của 
các hiện tượng là tuệ giác đầu tiên do sự thực hành thâm 
sâu và tốt đẹp đem lại. Lúc bấy giờ, xả giác chi sẽ bắt 
đầu ổn cố trong tâm bạn, và chánh niệm trở nên càng 
lúc càng sâu hơn. Sự sinh diệt của các đối tượng sẽ được 
thấy một cách rất rõ ràng, bản chất thật sự của sự vật 
hiển bày. Dần đần, việc hành thiền trở nên thâm sâu, 
thiện xảo và sự tỉnh tấn trở nên đều đặn, quân bình, tinh 
tấn lực gia tăng một cách tự nhiên, không cần thúc đẩy. 
Thiền sinh thấy đường như không có ai tạo nên sự tỉnh 
tấn này. Lúc bấy giờ, hỉ lạc sẽ phát sinh nhờ ở sự thấy 
rõ một cách trực tiếp bản chất thực sự của các tiến trình 
thân tâm. Tiếp theo sau hỉ lạc là một sự an lạc thanh 
tịnh, trong sáng, trí tuệ, không còn lo âu, thắc mắc, 
phiền muộn, nghỉ ngờ. Trong sự an lạc tĩnh lặng này, 
bạn càng thấy rõ ràng và sâu sắc bản chất của các hiện 
tượng giới hơn, và chánh định cũng nhờ thế mà thâm sâu 
hơn vì không còn sự quấy nhiễu nào nữa. Khi việc hành 
thiền ở vào mức thâm sâu như vậy, tâm thiền sinh sẽ 
thực sự quân bình. Lúc bấy giờ, hỉ lạc cũng không làm 
cho tâm thiền sinh xao động, dù cho đó là những hỉ lạc 
cao độ đến đâu. Cũng vậy, mọi cảm giác hay đối tượng 


Bảy Pháp Trợ Bồ Đề 247 


không hài lòng cũng không ảnh hưởng đến tâm thiền 
sinh. Tóm lại, ở trạng thái này thì không đau khổ hay 
hạnh phúc nào có thể chi phối được tâm thiền sinh. 


Diệt Trừ Thân Bệnh 


Khi bảy yếu tố giác ngộ được phát triển thì thân 
tâm sẽ được thanh lọc. Thân và tâm có một sự liên hệ 
khá chặt chế và phức tạp. Khi tâm thực sự trong sạch và 
các yếu tố giác ngộ sung mãn thì sẽ đem lại hiệu quả lớn 
lao đối với hệ tuần hoàn trong cơ thể. Khí huyết sẽ thay 
đổi điều hoà và sẽ trong sạch hơn. Khí huyết này thấm 
nhuần toàn thể cơ thể. Lục phủ ngũ tạng được gội rửa 
và trở nên trong sạch. Mắt sẽ sáng và tỉnh tường. Một 
số thiền sinh có thể thấy ánh sáng phát ra từ thân thể 
mình. Ánh sáng còn có thể tràn ngập kháấp phòng vào 
ban đêm. Tâm cũng tràn ngập ánh sáng. Đó là sự trong 
sáng của đức tin. Đức tin này được gia tăng và củng cố 
khiến mọi hoài nghỉ trước kia bị loại trừ. Tâm trở nên 
nhẹ nhàng và linh hoạt. Thân cũng khinh khoái, thư 
thái, nhẹ nhỏm và dễ chịu. Nhiều thiền sinh cảm thấy 
mình nhẹ nhàng như lơ lửng trong không gian. Thông 
thường khi cơ thể nhẹ nhàng thanh thoát thì thiền sinh 
không còn cảm nhận gì về thân thể nữa. Nhờ thế thiền 
sinh có thể ngồi nhiều giờ mà không cảm thấy đau nhức 
gì cả. 


Do sức mạnh kỳ điệu của bảy yếu tố giác ngộ, 
đặc biệt là khi các yếu tố giác ngộ này phát triển đến độ 
cao thì có thể chữa trị được nhiều chứng bệnh nan ÿy. Ở 
thiền viện Rangoon nhiều người nhờ hành thiền mà được 


248 — Ngay Trong Kiếp Sống Này 


lành bệnh một cách kỳ diệu. Nếu muốn kể hết thì phải 
mất cả một cuốn sách dày. Tôi chỉ nêu ra đây một vài 
trường hợp điển hình. 


Trường hợp thứ nhất là chữa lành bệnh lao. Có 
một người đàn ông bị khổ sở vì bệnh lao nhiều năm, đã 
dùng nhiều loại thuốc tây để chữa trị, và đã trải qua một 
thời gian điều trị tại bệnh viện bài lao trung ương Ở 
Rangoon, Miến Điện, nhưng vẫn không khỏi. Chán nắn 
và không hy vọng gì được lành bệnh, ông chỉ còn biết 
trông cậy vào việc hành thiền. Đến trường thiền, ông 
vẫn che dấu tình trạng sức khỏe của mình vì sợ không 
được tiếp nhận. Hai tuần đầu hành thiền, bệnh lao 
hoành hành dữ đội làm ông đau đớn không sao chịu 
thấu. Thường khi hành thiền đến một giai đoạn tiến bộ 
nào đó thì các sự đau nhức sẽ hiển lộ một cách rõ rệt. 
Đau đớn cực kỳ, cái đau cứ đày đọa cắn rứt ông khiến 
ông không ngủ được và ho suốt đêm. Một đêm, đang 
nằm trong cốc, nghe tiếng ho dữ dội của ông, tôi bèn 
choàng dậy đem đến cho ông một ít thuốc ho vì nghĩ 
rằng ông ta bị cảm xoàng hay bị cúm gì đó. Đến nơi, tôi 
thấy ông ta nằm sóng soài trong phòng. Ông quá mệt 
đến nỗi không thể nói được một lời nào. Ông ta ho ra 
toàn những máu là máu. Tôi hỏi ông ta có cần thuốc 
không.. Ông mệt nhọc lắc đầu và cuối cùng thú nhận và 
xin lỗi vì đã cố ý dấu diếm bệnh tình của mình. Ý nghĩ 
đầu tiên của tôi là không biết mình có bị hít phải vi 
trùng lao không? 


Ông ta tiếp tục phân trần vì chuyện che dấu bệnh 
tình của mình, nhưng cũng cố nài nỉ xin được ở lại trung 


Bảy Pháp Trợ BoÐà 249 


tâm để hành thiền. Ông ta mếu máo thưa, "Bạch Ngài, 
Ngài rộng lòng từ bi. Nếu con rời nơi này chắc con chỉ 
có nước chết mà thôi". Nói xong ông khóc rống lên 
trông rất thảm thương. Tôi bèn trấn an ông và sửa soạn 
cho ông một chỗ ở riêng để khỏi truyền bệnh cho người 
khác. Thế rồi tôi tiếp tục chỉ dẫn cho ông. 


Chỉ trong vòng một tháng, bệnh của ông đã chấm 
đứt hoàn toàn nhờ sự tiến bộ cực kỳ nhanh chóng trong 
thời gian hành thiền. Ba năm sau, ông trở lại thăm 
trường thiền trong chiếc áo nhà sư. Lúc bấy giờ, trông 
thấy vị sư, tôi bèn nói: "Bây giờ trông sư hoàn toàn khác 
hẳn trước đây. Căn bệnh quái ác ấy chắc là không còn 
hành hạ sư nữa chứ?”. Nhà sư hân hoan đáp: "Bạch 
Ngài, bệnh lao của con đã dứt hẳn. Những khi cổ ngứa 
muốn ho, con chánh niệm, tức thời cơn ho bị chặn đứng. 
Giáo pháp thật là kỳ diệu phi thường. Con đã uống được 
linh dược là giáo pháp nên bệnh con đã hoàn toàn khỏi 
hẳn”. 


Một trường hợp khác xảy ra cách đây non hai 
mươi năm, năm 1964. Một phụ nữ sống trong thiền 
viện. Cô ta là bà con của một nhân viên trong ban điều 
hành. Cô đau khổ vì bệnh cao áp huyết đã nhiều năm và 
thường xuyên đem theo thuốc bên mình. Thỉnh thoảng 
cô đến gặp tôi. Tôi khuyến khích cô hành thiền và 
khuyên cô rằng: "Dầu cô có chết trong lúc hành thiền đi 
chăng nữa, cô vẫn được hưởng phước báu trong kiếp 
tới". Mỗi lần như vậy, cô đều xin lỗi và từ chối rồi tiếp 
tục dùng thuốc theo lời chỉ dẫn của bác sĩ. 


250 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Cuối cùng, tôi nói với cô rằng: “Nhiều người ở 
những nơi rất xa, ngay cả ở ngoại quốc cũng đến đây để 
hành thiền. Việc hành thiền của họ rất tiến bộ, thâm 
sâu, và họ đã đạt được nhiều điều kỳ diệu. Còn cô, cô ở 
ngay sát đây mà cô chẳng chịu hành thiền. Cô chẳng 
khác nào những con sư tử đá canh giữ dưới chân bảo 
tháp. Mặt chúng hướng ra ngoài, lưng xây về phía bảo 
tháp nên không thể nào đảnh lễ bảo tháp được". Nghe 
tôi nói thế cô đồng ý hành thiền. 


Chỉ trong một thời gian ngắn, việc hành thiền 
của cô đạt đến chỗ thấy sự đau đớn tột cùng. Cái đau 
của cơn bệnh, cộng với cái đau do sự tiến triển trong 
giáo pháp, khiến cô mất ăn mất ngủ vì cơn đau tàn bạo, 
khủng khiếp hành hạ cô. Thân quyến của cô cũng sống 
trong thiền viện bắt đầu lo sợ cho sức khỏe của cô. Họ 
yêu cầu cô về chỗ ở của mình để được người thân chăm 
sóc. Tôi không đồng ý và khuyến khích cô nên tiếp tục 
việc hành thiền. Gia đình của cô cứ đến xin cho cô về 
hoài còn tôi thì một mực từ chối và khuyến khích cô tiếp 
tục hành thiền. Đây quả thật là một trận chiến đấu quyết 
liệt của cô ta, nhưng cô ta là một người đầy nghị lực và 
rất cương quyết. Cô kiên trì chịu đựng đau khổ để hành 
thiền với quyết tâm thấy được giáo pháp, đầu cho có 
phải chết đi nữa, cô cũng không chùn bước. 


Đầu cô nhức kinh khủng, dường như muốn vỡ ra 
từng mảnh. Mọi mạch máu trong đầu cô nén lại, bung 
ra rồi nện thình thịch như búa bổ, kéo lui kéo tới nhiều 
lần. Cô đau đớn tận cùng, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chịu 
đựng và cố gắng theo dõi biến chuyển của sự đau. Cái 


Bảy Pháp TrợBồð Đề 251 


đau lên đến tột cùng của sự đau, nhưng cô vẫn chú tâm 
chánh niệm, chú tâm xuyên thấu, ghim chặt vào trong 
cơn đau. Lúc ấy, tâm cô như có những mạch rẽ, phân 
nhánh, len lỏi vào trong từng ngóc ngách, hẻm hóc của 
cái đau, như con dao mổ sắc bén đang được một bác sĩ 
với đôi tay khéo léo, tỉnh luyện mổ những mạch máu 
nhỏ. Lúc đó cô có cảm tưởng đây là cái đau của ai chớ 
không phải của mình. Cái đau như nằm ngoài mình. 
Chẳng bao lâu sau, toàn thân cô nóng bừng. Dường như 
cả thân thể đều phát hỏa. Cái nóng lên đến tận cùng, 
nhưng cô đã chế ngự được tất cả những cảm giác kinh 
khủng, dữ dội đó. Đột nhiên, cái đau, cái nóng trở nên 
dịu đi. Thân tâm cô bấy giờ trở nên mát mẻ, an lạc. Cô 
đã chiến thắng vẻ vang. Cô hoàn toàn lành bệnh. 


Tôi đã chứng kiến nhiều bệnh tật khác đã được 
chữa lành, như là nghẽn ruột, ung nhọt, đau tim, bướu đạ 
dày, ung thư và nhiều căn bệnh khác. Tôi không dám 
bảo đảm là tất cả mọi bệnh đều được lành hẳn, nhưng tôi 
hy vọng rằng những câu chuyện trên có thể tạo nơi bạn 
đức tin và sự hứng khởi để hành thiền. Tuy nhiên, việc 
chữa lành bệnh hay không phần lớn tùy thuộc ở thiền 
sinh. Nếu thiền sinh nỗ lực tỉnh tấn, kiên trì chịu đựng, 
can đảm và đầy nghị lực, tinh tấn chánh niệm vào cảm 
giác đau đớn phát sinh từ bệnh tật hay những vết thương 
cũ, thì thiền sinh sẽ được khỏi bệnh một cách kỳ diệu. 
Sự dũng mãnh tỉnh tấn sẽ đem lại thành quả lớn lao. 


Thiền Minh Sát cũng có thể chữa trị được bệnh 
ung thư. ng thư là một bệnh khủng khiếp. Người mắc 
bệnh này đau khổ cả thân lẫn tâm. Những người hành 


252 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Thiền Minh Sát có thể chữa trị bệnh này bằng cách chú 
tâm vào sự đau đầu cho cái đau có tàn khốc đến đâu đi 
nữa. Nếu không lành bệnh thì người hành Thiền Minh 
Sát cũng chết một cách bình an tĩnh lặng. Tâm hoàn 
toàn trong sáng, tập trung vào sự đau, quán sát nó như 
quán sát một cái gì ở ngoài mình. Chết như vậy thật là 
tốt đẹp và thánh thiện. 


Cầu mong các bạn thâu thập được nhiều lợi ích 
trong khi tìm hiểu bảy yếu tố giác ngộ được trình bày Ở 
trên. Cầu mong các bạn vun bồi và phát triển tròn đủ 
mỗi và mọi yếu tố này, khởi đầu là sự chánh niệm và 
cuối cùng là với tâm xả để được giải thoát hoàn toàn ra 
khỏi mọi khổ đau. 


5 Các Tầng Thiền Minh Sát 


LÀM DỊU TÂM 


Đức Phật dạy rằng, "Thật vậy, thông qua Thiền 
Minh Sát, ta có thể phát triển trí tuệ rộng lớn, bao phủ 
cả quả đất này". Đặc tính của trí tuệ này là thẩm thấu 
qua tâm làm cho tâm bành trướng và phát triển rộng rãi. 
Không hành thiền, tâm sẽ trở nên chật hẹp, khô cứng vì 
luôn luôn bị phiền não quấy nhiễu. Mỗi một phút giây 
thiếu chánh niệm, phiền não sẽ len lỏi vào. Mỗi một 
phút giây chánh niệm thì phiền não không thể xen vào, 
không thể làm cho tâm cứng ngắc, giao động. 


Các pháp trần hay là đối tượng của tâm đi vào 
sáu cửa, đôi khi là những pháp tốt, đôi khi là những 
pháp xấu; đôi lúc làm ta vừa lòng, đôi lúc làm ta khó 
chịu. Khi một hình ảnh đẹp đẽ đập vào mắt ta, nếu ta 
không chánh niệm thì tham ái và dính mắc sẽ tràn ngập 
và quây nhiễu tâm ta. Khi bị căng thẳng và giao động 


254 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


bởi tham ái và dính mắc thì tâm bắt đầu đặt kế hoạch và 
tính toán tìm phương cách để nắm giữ vật mình ưa thích 
hay điều mình mong muốn. Từ tâm tính toán đó lời nói 
và hành động phát sanh. 


Nếu tâm không được phòng ngự, bảo vệ bởi 
chánh niệm, thì khi tiếp xúc với một đối tượng không 
hài lòng, sân hận sẽ phát sinh. Thế là tâm bị giao động. 
Sự giao động này biểu lộ ra ngoài khiến người khác có 
thể thấy một cách rõ ràng. Mặt đương sáng sủa đẹp đế 
bỗng tối sầm lại, nhăn nhó, khó coi; lời nói trở nên cộc 
cần, thô lỗ, có thể tiến đến thượng cẳng tay, hạ cảng 
chân, và có thể đưa đến việc đả thương, hay gây án 
mạng. 


Sự vật chính nó chẳng đáng yêu mà cũng không 
đáng ghét tí nào, nhưng vì tâm thiếu chánh niệm nên bị 
đám mây si mê chế ngự tâm trí khiến ta không thể thấy 
rõ bộ mặt thật hay bản chất tự nhiên của đối tượng. Thế 
là vào lúc đó, sự căng thẳng, sự giao động và các phiền 
não khác sẽ có cơ hội chen vào. Nhiều người cho rằng 
chúng ta nên ngăn chặn đừng để các cảm xúc vui thích, 
không vừa lòng hay vô ký đi vào tâm ta. Đó là một ý 
tưởng sai lầm, lệch lạc. Điều quan trọng là chúng ta phải 
duy trì chánh niệm và nhìn chúng với cặp mắt bình thản, 
tự nhiên, không thiên vị. 


Nhiều người tự nghĩ rằng có lẽ chúng ta phải bịt 
mắt, bưng tai trong khi hành thiền. Nhưng làm sao có 
thể bịt mũi và ngăn cản lưỡi cảm nhận vị? Và làm thế 
nào có thể khiến thân không cảm nhận sự nóng lạnh, đau 


Các Tầng Thiền Minh Sát 255 


nhức, v.v... Chánh niệm không có nghĩa là bịt mắt, bưng 
tai, nín thở. Trong khi ngồi thiền, chúng ta cố gắng tập 
trung tâm ý vào đề mục chính, nhưng âm thanh và 
những cảm giác mạnh mẽ dấy lên trong thân thể ta, ta 
vẫn biết được. Dầu có tinh tấn đến đâu, nhiều lúc tâm 
cũng trượt khỏi đề mục và tâm phóng đi nơi khác. Điều 
quan trọng là chúng ta ghi nhận những gì xảy ra khi 
chúng mạnh mế hơn đề mục chính, rồi đưa tâm trở về đề 
mục chính. Nếu các đối tượng khác không mạnh hơn đề 
mục chính thì ta chẳng cần để ý đến chúng làm gì. 


Năng Lực Của Sự Thu Thúc 


Thực hành thu thúc là một phương thức có hiệu 
quả trong việc ngăn chận phiền não. Thu thúc không có 
nghĩa là trở thành điếc hay tê liệt, mà là canh chừng, 
phòng ngự các giác quan đừng để tâm chạy khỏi các cửa 
đó mà thiếu chánh niệm. Chánh niệm đóng vai trò chủ 
động trong việc thu thúc. Khi tâm đi ra các cửa đó mà 
không chánh niệm thì nó sẽ tính toán kế hoạch. Khi giữ 
tâm chánh niệm trong từng sát na một thì tâm không bị 
lôi cuốn vào tham lam, sân hận và si mê. Nếu chúng ta 
tích cực nỗ lực tỉnh tấn thì tâm chúng ta sẽ được huấn 
luyện thuần thục và hoàn toàn thoát khỏi sự phục kích 
của phiền não. 


Chúng ta phải kịp thời ghi nhận ngay tức khắc 
khi tiếp xúc với đối tượng, cố gắng chánh niệm thế nào 
để khi nghe chỉ thuần là nghe, khi thấy chỉ thuần là thấy, 
khi nếm chỉ thuần là nếm, khi đụng chỉ thuần là đụng, 
khi suy nghĩ chỉ thuần là suy nghĩ. Mỗi tiến trình phải 


256 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


được ghi nhận một cách rõ ràng, đơn giản, đừng để sự 
suy nghĩ xen vào, cũng đừng để phiền não làm cho tâm 
ngưng đọng, đóng cục hay xơ cứng. Nếu hoàn toàn 
chánh niệm, chúng ta sẽ nhận thấy đối tượng sinh rồi 
diệt mà không thông qua sự suy nghĩ hay phản ứng. 
Dầu cho đối tượng nào xuất hiện đi nữa, chúng ta cũng 
phải can đảm đối đầu với nó. Nếu làm được như thế, ta 
sẽ không bị yêu và ghét chi phối. 


Vào thời Đức Phật có một vị vua rất thắc mắc về 
giới luật của các vị sư trẻ tuổi. Không biết làm thế nào 
những nhà sư trẻ có thể giữ giới luật được, nhất là các vị 
sư đang ở vào lứa tuổi thanh xuân. Làm thế nào họ có 
thể duy trì sự thanh khiết khi ái dục phát sinh. Nhà vua 
bèn hỏi một vị sư lớn tuổi về vấn đề này. Vị trưởng lão 
trả lời: "Khi những vị sư trẻ gặp phụ nữ trẻ hơn mình 
thì xem họ như em gái mình; khi gặp phụ nữ bằng tuổi 
hay lớn hơn một chút thì xem họ như chị của mình; khi 
gặp phụ nữ lớn hơn mình thì xem họ như mẹ mình; nếu 
gặp phụ nữ lớn tuổi hơn nữa thì xem họ như bà nội, bà 
ngoại của mình". 


Không bằng lòng với câu trả lời này, nhà vua 
nói: "Nhưng tốc độ của tâm rất nhanh. Ngay cả khi ta 
chưa kịp suy nghĩ thì ái dục đã phát sanh rồi”. 


Vị trưởng lão cố gắng giải thích thêm: "Nếu vị 
sư gặp một phụ nữ mà quên chánh niệm, bắt đầu ngắm 
nghía gương mặt và vóc dáng cô ta, thì tự nhiên ái dục 
phát sanh. Nhưng nếu nhà sư nhìn người phụ nữ như 
nhìn ba mươi hai thể trược: tóc, lông, móng, răng, da, 


Các Tầng Thiền Minh Sát 257 


ruột, gan, xương, tủy, v.v... và quán tưởng đến sự ghê 
tởm của các thể trược này, thì ái dục không có cơ hội chỉ 
phối. Khi tâm đầy sự ghê tởm nhàm chán đối với hình 
sắc người phụ nữ, thì ái dục không thể phát khởi được". 
Đây là đề mục niệm thân mà Đức Phật chỉ dạy. 


Vẫn chưa thỏa mãn với sự trả lời của vị trưởng 
lão, nhà vua hỏi tiếp: "Gặp trường hợp nhà sư giàu 
tưởng tượng hơn sự định tâm thì sao?" 


Tôi muốn mở một dấu ngoặc ở đây về vấn đề 
tưởng tượng. Một thiền viện nọ, giữa thiền đường có 
chưng bày một chiếc tủ kiếng, trong đó treo một bộ 
xương để mọi người có thể nhìn thấy mà quán tưởng đến 
sự thúc bách của cái chết. Nhìn vào bộ xương, người ta 
có thể nhìn thấy được sự giả tạm của cuộc sống. Dưới 
chân bộ xương có để một tấm bảng nhỏ ghi chữ: “Cô 
gái mười sáu tuổi". 


Người có hành thiền và có sự chú tâm sáng suốt, 
khi nhìn bộ xương có thể tự nhủ: "Chà, cô bé thật đáng 
thương. Còn quá trẻ mà đã chết. Ta cũng vậy. Cũng sẽ 
chết". Lúc bấy giờ một tư tưởng khẩn cấp trước cái chết 
nảy sinh, và người xem sẽ cố gắng làm những việc 
phước thiện như bố thí, trì giới, tham thiền với một sự 
tỉnh tấn nhiệt thành. Một người khác khi nhìn bộ xương 
có thể phát sanh sự ghê tổm, nhàm chán và thấy rằng. 
thân thể này chẳng có gì cả. Nó chỉ là bộ xương được 
nhồi nhét và đắp lên gan, tim, phèo, phổi, thịt, da đầy ô 
trược; hay chẳng qua chỉ là một cái túi da, bên trong 
chứa đựng xương, thịt, máu, phần, nước tiểu, v.v... 


258 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Một hôm có một chàng thanh niên nhiều tưởng 
tượng đến thiền đường. Sau khi quán sát bộ xương, 
ngắm đi ngắm lại, ngắm tới ngắm lui, chàng thanh niên 
để ý đến tấm bảng dưới chân bộ xương rồi tự nhủ: “Thật 
đáng thương! Chắc là trước khi chết cô bé này đẹp 
lắm". Chàng ta bắt đầu thêm da thịt vào cái sọ Khô, và 
bỗng nhiên trước mắt chàng là một khuôn mặt kiều 
diễm, tóc dài óng mượt, làn da mịn màng, cổ cao ba 
ngấn, vóc dáng thon thả. Thế rồi chàng ta đứng ngẩn 
ngơ trước bộ xương. Chàng thanh niên đã bị tham ái 
bao phủ do những hình ảnh mà anh ta vừa tạo nên. Hình 
ảnh này chẳng khác nào một con thú nhồi bông hay bộ 
sườn tre của những người làm đồ mã được dùng giấy bồi 
để đắp lên. 


Trở lại câu chuyện của nhà vua ở trên. Vị trưởng 
lão trả lời: "Tất cả những vị sư trẻ đều phải hành Thiền 
Minh Sát, giữ tâm chánh niệm, thu thúc lục căn, không 
để cho tâm phóng túng vọng động, không bị chỉ phối bởi 
những øì nhìn thấy". 


Nhà vua cảm thấy hài lòng với câu trả lời và nói: 
"Vâng, như vậy mới đúng. Tôi có thể minh chứng điều 
này qua kinh nghiệm của chính tôi, vì mỗi khi tôi đi 
ngang qua tam cung lục viện mà không chánh niệm thì 
tôi gặp nhiều rắc rối, nhưng nếu tôi chánh niệm thì 


211 


không có vấn đề gì cả.. 


Hy vọng rằng câu chuyện trên sẽ giúp cho các 
bạn cố gắng thu thúc lục căn để khỏi bị phiền não quấy 
nhiễu. 


Các Tầng Thiền Minh Sát 259 


Sự Thu Thúc Trong Khóa Thiền Tích Cực 


Trong một khóa thiền tích cực, ta phải giữ hạnh 
thu thúc. Nhiều người nghĩ rằng thu thúc quá nhiều, 
nhưng thật ra thì thu thúc biết bao nhiêu cho vừa! Thu 
thúc chẳng bao giờ đủ cả. 


Trong khi hành thiền tích cực, chúng ta phải giữ 
ít nhất bốn sự thu thúc đã được ghi trong kinh điển. 


Thứ nhứt, thiền sinh có mát phải làm như mù. 
Trong khi đi, mắt phải nhìn xuống đất, không tò mò 
nhìn đây nhìn đó khiến tâm trí bị phân tán. 


Thứ hai, thiền sinh có tai phải làm như điếc. Khi 
_ nghe một tiếng động, không nên để ý đó là tiếng động 
gì. Không phán đoán, đánh giá, phân tích, phân biệt âm 
thanh. Phải bỏ qua làm như không biết gì đến tiếng 
động và không để ý đến tiếng động. 


Thứ ba, thiền sinh thông minh phải làm như ngu 
dốt. Mặc đầu được học hỏi hiểu biết nhiều, đọc rất 
nhiều các sách thiền và đã từng thực hành qua nhiều 
phương pháp, nhưng trong khi hành thiền, thiền sinh 
phải gác qua một bên mọi kiến thức của mình. Bao 
nhiêu kiến thức hãy bỏ vào rương, khóa lại, nhét dưới 
gầm giường, hãy làm như người không biết gì và không 
nói gì về những điều mà mình đã biết. 


Thứ tư, là thiền sinh khỏe mạnh làm như ốm đau. 
Đi đứng chậm chạp, chánh niệm. 


26 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Cần phải thêm một sự thu thúc thứ năm nữa, đó 
là còn sống mà làm như chết rồi. Có cảm giác mà làm 
như không có cảm giác, không biết gì. Đó là muốn đề 
cập đến các cảm giác đau nhức. Như chúng ta biết, xác 
chết đầu có bị băm vầm ra từng mảnh nhỏ thì cũng 
chẳng có cảm giác gì. Nếu trong khi hành thiền mà sự 
đau nhức phát sinh, thiền sinh phải thu hết can đảm và 
nghị lực để nhìn thẳng vào sự đau nhức. Thiền sinh phải 
có đũng cảm tỉnh tấn để xuyên thấu và hiểu biết sự đau 
mà không thay đổi tư thế, cũng không bực tức sự đau 
nhức này. 


Mỗi một phút giây, chúng ta phải cố gắng tinh 
tấn chánh niệm với những gì đang xảy ra trong hiện tại. 
Chúng ta cố gắng ghi nhận: /#ấy, (hấy, thấy mỗi khi 
thấy; ghi nhận nøhe, nghe, nghe mỗi khi nghe. Phải tinh 
tấn để ghi nhận. Cần phải có một cái tâm chính xác 
hướng về đề mục để tâm có thể tiếp xúc với đề mục 
quán sát . 


Chánh niệm cũng phải có mặt, xuyên thấu sâu xa 
vào trong đối tượng, và với chánh niệm sẽ đưa đến 
chánh định giúp cho tâm tập trung không bị tán loạn 
hay vọng động. 


Trí Tuệ Giúp Cho Tâm Miền Dẻo 


Chánh tinh tấn, chánh hướng tâm (hay chánh tư 
duy), chánh niệm, chánh định là những yếu tố của bát 
chánh đạo. Khi các yếu tố này hiện diện trong tâm thì 
phiền não không có cơ hội phát sinh. Phiền não làm cho 


Các Tầng Thiền Minh Sát 261 


tâm trơ cứng, trì độn. Khi các yếu tố kia hiện diện thì 
nó biến tâm trở nên mềm dẻo, linh động. Nếu tiếp tục 
ghi nhận chánh niệm thì tâm sẽ đần dần xuyên thấu vào 
trong bản chất của mọi vật. Thiền sinh sẽ thấy rõ mọi 
vật đều tạo bởi danh và sắc, và tâm sẽ cảm thấy sự an lạc 
lớn lao. Không có ai ở đó cả mà chỉ có danh và sắc. 
Không có ai tạo ra danh và sắc. Nếu tiếp theo, ta thấy 
được sự liên hệ nhân quả giữa các hiện tượng danh và 
sắc này thì tâm sẽ không còn hoài nghi nữa. Một thiền 
sinh đầy nghi ngờ thì khó có thể chữa trị được sự cứng 
ngắc và sự căng thẳng này. Dầu cho thiền sư có cố gắng 
bao nhiêu đi nữa, thì sự tinh tấn của thiền sinh cũng khó 
tăng lên được. 


Nếu thiền sinh kiên trì hành thiền để đạt được ít 
nhất tuệ thấy rõ nhân quả thì sẽ không còn vấn đề khó 
khăn, mắc mứu øì nữa. Tuệ giác này sẽ làm cho sự nghỉ 
ngờ tan biến và giúp cho tâm trở nên mềm dẻo. Thiền 
sinh không còn tin vào thượng đế hay một đấng sáng 
tạo, đấng toàn năng nào đã tạo nên thân và tâm này. 
Lúc bấy giờ, nghỉ ngờ sẽ biến mất. Nếu chúng ta tiếp 
tục chánh niệm sâu xa hơn và sống trong từng phút giây 
hiện tại, bấy giờ tâm sẽ mềm dẻo, tinh tế, thoải mái, thư 
thái hơn bởi vì những sự căng thẳng của phiền não đã 
được nới lỏng. 


Khi quán sát bản chất thật sự của thân và tâm, 
thiền sinh sẽ đạt được tuệ giác thấy rõ vô thường. Khi 
thấy rõ vô thường thiền sinh sẽ không còn kiêu mạn như 
trước nữa. Nếu thiền sinh thấy rõ ràng áp.lực lớn lao do 
các hiện tượng danh sắc gây ra, thiền sinh sẽ có trí tuệ 


262 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


xuyên thấu được bản chất của sự khổ và nhờ thế thoát 
khỏi tham ái. : 


Nếu thiền sinh thấy được sự vắng bóng của các 
hiện tượng tự ngã, biết rõ ràng tiến trình của thân tâm là 
hoàn toàn trống rỗng và chẳng liên quan gì đến ước 
muốn của chúng ta thì bấy giờ thiền sinh sẽ không còn tà 
kiến về một tự ngã hay cái tôi vĩnh viễn nữa. Đó chỉ 
mới là giai đoạn khởi đầu. Càng xuyên thấu sâu xa hơn 
vào bản chất thực sự của sự vật thì tâm càng trở nên 
mềm dẻo, linh hoạt, dễ uốn nắn, dễ điều khiến hơn. Khi 
thiền sinh đạt được đạo quả tâm đầu tiên thấy rõ Niết 
Bàn lần thứ nhất thì một số phiền não sẽ không bao giờ 
xuất hiện làm cho tâm thô cứng, ngưng đọng nữa. 


Hy vọng các bạn tiếp tục và tích cực chánh niệm 
để có thể phát triển trí tuệ rộng lớn và thâm sâu này. 


QUÉT SẠCH KHỔ ĐAU 


Đừng để tâm ra ngoài, cũng đừng để tâm ngưng đọng 
bên trong 


Là một thiền sư, tôi quan sát nhiều thiền sinh và 
thấy rằng nhiều thiền sinh để tâm lang thang mà không 
chánh niệm. Vì muốn giúp bạn thấy rõ bản chất của tâm 
vọng động hay phóng tâm, tôi muốn nhắc nhở các bạn 
những lời dạy sau đây của Đức Phật. 


Các Tầng Thiền Minh Sát 263 


Đức Phật dạy: "Đừng để tâm lang bạt bên ngoài, 
cũng đừng để tâm đứng lại bên trong. Thầy tỳ khưu nào 
có thể chánh niệm như vậy thì chắc chắn sẽ chấm dứt 
mọi đau khổ". 


Trước tiên, tôi muốn nói rằng tất cả những ai 
hành thiền một cách nghiêm túc có thể xem mình là tỳ 
khưu. Những ai muốn thoát khỏi đau khổ đều có thể áp 
dụng những điều trên đây của Đức Thế Tôn. Tuy nhiên, 
thật khó có thể biết được chúng ta phải chọn hướng nào 
đây để tiến bộ. Thế nào là đừng để tâm lang bạt, và làm 
thế nào để bảo đảm chắc chắn tâm không lang bạt? 
Chúng ta tin rằng vấn đề này không khó khăn. Mọi 
thiền sinh đều đã kinh nghiệm qua chuyện phóng tâm, 
và chúng ta đã có thể dùng năng lực của chính mình để 
ngăn chận nó. 


Một thiền sinh chăm chỉ hành thiền thì có thể 
kiểm soát không để cho tâm vọng động. Vậy, nếu tâm 
không vọng động thì tâm phải ở bên trong. Nhưng Đức 
Phật lại dạy rằng, "Đừng để tâm cô đọng bên trong”. 
Như vậy thì phải làm thế nào? Không nên để tâm ở 
ngoài, cũng không nên để tâm ở trong. Vậy phải làm 
sao đây? Hẳn các bạn đã từng biết là tâm ở bên trong 
chúng ta. Nếu bạn chú tâm vào những gì đang xảy ra 
trong hiện tại thì tâm bạn ở đâu? Nếu không ở ngoài thì 
chắc chắn tâm phải ở bên trong, vậy thì phải làm thế nào 
đây? Phải chăng ta chỉ cần uống một viên thuốc ngủ là 
ồn thỏa? Nhưng đầu có làm như vậy thì cũng đi ngược 
lại lời Phật dậy vì tâm vẫn còn nằm bên trong. Vậy phải 
làm sao đây? Nhưng Đức Phật đã giải quyết rằng, nếu 


264 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


chúng ta theo đúng lời chỉ dẫn của Ngài thì sẽ thoát khỏi 
khổ đau. Sau khi nói dứt câu này, Đức Phật vào trong 
hương phòng. Một số thính giả chưa đủ trí tuệ để hiểu 
rõ câu nói của Đức Phật bèn thỉnh cầu Đại Đức 
_ Kaccayana giảng giải rộng thêm. Ngài Kaccäayana là 
một vị A la hán và ngài có biệt tài giải thích các câu nói 
ngắn gọn của Đức Phật. 


Giải Thích Câu Đố Của Đúc Phật 


Câu nói trên cũng là một câu đố để thử trí thông 
minh của chúng ta nữa. Tôi đề nghị các bạn hãy bắt đầu 
tự hỏi mình rằng: Khi không kiểm soát được tâm thì 
điều gì sẽ xảy ra? Tâm sẽ phản ứng với đối tượng như 
thế nào? 


Khi tâm tiếp xúc với đối tượng vừa lòng, thích 
thú, thì tâm sẽ tràn ngập tham lam. Lúc đó, ta gọi là 
vọng tâm, hay phóng tâm. Cũng vậy, nếu tâm tiếp xúc 
với đối tượng không vừa lòng, không ưa thích, tâm sẽ 
tràn đầy sân hận, thì đây cũng là sự vọng tâm hay phóng 
tâm. Khi tâm không hiểu rõ những chuyện xảy ra, tâm 
tràn đầy si mê thì đó cũng là sự phóng tâm hay vọng 
tâm. Khi phóng tâm hay vọng tâm tức là tâm đã lang 
bạt ra ngoài. Do thiếu chánh niệm tâm không nhìn rõ 
được bản chất thật sự của các đối tượng. Do đó tạo điều 
kiện cho tham lam, sân hận, sĩ mê phát sanh. Đức Phật 
thường dạy chúng ta đừng để cho tham, sân, sỉ hiện 
khởi. Phải chăng khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm 
đều được xem là sự phóng tâm? 


Các Tầng Thiền Minh Sát 265 


Tiến Trình Của Cảm Giác Với Chánh Niệm và Không 
Chánh Niệm 


Tất cả những tiến trình của ngũ trần, sắc, thanh, 
hương, vị và xúc, bản thân chúng chẳng mang đặc tính 
tốt hay xấu gì cả. Khi ngũ trần tiếp xúc với ngũ căn, 
nếu ta không kịp thời chánh niệm thì hàng loạt diễn tiến 
của tâm sẽ tiếp nối, kèm theo tham, sân, si. Mục đích 
của Thiền Minh Sát là giúp chúng ta có chánh niệm sắc 
bén để có thể nhìn đối tượng đúng theo bản chất của 
chúng, không để cho yêu, ghét chen vào. Làm được như 
vậy sẽ chặn đứng được nguồn tâm bất thiện tiếp diễn. 
Lúc đó, phóng tâm sẽ không xảy ra. Như vậy, phóng 
tâm hay vọng tâm là tâm bị ô nhiễm bởi phiền não khi 
nó tiếp xúc với đối tượng. 


Trong thực tế, khi tiếp xúc với đối tượng, nếu ta 
phân tích hay mổ xẻ đối tượng thì đó gọi là phóng tâm. 
Chẳng hạn, khi một màu sắc đập vào mắt ta, ta có phản 
ứng: "Ô, màu này thật đẹp!" hay "Màu này sao mà chói 
chang đến vậy?" tức là ta đã phóng tâm. Ngược lại, nếu 
khi nhìn màu sắc mà ta có nỗ lực chánh niệm, có sự tinh 
tấn thì đó là cơ hội để ta thấy được tiến trình của sự 
thấy. Đó là dịp để phát triển trí tuệ, để chúng ta thấy rõ 
được sự tương quan giữa thân và tâm, những liên hệ 
nhân quả của chúng, cũng như thấy được đặc tính vô 
thường, khổ, vô ngã của chúng. 


Bạn có thể thử nghiệm ngay bây giờ. Chú tâm 
vào chuyển động của bụng. Nếu tâm tỉnh tấn chánh 
niệm một cách chính xác vào chuyển động, thấy rõ sự 


26 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


chuyển động từ lúc khởi đầu đến lúc chấm dứt, thì lúc 
đó tham, sân và si không nhảy vào được. Lúc ấy, không 
có tư tưởng về vật đẹp hoặc xấu và cũng không có sự mơ 
hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 


Rầm! 


Nhiều khi đang chú tâm vào sự chuyển động của 
bụng, đột nhiên có một tiếng động lớn nổi lên. Tiếng 
động mạnh này mạnh hơn chuyển động phồng xẹp nên 
tâm tự động hướng vào đề mục mới. Mặc đầu vậy 
nhưng không thể gọi đó là phóng tâm nếu chúng ta tức 
thời ý thức tiếng động và niệm nghe, nghe, nghe mà 
không suy nghĩ đến nguyên nhân gây ra tiếng động, 
cũng không cần biết đó là tiếng động gì. Nếu được như 
thế thì sẽ không có tham, sân, s¡ vào lúc ấy. 


Nhưng khi một âm thanh đập vào tai, nếu tâm ta 
bị cuốn hút và nhận ra đó là âm thanh quen thuộc, như 
nghe một bản nhạc, một bài hát chẳng hạn, tâm ta bắt 
đầu nhớ lại hay hồi tưởng: "Trước đây ta đã từng nghe 
âm thanh này. Tên ca sĩ hát bài hát này, tác giả bài 
hát..." rồi rời khỏi giây phút hiện tại và chìm đắm vào 
trong tiếng nhạc, quên mất rằng mình đang hành thiền 
nên gõ nhịp và lắc lư theo tiếng hát... như vậy là bị 
phóng tâm chế ngự. 


Có một thiền sinh đang ngồi thiền một cách 
chánh niệm, đang theo dõi đề mục một cách tính lặng và 
tốt đẹp. Thình lình, một thiền sinh ngồi cạnh cô ta đứng 
đậy một cách vội vã làm phát ra tiếng động. Cô thiền 


Các Tầng Thiền Minh Sát 267 


sinh nghe rõ mồn một tiếng răng rắc của các khớp 
xương và tiếng áo quần cọ sột soạt. Tức thời cô thiền 
sinh của chúng ta bắt đầu nghĩ: "Thật là chẳng ý tứ chút 
nào cả! Vô ý thức! Đang giữa giờ ngồi thiền mà đứng 
dậy phá rối trong khi ta đang ngồi thiền một cách ngon 
lành thế này". Thế là sự giận dữ bùng phát. Có thể gọi 
đây là "Đại Phóng Tâm”. Phần lớn các thiền sinh đã 
tránh được tình trạnh này nhờ nỗ lực chánh niệm từng 
Sát na, không bị phản ứng khi có đối tượng lạ phát sinh. 
Nhờ thế mà không bị phóng tâm chi phối. 


Các Tầng Định 


Không vọng tâm hay không phóng tâm có nghĩa 
là tâm chánh niệm kịp thời và chính xác vào những gì 
đang xảy ra. Khi tâm chánh niệm một cách tốt đẹp và 
liên tục vào tất cả những gì đang xảy ra thì tâm sẽ ở vào 
tình trạng gọi là nhập định. Nhập định có nghĩa là tâm 
dính chặt vào đề mục và quán sát đề mục đó. Hãy tưởng 
tượng rằng bạn thấy vật gì đó đang nằm trong bùn và 
muốn lấy vật đó lên. Bạn bèn dùng một cây nhọn ghim 
sâu vào vật đó rồi nhấc nó lên. Nếu bạn không biết chắc 
đó là vật gì, thì bây giờ bạn có cơ hội để nhìn rõ ràng 
hơn. Cũng như trong khi bạn ngồi vào bàn ăn. Bạn 
dùng nĩa ghim thức ăn. Hai ví dụ này cho ta thấy thế 
nào là yếu tố đữh hay tình trạng bâp định. 


Các Tầng Định Trong Thiền Chỉ 


Có hai loại đu: định trong thiền chỉ (hay thiền 
vắng lặng) và định trong Thiền Minh Sát. Một số các 


268 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


bạn đã đọc sách và biết được các tầng định trong thiền 
chỉ sẽ lấy làm ngạc nhiên tại sao tôi lại nói đến các tầng 
định trong Thiền Minh Sát. Khi nhập định trong thiền 
chỉ, lúc bấy giờ tâm hoàn toàn tập trung, dính chặt vào 
một đề mục duy nhất - một hình ảnh trong tâm chẳng 
hạn; như tâm tập trung vào một chiếc đĩa màu đỏ hay 
vào ánh sáng. Tâm bị hút chặt vào đề mục đó, không bị 
lay động hay di chuyển đi nơi khác. Cứ như thế thiền 
sinh chú tâm vào đề mục cho đến khi tâm hoàn toàn an 
trụ trên đề mục rồi đần đần tiến vào trạng thái nhập định 
vào các tầng thiền. Có rất nhiều tầng thiền khác nhau, 
mỗi tầng thiền có đặc tính riêng biệt. 


Các Tầng Định Trong Thiền Minh Sát 


Định trong Thiền Minh Sát khác với định trong 
thiền Chỉ ở chỗ tâm chuyển từ đề mục này sang đề mục 
khác và an định tâm vào đặc tính vô thường, khổ và vô 
ngã của tất cả các đối tượng. Định trong Thiền Minh 
Sát cũng bao gồm các trường hợp tâm chuyên chú và 
gắn chặt vào sự an lạc fĩnh lặng của Niết Bàn. Trong 
khi mục đích của thiền chỉ là đạt được trạng thái tâm an 
lạc và nhập định, thì mục đích của Thiền Minh Sát là đạt 
được các tầng tuệ và giải thoát. 


Định trong Thiền Minh Sát là an trụ tâm vào 
chân đế. Chân đế là những gì mà chúng ta có thể kinh 
nghiệm trực tiếp qua sáu cửa giác quan. Phần lớn những 
gì chúng ta nhận ra hay chú tâm đến ở sáu cửa giác quan 
đều là chân đế của các pháp. Đó là sự biến đối không 
ngừng của các hiện tượng thân và tâm. Niết Bàn cũng là 


Các Tầng Thiền Minh Sát 269 


chân đế, nhưng Niết Bàn không có sự thay đổi. Niết 
Bàn là pháp vô vi, vô điều kiện. 


Để biết rõ vấn đề, ta hãy xét đến tiến trình của 
hơi thở. Những cảm giác mà chúng ta cảm nhận được ở 
bụng trong khi theo đõi chuyển động của bụng, đó là 
chân đế. Mục đích của sự chú tâm vào chuyển động của 
bụng là để thấy rõ các đặc tính và bản chất của các hiện 
tượng đang xảy ra ở đấy. Khi bạn chú tâm vào sự co 
dãn, sự căng thẳng, sự đàn hồi, sự rung chuyển, cứng, 
mềm, nóng, lạnh, v.v... như vậy là bạn đã phát triển các 
mức định tâm của Thiền Minh Sát . 


Khi quán sát những gì xảy ra ở sáu cửa giác quan 
thì chúng ta cũng dùng những phương cách tương tự như 
trên. Nếu có nỗ lực tinh tấn và chánh niệm đúng đắn, 
chú tâm vào những gì đang xảy ra tại một cửa nào đó 
của giác quan thì ta cũng hiểu được chân đế hay bản 
chất thật sự của những gì đang xảy ra ngay tại cửa giác 
quan này. Thấy được chân đế ở các cửa giác quan có 
nghĩa là thấy được các đặc tính riêng và chung của danh 
và sắc hay thân và tâm. (Cũng cần nhấc lại ở đây thế 
nào là đặc tánh riêng của danh và sắc được nhận biết qua 
việc hành thiền. Khi hành thiền, chúng ta quán sát các 
hiện tượng danh và sắc. Khi nỗ lực tinh tấn và chú tâm 
chánh niệm hợp lý, thì tiến bộ đầu tiên là ta thấy được 
đặc tính riêng của danh và sắc. Đặc tính riêng của danh 
hay tâm là sự nhận biết đối tượng bao gồm cả xúc, thọ, 
yêu, ghét, chánh niệm, định tâm, buồn, vui, an tịnh, trí 
tuệ, v.v... Đặc tính riêng của sắc hay thân là tứ đại: sự 
cứng mềm, (đất), sự nóng lạnh (lửa), sự chuyển động, 


270 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


căng cứng, rung chuyển (gió), sự dính hút hay lỏng 
(nước). Danh và sắc đều có giai đoạn khởi lên, kéo dài 
và chấm dứt. Đó là đặc tính nhân duyên hay đặc tính 
trung gian. Thiền sinh sẽ thấy rõ đặc tính trung gian 
trước khi thấy rõ đặc tính chung của danh và sắc là vô 
thường, khổ não và vô ng). 


Các Chỉ Thiền 


Theo một lối phân loại thì có bốn tầng thiền. 
Tầng thiền thứ nhất có năm thiền chỉ, và tất cả các thiền 
chỉ đó đều quan trọng trong việc hành Thiền Minh Sát . 


Thiền chi thứ nhất gọi là /3m (vitakka) hay 
hướng tâm. Đây là yếu tố hướng tâm một cách chính 
xác và trực tiếp vào đối tượng. Tầm còn có đặc tính là 
đặt tâm trên đối tượng. 


Thiền chi thứ hai là #ứ hay sá/ (vicãra). Sau khi 
đặt tâm trên đối tượng, giờ đây /ứ tiếp tục định vị, đẫm, 
chà xát, hoạt động quán sát đối tượng. Bạn có thể kinh 
nghiệm được điều này khi quán sát chuyển động của 
bụng. Trước hết, bạn phải có tỉnh tấn hướng tâm vào 
tiến trình chuyển động của bụng, rồi tâm nắm được đối 
tượng mà không để trượt khỏi hay rời đối tượng. Tâm 
dẫm lên đối tượng và chà xát đối tượng. Khi tâm chánh 
niệm từ thời khắc này đến thời khắc khác một cách 
chính xác liên tục thì đần đần tâm trở nên thanh tịnh, 
trong sáng hơn. Các loại phiền não, nhất là năm chướng 
ngại chính: tham lam, sân hận, dã dượi buồn ngủ, phóng 
tâm và hoài nghi bị yếu đi rồi biến mất. Tâm trở nên 


Các Tầng Thiền Minh Sát 271 


trong sáng, an tịnh, tĩnh lặng. Sự trong sáng fĩnh lặng 
này do hai thiền chỉ 3m và sáf đem lại. Trạng thái 
trong sáng, an tịnh tĩnh lặng này được gọi là v/veka, có 
nghĩa là ấn cư hay an trú, tâm được an định, trú ẩn, hoàn 
toàn thoát khỏi các chướng ngại. Sự ẩn cư hay an trú 
này không phải là một yếu tố của định. Đây chỉ là một 
danh từ nói đến tình trạng ẩn cư hay an trú của tâm. 


Thiền chỉ thứ ba là #7 (piti), có nghĩa là hoan hỉ, 
thích thú trước những gì đang xảy ra. Thiền chỉ này có 
thể biểu lộ qua các trạng thái vật lý như rùng mình, nổi 
gai Ốc, cảm thấy như sóng đồi vào mình, người nhẹ tênh 
như tách rời khỏi mặt đất, v.v... 


Thiền chi thứ tư gọi là 24c (sukha) có nghĩa là sự 
đễ chịu, sự an vui hạnh phúc tiếp theo sau hí. Tâm /2c 
khiến ta thỏa thích hài lòng với việc hành thiền. Bởi vì 
cả hai thiền chi thứ ba và thứ tư đều là kết quả của sự ẩn 
cư khỏi phiền não nên chúng được gọi là "ẩn cư hỉ lạc" 
(viveka piti sukha) có nghĩa là sự hỉ lạc hạnh phúc do sự 
ẩn cư đem lại. 


Hãy nghĩ đến những chuỗi nhân duyên liên tục 
này. Tâm ẩn cư có được nhờ ở sự hiện diện của hai 
thiền chi đầu tiên. Khi tâm hướng đến đối tượng một 
cách chính xác, nắm được đối tượng và chà xát trên đối 
tượng, thì sau một thời gian tâm sẽ được ẩn cư. Nhờ tâm 
được ẩn cư khỏi các phiền não, chướng ngại nên ta cảm 
thấy an lạc và thoải mái dễ chịu. 


272 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Khi bốn chỉ thiền đầu tiên có mặt, tâm tự động 
trở nên an tịnh, tĩnh lặng, đễ dàng quán thấu được những 
gì xảy ra mà không bị loạn tâm chi phối. Sự nhất tâm 
này là thiền chi thứ năm. 


Muốn đến được tầng Thiền Minh Sát thứ nhất cần 
phải có tuệ giác thấy danh sắc 


Năm chỉ thiền này chưa đủ để đạt được tầng 
Thiền Minh Sát thứ nhất. Tâm phải xuyên suốt vào đối 
tượng một chút để thấy rõ sự liên hệ hỗ tương giữa thân 
và tâm. Chỉ vào lúc ấy ta mới có thể nói là có được tầng 
Thiền Minh Sát thứ nhất. 


Một thiền sinh có tròn đủ năm chỉ thiền sẽ có 
một sự chánh niệm chính xác và mới mẻ hơn, nghĩa là 
tâm hút chặt vào đối tượng hơn trước đây; một sự hỉ lạc 
và hạnh phúc, thoải mái và cao thượng hơn xuất hiện. 
Đây có thể là dịp để cho thiền sinh thưởng thức, nhấm 
nháp hương vị tuyệt vời của sự an lạc thanh tịnh mà 
mình đạt được. Thiền sinh có thể bị dính mắc vào sự an 
ˆ lạc thanh tịnh này và tự nhủ: "Ô, thật là kỳ diệu. Bây 
giờ mọi sự trở nên rõ ràng, trong sáng trước mắt ta. Ta 
nhẹ nhõm như phiêu bồng trôi nổi trên mây". Đó là 
những suy tưởng xảy ra vào lúc có sự dính mắc vào sự 
định tâm, vào sự thanh tịnh. 


Tầm Cô Đọng Bên Trong 


Ai cũng có thể bị dính mắc vào hỉ lạc, hạnh phúc 
và thoải mái dễ chịu. Dính mắc vào những tiến bộ đang 


Các Tầng Thiền Minh Sát 273 


diễn ra bên trong chúng ta là một loại tham ái đặc biệt vi 
tế, khác với loại tham ái thông thường. Tham ái thông 
thường là dính mắc; luyến ái vào ngũ dục. Cần phải ghi 
nhận kịp thời những tham ái dính mắc phát xuất trực tiếp 
từ sự hành thiền này để chúng khỏi trở thành những 
chướng ngại trong việc hành thiền. Nếu bạn có thể ghi 
nhận được một cách trực tiếp các trạng thái an tịnh tính 
lặng này mà không bị mê đắm vào chúng hay không mơ 
tưởng đến những hỉ lạc cao hơn do sự hành thiền đem lại 
thì tâm bạn không bị cô đọng bên trong. Đó là những 
điều mà Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta. 


Tóm lại, đừng để tâm lang bạc bên ngoài nghĩa là 
cần chánh niệm kịp thời và chính xác những gì đang xảy 
ra, không bị chỉ phối bởi chúng và không bị yêu ghét 
chen vào; đừng để tâm cô đọng bên trong nghĩa là đừng 
dính mắc, mê đắm vào những tiến bộ (hỉ lạc hay yên 
tịnh...) đang diễn ra bên trong do việc hành thiền tốt đẹp 
đem lại. Chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn vấn đề này. 


Ba loại ẩn cư 


Đoạn kinh trên khuyên chúng ta trong khi hành 
thiền nên tránh những điều sau đây: Tránh tiếp xúc với 
ngũ dục và với bất thiện pháp. Muốn như vậy, chỉ có 
cách thực hành ba loại ẩn cư hay an trú: /Ö/ân ẩn cư 
(kãya viveka), ¿âm ẩn cư (citta viveka), ty phiền não ẩn 
cư (vikkhambhana viveka). Ty phiền não ẩn cư là kết 
quả của /bân ẩn cư và tâm ẩn cư. Ty phiền não ẩn cư 
có nghĩa là tâm không bị chế ngự bởi phiền não và 
chướng ngại. 


274 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Thân ẩn cư không phải là chính thân thể này ẩn 
cư. Chữ (hân ở đây ám chỉ dục lạc ngũ trần. Như vậy, 
thân ẩn cư có nghĩa là xa lánh các dục lạc ngũ trần: sắc, 
thính, hương, vị, xúc, pháp. 


Ấn cư khỏi các bất thiện pháp bao gồm trong 
tâm ẩn cư. Tâm ẩn cư thoát khỏi mọi phiền não gây trở 
ngại cho sự phát triển tâm định và trí tuệ nội quán. 
Trong thực hành, /âm ẩn cư có nghĩa là tích cực chánh 
niệm từ thời khắc này sang thời khác khác. Thiền sinh 
nào có thể duy trì được sự chánh niệm từ thời điểm này 
sang thời điểm khác thì đã tạo được ¿âm ẩn cư. 


Nếu không cố gắng nỗ lực tỉnh tấn thì sẽ chẳng 
bao giờ đạt được hai loại ẩn cư này. Muốn có /ân ẩn 
cư, chúng ta phải tránh xa những nơi có thể phát sanh 
dục lạc ngũ trần. Tìm nơi hành thiền thích hợp để giúp 
tâm đạt được sự bình an tĩnh lặng, đĩ nhiên là chỉ dời 
chỗ không thì chưa đủ. Muốn đạt được /m ẩn cư đòi 
hỏi chúng ta phải chánh niệm trên tất cả các đối tượng 
hiện khởi nơi sáu cửa giác quan. 


Muốn chánh niệm thì phải hướng tâm vào đối 
tượng. Tỉnh tấn ghi nhận là phương tiện hữu hiệu để 
giúp tâm có thể chánh niệm một cách chính xác trên 
mọi đối tượng của sáu cửa giác quan. Sự hướng tâm 
(tầm) hay nỗ lực đặt tâm chính xác vào đề mục là thiền 
chi thứ nhất. Phải có sự hướng tâm và cố gắng quán sát 
chuyển động phồng xẹp của bụng để cuối cùng tâm gặp 
đề mục. Đó là bạn ghi nhận rõ ràng các cảm giác căng 
thẳng, cứng mềm, chuyển động, v.v... Thế rồi tâm bắt 


Các Tầng Thiền Minh Sát 275 


đầu ở trên đề mục và chà xát trên đề mục. Đó là /ý hay 
sát mà ta đã nói trước đây. 


Sau khi chà xát trên đề mục một thời gian, tâm 
ngự trị và thâm nhập hẳn trên đề mục. Khi tâm ở trên 
đề mục chuyển động của bụng thì sự suy nghĩ ít khi xảy 
ra Nhiều lúc cả một khoảng thời gian khá dài bạn 
không hề có một ý nghĩ hay sự phóng tâm nào. Như vậy 
là tâm đã thoát khỏi những đối tượng của ngũ trần dục 
lạc và thoái khỏi các phiền não do các đối tượng này 
sinh ra. Vào thời điểm ấy thì (hân ẩn cư và tâm ẩn cư 
hiện diện. Khi tiếp tục hành thiền với nỗ lực quyết tâm 
và liên tục đều đặn thì phiền não sẽ lấn trốn. Thế là bạn 
có được loại ẩn cư thứ ba, đó là /y phiền não ẩn cư. 


Một Loại Hạnh Phúc Đặc Biệt 


Khi có được (y phiền não ẩn cư, tâm trở nên 
mềm dẻo, linh hoạt, thích ứng, tỉnh tế, thư thái. Lúc ấy, 
một loại hạnh phúc đặc biệt phát sinh. Đó là hạnh phúc 
của sự dứt bỏ. Hạnh phúc dứt bỏ là một sự an lạc thoải 
mái do sự dứt bỏ các dục lạc ngũ trần và các bất thiện 
pháp phát sinh từ dục lạc. Dục lạc ngũ trần là một điều 
nguy hiểm. Dính mắc, tham đắm vào dục lạc ngũ trần 
là một mối nguy hiểm lớn lao. Nơi có sắc đẹp, có tiếng 
hay, có vị ngon, có mùi thơm, có đụng chạm vừa lòng 
thì dễ đàng có được sự an lạc thoải mái. Đó là điều dễ 
hiểu. Nhưng nơi không có dục lạc ngũ trần mà gọi là nơi 
an lạc hạnh phúc, thì mới thoạt nghe có vẻ lạ lùng làm 
sao! Tuy nhiên, khước từ dục lạc ngũ trần mới là hạnh 
phúc thật sự. 


276 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Tâm ẩn cư khỏi các bất thiện pháp có nghĩa là 
tâm đã ẩn tránh khỏi các loại phiền não. Khi đó phiền 
não không có cơ hội phát sinh bởi vì nguyên nhân trực 
tiếp của phiền não là ngũ dục đã được trừ bỏ. Như vậy, 
ta thấy chữ /#hàna còn bao hàm một nghĩa khác nữa. Khi 
mà các chỉ thiền /3m, /ứ có mặt thì ngũ dục bị loại bỏ. 
Do đó, phiền não sẽ cao bay xa chạy. Như vậy, chữ 
jhãna không phải chỉ là nhập định hay nhập vào các tầng 
định thôi, mà còn có nghĩa là loại bỏ phiền não. Nó là 
lửa thiêu đốt phiền não. 


Liên Quan Giữa Tầm và Tử 


Trong việc phát triển các tầng định, thì hai yếu 
tố Z3m và fứ rất quan trọng. Hai yếu tố hướng tâm và 
ghim tâm trên đề mục này liên quan mật thiết với nhau. 
Giả sử bạn có một cái bình bằng đồng đen đuốc, cũ kỹ. 
Nếu muốn chùi bình cho sáng, bạn phải đùng một miếng 
giẻ để làm công việc này. Một tay cầm bình, một tay 
cầm giẻ, bạn chà lui chà tới miếng giẻ trên thành bình. 
Nếu bạn kiên nhẫn chùi thì một lát sau chiếc bình sẽ 
sáng loáng. 


Cũng vậy, thiền sinh phải giữ tâm ở nơi mà đề 
mục chính xuất hiện như bụng chẳng hạn. Giữ chánh 
niệm ở đó. Chà lui chà tới, cọ xát vào đề mục cho đến 
khi phiền não biến mất. Lúc bấy giờ thiền sinh mới thấu 
suốt được sự thật của những gì đang xảy ra tại điểm đó. 
Thiền sinh sẽ hiểu rõ tiến trình của chuyển động phồng 
xẹp. Nếu đề mục phụ mạnh hơn đề mục chính, thì thiền 
sinh phải áp dụng /3m và zý để ghi nhận đề mục mới. 


Các Tầng Thiền Minh Sát 277 


Như giữ bình trên tay là /ầm, chà xát chiếc bình là /ứ 
Nếu thiền sinh chỉ cầm bình mà không chùi thì ten rỉ 
vẫn còn mãi. Nếu thiền sinh muốn chùi chiếc bình mà 
cầm bình không chặt thì cũng không chùi được. Điều đó 
cho thấy sự hỗ tương tùy thuộc giữa /3m và (ứ. 


Muốn vẽ một vòng tròn, bạn phải dùng một 
chiếc com-pa (compass). Bạn phải ghim đầu nhọn vào 
trang giấy, giữ yên đầu nhọn rồi di chuyển đầu kia để 
tạo một vòng tròn. Đầu kim nhọn là /3, phần quay là 
ứ Nếu đầu nhọn không được ghim vào giấy thì làm sao 
bạn vẽ được vòng tròn? Nếu đầu nhọn đã ghim vào giấy 
mà không quay đầu kia thì cũng không có vòng tròn. 
Như vậy, /ầm hướng tâm vào đối tượng. 7i áp đặt tâm 
hay chà xát tâm vào đối tượng. 723m và /ứ hỗ tương tùy 
thuộc nhau. 


Trí Tuệ Trực Giác 


Nhiều người cho rằng Z3 là truy tâm, suy nghĩ, 
lý luận. Nghĩa này không đúng trong việc hành Thiền 
Minh Sát. Người tây phương được giáo dục từ nhỏ là 
phải sử dụng trí thông minh của mình, phải luôn luôn 
tìm kiếm, đặt câu hỏi, tại sao, thế nào. Nhưng sự suy 
nghĩ và tìm tòi như vậy không thích hợp trong việc hành 
Thiền Minh Sát . 


Có hai loại trí tuệ: Một loại do học hỏi và một 
loại do thực hành. Trong khi hành thiền, ta quán sát sự 
thật tuyệt đối hay chân đế một cách trực tiếp. Ta phải 
thật sự kinh nghiệm mà không suy nghĩ. Đây là cách 


278 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


duy nhất để đạt được tuệ giác hay trí tuệ liên quan đến 
sự hiểu biết tường tận, bản chất của sự vật. Người ta có 
thể đọc rất nhiều để hiểu thế nào là chân đế, nhưng nếu 
không thực hành trực tiếp thì trí tuệ vẫn không phát 
sinh. 


Sở dĩ thiền định hay thiền vắng lặng có thể giúp 
ta đạt được sự tĩnh lặng mà không thể trực tiếp dẫn đến 
trí tuệ là vì thiền này lấy khái niệm và sự suy tư hay tục 
"đế làm đối tượng. Trong khi đó, Thiền Minh Sát lấy sự 
thật tuyệt đối hay chân đế làm đối tượng. Nhờ vậy mà 
hành Thiền Minh Sát có thể đạt được trí tuệ mà không 
thông qua sự suy nghĩ. Các tầng Thiền Minh Sát dẫn 
đến trí tuệ bởi vì nó là kết quả của sự quán sát trực tiếp 
vào chân đế hay sự thật tuyệt đối. 


Khi có một trái táo trước mắt bạn, và có người 
nói cho bạn biết trái táo này mọng nước, ngọt lịm và 
tuyệt vời. Có thể nhìn trái táo rồi bạn nghĩ: “Trái táo 
này thật mọng nước. Tôi đoan chắc là nó rất ngọt". Bạn 
có thể nghĩ, có thể đoan chắc, có thể đánh cá, nhưng chỉ 
khi nào bạn nếm thử thì bạn mới biết được hương vị thật 
sự của nó. Việc hành Thiền Minh Sát cũng vậy. Bạn 
cũng có thể tưởng tượng được một số kinh nghiệm sẽ 
như thế nào, nhưng bạn chỉ có thể có được kinh nghiệm 
thực sự khi tinh tấn thực hành đúng phương pháp. Khi 
đã đạt được trí tuệ thì bạn chẳng cần nhọc công tranh cãi 
về hương vị của trái táo nữa. 


Các Tầng Thiền Minh Sát 279 


CHƯỚNG NGAẠI VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG 


Tâm thiếu chánh niệm như bóng tối che phủ căn 
phòng không đèn đuốc vào lúc nửa đêm, bóng tối si mê 
và ngu muội tràn ngập. Bóng đêm thì đầu sao nó cũng 
chỉ là trống rỗng và bình thường. Trong khi đó, mỗi 
một phút giây bị si mê che lấp thì tâm sẽ tiếp tục tìm 
kiếm, đeo đuổi theo dục lạc ngũ trần. Con người vì sắc 
tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi động chạm vừa 
lòng mà bỏ ra biết bao nhiêu thời gian để săn đuổi, tìm 
kiếm, nắm giữ và dính mắc vào chúng. Bị dính mắc vào 
những phiền não rối như mớ bòng bong khiến họ không 
thể nào hiểu được một loại hạnh phúc khác cao hơn, 
vượt xa hơn các loại ngũ dục thông thường. Chúng ta 
làm sao có thể giải thích cho những người như thế hiểu 
được những loại hạnh phúc thanh cao, tối thượng hơn do 
việc hành thiền đem lại. 


Thiền Minh Sát là hoàn toàn và liên tục chú tâm 
vào đề mục bao gồm cả hai khía cạnh của hai sự định 
tâm, đó là ¿3m và /£ứ, hay hướng tâm và áp đặt tâm trên 
đề mục. Hai thiền chỉ này giúp cho tâm hút chặt vào đề 
mục ghi nhận. Nếu chúng vắng mặt thì tâm sẽ phóng đi 
nơi khác. Khi tâm bị ngũ dục và phiền não, nhất là 
những phiền não do sự mong muốn hưởng thụ lâu dài 
các dục lạc chi phối, tâm sẽ bị tràn ngập bởi mờ tối và si 
mê. Khi tâm bị mờ tối và si mê thì ba chi thiền còn lại 
làm sao có được ánh sáng, có được cơ hội để tao ngộ với 
hai yếu tố đầu tiên hầu tạo nên một môi trường an tịnh, 
tĩnh lặng, vui vẻ, trong sáng cho hoa trí tuệ khai nở? 


280 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Năm Chướng Ngai 


Có năm chướng ngại khiến cho tâm trượt ra khỏi 
đề mục. Phiền não thì nhiều vô cùng vô tận và ở dưới 
nhiều dạng thức khác nhau, nhưng ta có thể kể đến năm 
chướng ngại chính. Gọi chúng là chướng ngại vì chúng 
cần trở sự hành thiền của chúng ta. 


Bao lâu tâm còn bị say mê bởi những cám dỗ của 
dục lạc thì tâm không thể an nhiên để quán sát đề mục, 
khiến chúng ta không thể đi trên con đường giải thoát 
dẫn đến hạnh phúc thanh cao vượt hẳn những hạnh phúc 
bình thường của thế gian. 


Như vậy, (ham ái là chướng ngại đầu tiên và to 
lớn nhất đối với việc hành thiền của chúng ta. 


Khi đối diện với một đề mục không vừa lòng 
thích ý thì tâm tràn đầy sân hận, và tâm cũng rời khỏi đề 
mục chính hay rời khỏi hướng đi đến chân hạnh phúc. 
Đây là chướng ngại thứ hai, sân hận. 


Có lúc sự tỉnh tấn và nỗ lực mất đi, tâm trở nên 
giải đãi, lờ đờ, thụ động, lười biếng, thì tâm cũng không 
thể ở trên đề mục được. Sự đã đượi buồn ngủ này là 
chướng ngại thứ ba. 


Đôi khi tâm nhảy từ đề mục này sang đề mục 
khác và không an trụ được trên đề mục chính. Tâm ðấf 
an và giao động, đầy rẫy những tư tưởng hối tiếc, ân 


Các Tầng Thiền Minh Sát 281 


hận, lưu luyến quá khứ, lo âu, suy nghĩ đến tương lai. 
Đó là chướng ngại thứ tư. 


Chướng ngại thứ năm là hoà? nøÙ¡, phân vân, do 
dự, thiếu quyết đoán. Thiền sinh gặp phải những trở 
ngại này khi họ nghi ngờ khả năng của chính mình, nghi 
ngờ phương pháp hành thiền và nghi ngờ cả thiền sư 
nữa. Nhiều lúc so sánh việc hành thiền của mình với 
người khác hay với những gì mình học được khiến tâm 
thiền sinh như tê liệt chẳng khác nào kẻ lữ hành trước 
ngã ba đường, chẳng biết định hướng để tiếp tục hành 
trình. 


Khi những phiền não này hiện diện thì tâm thiếu 
hẳn ầm, (ứ, hi, lạc và nhất tâm. Năm thiền chỉ này chỉ là 
năm yếu tố của tầng định thứ nhất. Chúng sẽ được phát 
triển tròn đủ, trọn vẹn khi việc hành Thiền Minh Sát có 
kết quả. Mỗi chỉ thiền sẽ diệt được một chướng ngại. 


Nhất Tâm Diệt Trừ Tham Ái 


Trong dục giới này, tham ái là chướng ngại chính 
kìm hãm chúng ta trong tối tăm mờ mịt không lối thoát. 
Định tâm hay nhất tâm là phương pháp đối trị fham át:. 
Khi an trụ trên đề mục thiền thì tâm không bị dính mắc 
vào những tư tưởng, cũng như không bị mê đắm vào dục 
lạc như sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng 
chạm vừa lòng. Lúc ấy tham ái không còn đủ sức mạnh 
để chi phối tâm. Tâm không bị phân tán hay tán loạn, 
mà tập trung vào đề mục hay còn gọi là njấf âm. 


282 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Hi Diệt Trừ Sân Hận 


Khi tâm định vào đề mục một cách ổn cố và lâu 
dài thì ø phát sinh. Sự phát triển của # này giúp cho 
tâm thoát khỏi chướng ngại thứ hai bởi vì sân hận không 
thể xuất hiện và tồn tại cùng một lúc với tâm #¿ Bởi 
thế, h/ có công năng diệt trừ sân hận. 


Lạc Diệt Trừ Bất An GIao Động 


Khi việc hành thiền phát triển tốt đẹp thì những 
cảm giác an lạc, thoải mái phát sinh. Tâm quán sát các 
đề mục không vừa ý một cách thản nhiên, ung dung tự 
tại, không sân hận, không bực mình. Thiền sinh sẽ an 
nhiên tự tại, bình thản dù cho đề mục có khó khăn, phức 
tạp, rắc rối đến đâu. Nhiều khi nhờ chánh niệm mà sự 
đau nhức tan biến đần, để lại cảm giác dễ chịu trên cơ 
thể. Khi thân và tâm đều an lạc thoải mái, sự tập trung 
tâm ý hay định tâm trên đề mục sẽ bền vững, tâm sẽ 
chẳng chạy đi đâu. Khi /ac có mặt thì bãƒ an và g/4o 
độngg sẽ rũ áo ra đi. 


Tầm Diệt Trừ Dã Dượi Buồn Ngủ 


Tầm có khả năng khai mở và giúp tâm bị khô 
héo tươi mát trở lại, khiến cho tâm tích cực và khai mở. 
Khi tâm liên tục tỉnh tấn hướng chính xác vào đối tượng 
thì đế đượi buồn ngủ không phát sinh. Khi bị đã đượ? 
buồn ngủ chi phối thì tâm sẽ bị co rút và trở nên thụ 
đồng. Khi ¿3m có mặt thì đế đượi buồn ngủ sẽ rút lu. 


Các Tầng Thiền Minh Sát 283 


Tứ Diệt Trừ Hoài Nghỉ 


Khi ¿ầm phát triển, có sự hướng tâm vào đối 
tượng, thì tâm sẽ áp đặt lên trên đề mục, chà xát lên trên 
đề mục, trú trên đề mục. Đó là /ứ hay sár, tên của chỉ 
thiền thứ hai. 7icó công năng giữ cho tâm liên tục dính 
vào đề mục quán sát. Khi có sự chú tâm liên tục vào đề 
mục quán sát thì hoảz „g7 sẽ không có cơ hội hiện khởi, 
vì tâm hoài ngh/ không bao giờ an trú trên một đề mục 
mà chạy đây, chạy đó. Khi ý có mặt thì tâm không 
trượt khỏi đề mục do đó hoài nghi biến mất. 


Trí tuệ chưa chín muồi cũng khiến hoài nghĩ gia 
tăng. Nếu không có sự thực hành thâm sâu và thuần 
thục thì chắc chắn là không thể nào thấy được giáo pháp 
vi diệu. Thiền sinh mới có thể băn khoăn thắc mắc về 
những gì đã nghe mà chưa tự thân chứng nghiệm, nhưng 
càng cố tâm suy nghĩ về điều này bao nhiêu, thì trí tuệ 
sẽ bị thu hẹp bấy nhiêu. Những suy nghĩ như thế này 
chẳng đem lại lợi ích chi mà còn có hại. Nếu thiền sinh 
cứ tiếp tục suy nghĩ sẽ dẫn đến sự chỉ trích. Nếu cứ tiếp 
tục suy nghĩ theo lối này thì sự phát triển trí tuệ sẽ bị 
ngăn chận. Nếu tâm luôn luôn quán sát chặt chẽ, kỹ 
lưỡng đề mục quán sát thì các tư tưởng chỉ trích, chống 
đối, phỉ báng, v.v... sẽ không bao giờ có cơ hội phát 
khởi. 


HIỂU BIẾT THẤU ĐÁO BẢN CHẤT THẾ GIAN 


Khi có thể chú tâm khắn khít vào chuyển động 
phồng xẹp từ lúc khởi đầu đến lúc chấm dứt, phát triển 


284 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


tâm chánh niệm một cách chính xác, thâm sâu, rõ ràng 
và liên tục từ sát na này sang sát na khác thì thiền sinh 
sẽ thấy được một cách rõ ràng toàn thể tiến trình của 
chuyển động từ điểm khởi đầu đến điểm giữa, rồi đến 
điểm cuối mà chẳng có sự gián đoạn nào. 


Giờ đây, nhờ Thiền Minh Sát, bạn sẽ quán sát 
một cách trực tiếp thân và tâm. Đầu tiên, bạn có thể 
phân biệt một cách vi tế hai yếu tố thân và tâm tạo nên 
tiến trình phồng xẹp. Tiến trình của thân khác hẳn với 
tiến trình của tâm ghi nhận. Khi quán sát một cách thận 
trọng hơn thì bạn sẽ bắt đầu nhận thấy sự hỗ tương tùy 
thuộc của thân và tâm. Một ý định trong tâm tạo nên 
một loại chuyển động liên tục của thân. Bạn sẽ bắt đầu 
thấy rõ tiến trình của thân và tâm sinh ra rồi diệt đi như 
thế nào. Càng ngày bạn càng thấy tiến trình sinh diệt 
này rõ ràng hơn. Bạn sẽ thấy mọi đối tượng mà bạn 
nhận biết được đều sinh và diệt. Đâu đâu bạn cũng thấy 
sinh và diệt. Âm thanh đến rồi đi, cảm giác có thể phát 
sinh rồi biến mất. Chẳng có gì tồn tại. 


Ở điểm này, năm thiền chi của tầng thiền thứ 
nhất trở nên mạnh mẽ. 73: và £ứ rất mạnh. #⁄ /ac và 
nhất tâm sẽ mạnh theo. Tầng thiền thứ nhất của minh 
sát được tròn đủ hay trí tuệ nội quán bắt đầu phát sinh. 


Trí tuệ nội quán là trí tuệ liên quan đến sự thấy 
rõ ba đặc tính của mọi hiện tượng tâm vật lý, đó là vô 
thường, khổ não và vô ngã. 


Các Tầng Thiền Minh Sát 285 


Vô Thường (Anicca) 


Khi bạn quán sát sự đến và đi của các đối tượng, 
bạn sẽ thấy rõ đặc tính tạm thời của chúng. Đó là vô 
thường. Trí tuệ thấy rõ vô thường là trí tuệ trực tiếp. 
Bạn thấy rõ đặc tính này ở bất kỳ chỗ nào mà bạn chú 
tâm đến, nghĩa là chỗ nào mà bạn để tâm đến, bạn đều 
thấy rõ vô thường. Khi tâm vừa tiếp xúc với đối tượng, 
bạn thấy rõ đối tượng đang tan rã. Một sự thỏa thích lớn 
lao xảy đến khi bạn thấy được chân lý này. Từ đây, bạn 
càng cảm thấy thích thú hơn trong việc hành thiền vì 
biết rằng mình đã khám phá ra được chân lý của vũ trụ 
này. 


Chỉ một sự quán sát đơn giản và tổng quát cũng 
cho bạn thấy toàn cơ thể mình đều là vô thường. Bởi 
thế, chữ 'vô thường' liên quan đến toàn cơ thể này. 
Càng về sau, khi quán sát kỹ hơn, bạn sẽ thấy mọi hiện 
tượng khởi lên qua sáu căn đều là vô thường. Đồng thời 
bạn cũng thấy rõ ràng thân và tâm và các hiện tượng của 
thân và tâm đều là vô thường. Không có vật gì trên thế 
gian này mà không mang đặc tính vô thường cả. 


Tóm lại, tất cả mọi vật trên thế gian này đều 
mang đặc tính vô thường (A/⁄cca i2kkhana2). Nhờ tính 
tấn hành thiền ta có được trực giác hay trí tuệ thấy được 
vô thường (A/cca vipassanafiana), thấy rõ sự diệt mất 
của các hiện tượng này. Một điểm quan trọng cần lưu ý 
ở đây là tuệ giác thấy rõ vô thường không thể có được 
nhờ đọc sách hay nghe thiền sư giảng giải, hoặc do sự 
suy nghĩ, lý luận. Tuệ giác này chỉ có được khi thiền 


286 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


sinh quán sát một cách thuần túy sự biến mất của các 
hiện tượng trong hiện tại mà không qua suy nghĩ hay lý 
luận. 


Khi quán sát sự chuyển động của bụng, bạn có 
thể nhận biết sự căng kéo, bành trướng, chuyển động, 
v.v... Nếu bạn có thể theo dõi được tiến trình này một 
cách liên tục từ đầu chí cuối, và bạn thấy rõ giai đoạn 
cuối của các cảm giác này thì bạn sẽ thấy rõ được sự vô 
thường, và bạn có tuệ giác thấy rõ được sự vô thường. 
Tất cả mọi cảm giác có thể nhận biết ở bụng hay ở mọi 
nơi khác trên cơ thể đều là vô thường. 


Đặc tính của sự vô thường là sinh ở đầu tiến trình 
của sự phồng hay xẹp, và diệt ở cuối tiến trình của 
phồng hay xẹp. Sự nhận biết được rằng chúng là vô 
thường chỉ có thể xảy ra vào lúc ta quán sát thấy sự biến 
mất của tiến trình phồng hay xẹp này. 


Vô thường không phải chỉ thấy được ở bụng mà 
thôi. Mọi chuyện, mọi diễn biến xảy ra trong khi thấy, 
nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, mọi cảm giác của 
cơ thể, nóng lạnh, cứng mềm, đau nhức, ngứa, nhột, và 
tất cả những hoạt động như co duỗi, quay, cúi, khom, hắt 
hơi, v.v... đều là vô thường. Nếu bạn có thể thấy được 
sự biến mất của bất kỳ một đối tượng nào đã kể trên đều 
bao gồm trong tuệ thấy vô thường. Khi có tuệ thấy rõ 
vô thường thì bạn mất hẳn ảo tưởng về sự thường còn. 
Lúc bấy giờ, ngã mạn (/nãna) sẽ vắng mặt. Thật vậy, 
trong lúc bạn chánh niệm chú tâm quán sát sự vô thường 
thì ngã mạn cũng giảm thiểu đần. 


Các Tầng Thiền Minh Sát 287 


Khổ hay Bất Toại Nguyện 


Đặc tính thứ hai của các pháp hữu vi (nhân 
duyên pháp) là khổ não. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu vấn 
đề này dưới ba khía cạnh: khổ, đặc tính của khổ và tuệ 
thấy khổ não. 


Trong khi quán sát sự vô thường, tự nhiên yếu tố 
khổ cũng bắt đầu rõ ràng trước mắt ta. Khi thấy các 
hiện tượng sinh rồi diệt, bạn sẽ nhận ra rằng không có 
cái gì vững bền, ổn cố để mà nắm giữ. Mọi chuyện đều 
ở trong trạng thái biến đổi không ngừng nên ta không 
nắm giữ được gì cả. Vì không nắm giữ được gì cả nên ta 
không vừa lòng, không toại nguyện và khổ. Bởi vì mọi 
vật đều biến đổi nhưng chúng ta không muốn nó biến 
đổi. Chúng ta muốn mọi vật vững bền mà nó không 
vững bền. Mọi vật diễn ra không đúng ý mình, không 
đúng nguyện vọng của mình khiến ta không hài lòng, 
không toại nguyện, mà bất toại nguyện tức là khổ. 


Mọi hiện tượng không đem đến cho ta sự nương 
tựa nào cả. Thật ra, khổ tự nó là vô thường. Cái gì vô 
thường thì cái đó là khổ. Hiểu rõ chân lý đau khổ này 
thì chúng ta sẽ nhìn các cảm giác đau nhức xảy đến với 
ta một cách thích thú. Lúc bấy giờ ta sẽ thấy rõ bản chất 
bất toại nguyện của mọi cảm giác. Ta có thể quán sát 
chúng một cách khách quan mà không bị ảnh hưởng bởi 
chúng và không phản ứng lại chúng. Ta sẽ thấy cảm 
giác đau nhức không phải là một cái gì bền vững, và nó 
không thể tồn tại quá hơn một cái chớp mắt. Lúc đó ta 
không còn có ảo tưởng về một sự trường tồn nào nữa. 


288 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Chẳng hạn có một cảm giác đau nhức nơi lưng. 
Nếu chăm chú quán sát nó thì bạn sẽ thấy sự nóng bỏng 
của chỗ đau biến thành sức ép rồi biến thành sự đập 
mạnh thình thịch. Sự đập mạnh này cũng biến chuyển, 
đan chéo vào nhau. Sự đập mạnh thay đổi cường độ, 
hình dáng và cách thức một cách liên tục. Cuối cùng, 
khi sự biến đổi lên đến cực điểm thì tâm sẽ thấy được sự 
vỡ vụn, sự phân tán của cái đau. Tâm ta lúc bấy giờ 
không còn bị sự đau nhức hành hạ nữa. 


Chiến thắng được sự đau, tâm ta sẽ tràn đầy hỉ 
lạc và thoải mái. Thân cũng trở nên mát mẻ, yên fĩnh, 
thoải mái. Nhưng lúc bấy giờ thiền sinh cũng không có 
ý nghĩ sai lầm rằng đau khổ đã chấm dứt. Trái lại, thiền 
sinh thấy bản chất đau khổ của các cảm giác càng lúc 
càng rõ ràng hơn. Bởi vì thiền sinh bắt đầu thấy rõ cơ 
thể này chỉ là một khối đau khổ và bất toại nguyện, nó 
nhảy múa và không ngừng biến đổi. 


Đặc tính của đau khổ là bị vô thường đàn áp, chỉ 
phối. Nói một cách chính xác, bởi vì tất cả các sự vật 
đều sinh và diệt không ngừng từ Sát na này sang Sát na 
khác nên chúng ta sống trong một hoàn cảnh bị nhiều áp 
lực lớn lao. Mỗi khi Sứ xảy ra thì không có cách gì 
ngăn cản sự điệt. 


Tuệ thấy rõ sự đau khổ cũng xuất hiện lúc ta 
quán sát các hiện tượng sinh và diệt, nhưng nó có một 
khía cạnh khác hẳn với tuệ thấy rõ sự vô thường. Chẳng 
hạn, như đột nhiên ta có một sự hiểu biết sâu xa rằng 
không có một sự vật gì ta có thể nương tựa vào được cả, 


Các Tầng Thiền Minh Sát 289 


không có gì chúng ta có thể cậy nhờ được, chúng đều là 
những vật đáng sợ. 


Khi có cảm giác đó tức là ta có được tuệ thấy rõ 
khổ não. . Tuệ thấy được khổ não cũng không thể đạt 
được nhờ đọc sách, lý luận hay phân tích. Tuệ này chỉ 
xuất hiện khi tâm thuần quán sát sự sinh diệt của các sự 
vật và hiểu rằng sự vô thường của các hiện tượng là 
đáng sợ, chẳng có gì thích thú và không tốt đẹp chút 
nào. 


Tuệ thấy rõ sự khổ trong mọi hiện tượng có năng 
lực mạnh mẽ vì nó có thể loại trừ sự hiểu biết sai lầm 
cho rằng sự vật đều tốt đẹp, đáng yêu, bền vững. Khi 
các ảo tưởng sai lầm này biến mất thì tham ái cũng 
không hiện khởi. 


Vô Ngã (Anatta) 


Bây giờ, tự nhiên bạn sẽ thấy được vô ngã, nghĩa 
là không có ai đằng sau mọi tiến trình. Từ sát na này 
sang sát na khác, các hiện tượng xuất hiện. Đây là một 
tiến trình tự nhiên, không do ai thúc đẩy hay điều khiển. 
Trí tuệ này là sự hiểu được rằng sự vật không có cái ngã 
bên trong. Chúng ta cũng xét đến phần này trong ba 
khía cạnh: vô ngã, đặc tính của vô ngã và tuệ thấy được 
sự vô ngã. 


Vô ngã liên quan đến danh sắc hay tất cả những 
hiện tượng vô thường không có tự ngã. Đặc tính của vô 
ngã là thấy được sự sinh và diệt không diễn ra theo ý 


290 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


muốn của ta. Mọi hiện tượng danh và sắc diễn ra trong 
ta, đến rồi đi một cách tự động, theo một định luật tự 
nhiên. Chúng diễn ra ngoài sự kiểm soát của ta. 


Ta có thể thấy điều này một cách tổng quát bằng 
cách quán sát thời tiết. Có lúc trời nóng như thiêu đốt. 
Có lúc trời lạnh đến đông đá. Khi mưa đầm. Lúc nắng 
ráo. Thời tiết thay đổi bất thường, chẳng làm sao lường 
trước được. Chúng ta không thể nào bảo thời tiết diễn ra 
theo đúng ý mình. Thời tiết bị chi phối bởi luật tự 
nhiên. Những yếu tố tạo nên thân và tâm này cũng bị 
chỉ phối bởi những định luật tự nhiên. Chúng ta ngã 
bệnh, đau khổ rồi chết! Những tiến trình này có tuân 
theo ước muốn của ta chăng? 


Khi quán sát kỹ càng sự sinh và diệt của các hiện 
tượng thân tâm, chúng ta sẽ hiểu rõ ràng là chẳng có ai 
kiểm soát các tiến trình này cả. Sự hiểu biết hay trí tuệ 
đến một cách tự nhiên. Trí tuệ này không hề bị ảnh 
hưởng hay bị điều khiển hoặc bị tác động bởi một 
nguyên nhân nào bên ngoài. Trí tuệ này không đến từ 
sự suy nghĩ mà phát sinh ngay từ lúc ta quán sát sự sinh 
diệt của các hiện tượng. Trí tuệ này là trí tuệ thấy rõ vô 
ngã. 


Khi ta không thấy được sự sinh và diệt của mọi 
hiện tượng thân và tâm, lúc ấy ta dễ có tư tưởng lầm lạc 
rằng có một cái ngã, một cá nhân hay một cái tôi trường 
tồn vĩnh cữu đứng đằng sau thân và tâm này. Bằng sự 
hiểu biết rõ ràng, các quan kiến sai lầm trên sẽ được tạm 
thời loại bỏ. 


Các Tầng Thiền Minh Sát 291 


Tuệ Tư Duy: Tầng Thiền Minh Sát Thứ Nhất 


Khi chúng ta có tri kiến rõ ràng, nhất là khi ta 
ghi nhận được sự diệt của các hiện tượng, chúng ta sẽ có 
trực giác về vô thường, khổ và vô ngã. Trực giác hiểu 
biết về tam tướng được gọi là tuệ tư duy, tuệ thấy rõ tam 
tướng (S2nasanafñana). Người có tuệ này hiểu một 
cách rõ ràng vô thường, khổ, vô ngã bằng kinh nghiệm 
của chính mình khi quán sát sự diệt mất của các hiện 
tượng. 


Tưởng chúng ta cũng nên tìm hiểu nghĩa chữ 
Wipassanä mà thường được dịch là Tmninh sát. Chữ 
Vipassanã có hai phần: V7 có nghĩa là nhiều cách, 
passanãa' có nghĩa là thấy. Như vậy, vipassanãa có nghĩa 
là thấy qua nhiều cách. "Nhiều cách ở đây có nghĩa là 
nhiều tướng trạng, nhiều khía cạnh, tức là thấy được đặc 
tướng vô thường, khổ, vô ngã. Nếu dịch một cách tròn 
đủ chữ vipassanz, thì là thấy rõ các tướng vô thường, 
khổ, vô ngã. 


Một nghĩa khác của chữ vipassana là pacceka- 
ñãna Chữ pacceka ở đây có nghĩa là sự hiểu biết qua 
kinh nghiệm trực tiếp. Bởi vì tuệ minh Sát chỉ phát sinh 
khi ta có chánh niệm, và bởi vì nó đến từ trực giác mà 
không qua lý luận suy nghĩ, bởi thế nó được gọi là trí tuệ 
có được bằng kinh nghiệm trực tiếp, paccekafñna. 


Trí tuệ minh sát tái xuất hiện nhiều lần thì tâm sẽ 
có sự phản ánh hay hiểu biết tức thời rằng vô thường, 
khổ, vô ngã không phải chỉ có trong hiện tại mà đã từng 


292 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


có trong quá khứ và sẽ còn xảy ra trong tương lai. Tất 
cả mọi chúng sanh và mọi sự vật mang cùng các yếu tố 
như ta thì cũng đều bị luật vô thường, khổ và vô ngã chỉ 
phối. Phản ánh này được gọi là tuệ tư duy, và trong 
trường hợp này là một khía cạnh của các chỉ thiền ểầm 
và /ý biểu hiện qua sự tư duy. 


Ở vào giai đoạn này, tầng định minh sát đầu tiên 
đã được phát triển tròn đầy, và tầng mức thực hành được 
gọi là tư duy trí được tròn đủ. Thiền sinh sẽ hiểu một 
cách sâu xa và rõ ràng tam tướng vô thường, khổ, vô 
ngã. Lúc bấy giờ, thiền sinh sẽ đạt đến sự suy tư tự 
nhiên rằng ngay bây giờ, từ trước hay mãi về sau, không 
có nơi nào không bị định luật vô thường, khổ não chỉ 
phối. 

Sự suy luận, sự phản ảnh có mặt trong tầng Thiền 
Minh Sát thứ nhất, nhưng sự suy luận và phản ảnh này 
đến một cách tự nhiên và vô hại, trừ phi nó bắt đầu xâm 
chiếm toàn thể tâm. Đặc biệt đối với những thiền sinh 
có trình độ tri thức cao, họ thường hay tưởng tượng, suy 
luận, phân tích. Do đó, sự suy tư phản ảnh sẽ hiện ra rất 
nhiều trong khi họ trực tiếp kinh nghiệm các trực giác. 
Nếu sự suy luận và phản ánh quá nhiều có thể cản trở trí 
tuệ phát sinh. 


Người nào thuộc loại thiền sinh này, nếu thấy 
việc hành thiền của mình dẫm chân tại chỗ hay thụt lùi 
thì cũng đừng nên tự trách mình mà hãy tự an ủi mình 
bằng cách nghĩ rằng đầu sao, đây cũng không phải là 
suy nghĩ xấu, vì trong lúc đó, sự suy tư hay phản ánh 
liên hệ đến pháp bảo chứ không phải là với tham lam và 


Các Tầng Thiền Minh Sát 293 


sân hận. Dầu sao đi nữa, gặp phải trường hợp như vậy, 
thiền sinh cũng nên cố gắng trở về với sự quán sát thuần 
túy, đơn giản để kinh nghiệm các hiện tượng xảy ra. 


Các Hình Thức Của Tầm 


Chữ ?3m' được dùng để chỉ thiền chỉ có đặc tính 
hướng tâm chính xác bao gồm cả sự suy nghĩ, phản ánh, 
hướng sự chú tâm vào sự suy nghĩ. Tầm có hai loại: 
thiện và bất thiện. Hướng tâm vào dục lạc ngũ trần, đó 
là bất thiện tâm. Hướng tâm vào sự dứt bỏ là thiện. 
Tầm gắn liền với sân hận, gây hấn, công kích, chỉ trích 
là bất thiện. 72m gắn liền với vô sân, bất bạo động là 
thiện. 


Khi suy tư phản ánh về vô thường, khổ não, vô 
ngã phát sinh, thì /3m liên hệ với dục lạc ngũ trần không 
có mặt. Trong loạt tư tưởng đến trực tiếp từ trí tuệ của 
cá nhân, một số tư tưởng ham thích có thể hiện khởi, 
nhưng sự ham thích này không liên quan đến dục lạc thế 
gian như giàu sang, danh vọng, dục lạc, mà sự ham thích 
ở đây là những ham thích rất thiện như mong muốn rời 
bỏ thế gian này, muốn bố thí, hay muốn truyền bá giáo 
pháp. Mặc dù những tư tưởng này chứa đựng /3m hay 
suy tư, phản ánh, nhưng nó gắn liền với vô tham hay 
khước từ. 


Tầm liên hệ đến sân hận, gây hấn, công kích 
trong đó có ước muốn làm hại kẻ khác làm cho kẻ khác 
đau khổ có gốc rễ từ sân hận. Nơi sự suy tư này có ẩn 
tàng sự tàn phá, hủy hoại bên trong. Vô sân, vô hận liên 


294 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


quan đến tình thương trong từ ái. Trong khi sân hận 
mang đặc tính công kích, gây gồ, làm hại, phá hủy, thì 
tâm từ mang đặc tính vị tha, mong muốn người khác 
được an vui hạnh phúc. Khi nếm được hương vị của 
giáo pháp thì thiền sinh thường có khuynh hướng muốn 
chia xẻ những gì mình biết được cho mọi người. Thiền 
sinh muốn cho mọi người đều có được kinh nghiệm như 
mình. Đây là tư tưởng gắn liền với từ ái vì mong muốn 
được tốt đẹp cho người khác. 


Suy tư bất thiện là muốn làm hại, áp chế, hành hạ 
hay tiêu điệt chúng sanh khác, đây là một đặc tính hủy 
hoại tàn khốc của tâm sân. Suy tư thiện là đặc tính của 
lòng bi mẫn muốn giúp đỡ kẻ khác và tìm cách giúp họ 
thoát khỏi hoàn cảnh đau khổ khó khăn. Người có lòng 
bi mẫn không những biết cảm thông và thương xót kẻ 
khác mà còn tìm cách để giúp họ thoát khỏi những đau 
khổ khó khăn mà họ đang gặp phải. 


Tứ - Dưới Hình Thức Của Sự Suy Tư 


Nếu như suy tư phản ánh này lập đi lập lại nhiều 
lần thì tiến trình này được gọi là /ứ, hay sá/. Chữ này 
có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên là áp đặt tâm trên đề mục, 
và một nghĩa khác là sự suy tư sâu xa. Chữ ?ứ' dùng Ở 
đây được dùng với nghĩa là sự suy tư lập đi lập lại nhiều 
lần. Trước tiên, thiền sinh có trí tuệ trực giác qua kinh 
nghiệm trực tiếp. Sau đó thì trí tuệ suy tư sẽ phát sanh 
liên quan đến tuệ giác thiền sinh vừa mới đạt được. Trí 
tuệ suy tư có một hương vị đặc biệt và thích thú. Nó 
giống như gia vị thêm vào thức ăn, nhưng nếu nhiều quá 


Các Tầng Thiền Minh Sát 295 


thì sẽ cản trở và làm gián đoạn tiến trình quán sát trực 
tiếp. Những sự suy tư của /ý này có thể là những suy tư 
rất thanh cao bao gồm sự khước từ, lòng từ ái, đức bị 
mẫn. Tuy nhiên, nếu bị dính mắc vào nó và bị nó lôi 
cuốn thì trí tuệ không thể phát sinh. 


Cầu mong cho các bạn đạt được /ầmn và /ứ thật 
mạnh mẽ, vững chắc. Cầu mong cho sự hướng tâm đến 
đề mục cũng như sự áp đặt tâm trên đề mục của các bạn 
được tốt đẹp và vững chắc để thấy rõ bản chất thật sự 
của đối tượng. Cầu mong bạn đừng để tâm bị lệch 
hướng, đầu đó là những sự suy tư đẹp đế, kỳ diệu, cao 
thượng, để bạn có thể đạt được mọi tuệ giác và giác ngộ 
Niết Bàn 


ĐẠT ĐẾN CÁC TẦNG THIỀN MINH SÁT CAO 
HƠN 


Ở tầng Thiền Minh Sát đầu tiên, thiền sinh có 
được tuệ giác thấy rõ sự sinh diệt mau lẹ của các hiện 
tượng. Sau khi đạt được tuệ giác này, thiền sinh sẽ tiếp 
tục vượt lên trên để đạt đến các tầng Thiền Minh Sát kế 
tiếp. 

Tầng Thiền Minh Sát thứ hai 
| Nếu tiếp tục tinh tấn hành thiền, thiền sinh sẽ 
không còn suy tư và phản ánh như trước nữa, mà tâm trở 


nên thuần thục hơn để nhìn các hiện tượng một cách đơn 
giản và khách quan hơn. 


296 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Đến giai đoạn này, thiền sinh chỉ thuần quán sát 
mà không còn có sự suy tư hay phản ánh như trước nữa. 
Giờ đây tâm thiền sinh trở nên minh mẫn, sáng suốt. 
Thiền sinh có thể theo dõi một cách nhanh chóng sự sinh 
và diệt của các hiện tượng từng thời điểm một. Nhờ tâm 
chánh niệm liên tục và sắc bén nên sự suy nghĩ tản mạn 
ít hơn, và cũng không có hoài nghi về sự vô thường, bản 
chất tạm bợ của thân và tâm. Việc hành thiền lúc bấy 
giờ trở nên dễ dàng, trôi chảy mà không cần có nhiều cố 
gắng. Nhờ không cần nhiều cố gắng và không suy nghĩ 
nên tâm thiền sinh tràn đầy hỉ lạc. Sự thuần chú tâm 
quán sát và không suy tư nghĩ ngợi này được gọi là tầng 
tuệ minh sát thứ hai. 


Ở tuệ minh sát thứ nhất, thiền sinh còn cần phải 
có nỗ lực cố gắng và bị nhiều suy nghĩ, trong khi ở tầng 
thiền thứ hai, thì thiền sinh thấy các hiện tượng sinh điệt 
một cách rõ ràng. Tâm tràn đầy hỉ lạc. Đức tin và sự an 
lạc trở nên mạnh mẽ. 


Những Nguy Hiểm Của Đức Tìn, Tĩnh Lặng, Hỉ và 
Lạc 


Tâm có thể trở nên rất tỉnh tế và định tâm sâu xa. 
Sự định tâm sâu xa này dẫn đến một đức tin trong sáng, 
rõ ràng. Đức tin này phát sinh từ kinh nghiệm cá nhân. 
Đức tin này cũng đưa đến một sự tin tưởng vững chắc 
rằng nếu tiếp tục hành thiền thì sẽ đạt được những lợi ích 
mà Đức Phật đã nói đến và thiền sư đã dạy. 


Các Tầng Thiền Minh Sát 297 


Hỉ và lạc (cả thân lẫn tâm) cũng trở nên mạnh 
mẽ trong giai đoạn này. Khi thiền sinh đạt được tầng 
Thiền Minh Sát thứ hai, thông thường, thiền sinh thường 
bị dính mắc vào những sự an lạc kỳ diệu của tâm. Thiền 
sinh sẽ cảm nhận được sự yên lặng, tịch tịnh vô biên cao 
tột chưa từng có. Nhiều thiền sinh cho rằng mình đã đắc 
đạo. Gặp trường hợp như vậy thì kỳ vọng tiến bộ sẽ ra 
khỏi tầm tay. Thiền sinh sẽ gặp nhiều trường hợp mà 
Đức Phật đã đề cập đến là tâm cô đọng bên trong. 


Khi bạn có những cảm nhận hay kinh nghiệm đặc 
biệt, thì hãy lấy đó làm đề mục để niệm thầm hay ghi 
nhận. Hãy tỉnh thức chánh niệm sự hỉ lạc, đức tin, sự 
thanh tịnh và những trạng thái khác. Tất cả các trạng 
thái đó đều chỉ là những tâm sở, mà các tâm sở cũng bị 
luật vô thường chi phối. Nếu trong khi ghi nhận chúng 
mà bạn thấy rằng mình đã dính mắc vào chúng thì hãy 
tức thời cắt đứt sự dính mắc này bằng cách quay về đề 
mục chính của mình, đó là chuyển động của bụng. Chỉ 
như thế thì sự tiến bộ của bạn mới liên tục, vững chắc, 
và bạn mới có thể nếm được hương vị ngọt ngào của đạo 
quả giải thoát. 


Thiền sư phải tỉnh ý để giúp đỡ các thiền sinh 
đang ở trong tình trạng này. Thiền sinh thường quá 
phấn khích bởi những kinh nghiệm tốt đẹp mà mình đã 
đạt được khiến cho họ có khuynh hướng chống lại hay 
bỏ qua những lời khuyên dạy của thiền sư nếu như 
những lời khuyên dạy này có vẻ đánh giá thấp những gì 
mà thiền sinh đã đạt được. Gặp những trường hợp như 
vậy, thiền sư đừng nói gì nhiều cả mà chỉ nói một cách 


298 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


nhẹ nhàng: "Việc hành thiền của bạn đang tiến triển, tuy 
nhiên, những gì bạn thấy được trong khi hành thiền chỉ 
là những điều tự nhiên. Hãy tiếp tục thì bạn sẽ kinh 
nghiệm được nhiều điều kỳ thú hơn bây giờ. Vậy thì 
hãy chánh niệm, ghi nhận mọi trạng thái mà bạn gặp 
phải để có thể đạt được những kinh nghiệm tốt đẹp hơn. 


Nghe theo những lời chỉ dẫn này, thiền sinh tính 
tấn ghi nhận những hiện tượng xảy ra như ánh sáng, đức 
tin, hỉ, lạc, an tịnh, thoải mái, v.v... Điều này khiến 
thiền sinh ý thức được rằng sự chánh niệm ghi nhận một 
cách đơn giản chính là lối thực hành đúng đắn. 


Tầng Thiền Minh Sát thứ ba 


Hi, lạc đần đần sẽ biến mất, nhưng chánh niệm 
và chánh định sẽ thâm sâu hơn, rồi trí tuệ thấy rõ bản 
chất thật sự của những gì đang xảy ra sẽ trở nên vô cùng 
mạnh mẽ. Tại thời điểm này, xả giác chỉ sẽ trội hẳn hơn 
cả. Tâm sẽ không lay động trước những đối tượng vừa 
ý cũng như những đối tượng không vừa ý, và một cảm 
giác dễ chịu tràn ngập thân tâm. Lúc bấy giờ thiền sinh 
có thể ngồi thật lâu mà chẳng thấy đau nhức chút nào. 
Cơ thể trở nên thanh tịnh trong sáng, nhẹ nhàng và 
khoan khoái. Đó là tầng Thiền Minh Sát thứ ba. 


Trong tầng thiền này chỉ còn có hai thiền chỉ là 
lạc và nhất tâm. Tầng Thiền Minh Sát thứ ba sẽ phát 
sinh khi tuệ sinh diệt chín mùi. Việc chuyển từ tầng 
thiền thứ hai sang tầng thiền thứ ba là một bước ngoặc 
quyết định trong việc hành thiền. Con người thường hay 


Các Tầng Thiền Minh Sát 299 


dính mắc vào những gì thường gây ra kích thích, hồi 
hộp, say sưa. Đó là những cảm giác kích động tâm. HỈ 
là một trong những lạc thú mang tính chất kích động. 
Nó tạo nên những gợn sóng hay chấn động trong tâm. 
Đây chỉ là giai đoạn trung gian chuyển tiếp, do đó, khi 
trải qua giai đoạn này thì nỗ lực chánh niệm một cách 
tỉnh tế, tỉ mỉ bởi vì bao lâu thiền sinh còn dính mắc vào 
hỉ thì thiền sinh không thể tiến tới giai đoạn trưởng 
thành, tức là không thể có được một hạnh phúc êm đềm 
đến từ sự bình an tĩnh lặng. 


Hạnh phúc cao tột 


Trong kinh điển có kể chuyện về con bò mẹ 
đang cho bê con bú, và so sánh chuyện này đến bước 
chuyển tiếp từ giai đoạn thứ ba sang giai đoạn này. 
Người nuôi bò phải biết cho bò con thôi bú sớm để có 
thể lấy sữa bò xử dụng vào những mục đích khác. Chú 
bê cũng như tầng thiền thứ hai được nuôi dưỡng bằng hỉ. 
Bò mẹ là tầng thiền thứ ba, và người uống sữa tươi ngon, 
ngọt ngào, bổ dưỡng giống như thiền sinh thoát qua khỏi 
giai đoạn dính mắc vào lạc. 


Cái hạnh phúc và an lạc mà thiền sinh đã thưởng 
thức trong tầng Thiền Minh Sát thứ ba là hạnh phúc cao 
tột do việc hành thiền đem lại. Hạnh phúc này ngọt 
ngào tuyệt diệu, tuy nhiên thiền sinh vẫn có thể giữ vững 
tâm xả thọ, an nhiên, tự tại, quân bình khi ở giai đoạn 
này mà không bị dính mắc. 


300 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Mặc dù đang ở trong giai đoạn tốt đẹp như vậy, 
thiền sinh cũng phải kiên trì giữ tâm chánh niệm quán 
sát đề mục làm sao để cho sự an lạc của thân và tâm 
cũng như sự bén nhạy và trong sáng của tuệ giác nội 
quán không biến thành những luyến ái và dính mắc vi tế. 
Bởi thế, khi nhận thấy rằng trí tuệ nội quán của mình trở 
nên bén nhạy, rõ ràng, kỳ diệu, thì phải ghi nhận. Khi 
bạn ghi nhận một cách hoàn toàn chánh niệm trên các 
đối tượng xảy ra và không để chúng vượt khỏi màn bạc 
tâm giới, nghĩa là không để thoát khỏi sự kiểm soát của 
tâm, thì sự luyến ái sẽ ít khởi sinh. 


Sự diệt của các hiện tượng: An lạc biến mất 


Tuệ thứ ba được gọi là hạnh phúc tối đa bởi vì 
các tuệ kế tiếp không còn hạnh phúc nữa vì mỗi khi bạn 
ghi nhận hiện tượng một cách chánh niệm liên tục, bạn 
sẽ vượt qua tình trạng thấy được sự sinh điệt để chỉ còn 
thấy mỗi sự diệt mà thôi. Vào lúc này thì giai đoạn đầu 
và giai đoạn giữa của đối tượng không còn rõ ràng nữa, 
Thiền sinh chỉ thấy một sự biến mất liên tục của các 
hiện tượng. Vừa mới ghi nhận thì hiện tượng lại biến 
mất. 


Thường thường dường như bạn không thấy thân 
thể nữa, mà chỉ thấy thuần hiện tượng, hiện tượng biến 
mất liên tục. Thiền sinh sẽ có khuynh hướng u sầu buồn 
bã, ưu tư, thân tâm bất an, cuồng loạn, không những do 
thiền sinh thấy mình thiếu hẳn sự an lạc mà còn do sự 
biến mất một cách nhanh chóng của mọi hiện tượng. 
Hiện tượng xảy ra chưa kịp ghi nhận đã biến mất, để lại 


Các Tầng Thiền Minh Sát 301 


một khoảng trống không khiến thiền sinh bàng hoàng 
sửng sốt, rồi những hiện tượng kế tiếp cũng diễn ra như 
Vậy. 


Giờ đây, các khái niệm về sự chế định hay còn 
gọi là tục đế không còn gọi là rõ ràng nữa. Thiền sinh 
có thể vừa ghi nhận được chân đế là những thực tế phi 
khái niệm của đối tượng, thấy rõ bản chất của đối tượng, 
đồng thời thiền sinh cũng thấy được khái niệm chế định 
về hình thể như tay, chân, mặt, mũi, đầu, bụng, v.v... 
Khi tuệ giác này trở nên mạnh mẽ, thiền sinh thấy sự 
điệt một cách cực kỳ nhanh chóng hơn nữa. Lúc bấy giờ 
khái niệm về sự chế định biến mất. Khi một hiện tượng 
phát sinh, thiền sinh không còn biết nó nằm ở chỗ nào 
trên cơ thể mà chỉ thấy một sự tan biến liên tục. 


Trước tình huống này, thiền sinh có thể khóc tức 
tưởi và băn khoăn tự hỏi, "Trời đất ơi, chuyện gì xảy ra 
thế này? Việc hành thiền của ta đang tốt đẹp biết chừng 
nào, giờ đây tiêu tan hết tất cả. Phí biết bao là công sức, 
nỗ lực, để cuối cùng là thế này đây. Ta chẳng thể kiểm 
soát được gì cả, cũng chẳng thể ghi nhận được tí gì". 
Lúc bấy giờ, sự tự trách, bất mãn, buồn bã đầy ắp tâm 
bạn. Rõ ràng là chẳng có gì an lạc thoải mái cả. 


Nhưng bạn cứ yên tâm, vì cuối cùng, tình trạng 
này rồi cũng biến mất, và bạn sẽ cảm thấy yên bình, 
thoải mái ở bước tiến bộ mới. Bạn hãy bình tính, tự 
nhiên tiếp tục xem xét mọi hiện tượng xảy ra. Giai đoạn 
tiến bộ này gọi là sự thấy được sự diệt của các hiện 
tượng hay tuệ diệt. Tuệ này có một đặc tính thú vị là 


302 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


chẳng có sự an lạc của thân và tâm, cũng chẳng thấy đau 
nhức khó chịu xảy ra. Tâm ở vào trạng thái trung trung, 
chẳng buồn mà chẳng vui. 


Tầng Thiền Minh Sát thứ tư 


Trong quá trình trưởng thành, thuần thục của tuệ 
giác thấy sinh diệt, thì 2 của tầng thiền thứ hai đem đến 
sự an lạc thoải mái cho tầng thiền thứ ba. H7 đầy phấn 
khích lúc ban đầu được thay thế bằng một cảm giác bình 
an nhẹ nhàng. Khi sự an lạc biến mất ở tầng tuệ thấy 
được sự diệt, tâm cũng vẫn an lạc thoải mái, không có gì 
khó chịu cả. Tiếp theo từ tầng thiền thứ ba dẫn đến tầng 
thiền thứ tư. Đặc tính của tầng thiền thứ tư này là tâm 
đạt trạng thái xả, và có sự n/áƒ (âm, chuyên chú vào đề 
mục. 


Thái độ xả đối với mọi pháp trần 


Khi tâm không vui, không buồn, không thoải mái. 
và cũng không khó chịu, thì lúc đó, tâm xẩ phát sanh. 
Tâm xẩ có một sức mạnh kỳ diệu phi thường để quân 
bình tâm. Trong trường hợp này, tâm xả được gọi là 
tawa majjhatattZ Trong sự quân bình này, tâm trở nên 
hoàn toàn thanh tịnh, vắng lặng, chính xác và sắc bén. 
Tâm có thể thấy rõ những khía cạnh rất vi tế của các 
hiện tượng. Đây là chuyện khó tin nhưng hoàn toàn có 
thật. Tâm len lỏi đi vào từng ngóc ngách hết sức vi tế 
của chuyển động. Thật ra thì đặc tính /2fr4 rnajhat(attã, 
hay rung tánh hoặc là xả này ở các tầng thiền trước 
cũng có, nhưng ở trong tầng thiền thứ nhất, thứ nhì và 


Các Tầng Thiền Minh Sát 303 


thứ ba nó bị che khuất bởi các tâm sở vượt trội khác, 
giống như mặt trăng giữa ban ngày thì không thể sánh 
với ánh sáng mặt trời được. 


Tóm Lược Bốn Tầng Thiền Minh Sát 


Ở tầng Thiền Minh Sát thứ nhất, khi thiền sinh 
thấy được vô thường, khổ não, vô ngã, sự quân bình 
chưa được hoàn toàn phát triển. Ở tầng thiền này, /3m và 
f mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự hướng tâm và áp đặt tâm 
trên đề mục vẫn chưa hoàn hảo mà còn nhiều sự suy 
nghĩ. 


Trong tầng Thiền Minh Sát thứ hai, khi thiền 
sinh thấy được sự sinh diệt của các hiện tượng, sự kích 
thích, phấn chấn, say mê vẫn còn che lấp tâm xả (tầm, tứ 
được loại bỏ chỉ còn lại h, /ac và nhất tâm). 


Ở tầng Thiền Minh Sát thứ ba, thiền sinh vẫn ở 
trong tuệ sinh diệt nhưng tuệ giác này mạnh mẽ hơn, có 
một sự an lạc, thoải mái, hạnh phúc ngọt ngào tuyệt diệu 
vô biên, nên tâm xđ cũng chưa có điều kiện để hé lộ 
(tầm, tứ, hỉ được loại bỏ chỉ còn /ac và nhất tâm). 


Trong tầng Thiền Minh Sát thứ tư, khi mà sự an 
lạc thoải mái dễ chịu đần đần tan biến và nhường chỗ 
cho cảm giác vô ký, không vui, không buồn, không yêu, 
không ghét, thì sự quân bình có cơ hội hiển bày. Đây là 
lúc thiền sinh thấy rõ sự diệt của các hiện tượng (/Âm, /ứ, 
hi, lạc biến mất chỉ còn nhấf tâm và xả). Lúc bấy giờ, 
cũng như ánh sáng ban ngày đã lịm dần, bóng đêm bắt 


304 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


đầu bao phủ vạn vật. Nhưng trăng rằm xuất hiện, chiếu 
rạng cả bầu trời. 


Kế tiếp sau tuệ diệt là những dấu hiệu của tâm sợ 
hãi, chán ghét, có ý muốn thoát ly. Mặc dù lúc này tâm 
ở trạng thái xả, nhưng sự xđ chưa đủ mạnh. Tâm xả chỉ 
thật sự mạnh mẽ khi đạt được tuệ xả thọ đối với các 
pháp trần. 


Đến giai đoạn này, việc hành thiền đã lên đến 
mức độ thâm sâu. Lúc bấy giờ, thiền sinh sẽ thấy rõ mọi 
diễn biến của các hiện tượng diễn ra một cách nhẹ 
nhàng, êm ái. Tâm bây giờ rất tỉnh nhạy. Nó có thể đi 
động một cách nhanh chóng và dễ dàng để chụp lấy đối 
tượng trước khi tâm bị quấy nhiễu bởi sự vui, buồn, yêu, 
ghét. Bởi thế, ái dục và sân hận không có cơ hội đầu 
độc tâm. Những đối tượng thông thường rất khó chịu, 
hay những đối tượng gây cảm giác kích thích, say sưa, 
hồi hộp cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm bởi vì cả sáu 
căn đều có sự quân bình xả thọ tốt đẹp, nên được gọi là 
lục căn xả thọ. 


Ở giai đoạn này, tâm chánh niệm nhận thức rất 
tinh tế. Tiến trình chuyển động qua sự ghi nhận của 
thiền sinh bấy giờ chỉ là những sự rung động. Tiến trình 
chuyển động vỡ ra từng mảnh và tan biến. Nếu thấy như 
vậy, bạn thử niệm ngồi, và trong khi niệm ngồi, chú ý 
đến toàn thể tư thế ngồi hoặc có thể niệm đụng và chú 
tâm đến một vài điểm đụng ở bàn tọa, đầu gối. Khi chú 
tâm vào sự ngồi hoặc các điểm đụng trên, bạn cũng 
không có những ý niệm gì về cơ thể. Cơ thể lúc ấy 


Các Tầng Thiền Minh Sát 305 


dường như biến mất. Bạn chỉ thấy toàn là sự điệt mà 
thôi. 


Vì không còn ý niệm về thân và không nhận ra 
được các hiện tượng của cơ thể, nên bệnh hoạn và đau 
nhức cũng mất. Cả sự ngứa ngáy và nhột nhạt cũng 
không còn. Bấy giờ chỉ còn lại tâm ghi nhận sự biến 
mất của thân, và lúc bấy giờ, thiền sinh hãy lấy tâm ghi 
nhận này làm đề mục và niệm 'ð/ếí, bzếí, biéf.ˆ Trong 
khi đang ghi nhận như vậy, có lúc sự nhận biết bắt đầu 
lay động, dường như nhơm nhớm muốn biến mất nhưng 
lại thôi. Vào lúc đó, tâm rất sáng suốt và cực kỳ nhạy 
bén. Tâm ở trạng thái cực kỳ quân bình này được xem 
như tâm của một vị A La Hán, là tâm an nhiên tự tại 
không rung động khi tiếp xúc với các đối tượng hiện ra 
trên màn bạc tâm giới. 


Tuy nhiên, dù bạn có đạt được trạng thái này 
trong khi hành thiền, bạn cũng chưa phải là một vị A La 
Hán đâu, bởi vì ở ngay trạng thái đó, và ngay giây phút 
chánh niệm đó, bạn mới có tâm giống như tâm của một 
vị A La Hán mà thôi. 


Ở mỗi tầng Thiền Minh Sát đều có những loại an 
lạc hạnh phúc khác nhau. Ở tầng Thiền Minh Sát thứ 
nhất, thiền sinh cảm nhận được hạnh phúc của sự ẩn cư. 
Thiền sinh xa lánh được phiền não. “Tâm thiền sinh được 
an trú vào một nơi an toàn, khỏi mọi chướng ngại và 
phiền não. Ở tầng Thiền Minh Sát thứ hai, thiền sinh 
cảm nhận được sự hạnh phúc của sự định tâm, sự tập 
trung tâm ý tốt đẹp đem lại ø/ và /ac. Ở tầng thiền thứ 


306 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


ba thì #/ bị loại bỏ, chỉ còn hạnh phúc của sự an lạc 
thoải mái. Ở tầng thiền thứ tư, tầng thiền cuối cùng, 
thiền sinh sẽ cảm nhận được hạnh phúc của trí tuệ. Dĩ 
nhiên, tầng thiền thứ tư là tầng thiền có hạnh phúc tốt 
đẹp và cao tột nhất. Tuy nhiên, cũng như ba tầng thiền 
đầu, hạnh phúc vẫn còn nầm trong thế giới của nhân 
duyên, thế giới của điều kiện. Chỉ khi nào thiền sinh 
vượt qua thế giới điều kiện này, lúc ấy mới đạt được 
chân an bình, hạnh phúc. Hạnh phúc này, tiếng Pä]i gọi 
là sanfisukha, có nghĩa là hạnh phúc tịch tịnh. Hạnh 
phúc tịch tịnh chỉ đến khi đối tượng của thiền và các 
hiện tượng của danh sắc cũng như tâm ghi nhận đều 
hoàn toàn dừng lại. 


Mong rằng các bạn có thể nếm được hương vị 
của bốn loại hạnh phúc khởi sanh trong bốn tầng Thiền 
Minh Sát. Đồng thời, cũng cầu mong các bạn tiếp tục 
theo đuổi chí hướng của mình để thưởng thức hương vị 
của hạnh phúc cao nhất, đó là hạnh phúc Niết Bàn. 


NIẾT BÀN 
Những hiểu lầm về Niết Bàn 


Vấn đề Niết Bàn đã có nhiều tranh cãi. Biết bao 
nhiêu sách vở đã nói về vấn đề này. Một số người nghĩ 
rằng hạnh phúc của Niết Bàn liên quan đến một loại 
thân tâm đặc biệt. Nhiều người tin rằng Niết Bàn nằm 
ngay trong thân thể. Một số khác lại cho rằng khi thân 
tâm bị hủy diệt hoàn toàn, cái gì còn lại sau đó là những 
cốt tủy tỉnh túy của một hạnh phúc miên viễn. 


Các Tầng Thiền Minh Sát 307 


Nhiều người đầy dẫy sự nghi ngờ khi bàn về Niết 
Bàn, và cho rằng nếu Niết Bàn là sự hủy diệt của danh 
sắc hay thân tâm, thì lấy cái gì để cảm nhận Niết Bàn? 
Thật khó mà hiểu được có một hạnh phúc đi ra ngoài sự 
hiểu biết của giác quan. Nghĩa là cái hạnh phúc mà ta 
không thể thấy được, không thể nghe được, không thể 
ngửi được, không thể nếm được, không thể sờ được, 
không thể nghĩ bàn được. Đây là chuyện bất khả tư 
nghì Những người không có kinh nghiệm về những 
hạnh phúc trong việc hành thiền thì không thể nào hiểu 
được. 


Thật vậy, chỉ những người nào tự thân thưởng 
thức được hương vị của Niết Bàn mới có thể nói đến 
Niết Bàn một cách xác tín. Tuy nhiên, cũng có những 
cách suy đoán, diễn dịch về vấn đề Niết Bàn một cách 
rõ ràng đối với những người đã đạt được nhiều kinh 
nghiệm sâu xa trong việc hành thiền và đang vững tiến 
trên con đường đi đến Niết Bàn. 


Những người nghĩ rằng Niết Bàn là một loại thân 
và tâm đặc biệt, sự suy nghĩ này cũng không vững và vô 
căn cứ. Có bốn loại chân đế mà chúng ta có thể kinh 
nghiệm một cách trực tiếp, không qua khái niệm, suy 
nghĩ, lý luận. Bốn loại chân đế này là: Sắc pháp, tâm 
vương, tâm sở và Niết Bàn. Như vậy, Niết Bàn không 
phải là danh, không phải là sắc, không phải vừa danh 
vừa sắc. 


Ý niệm sai lầm thứ hai cho rằng Niết Bàn là phần 
còn lại sau khi thân tâm bị hủy diệt. Điều này cũng 


308 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


không đúng. Niết Bàn là chân đế, và được xếp loại là 
hiện tượng bên ngoài danh sắc chớ không phải là hiện 
tượng bên trong danh sắc. Như vậy, không có gì tồn tại 
trong cơ thể sau khi thân và tâm đã bị hủy diệt. 


Niết Bàn cũng không thể kinh nghiệm qua các 
giác quan. Không thể dùng mắt để thấy, dùng tai để 
nghe, đùng mũi để ngửi, dùng thân để xúc chạm. Niết 
Bàn không phải là đối tượng của giác quan. Thế nên, 
không thể ghép vào một trong những lạc thú do giác 
quan đem lại đầu cho những lạc thú này có đặc biệt đến 
đâu chăng nữa. Niết Bàn là một hạnh phúc không liên 
quan gì đến ngũ căn, ngũ trần. 


Ngay từ thời Đức Phật đã có nhiều bàn cãi về 
bản chất của Niết Bàn. Một lần nọ một vị trưởng lão 
bàn cãi về hạnh phúc của Niết Bàn với một số các tỳ 
kheo khác trong chùa. Một thầy tỳ kheo đứng dậy thưa: 
"Bạch hòa thượng, nếu Niết Bàn không thể dùng ngũ 
quan để nhận biết thì có gì là hạnh phúc?” 


Vị trưởng lão trả lời: "Chính vì không có cảm 
giác trong Niết Bàn cho nên nó mới là hạnh phúc thật 
sự." Câu trả lời này chẳng khác nào một câu đố. Tôi 
không biết có ai trong các bạn trả lời được câu đố này 
không. Nếu bạn không tìm được câu trả lời, tôi sẽ lấy 
làm hoan hỉ trả lời cho bạn điều này. 


Các Tầng Thiền Minh Sát 309 


Các Tai Hại Của Dục Lạc Ngũ Trần 


Trước tiên, chúng ta hãy nói về dục lạc ngũ trần. 
Dục lạc ngũ trần thật là phù du và hư ảo, chợt đến rồi 
chợt đi. Phải chăng đó là hạnh phúc thật sự khi cứ mái 
săn đuổi một cái gì mong manh, chóng tàn, thay đổi 
luôn luôn. 


Hãy nhìn xem biết bao nhiêu phiền toái khó khăn 
mà bạn gặp phải khi bạn cứ mãi đi tìm những cảm giác 
mới mẻ, lạ lùng mà bạn nghĩ rằng sẽ đem lại hạnh phúc 
cho bạn. Nhiều người quá ham muốn hưởng lạc thú nên 
đã có những hành vi phạm pháp, gây ra những tội ác tày 
trời khiến người khác phải đau khổ. Họ chỉ nghĩ đến lạc 
thú tạm bợ của giác quan mà quên đi sự đau khổ của 
người khác. Họ không hiểu được những hậu quả tai hại, 
những kết quả thảm khốc họ phải gặt hái sau này do 
những tội ác họ đã gây ra. Một số khác, khôn ngoan 
hơn, biết so sánh giữa những lạc thú phù du thoáng qua 
trong chốc lát với những hậu quả tai hại phải gặt hái sau 
này nên không chạy theo những cái tạm bợ hư ảo như 
thế. 


Một người tỉnh tấn hành thiền sẽ thực sự nếm 
được hương vị của một thứ hạnh phúc ngọt ngào hơn hẳn 
mọi lạc thú do ngũ dục đem lại. Như chúng ta đã biết, 
mỗi tầng Thiền Minh Sát đều có sự an lạc hạnh phúc 
riêng. Tầng Thiền Minh Sát thứ nhất đem lại hạnh phúc 
của sự ẩn cư. Tầng thiền thứ hai đem lại hạnh phúc của 
sự định tâm. Ở tầng thiền này, thiền sinh có nhiều #/ 
Tàng thiền thứ ba đem lại một sự vừa lòng, vi tế, nhẹ 


310 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


nhàng, tâm không còn dính mắc nhiều vào #7 mà có j¿c, 
đạt được sự an lạc, nhẹ nhàng, êm dịu hơn. Tầng thiền 
thứ tư là tầng thiền thâm sâu nhất. Đó là hạnh phúc xả 
thọ. Bản chất của tầng thiền này là sự bình an tĩnh lặng. 
Tất cả bốn loại hạnh phúc này được gọi là hạnh phúc 
khước từ. Hạnh phúc trong sự xa rời các pháp bất thiện 
và phiền não. 


Tuy nhiên, hạnh phúc bình an tĩnh lặng của Niết 
Bàn còn cao hơn hai loại hạnh phúc khước từ và hạnh 
phúc do ngũ dục đem lại. Bản chất của Niết Bàn hoàn 
toàn khác hẳn với hai loại hạnh phúc trên. Hạnh phúc 
của Niết Bàn chỉ thật sự đến khi thân tâm dừng nghỉ hoạt 
động. Đó là hạnh phúc của sự diệt tắt đau khổ. Đây 
cũng là một hạnh phúc độc lập không liên quan gì đến 
các đối tượng của giác quan. Thật vậy, Niết Bàn chỉ đến 
khi không còn sự tiếp xúc với mọi đối tượng của giác 
quan. 


Nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc là sự hưởng thụ 
những cái gì về vật chất chẳng hạn như: vào những dịp 
nghỉ, tổ chức một bữa ăn ngoài trời, hoặc đi tấm hồ, hay 
đi dự tiệc, dự những buổi khiêu vũ, những buổi hoà 
nhạc. Họ làm sao hiểu được những hạnh phúc phi vật 
chất, những hạnh phúc vượt lên trên các loại hạnh phúc 
tầm thường cảm nhận từ giác quan. Đối với họ, sự đẹp 
đế chỉ có ý nghĩa thật sự khi có mắt, có vật đẹp để 
ngắm. Họ cũng có thể nghĩ rằng nếu có mùi thơm mà 
không có mũi, không có thức nhận biết mùi, làm sao có 
thể hưởng được hương vị đó? Họ có thể băn khoăn, thắc 
mắc tại sao có người bày đặt ra cảnh Niết Bàn kỳ dị đến 


Các Tầng Thiền Minh Sát 311 


thế! Họ có thể lý luận rằng Niết Bàn là một cái chết thật 
kỳ bí, một điều thật kinh khủng. Con người rất sợ viễn 
ảnh về sự trống rỗng hư vô. 


Một số khác nghỉ ngờ sự hiện hữu của Niết Bàn. 
Họ cho rằng Niết Bàn chỉ là giấc mơ của chàng thi sĩ, 
hoặc Niết Bàn chẳng là gì cả thì làm sao có thể tốt đẹp 
hơn những hạnh phúc của trần gian. 


Niềm vui khó tả; Giấc ngủ của nhà triệu phú 


Chúng ta hãy tưởng tượng rằng có một nhà triệu 
phú. Ông ta có thể hưởng được mọi lạc thú trần gian mà 
ông ta muốn. Một hôm, vị triệu phú đang ngủ say. 
Trong khi đó, người đầu bếp nấu xong thức ăn ngon lành 
và bày biện trên bàn. Thức ăn đã dọn sẵn và đã đến giờ 
ăn, nhưng vị chủ nhân còn ngủ say. E rằng đồ ăn sẽ 
nguội lạnh mất ngon nên người đầu bếp nhờ một người 
giúp việc vào đánh thức nhà triệu phú dậy. Bạn hãy thử 
đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu rằng nhà triệu phú 
vui vẻ bước xuống giường để ngồi vào bàn ăn, hay người 
giúp việc vắt giò lên cổ chạy để tránh cơn thịnh nộ của 
ông chủ sắp giáng xuống đầu? 


Khi người triệu phú đang say giấc nồng thì chẳng 
còn biết gì đến hoàn cảnh chung quanh. Dầu cho phòng 
ngủ có được trang hoàng đẹp đế và nên thơ đến đâu thì 
ông ta cũng chẳng thấy được gì. Dầu tiếng nhạc lời ca 
có vang lừng đến tậng tầng mây; ông ta cũng như người 
điếc. Dầu hương thơm có ngào ngạt đến đâu chăng nữa 
thì ông ta cũng chẳng nhận ngửi thấy gì. Rõ ràng là khi 


312 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


ngủ ngon, thì đầu cho chiếc giường có êm ấm đẹp đế 
đến đâu, ông ta cũng chẳng hề biết đến. Khi ngủ ngon 
ông ta cũng chẳng có cảm giác hay biết mình nằm ở đâu. 


Qua thí dụ trên, bạn có thể thấy rằng hạnh phúc 
của sự ngủ say chẳng liên quan gì đến các đối tượng của 
giác quan, hay pháp trần. Mọi người dù giàu hay nghèo 
đều cảm thấy thích thú sau khi thức dậy từ một giấc ngủ 
say. Chúng ta, ai cũng có thể có một số hạnh phúc an 
lạc nào đó khi ngủ ngon. Mặc đầu hạnh phúc an lạc này 
thật khó có thể diễn tả hay so sánh; tuy vậy, chúng ta 
cũng không thể nào phủ nhận cái hạnh phúc an lạc trong 
giấc ngủ say này. Cũng vậy, Đức Phật hay những vị 
Thánh đã thấy rõ giáo pháp thì họ sẽ hiểu rõ một loại 
hạnh phúc khó diễn tả nhưng không thể phủ nhận được, 
và chúng ta có thể đoán chắc rằng nó có thật. 


Nếu có được một giấc ngủ say, ngon triền miên, 
bạn có thích không? Những ai không thích một loại 
hạnh phúc đến từ giấc ngủ say như vậy thì khó có thể có 
gì để so sánh với Niết Bàn. Những ai không muốn cái 
hạnh phúc vượt ngoài kinh nghiệm của giác quan thì họ 
sẽ bị dính mắc vào lạc thú của ngũ trần. Sự dính mắc 
này do ở lòng tham ái, mà lòng tham ái là cội rễ của các 
đối tượng giác quan. 


Gốc rễ của mọi rắc rối 
Nếu chúng ta chịu khó để ý xem xét những điều 


xảy ra trên hành tỉnh này thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra 
rằng mọi vấn đề trên thế gian có gốc rễ từ những ham 


Các Tầng Thiền Minh Sát 313 


muốn dục lạc ngũ trần. Vì con người muốn tiếp tục 
hưởng thụ hạnh phúc của dục lạc ngũ trần lâu dài nên 
gia đình thành hình. Gia đình thành hình thì mọi thành 
viên trong gia đình phải ra ngoài xã hội và phải làm 
quần quật suốt ngày để kiếm ăn chớ không thể ngồi 
uống nước lã nhìn nhau. Cũng vì nhu cầu hưởng thụ dục 
lạc mà gây ra những mối bất hoà trong gia đình. Cũng 
vì nhu cầu hưởng thụ dục lạc mà bạn bè hàng xóm 
không thể cư xử tốt đẹp, hoà thuận với nhau. Cũng vì 
dục lạc ngũ trần mà thị trấn này, thành phố nọ bất đồng 
ý kiến với nhau. Cũng vì dục lạc ngũ trần mà xứ này 
chống lại xứ kia, quốc gia này gây hấn, tranh chấp, 
tương tàn với quốc gia khác. Cũng vì dục lạc ngũ trần 
mà biết bao nhiêu điều khó khăn, đau khổ, xáo trộn, rối 
rấm, phiền toái xảy ra trên thế giới, rồi con người trở 
nên dã man, tàn ác, độc dữ và mất hẳn nhân tính. 


Hát lên bài ca tán dương sự không cảm thọ 


Nhiều người nói chúng ta được sanh làm người, 
những gì chúng ta có được là những lạc thú trên thế 
gian. Tại sao chúng ta đi hành thiền rồi đạt đến chỗ hư 
vô, chẳng có chút lạc thú trần gian nào cả? Đối với 
những người như vậy, bạn có thể đặt cho họ một câu hỏi 
đơn giản: Anh hay chị có thể ngồi, ngồi hoài, ngồi mãi 
để xem một cuốn phim chiếu đi chiếu lại suốt ngày 
không? Anh hay chị có thể nghe hoài, nghe mãi giọng 
nói của người mình thương không? Nếu bạn nghe mãi 
cái giọng nói du dương êm ái đó, thì điều gì sẽ xảy ra? 
Bộ anh chị không chán sao? Dục lạc ngũ trần không 
phải là một cái gì đặc biệt đến nỗi bạn say mê hưởng thụ 


314 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


mà không cần một chút nghỉ ngơi, cứ tận hưởng, tận 
hưởng mãi không thôi? _ 


Hạnh phúc vượt ra ngoài kinh nghiệm, vượt ra 
ngoài dục lạc vật chất thì cao thượng, tốt đẹp, êm đềm, 
tinh tế hơn mọi dục lạc ngũ trần khác. Trên đây, ta đã 
so sánh hạnh phúc của giấc ngủ ngon với hạnh phúc của 
Niết Bàn. Giấc ngủ chỉ là trạng thái tâm tiềm thức, hay 
luồng hộ kiếp. Lúc ngủ tâm rất nhẹ nhàng, vi tế. Bởi vì 
đối tượng của tâm lúc ngủ cũng nhỏ xíu, vi tế, nên khi ' 
ngủ đường như chúng ta không nhận biết được gì cả. 
Nhưng thật ra, hạnh phúc của Niết Bàn, hạnh phúc 
không tùy thuộc vào ngũ dục còn trăm ngàn lần tuyệt 
diệu hơn hạnh phúc có được trong lúc ngủ say. 


Đối với những vị A Na Hàm và A La Hán, 
những vị đã có kinh nghiệm thâm sâu về Niết Bàn, khi 
nhập vào diệt thọ tưởng định, họ đạt được sự dừng nghỉ 
lớn lao. Ở đó không có thân hay tâm; không có tâm 
vương cũng không có tâm sở. Những hình thức vi tế 
nhất của thân cũng không hiện khởi. Khi vị A Na Hàm 
hay vị A La Hán bước ra khỏi trạng thái này, họ sẽ tán 
thán những hạnh phúc vượt ngoài kinh nghiệm giác 
quan. 


Đây là một phần của lời tán thán, "Kỳ diệu thay, 
Niết Bàn, nơi mà mọi đau khổ của thân tâm này hoàn 
toàn diệt hẳn. Khi mọi đau khổ vắng bóng, tâm ta an lạc 
thanh tịnh làm sao.” 


Các Tầng Thiền Minh Sát 315 


Niết Bàn của chư Phật 


Đức Phật đã chỉ cho chúng ta con đường đến nơi 
hạnh phúc tối thượng. Hạnh phúc tối thượng này là Niết 
Bàn. Tất cả Chư Phật đã và sẽ xuất hiện trên thế gian 
này đều nhằm mục đích chỉ cho chúng ta thấy rõ con 
đường đến Niết Bàn. Một trong những danh hiệu của 
Đức Phật là Chánh Biến Trị (Sammãa sambuddha) 
Sam có nghĩa là hoàn hảo, đúng đắn, và Đức Phật là 
kể độc nhất hiểu được bản chất thật sự của mọi vật, 
nghĩa là hiểu rõ thực tướng của tất cả mọi vật. Chân lý 
luôn luôn đúng. Con người không hiểu chân lý hay hiểu 
sai về chân lý, nhưng Đức Phật không bao giờ sai lầm. 
Tiếp vĩ ngữ s2rm- có nghĩa là cá nhân, tự thân hay bởi 
chính mình, và Đuddha có nghĩa là giác ngộ. Đức Phật 
giác ngộ bằng sự cố gắng của chính mình. Ngài không 
nhận lãnh sự giác ngộ từ một đấng quyền uy nào, và 
cũng không lệ thuộc vào bất kỳ một ai. Bởi thế, Niết 
Bàn mà chúng ta nói đến là Niết Bàn đã được Đấng 
Chánh Biến Tri, Đấng Đại Giác công bố. 


Thoát Khỏi Lo Âu Phiền Muộn 


Một đặc tính khác của Niết Bàn là thoát khỏi lo 
âu phiền muộn. Phần lớn con người thường lo âu phiền 
muộn. Hãy tưởng tượng xem nếu không có phiền muộn 
lo âu thì tuyệt điệu biết mấy. Niết Bàn còn được gọi là 
viàøga Viräga có nghĩa là thoát khỏi bụi bặm và ô 
nhiễm. Như chúng ta biết, bụi bặm khiến mọi vật dơ 
bẩn và làm hại sức khỏe của chúng ta. Mối nguy hại lớn 
lao hơn nữa, đó chính là sự ô nhiễm của phiền não. Tâm 


3l6 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


ta luôn luôn bị đủ các loại phiền não quấy nhiễu. Tham 
lam, sân hận, si mê, tà kiến, ngã mạn, tật đố, bỏn xẻn... 
Bị tràn ngập bởi những bụi bặm ô nhiễm như vậy thì tâm 
ta làm sao trong sạch thanh tịnh? Chỉ có Niết Bàn mới 
thật sự thoát khỏi mọi phiền não ô nhiễm. 


An toàn tuyệt đối 


Một đặc tính khác của Niết Bàn là khema hay an 
toàn, an ninh. Chúng ta phải luôn luôn đối đầu với 
muôn ngàn nguy hiểm. Tai nạn thảm khốc, kẻ thù chực 
chờ cơ hội làm hại, thuốc độc nguy hiểm, v.v... Trong 
thời đại khoa học siêu tối tân hiện nay, chúng ta luôn 
luôn sống trong nỗi lo âu sợ hãi về những mối hiểm 
nguy do các phát minh mới, những vũ khí hiện đại, tối 
tân đem lại. Nếu chẳng may chiến tranh xảy ra và vũ 
khí nguyên tử được đem ra xử dụng thì chúng ta sẽ 
chẳng có cơ hội sống còn. Không nơi nào chúng ta có 
thể trốn khỏi mọi hiểm nguy và bất an. Chỉ có Niết Bàn 
là nơi hoàn toàn thoát khỏi mọi mối hiểm nguy, nơi an 
toàn duy nhất. 


Theo kinh điển, hạnh phúc của Niết Bàn là một 
loại hạnh phúc không pha lẫn phiền não. Trong hạnh 
phúc của ngũ dục luôn luôn chất chứa tham ái. Giống 
như khi nấu một món ăn, bạn phải nêm thêm gia vị, 
không có gia vị thì món ăn sẽ nhạt nhếo vô duyên. 
Cũng vậy, hạnh phúc ngũ dục nếu không có tham ái, ước 
muốn, mong mỏi thì chẳng có ý nghĩa gì. Dầu có thức 
ăn ngon, có áo quần đẹp và có mọi khoái lạc trần gian 
khác, nhưng ta không muốn ăn, không muốn mặc, không 


Các Tàng Thiền Minh Sát 317 


muốn thưởng thức, thì những cái đó cũng trở thành vô 
dụng mà thôi. Tóm lại, chỉ có Niết Bàn là nơi hạnh 
phúc tuyệt diệu. Vì không còn trộn lẫn với các loại tạp 
nham khác nên Niết Bàn được gọi là pãrisuddhi sukha, 
có nghĩa là hạnh phúc trong sạch, tỉnh khiết. 


Muốn có được hạnh phúc trong sạch tinh khiết 
này, chúng ta phải tu trì giới, định, huệ. Liên tục cố 
gắng giữ thân, khẩu, ý trong sạch, chúng ta sẽ đạt được 
hạnh phúc Niết Bàn 


Mong rằng các bạn sẽ luôn luôn nỗ lực tỉnh tấn 
hành thiền để đạt đến Niết Bàn, một hạnh phúc thanh 
khiết, trong sáng, an toàn, thoát khỏi mọi lo âu phiền 
muộn. 


6 Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 


Một lần nọ Đức Thế Tôn ngự tại chùa Kỳ Viên 
gần thành Xá Vệ. Vào lúc nửa đêm, một vị trời và đoàn 
tùy tùng vào khoảng một ngàn vị đến gặp Đức Phật. 


Mặc dầu ánh sáng của chư thiên tràn ngập chùa 
Kỳ Viên, nhưng những người thường không thấy được 
họ. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị trời khóc lóc bạch: 
"Bạch Đức Thế Tôn, cõi trời thật ồn ào. Các vị tiên nữ 
luôn luôn huyên náo ầm 1ï. Họ nhảy tung tăng đùa cốn 
chẳng khác nào lũ ngạ quỷ. Thật là khổ sở và phiền não 
khi phải sống một nơi như vậy. Xin Ngài chỉ cho con 
cách thoát ly." 


Đó là một lời nói bất thường phát ra từ một vị 
trời. Cõi trời được xem là một nơi đầy vui vẻ thích thú. 
Các vị trời chỉ ăn chơi đàn hát, chẳng biết đau khổ là gì. 
Làm sao lại có thể so sánh cõi an vui này với cõi ngạ 
quỷ, nơi đó chúng sanh sống trong đau khổ, lầm than. 


320. Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Nhiều con ngạ quỷ có bụng to như cái trống nhưng 
miệng nhỏ như cây kim nên bị đói khát triền miên. 


Đức Phật dùng huệ nhãn xem xét kiếp quá khứ 
của vị trời. Ngài biết rằng vừa mới đây, vị trời này là 
một thanh niên trẻ tuổi, một người thực hành giáo pháp. 
Thanh niên trẻ tuổi này có nhiều đức tin nơi những lời 
dạy dỗ của Đức Phật nên chàng ta đã trở thành một vị 
sư. Sau thời gian ở cùng thầy trong năm năm, học xong 
giới luật và kinh điển, hiểu rõ cách hành thiền, vị Sư trẻ 
vào rừng sống độc cư để thực hành giáo pháp. Với nhiệt 
tâm trở thành một vị A La Hán nên Sư tận lực hành 
thiền. Sư nỗ lực thực hành suốt ngày đêm, bỏ cả ngủ và 
không còn thiết tha gì đến việc ăn uống. Vì thế mà sức 
khỏe của vị Sư trẻ suy yếu. Hơi tích tụ trong bụng nhà 
Sư làm nhà Sư đau nhức như dao cắt. Thế nhưng vị Sư 
vẫn bền chí thực hành không thay đổi. Bịnh ngày một 
trầm trọng cho đến nỗi một ngày nọ, trong lúc đang kinh 
hành, vị Sư ngã ra chết. 


Vị Sư tức khắc tái sinh vào cõi trời Tam Thập 
Tam Thiên. Thình lình như tỉnh từ một giấc mộng, vị 
Sư trong một bộ áo quần đẹp đế đang đứng trước cổng 
một đinh thự lộng lẫy. Bên trong tòa lâu đài, một ngàn 
tiên nữ dung nhan diễm lệ đang đón chờ. Các nàng tiên 
vui vẻ khi thấy chủ mình xuất hiện ở cổng. Họ reo to 
và đem nhạc cụ ra đón mừng. Trong khi đó, vị Sư 
không biết răng mình đã chết và đã tái sinh. Nghĩ rằng 
tất cả các vị trời chỉ là thiện tín đến thăm viếng, nhà Sư 
cúi đầu nhìn xuống đất, và trong một cử chỉ khiêm cung, 
kéo vạt áo che vai. 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 321 


Thấy cử chỉ của vị chủ nhân mới, các cô tiên nữ 
hiểu ra mọi lẽ và nói lớn: "Bây giờ ngài đang ở cõi trời 
rồi, không phải là lúc tham thiền nữa. Hãy vui chơi, đàn 
hát, nhảy múa đi thôi". Vị trời mới nghe mà không để 
tâm gì đến ý nghĩa của lời nói vì ông ta đang Chánh 
Niệm trong sự thu thúc lục căn. Ông ta chỉ biết có âm 
thanh đến rồi đi mà chẳng biết âm thanh gì. Một nàng 
tiên bèn đi vào trong tòa lâu đài, mang ra một tấm 
gương lớn. VỊ trời mới hoảng kinh khi thấy mình không 
còn là một vị Sư nữa. Không một nơi nào trên cối trời 
có đủ yên tĩnh để hành thiền. Vị trời mới tự nhủ: "Ta bị 
mắc bẫy rồi. Lúc ta rời xa gia đình, đắp y mang bát là 
mong đạt được sự an lạc cao thượng, A La Hán. Bây giờ 
ta ở chốn này. Ta chẳng khác nào một võ sĩ thượng đài 
mong được huy chương vàng mà cuối cùng chỉ nhận 
được một bó rau muống. Vị cựu tỳ khưu sợ hãi đến nỗi 
không dám bước chân vào cổng lâu đài vì ông ta biết 
rằng tâm mình không đủ mạnh để thắng các lạc thú ở 
cõi trời. Các lạc thú ở cõi trời có sức hấp dẫn gấp trăm 
ngàn lần cõi người. Bỗng nhiên vị trời mới nghĩ ra rằng, 
là một vị trời thì ông ta có đủ năng lực để thăm viếng 
cõi người, nơi Đức Phật đang giảng dạy. Ý nghĩ này 
khiến vị trời mới vui mừng và nghĩ: "Ta có thể sinh lên 
cõi trời một cách dễ dàng, nhưng cơ hội để gặp được 
Đức Phật thật hiếm hoi". 


Ý nghĩ vừa mới thoáng qua, vị trời mới và cả 
ngàn tiên nữ đã có mặt tại nơi Đức Phật ngự. Vị trời đến 
gần Đức Phật cầu xin Ngài giúp đỡ. Đức Phật biết vị 
trời mới thiết tha với việc hành thiền nên Ngài dạy như 
sau: "Này vị trời, hãy đi thẳng trên con đường mà ngươi 


322 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


đã bước. Con đường này sẽ dẫn ngươi đến chỗ an toàn, 
thoát khỏi mọi sợ hãi. Đó là mục tiêu của ngươi. Ngươi 
sẽ ngồi trên một chiếc xe hoàn toàn yên tịnh. Hai bánh 
xe là Tinh tấn thể chất và Tỉnh tấn tỉnh thần. Hồ thẹn và 
ghê sợ tội lỗi là chỗ tựa lưng. Chánh Niệm là vỏ xe bọc 
sắt. Chánh Kiến là người đánh xe. Bất kỳ người nào, 
nam hay nữ, có được chiếc xe như vậy và khéo điều 
khiển chắc chắn sẽ đến Niết Bàn" 


Sinh về cõi trời có gì là sai? 


Câu chuyện của thầy tỳ khưu chư thiên được rút 
ra từ Sarnyutta Nikãya, một bộ kinh đề cập nhiều đến 
việc hành thiền. Chúng ta sẽ nghiên cứu từng bước mội. 
Câu thắc mắc đầu tiên của bạn là tại sao người ta than 
phiền về việc tái sanh ở cõi trời? Dù sao cõi trời cũng là 
nơi mà tiệc vui không tàn, đời sống hoan lạc, tuổi thọ 
lâu đài, cơ thể tuyệt hảo và bao quanh là các dục lạc tràn 
đầy. 


Chẳng cần phải chết và tái sanh để hiểu rõ cõi 
trời. Cõi trời nằm ngay ở thế gian này. Đâu phải cõi 
trời là nơi có hạnh phúc vĩnh viễn! Hoa Kỳ chẳng hạn. 
Là một nước tiên tiến, các phương tiện vật chất đầy đủ, 
bạn có thể hưởng thụ đầy đủ các dục lạc tại đó. Bạn có 
thể thấy những người đang say sưa và chết chìm trong xa 
hoa và dục lạc, bạn tự hỏi xem những người như thế có 
bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm cái gì sâu xa hơn không? 
Có bao giờ cố gắng tìm kiếm chân lý của cuộc sống này 
không? Họ có thật sự hạnh phúc chăng? 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 323 


Khi còn là một con người, vị trời mới này có đức 
tin trọn vẹn vào những lời dạy của Đức Phật, và biết 
rằng hạnh phúc cao nhất là hạnh phúc giải thoát do sự 
thực hành giáo pháp đem lại, thế nên vị trời này đã từ bỏ 
những lạc thú tạm bợ của thế gian để trở thành vị tỳ 
khưu. Ông ta đã tận lực cố gắng để trở thành một vị A 
La Hán. Thật vậy, ông ta đã nỗ lực cố gắng đến nỗi 
phải bỏ thân mạng vào lúc tuổi còn trẻ trung. Bỗng 
nhiên ông thấy mình lại trở về nơi tràn đầy dục lạc mà 
mình đã cố gắng tránh xa. Bạn có thể thông cảm được 
nỗi thất vọng của ông chăng? 


Chết thì chẳng có gì lạ. Đó chỉ là sự thay đổi của 
thức. Không có một thức nào giữa hai thức tử và sinh. 
Không phải như ở cõi người, sự sinh ở cõi trời xây ra tức 
thời và không đau đớn gì cả. Bởi thế, thiền sinh không 
bị mất sự liên tục thiền, không mất đà khi từ một đời 
sống này chuyển sang một đời sống khác, và do đó, 
chúng ta cũng không ngạc nhiên khi thấy vị trời mới 
than phiền về sự ồn ào của cõi trời. Khi bạn đang hành 
thiền và tâm đang tập trung vào đề mục một cách sâu 
xa, bạn sẽ khổ sở biết bao khi tiếng động phát sinh. Thử 
tưởng tượng xem, bạn đang ngồi thiền và đang đạt đến 
tình trạng thật bình an fĩnh lặng, bỗng nhiên điện thoại 
reo vang. Ngay lúc đó, toàn giờ định tâm của bạn bị tan 
tành. Nếu bạn đã từng trải qua điều này, bạn sẽ hiểu rõ 
nỗi khổ tâm của vị trời mới. Thảo nào, vị trời mới so 
sánh cối trời với chốn ngạ quỷ. Khi điện thoại reo, đầu 
đó là điện thoại của một người bạn thân, không biết bạn 
có bực mình và nguyền rủa không. Dĩ nhiên, khi bạn 
tiến bộ đến một mức cao hơn, bạn sẽ không còn bị quấy 


324 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


động bởi những đối tượng bên ngoài như tiếng động 
chẳng hạn. 


Trong bản kinh 27, có một sự lý thú trong việc 
dùng chữ. Vị trời mới của chúng ta đang ở trong một 
khu vườn đặc biệt tại cung trời có tên là Nandana Vana, 
nơi nổi tiếng vui và đẹp. Nhưng khi hầu Phật, vị trời 
của chúng ta lại đặt cho nó một tên mới là mohana. Chữ 
mohana rút ra từ chữ moña là si mê, một nơi làm cho 
tâm bị hỗn loạn và bối rối. 


Đường lối khước từ 


Là một thiền sinh, chắc các bạn hiểu rõ rằng 
càng nhiều dục lạc bao nhiêu càng khiến bạn khó tập 
trung tâm ý bấy nhiêu. Dĩ nhiên, không phải mục đích 
của tất cả thiền sinh đều giống nhau. Có thể bạn muốn 
trở thành một vị A La Hán, cũng có thể bạn muốn các 
mục tiêu thấp hơn. Dầu cho mục tiêu hướng đến của 
bạn là gì, bạn cũng đánh giá cao sự định tâm và sự bình 
an tĩnh lặng do việc hành thiền đem lại. Để đạt được 
những thành quả này, bạn cần phải có một số khước từ. 
Mỗi giờ ngồi thiền là bạn đã khước từ một giờ truy tầm 
lạc thú trần gian. Nhưng bạn dám làm như vậy vì bạn 
thấy rõ giá trị của sự khước từ, cũng như thấy rõ nỗi đau 
khổ trong việc truy tầm lạc thú thế gian. Nếu tham dự 
những khóa thiền lâu hơn, bạn đã bỏ lại sau lưng nhà 
cửa, tài sản, những người thương yêu và thì giờ nhàn rỗi. 
Thật vậy, bạn đã hy sinh tất cả cho việc hành thiền. 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 325 


Mặc đầu vị trời mới của chúng ta than phiền về 
những điều kiện ở cõi trời, nhưng vị trời này không đánh 
giá thấp đời sống ở cõi trời. Ông ta chỉ thất vọng vì 
không đạt được mục tiêu mong muốn, giống như một 
người làm một công việc với kỳ vọng thâu được một 
ngàn đồng. Người này tận lực cố gắng bỏ ăn quên ngủ 
để làm nhưng cuối cùng chỉ thâu về năm mươi đồng. 
Không phải người này xem nhẹ năm mươi đồng, nhưng 
ông ta thất vọng vì mục đích lớn lao của mình không đạt 
được. 


Cũng vậy, người thiền sinh này tự giận mình và 
so sánh mình với một võ sĩ, sau khi thượng đài mong 
nhận được huy chương vàng nhưng chẳng nhận được gì. 
Những nàng tiên trong lâu đài của vị trời mới cũng cảm 
thông với hoàn cảnh của chủ mình, và họ cũng cảm thấy 
ích lợi lớn lao khi theo vị trời mới xuống trần gian. Và 
khi gặp Đức Phật, nghe những lời giáo huấn của Ngài, 
tất cả đều đã được hưởng lợi lạc. 


Khi bạn vững chãi trên giáo pháp của Đức Phật, 
thì sự ưa thích hành thiền sẽ theo bạn tới bất cứ nơi nào 
bạn đến, ngay cả cõi trời Nếu bạn không có đức tin 
vững chãi vào Giáo Pháp thì chẳng bao lâu sau những 
lạc thú của những nơi bạn mới đến sẽ trói buộc bạn. Và 
như thế là sự nghiệp hành thiền của bạn chấm dứt. 


Vũng chãi trong việc hành thiền. 


Chúng ta thử tìm hiểu tại sao vị thiền sinh này 
trở nên vững chải trong việc hành thiền. Trước khi sống 


326 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


độc cư trong rừng, thầy tỳ khưu này đã ở với thầy trong 
năm năm và sống trong cộng đồng tăng chúng. Nhà Sư 
đã làm tròn phận sự của mình trong các công việc nhỏ 
lớn đối với thầy; đã được chỉ dẫn cách hành thiền và giữ 
gìn trọn vẹn giới luật. Mỗi năm nhà Sư nhập hạ ba 
tháng và sau đó đã dự một buổi họp mặt truyền thống, 
trong đó các nhà Sư nêu lên và sửa chữa cho nhau các 
khuyết điểm đã phạm trong tỉnh thần từ bị để mỗi người 
có thể thấy được lỗi lầm của mình hầu bổ khuyết để trở 
thành một nhà Sư hoàn hảo trong tư cách và phẩm hạnh. 


Quãng đời quá khứ của nhà Sư là một gương 
sáng cho các thiền sinh. Mọi thiền sinh phải cố gắng 
theo gương nhà Sư này để giữ giới luật cho đến khi giới 
hạnh hoàn toàn trong sạch và trở thành một phần của đời 
sống mình. Chúng ta cũng phải biết trách nhiệm của cá 
nhân đối với mọi người khi chúng ta sống chung đụng 
trong xã hội này. Chúng ta phải biết làm thế nào để 
giao tiếp với người khác trong tỉnh thần hòa ái và hỗ trợ. 
Là một thiền sinh, chúng ta phải nương vào thiền Sư cho 
đến khi hoàn toàn đạt được các tuệ minh sát. 


Phân biệt cốt tủy và sự hời hợi bề mặt 


Vị tỳ khưu này có đức hạnh cao quí: Hoàn toàn nhiệt 
thành và ủy thác mình cho giáo pháp, nỗ lực để đạt cho 
kỳ được chân lý tối hậu. Các chuyện khác đối với thầy 
đều là thứ yếu. Hiểu rõ những gì là tinh túy và những gì 
là giả tạo, hời hợt bề ngoài nên thầy tránh những hoạt 
động bên ngoài và dành thật nhiều thời giờ để Chánh 
Niệm. 


Chiếc Xe Đưa Đến Niế Bàn 327 


Để có nhiều thời giờ hành thiền, ta nên hạn chế 
bớt trách nhiệm của mình. Vào những lúc phải đảm 
nhận các công việc khác, ta có thể nhớ đến chuyện Con 
Bò Mẹ sau đây. Như ta biết, bò luôn luôn bận rộn nhai 
cỏ. Chúng ăn suốt ngày. Một con bò mẹ có một con bê 
thật đễ thương. Bò con hay nhảy nhót tỉnh nghịch. Nếu 
bò mẹ nhai cỏ mà không nghĩ đến bê con, bê con sẽ 
chạy đi xa và gặp nhiều rắc rối. Nhưng nếu bò mẹ bỏ 
việc nhai cỏ mà chỉ lo chăm sóc bê con thì bò mẹ phải 
nhai cỏ suốt đêm. Thế nên bò mẹ vừa nhai cỏ vừa để ý 
đến con. Một thiền sinh khi phải làm một việc gì thì 
nên bắt chước thái độ của bò mẹ. Hãy làm việc nhưng 
lưu ý đến giáo pháp một chút, đừng để tâm chạy đi quá 
xa. 


Bạn biết rằng thầy tỳ khưu này là thiền sinh 
chăm chỉ và tỉnh cần. Trừ giờ ngủ ra, lúc nào thầy cũng 
cố gắng Chánh Niệm. Đức Phật cho phép các thầy tỳ 
khưu ngủ bốn tiếng vào canh hai mỗi đêm, nghĩa là được 
ngủ từ mười giờ tối đến hai giờ sáng. Nhưng thầy tỳ 
khưu của chúng ta không nghĩ gì đến chuyện ngủ. 
Thêm vào đó, thầy bỏ ăn uống, nỗ lực hành thiền ngày 
đêm không thối chuyển. 


Tôi không đề nghị các bạn nên bỏ ăn, bỏ ngủ. 
Tôi chỉ muốn các bạn học hỏi đức nhiệt thành Tỉnh tấn 
của thầy tỳ khưu. Trong lúc hành thiền tích cực, nếu có 
thể, bạn nên ngủ bốn tiếng theo lời dạy của Đức Phật. 
Ngủ nhiều sẽ làm bạn mụ người đi. Về thực phẩm, bạn 
phải ăn đầy đủ để có sức khỏe làm việc. hằng ngày và 
hành thiền, nhưng đừng ăn quá nhiều đến nỗi sanh ra 


328 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


buồn ngủ. Câu chuyện của thầy tỳ khưu này cho ta thấy 
cần phải ăn uống đầy đủ để có sức khỏe. 


Một người chết trong lúc hành thiền hay trong 
lúc đang thuyết pháp có thể xem như một vị anh hùng, 
chết đũng cảm ngoài chiến địa. Thầy tỳ khưu của chúng 
ta đã chết trong lúc đang Tỉnh tấn kinh hành. Lúc tỉnh 
dậy thì thầy đang ở cõi trời. Cũng vậy, bạn sẽ sanh về 
cõi trời nếu chết trong lúc đang hành thiền dầu bạn chưa 
đắc quả. 


Ngay cả khi được tái sanh một cách thuận lợi, 
bạn vẫn ước muốn một con đường thoát ly, con đường 
hoàn toàn giải thoát và an toàn. Thấy mình đang ở cõi 
trời, thầy tỳ khưu lo sợ vì biết mình khó có thể thắng 
được các dục lạc ở đây. Nếu thầy bước chân vào cổng 
lâu đài, giới luật của thầy có thể sẽ bắt đầu rạn nứt. 
Giác ngộ đạo quả vẫn là mục đích ưu tiên nên thầy vẫn 
giữ gìn giới luật và đến chùa Kỳ Viên để gặp Phật và 
nghe lời chỉ giáo của Ngài. ˆ 


Những lời dạy thiết thực và hữu ích của Đức Phật 


Đức Phật trả lời câu hỏi của vị trời mới một cách 
ngắn gọn hơn bình thường. Mỗi lần Đức Phật dạy cho 
ai, Ngài thường dạy từng bước một. Bắt đầu với Giới, 
sau đó là Định và Chánh Kiến về nghiệp quả trước khi 
nói đến Thiền Minh Sát. Ngài rất khéo léo và thiện xảo 
trong việc giảng dạy. Như một họa sĩ dạy cho người học 
trò mới, vị thầy không thể bảo người học trò cầm bút lên 
vẽ ngay. Bài học đầu tiên mà người học trò phải học là 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 329 


cách căng khung vải để vẽ vì không thể vẽ vào khoảng 
trống không. Cũng như trước khi hành Thiền Minh Sát 
phải hiểu giới luật và giáo lý, đặc biệt là luật nhân quả. 
Một vài trường thiền không chú trọng đến giới luật và 
giáo lý căn bản, nhất là luật nhân quả, nên chỉ một số ít, 
đã có căn bản trước, đạt được kết quả. 


Đức Phật cũng đưa ra lời chỉ dẫn tùy theo xu 
hướng, nghề nghiệp và quá khứ của thiền sinh. Ngài 
biết rằng vị trời mới này đã là một nhà Sư thuần thục và 
là một thiền sinh trước đây đã giữ gìn giới luật tính 
nghiêm. Ngay cả lúc sinh về cõi trời Tam Thập Tam 
Thiên, vị trời mới vẫn giữ gìn giới luật tỳ khưu một cách 
chặt chẽ. 


Tiếng Pãä|i gọi những người lo tròn bổn phận và 
chăm chỉ là kãraka. Thầy tỳ khưu của chúng ta cũng là 
một kãraka đúng nghĩa. Thầy không phải là một thiền 
sinh theo danh hiệu mà thôi, cũng không phải là một học 
giả hay một người mơ mộng và đầy tưởng tượng, một 
người lười biếng, ngơ ngáo trước những gì đang diễn ra. 
Thầy là một người đầy đủ sự tinh cần và nghiêm túc, đi 
trên đường giải thoát với lòng nhiệt thành. Đức tin sâu 
xa và sự nhiệt thành tin tưởng vào việc thực hành đã hỗ 
trợ cho khả năng kiên trì Tính tấn của thầy. Từng sát na 
một, thầy cố gắng thực hành những gì thầy đã được thụ 
huấn từ trước. Ta có thể xem thầy là một cựu chiến 
binh. 


330 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Con đường trực tiếp giải thoát 


Đức Phật đã dạy cho thầy tỳ khưu nhiệt thành 
này một lời nhắn nhủ cho cựu chiến binh: "Hãy thẳng 
tiến trên con đường ngươi đã bước. Con đường này sẽ 
dẫn ngươi đến chốn an vui, thoát khỏi mọi sợ hãi. Đó 
mục tiêu của ngươi." Con đường ở đây chính là Bát 
Chánh Đạo. Vị trời mới này đã bắt đầu đi trên đó, và 
Đức Phật chỉ khuyên thầy tiếp tục tiến bước. Nên nhớ là 
thầy tỳ khưu của chúng ta muốn trở thành một vị A La 
Hán ngay trong kiếp sống này. 


Đức Phật đã chỉ cho thầy con đường thẳng, trực 
tiếp hành Thiền Minh Sát. Bát Chánh Đạo là một con 
đường rất thẳng, không có lối rẽ, không cong quẹo, 
không uốn khúc, dẫn thẳng chúng ta đến Niết Bàn. 


Mười pháp bất thiện 


Chúng ta có thể hiểu được thế nào là một thiện 
pháp khi tìm hiểu bất thiện pháp. Có mười bất thiện 
pháp. Người không được đào luyện theo thập thiện sẽ bị 
các bậc thiện trí xem là người bất thiện: Không thành 
thật, không thẳng thắn, thiếu giới hạnh và tư cách. 


Có ba bất thiện pháp về thân. Bất thiện pháp đầu 
tiên liên quan đến sân hận, bất bình. Một người thiếu 
lòng từ ái và bi mẫn sẽ dễ dàng nỗi tâm sân hận và 
chuyển sang hành động. Họ có thể hiếp đáp, làm hại 
hoặc giết chết người và chúng sanh khác. Bất thiện pháp 
thứ hai phát xuất từ tham lam. Nếu không được kiểm 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 331 


soát sẽ dẫn đến cướp đoạt, bội tín, lường gạt để làm chủ 
tài sản của người khác. Tà hạnh là một hành động bất 
thiện thứ ba thuộc về thân. Một người bị tham dục chi 
phối chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn dục vọng của mình, 
không nghĩ đến người khác sẽ dễ dàng phạm tội tà dâm. 


Có bốn bất thiện pháp về khẩu. Thứ nhất là nói 
lời không thật. Chuyện không nói có, chuyện có nói 
không. Thứ hai là lời nói đâm thọc. Đó là những lời nói 
gây ra sự bất hòa, làm gẫy đổ tình thân thiện của bạn bè 
hay đoàn thể. Thứ ba là nói lời độc ác, thô lỗ, mắng 
nhiếc, chửi rủa, hạ nhục người khác. Thứ tư là nói lời 
vô ích, tầm phào, ngồi lê đôi mách. 


Có ba bất thiện pháp về tâm. Thứ nhất là suy 
nghĩ đến cách làm hại người khác. Tâm giận dữ, hung 
bạo. Thứ hai là suy nghĩ, âm mưu chiếm đoạt sở hữu 
của người khác. Thứ ba là hiểu sai lầm luật nhân quả, 
không chấp nhận luật nhân quả, không tin rằng hành 
động tốt hay xấu sẽ trả quả tương ứng. Trong Phật giáo, 
tư tưởng hay suy nghĩ được xem là một hình thức của 
phạm hạnh. Tư tưởng hay sự suy nghĩ đóng vai trò quan 
trọng vì hành động phát xuất từ suy nghĩ. Không tin 
tưởng vào nghiệp báo nhân quả sẽ khiến ta có những 
hành vi thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện để gây ra đau 
khổ cho mình và người khác. Cũng có những loại tâm 
bất thiện khác, mặc dầu không được xếp loại vào thập 
ác. Đó là dã dượi buồn ngủ, bất an, và vô số các phiền 
não vi tế khác. Người bị các bất thiện tâm này chỉ phối 
cũng bị xem là người có tâm bất thiện. 


332 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Mối hiểm nguy khi đi trên đường bất thiện 


Người nào không thoát khỏi mười bất thiện pháp 
thể hiện qua thân, khẩu, ý thì không thể đến nơi an toàn 
và sẽ gặp phải nhiều loại đau khổ phiền lụy. 


Tự đánh giá, hối hận, đau khổ, nuối tiếc cũng là 
những điều nguy hiểm. Nhiều bất thiện pháp được ta 
đánh giá là thiện pháp. Hoặc vào lúc đầu ta tưởng đó là 
điều thiện. Về sau mới biết đó là điều ác. Sự sai lầm 
này khiến ta ân hận. Thế là ta tự trách mình: "Thiệt là 
ngu, tại sao ta có thể làm như vậy." Ân hận, hối hận là 
một đau khổ. Đau khổ này không phải do ai gây ra cho 
ta. Vì đi sai đường nên ta tự mang lấy đau khổ vào 
mình. Những sự kiện này chỉ là những nỗi lo sợ trong 
một khoảng thời gian nào đó, nhưng nó sẽ trở nên hãi 
hùng trước lúc ta lâm chung. Ngay trước lúc chết, một 
luồng tâm thức không thể kiểm soát được sẽ phát sanh. 
Tâm sẽ hồi tưởng lại những hành động đã làm trong 
cuộc sống. Nếu nhớ được những đức hạnh và điều thiện 
đã làm trước đây, thì lúc bấy giờ, tâm ta sẽ tràn đầy sự 
ấm áp và an tịnh, và ta sẽ chết trong bình an. Nếu ta 
không thận trọng giữ giới luật, hối hận và tiếc nuối sẽ 
tràn ngập tâm ta. Lúc ấy ta sẽ nghĩ: "Đời sống thật ngắn 
ngủi. Ta đã xử dụng sai lầm cuộc sống của ta. Ta đã bỏ 
mất cơ hội để làm cho mình lên đến điểm cao tột, tốt 
đẹp của kiếp người. Nhưng đã quá trễ để sửa chữa. Cái 
chết của ta sẽ đau đớn". Nhiều người trước lúc chết đau 
khổ tận cùng đến nỗi rơi nước mắt hay khóc òa trước khi 
từ giã cối đời. 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 333 


Tự đánh giá mình cũng không phải là sự nguy 
hiểm độc nhất mà người chọn lầm đường bất thiện phải 
chịu. Thêm vào đó, họ bị các bậc thiện trí thức khiển 
trách. Những người có thiện tâm sẽ không chịu làm bạn 
với những người không đáng tin cậy hay người hung 
bạo, và cũng không xem trọng họ. Người bất thiện, cuối 
cùng, sẽ trở thành người không thích hợp để sống trong 
xã hội này. 


Nếu bạn đi trên đường bất thiện, bạn sẽ phạm 
pháp. Nếu phạm pháp, bạn sẽ bị trừng trị tùy theo mức 
độ nặng nhẹ. Tội nhẹ có thể bị phạt vi cảnh, phạt tiền 
hay bị giam một thời gian ngắn. Tội nặng sẽ bị trừng 
phạt nặng hơn. Ở thời đại này có thật nhiều vụ phạm 
pháp trầm trọng. Nhiều người phạm pháp vì quá tham 
lam, sân hận hay sĩ mê. Không phải chỉ phạm pháp một 
lần, mà họ tái phạm nhiều lần. Hố sâu tội lỗi dường như 
không có đáy. Hàng ngày có biết bao nhiêu vụ giết 
người cuồng bạo xảy ra và những hung thủ cuối cùng đã 
trả giá bằng cái chết. Đi trên đường bất thiện thật đầy 
nguy hiểm. Trước sau cũng sẽ bị trừng phạt đích đáng. 


Dĩ nhiên, có những vụ phạm pháp không tìm ra 
thủ phạm. Có những kẻ thông minh tìm cách trốn tránh 
luật pháp. Họ có thể thoát khỏi sự trừng trị của luật 
pháp bên ngoài, nhưng họ không tránh được sự trừng 
phạt bên trong. Sự trừng phạt bên trong thật nặng nề và 
đau đớn. Bạn luôn luôn là nhân chứng chính xác của 
chính mình. Bạn không thể nào dấu diếm được chính 
bạn. Bạn cũng không thể thoát khỏi tái sinh vào bốn 
cảnh khổ: Súc sanh, Ngạ Quỷ, A-Tu-La, Địa Ngục. 


334 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Mỗi khi làm một hành động gì, nghiệp sẽ trổ quả. Nếu 
nghiệp không trả ngay trong kiếp này thì nó sẽ theo bạn 
trong các kiếp vị lai Con đường bất thiện đưa đến 
những loại nguy hiểm này. 


Bát Chánh Đạo 


Không có bất thiện trên Bát Chánh Đạo. Với 
nhóm Giới-Định-Huẹ, Bát Chánh Đạo mang lại cho cuộc 
sống chúng ta sự hoàn chỉnh và chính trực. 


Nhớm Giới trong Bát Chánh Đạo 


Nhóm Giới trong Bát Chánh Đạo gồm có Chánh 
Ngữ, Chánh nghiệp, Chánh Mạng. 


Chánh ngữ (Szzmãvzcä) là lời nói thật, lời nói 
hoàn hảo, đầy đủ. Chánh Ngữ còn mang các đặc tính 
khác: đem đến sự hoà hợp; êm địu, vui vẻ, không khiến 
người nghe khó chịu; đem lại lợi ích và không nhảm nhí, 
vô bổ. Thực hành Chánh Ngữ, chúng ta sẽ thoát khỏi 
bốn tà ngữ là nói láo, nói đâm thọc, nói lời hung dữ, nói 
lời vô ích. 


Chánh Nghiệp (Saznã kamunanía) bao gồm việc 
thu thúc hay giữ gìn giới luật. Chúng ta phải tránh ba 
loại hành động bất thiện là sát sanh, trộm cắp và tà hạnh. 


Chánh Mạng (Smmã-ã7v2), sự nuôi mạng chơn 
chánh, hợp pháp, không bị chê trách. Tránh xa các tà 
mạng: Không buôn bán rượu, không buôn bán thuốc 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 335 


độc, không buôn bán khí giới, không buôn bán thịt, 
không buôn bán người. 


Loại bỏ được các bất thiện pháp trong ba lãnh 
vực trên thì ta sẽ tránh được các phiền não thô tướng. 
Phiền não là kẻ thù của chúng ta. Chúng phải được xem 
là kẻ thù nguy hiểm và được nhận diện ra như vậy. 
Thoát khỏi kẻ thù là thoát khỏi nguy hiểm. 


Nhóm Định trong Bát Chánh Đạo 


Nhóm Định trong Bát Chánh Đạo bao gồm: 
Chánh Tỉnh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định. Bạn sẽ 
quen thuộc với nhóm này nếu bạn theo lời chỉ dẫn hành 
thiền. Khi bạn cố gắng chú tâm vào bụng, đó gọi là 
Chánh Tinh Tấn. Chánh Tinh Tấn có năng lực gạt các 
loại phiền não sang một bên. Khi Chánh Tinh Tấn được 
đẩy mạnh, Chánh Niệm sẽ hoạt động hữu hiệu để quán 
sát đối tượng. Chánh Niệm lại hoạt động như một người 
bảo vệ. Tinh Tấn gạt phiền não ra khỏi đường và 
Chánh Niệm đóng cửa không cho chúng vào. Bây giờ 
tâm có thể tập trung sâu xa hơn từ sát na này sang sát na 
khác. Tâm nằm trên đề mục, tập trung, không tản mạn, 
an tịnh. Đó là chánh định. Khi ba yếu tố này hiện diện 
thì nhóm định phát triển tốt đẹp. Vào lúc này, tâm 
phiền não và tâm bất thiện bị đẩy ra xa. Nhóm định trực 
tiếp đàn áp tâm bất thiện. 


336 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Nhóm Huệ trong Bát Chánh ao 


Từ sát na này sang sát na khác, tâm bạn trở nên 
trong sáng và an tịnh nhờ sự Tinh Tấn ở chính bạn. 
Trong một phút bạn có sáu mươi lần tâm thoát khỏi sự 
bất thiện. Trong hai phút bạn sẽ có một trăm hai mươi 
lần. Hãy nghĩ xem bao nhiêu lần an tịnh bạn sẽ có được 
trong một giờ hay trong một ngày. ( Đó là chỉ tính mỗi 
giây một lần an tịnh thôi). Bởi vậy, hãy Tỉnh Tấn từng 
phút, từng giây. 


Trong mỗi giây đó, bạn sẽ thấy tâm nằm ngay 
trên đối tượng. Đó là Chánh Tư Duy (Sammaä saikappa) 
hay Chánh Hướng Tâm, một yếu tố của nhóm Huệ trong 
Bát Chánh Đạo. Khi tâm đã hướng vào đề mục một 
cách chính xác, tâm sẽ thấy đề mục rõ ràng và Trí tuệ sẽ 
phát sinh. Trí tuệ thấy rõ hay biết rõ các hiện tượng 
đúng theo chân tướng của nó tạo nên Chánh Kiến 
(Sammä dih¡), một yếu tố của nhóm Huệ trong Bát 
Chánh Đạo. Nếu tâm rơi chính xác trên đối tượng, trí 
tuệ sẽ nẩy sinh, thấy rõ bộ máy nhân duyên, nhân quả 
tương quan, nối hiện tượng thân và tâm vào với nhau. 
Nếu tâm rơi trên Vô Thường, tâm sẽ thấy rõ ràng và 
hiểu rõ Vô Thường là thế nào. Như vậy, Chánh Tư Duy 
và Chánh Kiến liên kết với nhau. 


Chánh Kiến này kết quả từ Chánh Tư Duy có 
năng lực hủy diệt hạt giống bất thiện tâm. Hạt giống bất 
thiện tâm là những phiền não cực kỳ vi tế và tiềm ẩn bên 
trong. Chúng chỉ bị hủy diệt khi trí tuệ có mặt. Và trí 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 337 


tuệ chỉ phát sinh do sự thực hành, không phải do tưởng 
tượng.  - _ 


-Có lẽ bây giờ bạn đã hiểu rõ tại sao Đức Phật 
bảo rằng Bát Chánh Đạo là con đường thẳng, con đường 
chân chánh. Những lời nói, hành động và việc làm bất 
thiện sẽ bị Giới, Định, Huệ trong Bát Chánh Đạo chế 
ngự. Đi thẳng trên đường này, thiền sinh sẽ vượt qua 
mọi bất thiện pháp và thoát khỏi mọi hiểm nguy. 


Mết Bàn là Nơi An Trú và Đạo là Nơi An Trú 


Đức Phật đoan chắc với vị trời mới rằng chánh 
đạo sẽ dẫn đến một nơi an trú. Chữ "nơi an trứ` ở đây 
được giải thích rất dài trong chú giải, có nghĩa là Niết 
Bàn, nơi không còn một chút nguy hiểm, sợ hãi, già và 
chết được chế ngự, gánh nặng đau khổ được bỏ xuống. 
Một người đạt được Niết Bàn sẽ được bảo vệ hoàn toàn. 
Bởi thế được gọi là “người vô úy”, người thoát khỏi mọi 
sự sợ hãi, mọi hiểm nguy. 


Muốn đến được nơi An Trú Niết Bàn này phải đi 
trên phần siêu thế của Bát Chánh Đạo. Siêu thế ở đây 
có nghĩa là vượt ra ngoài thế giới này. Bạn không thể 
đạt đến Niết Bàn mà không đi trên đường này. Niết Bàn 
là nơi an trú cao tột. 


Chúng ta đã tìm hiểu giới, định, huệ. Khi giới 
được trong sạch, chúng ta không bị hối hận dày vò, 
không bị các bậc thiện trí chê trách, không bị luật pháp 
trừng phạt và không bị tái sanh vào các cảnh khổ. Khi 


338 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


định được hoàn thành, ta không còn bị các phiền não tư 
tưởng chỉ phối. Phiền não tư tưởng là phiền não nằm 
trong tâm và đàn áp tâm ta. Phiền não này nếu có dịp sẽ 
chuyển sang hành động và lời nói bất thiện. Trí tuệ nội 
quán khởi sinh do Chánh Niệm và Chánh Định có năng 
lực chế ngự các phiền não vi tế ngủ ngầm. Bởi thế, đầu 
chưa đạt được sự an toàn vĩnh viễn của Niết Bàn, người 
hành thiền cũng được bảo vệ, tránh khỏi mọi điều sợ hãi 
khi đi trên Bát Chánh Đạo. Con đường này, chính nó là 
nơi trú ẩn an toàn. 


Phiền não, nghiệp và quả: Vòng luân hồi 


Phiền não chịu trách nhiệm về những mối hiểm 
nguy trên thế gian này. Mê muội, tham ái và dính mắc 
là phiền não. Do vô minh và tham ái, con người tạo 
nghiệp rồi nhận quả. Do tác động tạo nghiệp trong quá 
khứ, chúng ta tái sanh vào cõi đời này với thân và tâm 
như bây giờ. Nghĩa là đời sống hiện tại của chúng ta là 
kết quả của những nguyên nhân trước đây. Thân tậm 
này đến lượt lại trở thành đối tượng của tham ái và dính 
mắc. Tham ái và dính mắc tạo nên nghiệp. Nghiệp là 
điều kiện hay nhân để tái sinh lần nữa. Thế rồi, lại tham 
ái và dính mắc vào thân tâm rồi lại tái sanh. Cứ thế, 
chúng ta bị quay tròn mãi mãi. Phiền não, nghiệp và 
quả là ba yếu tố của vòng luân hồi. Đó là luân hồi trong 
tam giới, không có điểm khởi đầu; và nếu không tham 
thiền thì cũng không có điểm chấm đứt. 


Nếu không có vô minh thì vòng luân hồi này 
cũng không có. Chúng ta đau khổ trước kia từ sự sĩ mê, 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 339 


không biết, không thấy rõ. Trên sự si mê này là tà kiến, 
ảo tưởng, thấy sai sự thật. Nếu không hành thiền một 
cách sâu xa, chúng ta không thấy được chân tướng của 
sự vật là Vô Thường , Khổ và Vô Ngã. Bản chất của 
thân và tâm chỉ là hiện tượng sanh diệt từ sát na này đến 
sát nạ khác, nhưng vì si mê nên chúng ta không thấy 
được điều này. Chúng ta cũng không biết rằng sự sinh 
diệt áp chế khiến ta phải đau khổ. Chúng ta không thấy 
rõ rằng chẳng có ai kiểm soát, điều khiển tiến trình này. 
Chẳng ai ở đầng sau nó. Nếu chúng ta hiểu một cách 
sâu xa ba đặc tính của thân và tâm này, chúng ta sẽ 
không tham ái hay dính mắc. 


Rồi, bởi vì sĩ mê, chúng ta thêm ảo tưởng vào 
thực tế. Chúng ta lại cho rằng thân và tâm là trường tồn, 
không thay đổi. “Chúng ta sung sướng, vui vẻ khi có 
thân và tâm này, và chúng ta lại cho rằng có một tự ngã, 
hay "tôi" vĩnh viễn chịu trách nhiệm tiến trình thân tâm. 


Hai loại sỉ mê này, (không thấy rõ hay thấy sai) 
là nguyên nhân phát sanh tham ái và dính mắc. Dính 
mắc (upãadãna), chỉ là một hình thức kiên cố hơn của 
tham ái. Sự ham thích sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị 
ngon, nơi đụng chạm vừa lòng và sự suy nghĩ thích thú 
khiến ta tham luyến vào những đối tượng mới đến với 
chúng ta. Nếu chúng ta đạt được những gì chúng ta 
muốn, chúng ta sẽ dính mắc vào chúng và không muốn 
mất chúng. Điều này tạo nên nghiệp khiến ta bị luân hồi 
trong vòng tái sanh. 


340 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Phá vỡ vòng luân hồi 


Dĩ nhiên, có nhiều loại nghiệp. Nghiệp ác đem 
lại quả ác và khiến ta luân lưu trong vòng tam giới. 
Trong khi đi trên phần tiên khởi của Bát Chánh Đạo, 
chúng ta không cần phải lo lắng phải trả quả của các 
nghiệp bất thiện vì chúng ta đã tránh xa các hành động 
ác. Giới bảo vệ thiền sinh khỏi đau khổ trong tương lai. 
Nghiệp thiện mang lại kết quả hạnh phúc, tuy nhiên, 
cũng thúc đẩy ta luân lưu trong vòng luân hồi. Nhưng. 
khi hành thiền, nghiệp trường tồn không còn phát sanh 
nữa. Đơn thuần quán sát những gì đến và đi là thiện 
nghiệp và nó không khiến ta tiếp tục ở trong vòng luân 
hồi. Trong ý nghĩa tinh túy, thì việc hành thiền không 
tạo ra quả (Vipaka). Khi Chánh Niệm đủ chính xác, sẽ 
có khả năng ngăn cản tham ái phát sinh, do đó cũng 
ngăn cản sự phát sinh chuỗi hậu quả tiếp theo liên quan 
đến sự sanh tồn là nghiệp, sanh, già, đau và chết. 


Từ sát na này sang sát na khác, Thiền Minh Sát 
phá vỡ vòng luân hồi của phiền não, nghiệp và quả. Khi 
Tinh tấn, Chánh Niệm và Chánh Định hoạt động thì 
Chánh Hướng Tâm sẽ khiến tâm xuyên thấu bản chất 
của các pháp, và ta sẽ thấy sự vật đúng theo thực trạng 
của chúng. Ánh sáng trí tuệ xoá tan sự tăm tối của sỉ 
mê. Khi không còn sỉ mê thì ái dục không sinh khởi. 
Nếu ta thấy một cách rõ ràng Vô Thường , Khổ và Vô 
Ngã thì tham ái sẽ không phát sinh, và sự dính mắc sẽ 
không nối chân theo được. Như vậy, ta có thể nói vì 
không biết nên dính mắc, nắm giữ. Khi biết rồi thì 
không còn dính mắc, nắm giữ nữa. Không dính mắc, 


Chiếc Xe Đưa Đến Niế Bàn 341 


nắm giữ thì không tạo nghiệp, và do đó, sẽ không gặt 
quả. 


_ Vô minh dẫn đến tham ái, dính mắc và nắm giữ 
vào sự sinh tồn và tà kiến tự ngã. Đi trên Bát Chánh 
Đạo, bạn sẽ giết chết nguyên nhân của vô minh. Nếu 
chúng vắng mặt đầu trong một sát na thì sẽ có giải thoát; 
vòng luân hồi bị phá tan. Đó là nơi an trú mà Đức Phật 
đã nói đến. Trong lúc giữ tâm Chánh Niệm, bạn được 
thoát khỏi vô minh, thoát khỏi các hiểm nguy của phiền 
não, thoát khỏi tác động của các nghiệp dẫn đến đau khổ 
trong tương lai, và vui hưởng sự an toàn bảo đảm. 


Có lẽ bạn nghĩ rằng thân và tâm này thật đáng 
Sợ, và bạn muốn loại bỏ nó. Được. Nhưng như vậy 
không có nghĩa là tự tử. Nếu muốn giải thoát, bạn phải 
thông minh hơn. Khi hậu quả được quán sát thì nguyên 
nhân sẽ bị tiêu diệt. Đó không phải là sự hủy diệt trong 
nghĩa tích cực, mà nghĩa là sự vắng bóng của luật trường 
tồn. Chánh Niệm hủy diệt phiền não, nguyên nhân đem 
đến một thân tâm tương tự trong tương lai. Điều này có 
nghĩa là khi có Chánh Niệm, Chánh định và có sự 
Hướng Tâm đúng đấn để quán sát các đối tượng ngay 
khi chúng phát sinh tại sáu cửa giác quan, thì vào lúc ấy, 
phiền não không thể xâm nhập vào được. Bởi vì phiền 
não là nguyên nhân của nghiệp và tái sinh, nên khi phiền 
não không thể chỗi dậy được thì chuỗi tiếp nối sinh tồn 
trong tam giới bị đoạn tuyệt. Sẽ không có hậu quả trong 
tương lai nếu không có nhân trong hiện tại. 


342 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Hành theo Bát Chánh Đạo, đạt các tuệ minh sát, 
cuối cùng, thiền sinh sẽ an trú Niết Bàn, thoát khỏi mọi 
đau khổ. Có bốn tầng Niết Bàn. Mỗi tầng, một số phiền 
não được tận diệt. Nơi an trú cao tột là tầng Niết Bàn 
cuối cùng, đó là A La Hán. Tâm vị A La Hán hoàn toàn 
thanh tịnh, trong sạch. 


Nhập Lưu: Chứng Ngộ Niết Bàn Lần Đầu 


Vào lúc chứng ngộ Niết Bàn lần đầu là lúc đạt 
Tu Đà Huờn đạo (So/äp2ffi magø2). các nhân đưa đến tái 
sanh vào các cảnh khổ đều bị loại trừ. Vị Tu Đà Huờn 
không bao giờ tái sinh vào bốn ác đạo: súc sanh, ngạ 
quỷ, a-tu-la, địa ngục. Các loại phiền não gây ra sự tái 
ˆ sanh vào các cảnh khổ đều bị tận diệt. Vị đó sẽ không 
bao giờ tạo các nghiệp khiến tái sinh vào các cảnh này, 
và nghiệp quá khứ có thể dẫn đến việc tái sinh vào bốn 
cảnh khổ cũng bị vô hiệu. 


Ở mức độ giác ngộ cao hơn, nhiều loại phiền não 
khác bị tận diệt. Cuối cùng, khi đạt A La Hán đạo thì 
mọi phiền não, nghiệp và quả, đều bị tận diệt. VỊ A La 
Hán không còn bị tai họa của các phiền não này nữa. 
Khi vị A La Hán chết, Ngài sẽ an trú Niết Bàn. Từ đó, 
không còn trở lại vòng luân hồi tam giới nữa. 


Ngay ở mức giác ngộ thấp nhất, bạn cũng loại trừ 
được một số tư tưởng hay hành động bất thiện. Theo 
Sách Thanh Tịnh Đạo, thì khi đạt được quả Tu Đà Huờn 
bạn sẽ không còn tự trách mình, không bị các bậc thiện 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 343 


trí chê trách, không còn bị hiểm nguy của các hình phạt 
và không bị rơi vào các cảnh khổ. 


Chiếc xe hoàn toàn yên lăng 


Người phàm phu chưa đạt quả Tu Đà Huờn 
chẳng khác nào kẻ lữ hành theo một hành trình nguy 
hiểm. Nhiều hiểm nguy đang chờ đợi họ khi họ muốn 
vượt rừng rậm, sa mạc; bởi thế, họ phải chuẩn bị hành 
trang thật tốt và đầy đủ. Một trong những thứ cần thiết 
cho một cuộc hành trình gian nguy như thế là một chiếc 
xe tốt. Đức Phật đã cấp cho vị trời tỳ khưu một chiếc xe 
an toàn, quí báu. Ngài nói: "Ngươi sẽ đi trên một chiếc 
xe hoàn toàn yên tịnh, tĩnh lặng." 


Vừa mới chứng kiến cảnh ồn nào náo nhiệt của 
thiên cung, vị trời chắc chắn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng yên 
tính khi đi trên chiếc xe mới mẻ vừa được Đức Phật ban 
cho. Chúng ta tìm hiểu thêm ý nghĩa của lời dạy này. 


Phần lớn các chiếc xe đều ồn ào. Những loại xe 
vào thời kỳ Đức Phật đều ồn ào. Xe kêu ken két và cọc 
cạch vì không được bôi đầu mỡ đầy đủ, hoặc vì làm 
bằng các loại gỗ xấu, hoặc vì chở nặng, hay chở nhiều 
người. Những chiếc xe ngày nay cũng vẫn còn có tiếng 
động. Chiếc xe do Đức Phật ban là một chiếc xe khác 
hẳn loại xe bình thường. Xe đi chuyển không gây ra 
một tiếng động đầu có chở đến hàng ngàn hay hàng triệu 
người. Chiếc xe này chở tất cả mọi người đến nơi an 
toàn. Xe êm ả vượt qua núi đồi, xuyên qua rừng rậm, 
băng qua sa mạc, vượt qua bể khổ không chút trở ngại. 


344 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Đó là chiếc xe của sự thực hành Thiền Minh Sát, của Bát 
Chánh Đạo. 


Khi Đức Phật còn tại tiền, hàng triệu chúng sanh 
đắc đạo chỉ đơn giản do nghe Ngài thuyết pháp. Nhiều 
vị chỉ nghe một lần mà giác ngộ. Tất cả các chúng sanh 
này đều cùng đi trên một chiếc xe. Chiếc xe không gây 
ra một tiếng động, nhưng hành giả thường huyện náo ồn 
ào, đặc biệt là những vị đã đến bến bờ giác ngộ, cõi An 
Trú Niết Bàn. Họ hết lời xưng tụng, tán thán: "Chiếc xe 
thật kỳ điệu làm sao. Nó đã chạy một cách êm thắm, tốt 
đẹp, và đã đưa tôi đến chỗ giải thoát. 


Họ là những bậc thánh Tu Đà Huờn, Tư Đà Hàm, 
A Na Hàm và A La Hán. Họ ca tụng chiếc xe bằng 
nhiều cách. "Tâm tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tâm tôi 
tràn đầy đức tin trong sáng như pha lê và khoáng đạt bao 
la. Trí tuệ đã hiển bày trong tôi. Tâm tôi mạnh mẽ, ềồn 
định, và bền bỉ, an nhiên, tự tại đối diện với những thăng 


^ li 


trầm của cuộc đời. 


'Các bậc thánh nhân ca tụng chiếc xe này vì họ đã 
tự thân kinh nghiệm sự đình chỉ của tiến trình tâm, tâm 
sở và tất cả các hiện tượng phát sinh từ tâm. Đạt được 
tình trạng này, thân tâm họ tràn đầy hỉ lạc, an vui và 
thanh tịnh kỳ diệu. 


Khi có kẻ thân yêu rời bỏ cõi đời, người ta 
thường khóc lóc, than van, buồn khổ, thương tiếc. Đối 
với các vị A La Hán, các Ngài đã nhổ tận gốc rẻ các loại 
phiền não từ thô sơ cho đến vi tế nên cái chết đối với các 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 345 


Ngài là cái gì tự nhiên. Các Ngài sẵn sàng đón nhận khi 
nó đến. Các Ngài có thể nói: "Rốt cuộc, cái khối đau 
khổ này cũng bị tan rã. Đây là kiếp sống cuối cùng của 
ta. Ta không còn bao giờ đối đầu với đau khổ nữa mà 
chỉ An Trú Niết Bàn." 


Sự cao quí của một vị A La Hán có thể vượt 
ngoài khả năng hiểu biết của bạn, nhưng bạn có thể tự 
biết, tự cảm nhận một vị A La Hán sẽ cảm thấy như thế 
nào. Hãy xem việc thực hành của chính bạn. Bạn có thể 
đã từng chế ngự được các chướng ngại căn bản, tham 
lam, sân hận, dã dượi buồn ngủ, bất an và hoài nghi, và 
có thể thấy một cách rõ ràng bản chất của đối tượng. 
Bạn có thể đã từng thấy được sự khác biệt giữa thân và 
tâm hay thấy các hiện tượng sinh và diệt trong từng 
khoảnh khắc một. Thấy được sự sinh diệt là một sự giải 
thoát và an lạc vui tươi. Sự hỉ lạc, sự trong sáng của tâm 
này là kết quả của việc thực hành. 


Đức Phật dạy: "Những người chịu ẩn cư để tham 
thiền, những người đã đạt các tầng thiền sẽ có được một 
hỉ lạc lớn lao, vượt hẳn mọi hạnh phúc do các dục lạc 
giác quan đem lại, đầu đó là dục lạc cõi trời hay cõi 
người". 


Các tầng thiền ở đây là các tầng thiền trong thiền 
chỉ hay sự định tâm trong từng sát na một của Thiền 
Minh Sát. 


346 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Hương vị tuyệt vời 


Nếu thiền sinh có thể duy trì Chánh Niệm liên 
tục thì sẽ kinh nghiệm được niềm hỉ lạc sâu xa của việc 
hành thiền. Thiền sinh sẽ hưởng được hương vị của giáo 
pháp mà trước đây chưa từng nếm qua. Thiền sinh có 
thể tự cảm thán: "Giáo pháp kỳ diệu làm sao. Khó 
tưởng tượng được rằng mình có được những sự an tịnh, 
hỉ lạc như vầy." Thiền sinh sẽ tràn đầy đức tin, lòng tự 
tín, sự thỏa mãn và thành đạt. Thiền sinh sẽ bát đầu 
nghĩ đến việc chia xẻ những kinh nghiệm mà mình đã có 
được cho người khác. Thiền sinh có thể tham vọng và 
đặt kế hoạch truyền bá giáo pháp. Đó là âm thanh trong 
tâm bạn, một bài ca tán đương ca ngợi chiếc xe yên lặng 
mà bạn đã được đi. 


Lại có những âm thanh khác kém hăng say, thích 
thú hơn. Đó là tiếng kêu the thé của các thiền sinh ngồi 
trên chiếc xe mà không hứng thú hay vui vẻ gì cả. Họ là 
những thiền sinh không hành thiền tỉnh tấn. Trong việc 
hành Thiền Minh Sát, nếu ít tỉnh tấn thì chẳng có kết 
quả bao nhiêu. Thiền sinh lười biếng, buông thả sẽ 
không bao giờ nếm được hương vị của giáo pháp. Họ có 
thể nghe được sự thành công của người khác, họ có thể 
thấy người khác ngồi thẳng thắn tĩnh lặng dường như 
đang thích thú trong sự định tâm và phát triển trí tuệ. 
Riêng họ, họ bị tràn ngập bởi phóng tâm và chướng 
ngại. Hoài nghi sẽ bò vào tâm họ. Hoài nghỉ thiền sư, 
hoài nghi phương pháp hành thiền và hoài nghỉ cả chiếc 
xe. Họ phân vân và tự nhủ: "Đây là chiếc xe thô kệch, 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 347 


vô dụng, gây ra nhiều tiếng ồn và không đưa ta đi đến 
đâu được." 


Đôi lúc người ta có thể nghe được những tiếng 
than van, rên rỉ vọng lại từ phía chiếc xe. Đó là những 
tiếng nức nở của các thiền sinh có đức tin nhiệt thành 
vào việc hành thiền và đã nỗ lực Tinh tấn, nhưng vì lý 
do nào đó, họ chưa đạt được nhiều tiến bộ như họ mong 
mỏi. Họ bất đầu mất lòng tin. Họ nghi ngờ không biết 
mình có thể đạt được mục tiêu không. 


Càng Đi Lạc Đường, Càng Được Nhiều Œạo 


Ở Miến Điện có một câu nói để khuyến khích 
những người tận tâm hành thiền nhưng chưa đạt được kết 
quả mong mỏi: "Người hộ tăng càng đi lạc đường càng 
có được nhiều gạo." Ở các xứ Phật giáo có những người 
hộ tăng, hay aãgãr:ka, là những người giữ tám hay 
mười giới. Họ cạo đầu nhưng không xuất gia như các 
nhà sư. Họ giúp chư Sư mọi công việc trong chùa như 
những người đến làm công quả. Một trong những bổn 
phận của họ là đi quyên góp cho chùa. Ở Miến Điện, 
các vị hộ tăng này thường nhận được gạo từ những người 
có hảo tâm muốn giúp cho chùa. Vị hộ tăng dùng quang 
gánh để gánh gạo quyên góp. Có lúc các vị này, có lẽ là 
mới, nên bị lạc đường. Họ cố gắng đi trở lại con đường 
cũ để trở về. Các nhà hảo tâm tưởng rằng họ vẫn tiếp 
tục quyên góp nên tiếp tục ủng hộ. Thế là các vị hộ 
tăng lạc đường nhận thêm được nhiều gạo. 


348 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Những thiền sinh hành thiền Tỉnh tấn nhưng chưa 
tiến bộ như mình mong mỏi vì chưa theo đúng lời chỉ 
dẫn xin đừng thất vọng. Hãy nghĩ đến người hộ tăng lạc 
đường này. Cuối cùng rồi bạn cũng sẽ được một gánh 
giáo pháp lớn lao. 


Hai bánh xe: Tĩnh tấn thể chất và Tình tấn tỉnh thần 


Như Đức Phật đã diễn tả, chiếc xe giải thoát có 
hai bánh xe. Vào thời Đức Phật xe được chế tạo như thế 
nên Ngài dùng thí dụ này để người nghe dễ lãnh hội. 
Đức Phật giải thích rằng hai bánh xe là hai sự tính tấn 
thể chất và tỉnh tấn tỉnh thần. 


Trong việc hành thiền cũng như trong các công 
việc khác đòi hỏi phải có sự cố gắng, tỉnh tấn. Chúng ta 
phải cố gắng chăm chỉ chuyên cần để thành công. Nếu 
tỉnh tấn được duy trì bền bỉ, ta sẽ trở thành một vị anh 
hùng hay một người dũng cảm. Dũng cảm tỉnh tấn là 
điều tối cần thiết trong việc hành thiền. 


Tinh tấn thể chất là tinh tấn để duy trì thân thể 
trong tư thế thích đáng trong lúc hành thiền như đi, 
đứng, ngồi, nằm, v.v... Tỉnh tấn tỉnh thần là tỉnh tấn 
trong việc chánh niệm và tập trung tâm ý để loại trừ 
phiền não. Hai bánh xe tỉnh tấn lăn đều để đưa chiếc xe 
thực hành chạy êm thắm đến đích. Trong khi kinh hành 
bạn phải đở, bước, rồi đặt chân xuống. Bạn tiếp tục làm 
đi làm lại dở, bước, đạp. Khi đi như vậy, tinh tấn thể 
chất giúp bạn di chuyển, trong khi đó tỉnh tấn tinh thần 
tạo nên một sự Chánh Niệm liên tục. Sự vận dụng thể 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 349 


chất với một số lượng điều hòa đóng góp vào sự tỉnh 
thức và năng lực của tâm. 


Một điều quan trọng phải nhớ là tỉnh tấn là yếu 
tố căn bản trong việc họa kiểu chiếc xe giải thoát của 
Đức Phật. Xe cần phải gắn chặt hai bánh. Cũng vậy, 
chiếc xe Bát Chánh Đạo cũng cần phải gắn chặt hai bánh 
xe tỉnh tấn thể chất và tinh tấn tỉnh thần. Chúng ta 
không thể tiến bộ nếu không có tỉnh tấn thể chất trong 
lúc ngồi thiền, và cũng không thể có tiến bộ nếu trong 
khi ngồi thiền ta không tỉnh tấn ghi nhận đề mục một 
cách sáng suốt, chính xác và liên tục. Nếu hai bánh xe 
tỉnh tấn được duy trì chuyển động thì chiếc xe sẽ lăn 
bánh, tiến thẳng về phía trước. 


Cần phải có tinh tấn để duy trì tư thế thể chất. 
Nếu bạn đang ngồi, bạn phải tỉnh tấn để giữ mình khỏi 
ngã. Nếu bạn đang đi, bạn cũng phải tinh tấn để di 
chuyển chân và giữ cơ thể thăng bằng. Chúng ta phải 
tập quân bình bốn tư thế chính. Quân bình năng lực và 
tạo điều kiện để có sức khỏe tốt. Đặc biệt trong một 
khoá thiền, chúng ta phải có đủ thì giờ ngồi và đi. Thứ 
đến là giờ đứng, giờ nằm. Giờ ngủ phải hạn chế. Nếu 
tư thế không duy trì đúng, lười biếng sẽ phát sinh. 
Chẳng hạn, lúc ngồi nếu không tôn trọng duy trì việc giữ 
thẳng lưng, bạn sẽ tìm một nơi để dựa lưng. Hay bạn có 
thể cho rằng đi kinh hành quá mỏi mệt, hay cơ thể cần 
phải được thoải mái chút đỉnh mới thích hợp cho việc 
hành thiền... Tất cả những điều trên, như bạn biết, sẽ 
không được chấp nhận trong lúc hành thiền. 


350 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Tương tự như vậy, đối với tỉnh tấn tỉnh thần, 
không nên lười biếng. Ngay từ lúc đầu, bạn phải tâm 
niệm là phải cố gắng duy trì liên tục tỉnh tấn tỉnh thần. 
Hãy luôn luôn tự nhắc nhở: "Ta không bao giờ để một 
khoảng hở nào thiếu Chánh Niệm. Ta luôn luôn duy trì 
Chánh Niệm liên tục". Đây là một thái độ rất cần thiết 
và ích lợi khiến tâm bạn khai mở để thành tựu mục đích 
mong ước. Nhiều thiền sinh rất chán ghét việc kinh 
hành. Họ cho rằng kinh hành làm mệt mỏi và mất thì 
giờ. Họ chỉ kinh hành vì miễn cưỡng vâng lời thiền sư 
mà thôi. Họ không biết rằng khi kinh hành cần phải 
dùng hai loại tỉnh tấn, và đây là điều rất ích lợi để giữ 
cho bánh xe tỉnh tấn lăn đều. Với sự Tỉnh tấn kinh 
hành, bạn có thể đạt đến mục tiêu một cách đễ dàng và 
thoải mái. Khi tinh tấn tỉnh thần luôn luôn có mặt trong 
từng sát na thì phiền não không thể nào len lỏi vào. 
Tâm Tinh tấn đẩy xa, hất ra ngoài và loại bỏ mọi phiền 
não. 


Một số thiền sinh hành thiền từng hồi từng chặp. 
Sự tỉnh tấn rời rạc, thiếu liên tục. Cứ hành thiền được 
một lúc lại lơ là. Tỉnh tấn nổ bùng lên rồi lại tắt ngấm 
sau đó. Phiền não do đó cứ len lỏi vào mãi. Thiền sinh 
loại này cứ phải bắt đầu tỉnh tấn hành lại từ đầu. Cố 
gắng rồi lại nghỉ, cố gắng rồi lại nghỉ, nếu cứ mãi như 
thế thì thiền sinh sẽ không thể tạo được trớn trong việc 
hành thiền, vì vậy, không thể tiến bộ. 


Bạn cần phải thành thật xem xét lại việc hành 
thiền của mình. Bạn đã thật sự Chánh Niệm chưa? Bạn 
có thật sự nghiêm túc kiên trì thực hành Chánh Niệm, nỗ 


Chiếc Xe Đưa Đến Niế Bàn 351 


lực Chánh Niệm từ phút này qua phút khác, chẳng lơ là, 
chẳng buông trôi chưa? 


Niệu Năng của Tĩnh tấn 


_.“ Người nào giữ cho bánh xe Tỉnh tấn tỉnh thần 
tiếp tục quay đều thì người đó có nỗ lực tỉnh tấn. Đức 
Phật khen ngợi người nỗ lực tinh tấn. Người có nỗ lực 
Tỉnh tấn sống trong an lạc.. Tại sao vậy? Vì nỗ lực tỉnh 
tấn đẩy xa phiền não, tạo nên một sự mát mẻ, an tịnh, 
hoan hỉ, thoát khỏi tham dục, hung bạo và sỉ mê. 


Tỉnh tấn nỗ lực có hiệu năng vô lường. Đức Phật 
dạy: “7Thà sống một ngày mà nỗ lực tỉnh tấn còn hơn 
sống trăm năm mà thiếu tĩnh cần.” Mong răng các bạn 
sẽ có hoan hỉ, hứng khởi trong khi nghe phần giảng giải 
này để bánh xe Tỉnh tấn của bạn lăn đều. 


Lương Tâm: Chỗ Tựa Lưng 


Phần thứ hai của chiếc xe được Đức Phật mô tả là 
chỗ tựa.lưng. Chỗ tựa lưng ở đây ám chỉ lương tâm hay 
sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Ngày xưa xe có chỗ tựa 
lưng. Nếu không có chỗ tựa lưng, người đánh xe hay 
hành khách sẽ bị rơi khỏi xe hay ngã về đàng trước khi 
xe bất thần dừng lại. Chỗ tựa lưng có thể là một bộ 
phận rất đắt tiền. Hành khách tựa lưng vào ghế ngồi 
thoải mái như người ngồi trên chiếc ghế bành và để xe 
đưa tới nơi mình muốn. Trường hợp của chúng ta, chỗ 
đến là Niết Bàn. 


352 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Hồ Thẹn và Ghê Sợ Chánh Đáng 


Để hiểu rõ công năng của "chỗ tựa lưng” của 
chiếc xe minh sát, chúng ta phải hiểu thế nào là lương 
tâm. Ở đây Đức Phật chỉ dùng chữ z#z (hồ thẹn tội lỗi), 
nhưng ø//4ppa (ghê sợ tội lỗi) thường đi kèm với hữ;. 
Bởi vậy ta sẽ đề cập đến cả hai danh từ này mặc đầu 
trong kinh chỉ nói có một mà thôi. Nhưng hai chữ hồ 
thẹn và ghê sợ có nghĩa tiêu cực. Bởi vậy nên dùng chữ 
lương tâm đạo đức đề có một nghĩa chính xác hơn. Hồ 
thẹn và ghê sợ ở đây không liên quan gì đến sự sân hận 
thông thường. Hổ thẹn tội lỗi không phát xuất từ sự từ 
bô đối tượng như bản chất của sân hận. Hồ thẹn và ghê 
sợ tội lỗi ở đây là một thiện tâm. Hồ thẹn và ghê sợ các 
điều bất thiện. Hai đặc tính này phối hợp tạo nên lương 
tâm, sự chính trực, chân thành. Người có tâm chính 
trực, chân thật thì không phải hồ thẹn và ghê sợ về đức 
hạnh của mình. 


Hồ thẹn là chán ngấy hay ghê tởm phiền não. 
Khi cố gắng Chánh Niệm, bạn thấy có những khoảng hở. 
Từ đó, phiền não có thể xen vào và biến bạn thành nạn 
nhân của chúng. Bạn cảm thấy hổ thẹn khi thấy mình 
không thể kiểm soát được lục căn. 


Ghê sợ là sợ hậu quả của những điều bất thiện, 
chẳng hạn sợ rằng trong khi hành thiền, nếu tâm bạn bị 
tràn ngập bởi các tư tưởng bất thiện thì bạn sẽ chậm tiến 
bộ. Sợ rằng nếu bạn làm những hành vi bất thiện dưới 
ảnh hưởng của phiền não, bạn sẽ nhận chịu đau khổ. 
Các điều sợ hãi trên giúp bạn cẩn thận đề phòng, luôn 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 353 


luôn cảnh giác không để cho phiền não đợi chờ cơ hội 
nhảy vào. Nhờ thế, trong lúc ngồi thiền, bạn sẽ nỗ lực 
Chánh Niệm khắng khít với đề mục chính. 


Hồ thẹn liên quan trực tiếp đến giới hạnh và sự 
chân chính thành thật của chính bạn. Trong khi đó, ghê 
sợ liên quan đến giới hạnh của mình và thanh danh của 
gia đình, thầy tổ, thân quyến, bằng hữu, v.v... 


Hồ thẹn thể hiện dưới nhiều cách. Một người 
sinh trưởng trong gia đình gia giáo thì gặp hoàn cảnh có 
khó khăn đến đâu, cha mẹ cũng cố gắng cho họ học 
hành để trở thành người hữu dụng sau này. Người được 
sanh trưởng và giáo dục trong gia đình như thế, trước 
khi làm một hành động ác, như giết người chẳng hạn, họ 
sẽ tự vấn nhiều lần: "Cha mẹ dạy là hãy sống trong tình 
thương và đối xử tốt với mọi người. Ta phải tự trọng, 
không để mất thanh danh vì những tư tưởng và cảm giác 
xấu xa, tệ hại như vậy. Ta có nên giết người vì một phút 
yếu lòng và thiếu từ tâm như thế chăng? Ta đành hy 
sinh đức hạnh của ta chăng?" Nếu có thể phản tỉnh bằng 
cách này và quyết định tránh xa sự giết hại thì ta đã có 
đức hổ thẹn. 


Đức hạnh của sự hiểu biết hay học thức cũng có 
thể giúp ta tránh xa các hành động bất thiện. Một người 
có học thức, có văn hoá cao, sẽ có một căn bản luân lý, 
đức hạnh cao; đó là luân lý, đức hạnh của người có học, 
người hiểu biết. Khi có ý định làm một hành vi bất 
thiện, người có học thức, hiểu biết sẽ biết xem xét, thẩm 


354 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


định những gì đang ẩn tàng bên trong họ và có thể dừng 
tay. 


Cũng có thể nhờ tuổi tác cao mà có đức hồ thẹn. 
Khi trọng tuổi, ta có phẩm hạnh cao. Điều này do ở sự 
tự tỉnh tự nhiên của mình: "Ta là một người đứng tuổi, 
con cháu đầy đàn, ta đã biết đâu là trái, đâu là phải. Ta 
không nên làm những điều không thích đáng như vậy. 
Ta phải tôn trọng phẩm hạnh của chính mình”. 


Sự hổ thẹn cũng phát sinh nhờ lòng dũng cảm, 
xác tín. Ta có thể tự suy nghĩ, phản tỉnh rằng: "Hành 
động thiếu đạo đức là hành động của những kẻ vô lại, 
ươn hèn, những người sống không nguyên tác." Một 
người có tâm đũng cảm và cương nghị sẽ sống theo 
nguyên tắc, chân chính, thành thật. Không chuyện gì, 
không áp lực nào có thể khiến họ đánh mất tư cách, 
phẩm hạnh của mình. 


Ghê sợ tội lỗi là một khía cạnh khác của lương 
tâm. Do nghĩ đến uy tín, danh dự của cha mẹ, họ hàng, 
gia đình, bạn bè mà một người không dám làm điều bất 
thiện. Họ nghĩ rằng khi làm điều bất thiện là đã phản 
bội và làm tổn thương đến các người thân yêu của mình. 


Bạn không thể nào dấu diếm được những hành 
vi bất thiện mình đã làm. Vì làm sao dấu diếm được 
chính bạn! Có những kẻ có thể đọc được tâm người 
khác, họ có thể nghe hay thấy chuyện người khác làm. 
Nếu ý thức được điều này, bạn sẽ do dự khi làm một 


Chiếc Xe Đưa Đến Nit Bàn 355 


hành vi bất thiện dầu bạn nghĩ rằng hành vi này kín đáo 
đến đâu. 


Hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi đóng vai trò quan trọng 
trong đời sống gia đình. Nhờ có hai đức tánh này mà 
cha mẹ, con cái, anh chị em, có thể sống đời sống trong 
sạch an vui. Nếu không có hai đức tánh này thì sẽ 
không có hành vi đạo đức và những người trong gia đình 
sẽ đối xử với nhau như chó với mèo. 


Thế giới ngày nay gặp nhiều tai họa vì con người 
đã thiếu mất hai đức tánh hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi, hai 
yếu tố của lương tâm. Hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi này 
được gọi là "những người hộ trì thế giới". Hãy tưởng 
tượng xem, nếu mọi người trên mặt đất này đều có hai 
đức tính hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, thì thế giới này sẽ êm 
đẹp biết bao. 


Hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi còn được gọi là tỉnh 
pháp (Sukka đharmma), pháp thanh tịnh, pháp trong sạch 
bởi vì chúng là những pháp thiết yếu để duy trì sự trong 
sạch, thanh tịnh của chúng sinh trên hành tỉnh này. 
Sukka dharmuna có nghĩa là màu trắng, tượng trưng cho 
sự thanh tịnh, thanh khiết. Pháp ngược lại là không hổ 
thẹen và không ghê sợ tội lỗi, là pháp đen, kanha 
đharmma. Màu đen thì hấp thụ nhiệt, màu trắng phản xạ 
nhiệt. Pháp đen là pháp có đặc tính thu hút nhiều phiền 
não. Khi chúng hiện diện thì tâm bạn sẽ chìm đắm 
trong phiền não, trong khi pháp trắng hiện diện thì phiền 
não sẽ bị dội ngược. 


356 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Kinh điển có đưa ra thí dụ về hai hòn sắt. Một 
hòn bị trét đầy phân. Một hòn bị nung nóng đỏ. Một 
người từ chối hòn sắt thứ nhất vì sợ bẩn tay và không 
đám sờ vào hòn sắt thứ hai vì sợ phỏng tay. Không sờ 
vào hòn sắt bẩn cũng giống như tâm hồ thẹn tội lỗi. 
Người biết hổ thẹn khi làm điều xấu nhờ họ biết so sánh 
những điều xấu đó với điều tốt. Người không sờ tay vào 
hòn sắt nóng cũng như tâm ghê sợ tội lỗi. Người ghê sợ 
tội lỗi vì sợ phải gặp quả xấu do những hành động bất 
thiện của mình. Họ sợ phải sa vào khổ cảnh. Như vậy, 
người tránh xa mười bất thiện pháp cũng như người 
không dám sờ vào hai hòn sắt trên. 


Những sự Hồ Thẹn và Ghê Sợ Vô ích 


Có nhiều sự hổ thẹn và ghê sợ thật ra chẳng có 
ích tí nào. Tôi gọi đó là sự hổ thẹn và ghê sợ "không 
chính đáng." Chẳng hạn như bối rối hay mắc cỡ khi 
phải giữ năm giới. Mắc cỡ và sợ nghe giáo pháp. Mắc 
cỡ và e ngại khi đảnh lễ các bậc trưởng thượng. Nhiều 
người mắc cỡ và sợ hãi khi phải nói to hay đứng trước 
công chúng. Nhiều người sợ hãi những dư luận không 
tốt về mình, nhất là khi những dư luận nói về những 
hành động xấu xa của mình. Đó là sự hổ thẹn không 
chính đáng. 


Trong cuộc sống có những điều không nên mắc 
cỡ hay sợ hãi. Đây là những điều lợi ích thực tiễn và 
thuộc về thế tục, không có trong kinh điển. Chẳng hạn 
như: Không mắc cỡ khi phải làm việc hay kiếm sống, vì 
nếu mắc cỡ như vậy thì lấy gì để mà ăn? Không mắc cỡ 


Chiếc Xe Đưa Đến Niế Bàn 357 


khi phải đến học hỏi với thầy về buôn bán hay về một 
nghề chuyên môn nào đó. Nếu mắc cỡ như vậy thì làm 
sao có kiến thức? Không mắc cỡ khi phải ăn, bởi vì nếu 
không ăn thì phải chết đói. Không sợ hãi khi phải gặp 
một nhân vật quan trọng khi điều đó cần thiết. Do 
những sợ hãi không chánh đáng mà nhiều việc không 
thành. | 


Nhiều người nhà quê rất sợ hãi khi phải đi xe lửa, 
xe buýt, qua phà. Ở đây tôi muốn nói đến những người 
thật sự chưa từng thấy và xử dụng phương tiện giao 
thông công cộng. Những người đơn giản mộc mạc này 
họ cũng mắc cỡ khi dùng nhà vệ sinh công cộng. Những 
sự e đè mắc cỡ hay sợ hãi đó chẳng lợi ích gì. Có những 
người sợ cả chó, mèo, thần lần, gián, chuột hay sợ nơi lạ 
nước lạ cái. Nhiều người lại sợ người khác phái, nhiều 
người sợ cha mẹ, sợ thầy giáo, nên đứng trước mặt cha 
mẹ hoặc thầy giáo, họ ấp a ấp úng nói không nên lời, 
ngay cả đi đứng cũng trở nên mất tự nhiên. Nhiều thiền 
sinh sợ phải trình pháp với Thiền Sư nên họ cứ đứng lấp 
la lấp ló ngoài cửa như đợi vào phòng nha sĩ. 


Tất cả những sự sợ hãi trên không phải là hổ thẹn 
và ghê sợ tội lỗi. Hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi liên quan đến 
thiện pháp. Người hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi sợ những 
nghiệp xấu do phiền não đem lại. Khi phiền não hiện 
điện thì những hành động bất thiện dễ phát sinh. 


Suy nghĩ đến hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi là một 
điều tốt đẹp. Hai yếu tố này càng mạnh bao nhiêu thì 
thiền sinh càng tỉnh tấn Chánh Niệm bấy nhiêu. Một 


358 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


thiền sinh sợ sự liên tục Chánh Niệm của mình bị gián 
đoạn thì sẽ luôn luôn nỗ lực cố gắng trau đồi Chánh 
Niệm giác tỉnh. 


Bởi thế, Đức Phật đã nói với vị trời mới của 
chúng ta: "Chiếc xe Bát Chánh Đạo có chỗ tựa lưng là 
hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi." Nếu có được chỗ tựa lưng hổ 
thẹn và ghê sợ tội lỗi này thì chúng ta sẽ có được một 
nơi để nương tựa, để dựa lưng và ngồi một cách thoải 
mái trên suốt hành trình đi đến an lạc Niết Bàn. Giống 
như người lái xe đời nay, nếu không thận trọng thì cũng 
xảy ra những nguy hiểm. Cũng vậy, thiền sinh đi trên 
chiếc xe Bát Chánh Đạo, nếu thiếu Chánh Niệm thì nguy 
hiểm cũng chờ chực hai bên đường. Mối nguy hiểm đó 
cũng là phiền não đang nằm hai bên chánh đạo. Nếu 
bạn lơ đễnh, lạc tay lái thì bạn sẽ gặp chúng ngay. 


Cầu mong cho các bạn có thật nhiều hổ thẹn và 
ghê sợ tội lỗi để có đủ tỉnh tấn trong việc hành thiền. 
Cầu mong các bạn tiến bước một cách êm đềm và nhanh 
chóng trên Bát Chánh Đạo cho đến khi giác ngộ Niết 
Bàn. 


Chánh Niệm là Vỏ Sắt Bao Quanh Chiếc Xe 


Chiếc xe pháp bảo muốn đi một cách an toàn thì 
phải có một thân xe chắc chắn. Vào thời kỳ Đức Phật, 
xe được làm bằng gỗ hay những vật liệu rấn chắc khác 
để cung tên và giáo mác không thể đâm thủng. Gần đây 
hơn, các quốc gia đã bỏ tiền ra để tạo những chiến xa 
hiện đại. Những chiếc xe hơi ngày nay cũng được chế 


Chiếc Xe Đưa Đến NiếtBàn 359 


tạo những bộ phận để bảo vệ an toàn. Có những chiếc 
xe rất an toàn và đầy đủ tiện nghi. Ngôi trên xe không 
khác gì đang ngồi trong nhà. Ngồi trong chiếc xe đó có 
thể tránh được gió máy, nóng lạnh, nắng nôi, mưa tuyết. 
Cũng vậy, khi thiền sinh có Chánh Niệm liên tục thì sẽ 
không bị các loại phiền não tấn công. Chánh Niệm là 
một thứ giáp sắt giúp cho tâm an toàn thoải mái và mát 
mẻ. Bao lâu tâm còn được bảo vệ bởi sự Chánh Niệm 
thì phiền não không thể xâm nhập. 


Không một ai có thể đi an toàn trên chiếc xe Bát 
Chánh Đạo mà không được bảo vệ bởi Chánh Niệm. 
Khi chiến xa xung trận, vỏ sắt của chiếc xe là yếu tố 
quan trọng bảo vệ chống lại mọi sự xâm nhập của kẻ 
thù. Trong khi hành Thiền Minh Sát là chúng ta đã 
bước vào mặt trận đối mặt chống lại phiền não; phiền 
não này đã đàn áp chúng ta từ lâu lắm rồi mà ta không 
còn nhớ rõ, bởi vậy chúng ta cần phải có một cái giáp 
sắt để bảo vệ. 


Muốn thắng địch thì phải hiểu địch. Cũng vậy, 
chúng ta thử tìm hiểu xem phiền não phát sinh như thế 
nào để tiêu diệt chúng. Phiền não phát sinh từ sáu cửa 
giác quan. Khi sáu cửa giác quan thiếu sự phòng ngự 
của Chánh Niệm, thì chúng ta sẽ là nạn nhân của tham 
ái, sân hận, sỉ mê và đủ loại phiền não khác. 


Chẳng hạn, khi tiến trình của sự thấy xảy ra, lúc 
vật thấy tiếp xúc với mắt thì nhãn thức phát sinh. Nếu 
vật thấy là vật đẹp đế và bạn không Chánh Niệm thì 
tham ái sẽ phát sinh. Nếu vật thấy không đẹp cũng 


3460 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


không xấu thì làn sóng si mê sẽ cuốn trôi bạn đi. Nếu 
vật thấy không vừa ý và bạn không Chánh Niệm thì sân 
hận sẽ phát sinh. Khi có Chánh Niệm thì phiền não 
không thể xâm nhập vào luồng ý thức của bạn được. 
Khi ghi nhận Chánh Niệm các tiến trình của sự thấy thì 
tâm có cơ hội để hiểu rõ bản chất thật sự của những gì 
đang xảy ra. 


Lợi ích trực tiếp tức thời của Chánh Niệm là tâm 
được thanh tịnh, trong sáng, an bình và hạnh phúc. 
Chính vào thời điểm Chánh Niệm thì phiền não vắng 
bóng; do đó, tâm thanh tịnh. Tâm không thể ghi nhận 
hai đối tượng cùng một lúc. Vì vậy khi tâm tỉnh tấn 
Chánh Niệm thì phiền não không thể hiện khởi. Tâm 
thanh tịnh trong sáng, an lạc có thể được dùng để quán 
chiếu sâu hơn vào bản chất của hiện tượng. 


Khi tâm phóng túng, không được kiểm soát thì 
những tâm sở bất thiện thường xảy ra hơn những tâm SỞ 
thiện. Ngay khi tham lam, sân hận, si mê xâm nhập vào 
tâm, chúng ta bắt đầu tạo nghiệp xấu, và nghiệp xấu này 
trả quả ngay trong kiếp hiện tại và cả kiếp vị lai. Tái 
sanh là hậu quả của nghiệp, mà có tái sanh thì phải có 
chết. Trong thời gian giữa sanh và tử, chúng sanh tạo 
nên nghiệp, cả nghiệp thiện lẫn nghiệp ác, khiến chúng 
sinh phải luân hồi mãi mãi. Bởi thế, thất niệm là con 
đường dẫn đến sự chết. Thất niệm là nguyên nhân dẫn 
đến cái chết trong kiếp sống này và các kiếp sống sau. 


Bởi thế, Chánh Niệm giống như không khí trong 
lành luôn luôn cần thiết cho đời sống. Mọi người đều 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 561 


cần phải hít thở không khí trong lành. Nếu không có 
không khí trong lành hay phải sống trong bầu không khí 
ô nhiễm thì sớm muộn gì ta cũng bị bệnh và chết. Nếu 
tâm không có không khí trong lành của Chánh Niệm thì 
sẽ bị héo úa, hơi thở sẽ khó khăn và tắt nghẽn bởi phiền 
não. 


Một người hít thở không khí ô nhiễm có thể bị 
bệnh cấp kỳ và phải chịu nhiều đau đớn khổ sở trước khi 
chết. Khi không Chánh Niệm chúng ta sẽ hít thở khí 
độc của phiền não và chúng ta sẽ chuốc lấy khổ đau. 
Nếu đối tượng làm cho hài lòng, thích thú hiện diện thì 
ta sẽ bị tham ái dày xéo. Nếu đối tượng không làm ta 
hài lòng, thích thú thì ta sẽ bị sân hận thiêu đốt. Nếu 
đối tượng làm tổn thương danh dự chúng ta thì lòng kiêu 
mạn của chúng ta sẽ nổi dậy. Phiền não có thể đến với 
ta dưới nhiều hình thái: Tham lam, sân hận, si mê, ngã 
mạn, tật đố, ganh ty, bỏn xẻn, v.v... Phiền não nào tấn 
công cũng đều khiến chúng ta đau đớn khổ sở như nhau. 
Tâm thanh tịnh, hỉ lạc, an bình, hạnh phúc chỉ có khi 
nào mọi phiền não bị xua đuổi khỏi tâm ta. 


Một vài loại ô nhiễm khiến chúng ta bị chóng 
mặt, nhức đầu, xây xẩm, buồn nôn, rối loạn các bộ phận 
trong cơ thể. Một vài loại ô nhiễm như khí độc làm ta 
thiệt mạng. Phiền não cũng thế. Một số có thể gây ra 
cho chúng ta những thương tổn nhẹ, một số có thể khiến 
ta chết. Một số người bị choáng váng hay xây xẩm bởi 
dục lạc ngũ trần. Một số chết tức tưởi hay chết cấp kỳ 
bởi phiền não. Tham ái quá mạnh có thể làm chết 
người. Tham ái tích tụ nhiều năm có thể tạo ra nhiều 


362 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


chứng bệnh kinh niên hay cấp tính. Quá giận hay quá sợ 
cũng gây ra chết người. Đó là trường hợp nạn nhân là 
những người bị đau tim. Phiền não cũng là nguyên nhân 
của nhiều bệnh tâm thần hay thần kinh. 


Thật ra, phiền não còn nguy hiểm hay tai hại hơn 
bầu không khí bị ô nhiễm nặng nề nhất. Một người bị 
chết vì hít thở không khí ô nhiễm thì chất độc chỉ nằm 
trong cơ thể người đó. Nhưng sự tàn độc của phiền não 
có thể lan truyền đến kiếp sau, đó là chưa kể những ảnh 
hưởng gián tiếp của phiền não đối với người khác. Khi 
hít phiền não vào tâm thì phiền não đem đến kết quả là 
nghiệp, và nghiệp này sẽ chín trong tương lai. 


Một người Chánh Niệm liên tục thì tâm sẽ đần 
đần được rửa sạch giống như phổi của một người nghiện 
hút đã bỏ thuốc thì đần dần chất độc hay chất nhựa của 
thuốc lá trong phổi sẽ tan biến đi. Một con tâm trong 
sạch thì sẽ dễ dàng tập trung tâm ý và trí tuệ sẽ có cơ 
hội để hiện khởi. Tiến trình chữa lành bệnh phải bắt đầu 
bằng Chánh Niệm. Nhờ Chánh Niệm được phát triển 
mà chánh định trở nên thâm sâu hơn, bạn sẽ đần đần đạt 
các tuệ minh sát. Khi trí tuệ tiếp tục phát triển và chín 
mùi thì cuối cùng bạn sẽ giác ngộ Niết Bàn. Khi đó, 
mọi phiền não đều được nhồ tận gốc rễ. Niết Bàn không 
có ô nhiễm. 


Giá trị của Chánh Niệm chỉ có thể nhận biết 
được do chính người thực hành Chánh Niệm. 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 363 


Chánh Kiến là Người Đánh Xe 


Dầu chiếc xe có kỳ diệu đến đâu, nếu không có 
người đánh xe thì cũng không thể đi đâu được. Cũng 
vậy, Đức Phật giảng giải rằng Chánh Kiến (sarrnäadithi) 
cung cấp sinh lực cũng như chỉ hướng cho hành trình 
tâm linh của chúng ta. Kinh điển ghi lại sáu loại Chánh 
Kiến. Trong bài pháp nói về Chánh Kiến này, Đức Phật 
đặc biệt đề cập đến Chánh Kiến phát sinh vào lúc thánh 
đạo tâm phát sinh. Thánh đạo tâm là một trong những 
tuệ giác cao nhất mà việc hành Thiền Minh Sát đem lại. 


Chánh Kiến Biết Rõ Nghiệp Là Tài Sản Của Chúng 
Ta 


Chánh Kiến đầu tiên là Cánh Kiến Biết Rõ 
Nghiệp Là Tài Sản Của Chúng Ta (Kamuna sakafã 
dif(hj). Nghiệp là hành động thiện hay bất thiện. Nhiều 
người nghĩ rằng họ có quyền sở hữu hay có thể kiểm 
soát được các tài sản vật chất. Đó là một quan niệm sai 
lầm mang đầy ảo tưởng hão huyền bởi vì mọi vật trên 
thế gian này đều Vô Thường , không vững bền và bị hủy 
hoại. Vì mọi vật thoát khỏi quyền kiếm soát nên ta 
không thể nào làm chủ được chúng. Nghiệp là của sở 
hữu độc nhất mà chúng ta có thể nương tựa. Phải luôn 
luôn nhớ rằng mọi hành động tốt hay xấu mà chúng ta 
làm, đều theo ta suốt hành trình luân hồi trong tam giới 
để trả quả tương ứng. Nghiệp có hiệu quả trực tiếp trên 
tâm khiến chúng ta vui hay buồn tùy theo nghiệp tốt hay 
xấu mà ta đã tạo. Nghiệp cũng có hiệu quả lâu dài. Bất 
thiện nghiệp dẫn ta tái sinh vào bốn cảnh khổ, và thiện 


34 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


nghiệp giúp ta sinh vào cõi an vui. Thiện nghiệp cao 
nhất đưa chúng ta ra khỏi vòng luân hồi. 


Thấy rõ được rằng "đời sống này do nghiệp điều 
động" sẽ giúp ta chọn cho mình một lối sống thích đáng. 
Chánh Kiến thấy rõ nghiệp là tài sản của ta được gọi là 
ánh sáng thế gian, bởi vì nhờ nó chúng ta có thể thấy và 
đánh giá được những gì chúng ta lựa chọn. Chánh Kiến 
về nghiệp chẳng khác gì một nhà ga chuyển tiếp nơi đó 
tàu hỏa có thể chọn hướng đi; hay một phi trường quốc 
tế, phi cơ có thể giao lưu nhiều nước trên thế giới. Bởi 
vì chúng ta cũng như mọi chúng sanh khác đều mong 
muốn hạnh phúc, sự biểu biết về nghiệp sẽ giúp cho ta 
có nhiệt tâm trong việc phát triển những việc thiện và 
lánh xa các việc ác. Nhờ thế, chúng ta được hưởng an 
vui hạnh phúc và tránh những tai hại sau này. 


Thực hành bố thí và trì giới là tạo cơ hội cho 
mình tái sanh vào nơi có những điều kiện và hoàn cảnh 
tốt. Những nghiệp thiện quí giá này sẽ giúp chúng ta đi 
trên đường tiến đến Niết Bàn. 


Chánh Kiến Liên Quan Đến Các Tầng Thiền Định 


Sau khi có Chánh Kiến Biết Rõ Nghiệp Là Tài 
Sẵn Của Chúng Ta thiền sinh thực hành thiền định. 
Thiền định hay thiền chỉ có lợi ích trước mắt giúp thiền 
sinh đạt được sự yên tịnh, vắng lặng, nhập định. Loại 
chánh kiến thứ hai là Chánh Kiến Liên Quan Đến Các 
Tầng Thiền Định (Jhãna samma difth). Đây là kiến 
thức phát sanh liên hệ đến mỗi một tầng thiền trong tám 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 365 


tầng thiền định. Có ba lợi ích của Cánh Kiến Liên 
Quan Đến Các Tầng Thiền Định. Lợi ích thứ nhất là: 
trước lúc chết, nếu tâm có đủ sức mạnh để an trú vào các 
tầng thiền thì thiền sinh có thể tái sanh vào cõi phạm 
thiên và có thể sống một đời sống rất dài, nhiều kiếp và 
nhiều chu kỳ của trái đất. Lợi ích thứ hai là có thể dùng 
các tầng thiền định này làm căn bản để khai triển Thiền 
Minh Sát. Lợi ích thứ ba là có thể dùng các tầng thiền 
định để khai triển thần thông. 


ĐDọn Đường Cho Tuệ Giác Tối Hậu: Phát Triển Tuệ 
Minh sát 


Chúng ta để hết thời gian và tận tâm khai triển 
loại Chánh Kiến thứ ba bên trong chúng ta. Đó là 
Chánh Kiến Về Minh Sát. Chánh Kiến này phát sinh 
nhờ ở việc hành Thiền Minh Sát. Khi có giới luật trong 
sạch và có Tỉnh tấn Chánh Niệm thì trí tuệ sẽ phát triển 
một cách tự nhiên. Một điều quan trọng cần nhớ là 
Chánh Kiến không phải là một quan niệm, mà Chánh 
Kiến là một loại trí tuệ trực giác do sự thấy rõ một cách 
trực tiếp bản chất của sự vật. 


Một tổng thống khi muốn đi từ tư dinh của mình 
đến một nơi nào đó thì phải cần có sự chuẩn bị trước. 
Nhân viên an ninh phải kiểm soát, xem xét và dự phòng 
những cách giải quyết trong nhiều tình huống có thể xảy 
ra. Chẳng hạn phải điều động lực lượng phòng vệ, làm 
hàng rào ngăn cản đám đông, di chuyển những xe cộ để 
không làm cản trở cuộc hành trình, xem xét coi có chất 


3ó6 Ngay Trong Kiếp Sống Này 
l8 


nổ hay không. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, kỹ càng thì 
vị tổng thống mới bước lên xe. 


Cũng như vậy, trên Bát Chánh Đạo, Chánh Kiến 
Về Minh Sát giống như những cơ quan an ninh. Trí tuệ 
thấy rõ Vô Thường , Khổ, Vô Ngã có nhiệm vụ như 
những cảnh sát loại bỏ mọi sự dính mắc trên đường đạo. 
Những sự dính mắc này là những tà kiến, lý thuyết, quan 
niệm sai lầm. Khi đường đạo đã được phát quang và sửa 
soạn chu đáo, lúc bấy giờ Chánh Kiến Của Bát Chánh 
Đạo sẽ xuất hiện và nhổ gốc rễ phiền não. 


Tiến Trình Loại Bỏ 


Trên đường đạt đến thánh đạo tâm, mỗi tầng tuệ 
loại bỏ một phần tà kiến hay quan điểm sai lầm về bản 
chất của sự vật. Tuệ Minh Sát đầu tiên xuyên thấu vào 
bản chất thật sự của các hiện tượng danh sắc cho ta thấy 
rõ danh và sắc là hai phần riêng biệt, và đời sống chẳng 
có gì ngoài dòng lưu chuyển không ngừng của hai hiện 
tượng này. Vào giai đoạn này, chúng ta đặc biệt loại bỏ, 
quét sạch, khai thông quan kiến sai lầm. Quan kiến sai 
Tầm trước đây là lấy cái giả làm cái thật, cái không có 
cho là có; chẳng hạn như quan niệm rằng mọi vật đều 
trường tồn vĩnh cữu và có một cái ngã bất diệt. 


Tuệ giác thứ hai là Hểu Rõ Nhân Quả, loại bỏ sự 
nghỉ ngờ, như trước đây phân vân không biết sự vật có 
phải ngẫu nhiên xảy ra chăng, thì nay hiểu rõ ràng rằng 
không có cái gì sanh ra mà không có nguyên nhân. 
Thêm vào đó, chúng ta hiểu biết một cách rõ ràng trực 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 367 


tiếp rằng không có một sức mạnh bên ngoài nào là nhân 
của các hiện tượng. 


Càng hành thiền thâm sâu hơn, chúng ta càng 
thấy rõ đặc tính Vô Thường của các hiện tượng và hiểu 
rõ bằng trực giác rằng mọi chuyện đã xảy ra trong quá 
khứ hay sẽ xảy ra trong tương lai cũng đều Vô Thường 
cả. Nhờ hiểu biết Vô Thường. Chúng ta thấy rõ chẳng 
có nơi nào có thể nương tựa hay cậy nhờ. Như thế là ta 
đã loại bỏ được tư tưởng sai lầm rằng bình an và ổn cố 
có thể được tìm thấy trong các sự vật trên thế gian này. 
Ở tầng mức trí tuệ này, chúng ta cảm thấy từ trong đáy 
lòng mình rằng, bị đàn áp bởi các hiện tượng danh sắc, 
chuyển biến không ngừng là một điều đau khổ lớn lao. 
Tiếp theo, chúng ta sẽ nhận ra rằng không có ai có thể 
điều khiển, kiểm soát hay ngăn cản sự đến và đi của các 
sự vật trên thế gian này. Khi đó một cảm giác sợ hãi sâu 
xa và bị áp chế phát sinh. Từ đó ta có trực giác thấy rõ 
sự Vô Ngã. Ba loại trí tuệ sau cùng này là khởi đầu của 
Chánh Kiến Về Minh Sát liên quan đến Vô Thường , 
khổ và Vô Ngã. 


Chánh Kiến Về Minh Sát Sanh Khởi 


Khi Chánh Kiến Về Minh Sát khởi sinh, chiếc xe 
đã sẵn sàng. Xe rung chuyển một ít và bắt đầu đi động 
khi thấy rõ con đường dẫn đến Niết Bàn. Bây giờ, bạn 
có thể lăn bánh để xe thẳng tiến theo hướng đã định. Xe 
đã có vỏ sắt an toàn, chỗ tựa lưng vững chắc, tài xế đã 
vào chỗ ngồi, bạn chỉ cần chuyển nhẹ hai bánh xe nữa 
thôi. 


368 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Một khi bạn được tuệ giác thấy rõ Vô Thường , 
Khổ, Vô Ngã, bạn sẽ dần đần thấy rõ sự sinh ra và sự 
diệt đi của các đối tượng; sự vật càng lúc càng nhanh 
hơn và rõ ràng hơn. Việc hành thiền của bạn càng thâm 
sâu. Bạn càng thấy sự vật sinh diệt nhanh hơn và với tốc 
độ mau lẹ khủng khiếp, một phần triệu giây, một phần 
tỷ giây. Và cuối cùng, bạn không thể nào thấy được sự 
sinh. Chỗ nào bạn để mắt đến đều diệt đi nhanh chóng 
như một tia chớp. Bạn không còn thấy sinh mà chỉ thấy 
diệt. Bạn có cảm giác bàng hoàng như đất đang sụp đồ 
dưới chân. Sự diệt mất này không phải trừu tượng, lý 
thuyết mà hiện diện trong toàn cuộc sống của bạn trong 
giai đoạn này. 


Càng hành thiền thâm sâu hơn, bạn càng đến gần 
đích hơn. Khi tất cả các tầng Tuệ Minh Sát đều được 
hoàn tất. Chánh Kiến của đạo tâm sẽ đứng ra cáng đáng 
mọi việc và đưa bạn đến nơi cư trú an toàn. Đó là Niết 
Bàn. 


Khi tuệ giác Minh Sát hiện diện thì phiền não 
không có cơ hội phát sinh. Nhưng phiền não chưa bị 
nhổ tận gốc rễ mà chỉ tạm thời vắng mặt, chờ đợi cơ hội 
để phục hồi sức mạnh. 


Ấn Chứng Cuối Cùng: Làm Suy Yếu Và Tận Diệt 
Phiền Não 


Chỉ vào lúc Chánh Kiến về thánh đạo phát sinh 
thì phiền não mới bị nhồ tận gốc rễ. Bạn có thể thắc 
mắc thế nào là nhổ tận gốc rễ phiền não. Phiền não đã 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 369 


phát sinh thì không thể loại bỏ nữa vì nó đã trôi qua. 
Phiền não chưa phát sinh thì không thể loại bỏ vì nó 
chưa có mặt. Và ngay trong hiện tại, phiền não sinh ra 
rồi diệt ngay thì làm thế nào để diệt nó? Nhổ tận gốc rễ 
ở đây là nhổ tận gốc rễ phiền não ngủ ngầm. Có hai loại 
phiền não: Dục ái và Hữu ái. Dục ái liên quan đến đối 
tượng, Hữu ái liên quan đến sự tiếp tục sinh tồn. Dục ái 
có liên quan đến danh sắc, sẽ phát khởi khi có điều kiện 
thuận lợi, đó là khi ta thiếu Chánh Niệm. Khi một đối 
tượng quá mạnh hiện ra nếu chúng ta thiếu Chánh Niệm 
để ghi nhận một cách chính xác và khách quan thì 
những phiền não ngủ ngầm sẽ sống dậy và hiển hiện ra. 
Tuy nhiên, nếu chúng ta Chánh Niệm thì phiền não sẽ 
không hiện ra. Khi một đối tượng xuất hiện, nếu ta 
không có Chánh Niệm ghi nhận một cách chính xác rõ 
ràng, thì phiền não sẽ phát sinh. Khi một đối tượng xuất 
hiện, nếu có Chánh Niệm ghi nhận, thì phiền não sẽ bị 
đẩy xa. Nhờ Chánh Niệm, phiền não chỉ bị đẩy xa chớ 
chưa bị tận diệt. Bao lâu chúng ta còn luân lưu trong 
tam giới thì phiền não vẫn còn. Chúng tiềm ẩn trong 
dòng tâm thức. Chúng chỉ bị tận diệt hay bị nhổ tận gốc 
rễ bởi thánh đạo tâm mà thôi. 


Ngày xưa, người ta chữa trị bệnh sốt rét qua hai 
giai đoạn. Thoạt đầu cho bệnh nhân uống thuốc để nhiệt 
độ trở lại bình thường, không để cho bệnh nhân lúc quá 
nóng, lúc quá lạnh. Đây là cách tăng cường sức mạnh 
cho cơ thể và làm suy yếu vi trùng bịnh sốt rét. Cuối 
cùng, sau khi nhiệt độ đã ổn cố, bệnh nhân sẽ được uống 
liều thuốc thứ hai để diệt vi trùng. Trong việc hành 
Thiền Minh Sát để điều trị con tâm cũng vậy. Đầu tiên 


370 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


dùng Chánh Niệm để làm suy yếu phiền não. Sau đó 
thánh đạo tâm sẽ tận diệt phiền não. 


Một thí dụ khác là việc làm giấy tờ xuyên qua 
thủ tục bàn giấy. Muốn làm một giấy tờ gì, như xin 
phép làm việc gì chẳng hạn, trước nhứt bạn phải đến lầu 
thứ nhất gặp người chỉ dẫn. Bạn sẽ được hướng dẫn lên 
lầu thứ hai để gặp người phụ trách công việc của bạn. 
Tại đây, bạn sẽ được giải thích và hướng dẫn bạn phải 
cần làm gì và nạp giấy tờ gì. Sau khi đã nạp đủ hồ sơ 
cần thiết, bạn sẽ nhận được một số đơn để điền vào và 
ký tên. Sau khi điền đơn phải đợi người nhận đơn duyệt 
lại và ký nhận. Sau đó đơn sẽ được đưa lên một cấp cao 
hơn để duyệt xét. Phải mất nhiều thời gian để hoàn tất 
mọi thủ tục. Sau cùng, bạn lên tầng lầu chót và chỉ cần 
nửa giây là nhận được chữ ký quyết định. Giấy tờ của 
bạn bây giờ đã xong, nhưng trước đó bạn phải qua nhiều 
thủ tục hành chánh rườm rà. 


Trong việc hành Thiền Minh Sát cũng vậy, cũng 
có rất nhiều thủ tục bàn giấy. Mặc dầu thánh đạo tâm 
đến nhanh hơn lúc bạn nhận chữ ký cuối cùng, nhưng 
bạn phải thực hành mới được. Phải qua nhiều thời gian. 
Khi mọi việc đã diễn biến theo thứ tự, đạo của Chánh 
Kiến sẽ xuất hiện và xác chứng rằng mọi phiền não đã bị 
tận diệt. 


Phần đầu tiên của tuệ Minh Sát có thể được gọi 
là "nhân công đạo" (những người nhân công làm việc 
cho đạo). Vì phải làm tròn công việc mà không được 
lẩn trốn. Thánh đạo tâm này giống như người chủ giao 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 371 


việc cho người thợ. Người chủ không thể ký bạch chỉ 
chứng nhận trước rằng người thợ đã hoàn tất công việc 
trong khi đó người thợ chưa làm được gì cả, ngay cả việc 
căn bản đầu tiên vẫn chưa hoàn thành. 


Chánh Kiến Về Đạo Và Quả: Dập Tất Lửa Phiền Não, 
Nưới Nước Vào Tro Nóng 


Khi các tuệ Minh Sát đã hoàn tất, đạo tâm sẽ tự 
động khởi sinh, theo sau là quả tâm. Tiếng Pa|i gọi đạo 
và quả tâm là magga và phala. 7ánh Đạo Chánh Kiến 
và Thánh Quả Chánh Kiến là Chánh Kiến thứ tư và thứ 
năm trong sáu loại Chánh Kiến. Khi thánh đạo tâm phát 
sinh thì thánh đạo Chánh Kiến nhổ tận gốc rễ nhóm 
phiền não gây ra sự tái sinh vào bốn cảnh khổ, súc sanh, 
ngạ quỷ, a-tu-la, địa ngục. Thánh quả Chánh Kiến là 
một phần của thánh quả tâm xuất hiện ngay khi thánh 
quả tâm hiện khởi. Khi thánh quả tâm hiện khởi thì lửa 
phiền não bị tận diệt, nhưng than hồng và tro nóng vẫn 
còn. Thánh Quả Chánh Kiến rưới nước lên than hồng và 
tro nóng phiền não. 


Chánh Kiến Của Tuệ Xét Lại 


Chánh Kiến thứ sáu, hay Chánh Kiến cuối cùng, 
là Chánh Kiến Của Tuệ Xéf Lại. Tuệ xét lại nối gót 
theo thánh quả tâm và kinh nghiệm Niết Bàn. Tuệ xét 
lại ôn lại năm điều. Thứ nhứt, sự xuất hiện của đạo tâm. 
Thứ hai, sự xuất hiện của quả tâm. Thứ ba, Niết Bàn 
chính nó là một đề mục của tâm. Thứ tư, phiền não đã 
tận diệt và thứ năm, phiền não chưa tận diệt.. 


372 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Tóm lại, có sáu loại Chánh Kiến: 7. Chánh Kiến 
Biết Rõ Nghiệp Là Tài Sản Của Chúng Ta. 2. Chánh 
Kiến Liên Quan Đến Các Tầng Thiền Định. 3. Chánh 
Kiến Về Minh Sát. 4 Thánh Đạo Chánh Kiến. 3. 
Thánh Quả Chánh Kiến và 6. Chánh Kiến Của Tuệ 
Xét Lại 


Loại Chánh Kiến đầu tiên, Chánh Kiến Biết Rõ 
Nghiệp Là Tài Sản Của Chúng Tà là loại Chánh Kiến 
tồn tại vĩnh viễn, Chánh Kiến này không bao giờ mất. 
Quả đất này có thể bị tan rã hủy hoại nhưng vẫn có 
những chúng sanh trong các cõi khác có Chánh Kiến 
Biết Rõ Nghiệp Là Tài Sản Của Chúng T3. 


Người không phân biệt được các hành vi thiện 
ác, không biết thế nào là thiện nghiệp, bất thiện nghiệp, 
sẽ không thấy được ánh sáng chân lý. Họ chẳng khác 
nào một đứa trẻ bị mù bẩm sinh: Mù từ trong bụng mẹ 
và mù khi ra đời. Nếu đứa trẻ này lớn lên, nó cũng 
không thể thấy rõ để tự hướng dẫn mình. Một người bị 
mù và không được ai hướng dẫn sẽ gặp nhiều tai nạn. 


Chánh Kiến Liên Quan Đến Các Tầng Thiền 
Định sẽ luôn luôn có mặt bao lâu thiền sinh còn thực tập 
để đạt các tầng thiền. Phật giáo có thể suy tàn, nhưng 
vẫn luôn luôn còn có những người thực hành sự định tâm 
và nhập định. 


Tuy nhiên, những loại Chánh Kiến còn lại chỉ 
hiện diện khi giáo pháp của Đức Phật còn tồn tại. Từ 
thời Đức Phật Thích Ca còn hiện tiền đến nay, giáo pháp 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 373 


của Ngài vẫn không ngừng phổ biến, và ngày nay lan 
tràn khắp nơi trên thế giới, ngay cả những xứ không phải 
Phật giáo cũng vẫn có những nhóm hay những tổ chức 
thực hành theo lời Phật dạy. 


Người có Chánh Kiến Biết Rõ Nghiệp Là Tài 
sẵn Của Chúng 1a hay có Chánh Kiến Liên Quan Đến 
Các Tầng Thiền Định chưa đến gần được ánh sáng của 
giáo pháp. Họ có thể có được ánh sáng của thế gian, 
nhưng không có được ánh sáng của Như Lai. Bốn loại 
Chánh Kiến sau, từ Chánh Kiến Về Minh Sát đến 
Chánh Kiến Của Tuệ Xét Lại chứa đựng ánh sáng của 
giáo pháp. 


Khi thiền sinh có thể phân biệt được thân và tâm 
thì họ thoát khỏi các ảo tưởng về tự ngã, và bức màn che 
đậy sự tối tăm đầu tiên được tháo gỡ. Chúng ta có thể 
nói ánh sáng của giáo pháp đã hé lộ trong tâm họ như 
ánh sáng thái dương bắt đầu hé lộ vào buổi bình minh. 
Nhưng còn nhiều màn nữa cần được tháo gỡ. Lớp màn 
thứ hai của si mê là quan điểm cho rằng sự vật xảy ra có 
tính cách ngẫu nhiên, may rủi. Bức màn này sẽ được cởi 
bỏ khi có được tuệ giác thấy rõ nhân quả. Khi thiền sinh 
thấy được tuệ nhân quả, ánh sáng trong tâm thiền sinh sẽ 
. sáng tỏ hơn một chút, nhưng thiền sinh không nên lấy 
làm thỏa mãn ở điểm này vì tâm thiền sinh vẫn còn đen 
tối, si mê vì chưa thấy rõ các đặc tính Vô Thường, Khổ 
và Vô Ngã. Muốn loại bỏ sự đen tối này, thiền sinh phải 
cố gắng hành thiền nhiều hơn: Kiên trì Tỉnh tấn theo 
dõi sự vật khi chúng khởi lên, Chánh Niệm sắc bén, tập 


374 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


trung tâm ý sâu xa. Cuối cùng, trí tuệ sẽ khởi lên một 
cách tự nhiên. sả 


Bây giờ thiền sinh thấy rằng không thể tìm thấy 
nơi nương tựa trong các hiện tượng Vô Thường này. 
Điều này khiến thiền sinh thất vọng, thất vọng nhiều, 
nhưng ánh sáng bên trong sáng tỏ hơn. Thiền sinh thấy 
rõ ràng đặc tính Khổ và Vô Ngã của các hiện tượng. 
Lúc bấy giờ chỉ còn một bức màn cuối cùng che phủ sự 
nhận chân Niết Bàn cần phải lột bỏ, và bức màn cuối 
cùng này chỉ được lột bỏ bởi thánh đạo tâm mà thôi. 
Khi bức màn cuối cùng được lột bỏ, ánh sáng của giáo 
pháp thực sự bắt đầu chiếu rạng. 


Nếu bạn khai triển tất cả các loại Chánh Kiến, 
tâm bạn sẽ sáng ngời. Kể từ đó, đù bạn có tái sanh ở 
đâu trong vòng luân hồi đi nữa, bạn sẽ không bao giờ bị 
tách rời khỏi ánh sáng của trí tuệ. Ánh sáng trí tuệ này 
ngày càng sáng tỏ cho đến khi bạn đạt đến đạo quả A La 
Hán, mức giác ngộ cuối cùng. 


Làm Chủ Chiếc Xe 


Bất luận người nào, nam hay nữ, khéo điều khiển 
và làm chủ chiếc xe này, chắc chắn sẽ đạt đến Niết 
Bàn. 


Khi vị trời của chúng ta nghe bài pháp về chiếc 
xe này, ông hiểu rõ những lời Phật dạy và tức khắc trở 
thành một vị Tu Đà Huờn, làm chủ chiếc xe lộng lẫy có 
tên là Bát Chánh Đạo. Mặc đầu bài pháp của Đức Phật 


Chiếc Xe Đưa Đến Niế Bàn 375 


trực tiếp hướng đến mục đích tối hậu là A La Hán, 
nhưng vị trời của chúng ta chưa đủ túc duyên để đạt quả 
giải thoát cuối cùng, mà chỉ đạt quả nhập lưu. 


Ích lợi Của Quả Tu Đà Hườn: Làm Cạn Biển Khổ 
uy Giới 


Lợi ích của quả Tu Đà Huờn: Làm cạn biển tam 
giới, hay biển khổ. Người đạt quả Tu Đà Huờn không 
còn bị tái sinh vào bốn đường ác. Theo kinh điển, người 
đạt quả Nhập Lưu tận diệt được ba loại phiền não, /ñân 
kiến, hoài nghỉ và giới cấm thủ (dính mắc vào sự thực 
hành sai lầm). Chú giải ghi thêm rằng vị Tu Đà Huờn 
còn diệt được (âm ganh ty và bỏn xẻén. 


Vị trời của chúng ta chắc rằng đã đạt được tuệ 
giác thấy rõ danh sắc trong lúc làm tỳ khưu, và lúc đạt 
được tuệ này, vị cựu tỳ khưu thoát khỏi ân kzên không 
còn chấp vào một cái ngã vĩnh cửu. Tuy thế, sự từ bỏ tà 
kiến chỉ tạm thời. Khi đạt đạo quả Tu Đà Huờn, tà kiến 
mới vĩnh viễn được loại trừ. Người đạt quả Tu Đà Huờn 
không còn ảo tưởng về tự ngã nữa. 


Loại phiền não thứ hai được loại trừ là hoà nghừ. 
Loại phiền não này cũng gần với tà kiến. Khi một người 
không hiểu rõ ràng, chính xác bản chất của sự vật thì sẽ 
khó hiểu biết được điều đúng, điều sai, như người đứng 
giữa ngã ba đường bối rối không biết chọn đường nào, 
hoặc như khách lữ hành bối rối, phân vân không biết 
làm sao đi đúng hướng. Tình trạng tiến thoái lưỡng nan 
này làm cho thân tâm suy nhược, mòn mỏi. 


376 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Khi thấy được bộ máy nhân quả, thiền sinh sẽ 
tạm thời loại bỏ hoài nøh/. Thiền sinh nhận thấy giáo 
pháp là chân lý, là sự thật, thấy rõ danh và sắc liên hệ 
nhân quả với nhau, mà không có gì trên thế gian này 
không có nhân duyên. Tuy nhiên, sự loại bỏ hoài nghĩ 
này chỉ có tính cách tạm thời. Bao lâu có Chánh Niệm 
thì ñoài nghỉ bị loại bỏ. Lúc không có Chánh Niệm, 
hoài nghỉ sẽ xen vào. Chỉ khi đạt quả Tu Đà Huờn, hoài 
nghỉ mới bị tận diệt. Người nào đã đi đến đích cuối 
cùng của Bát Chánh Đạo là Niết Bàn thì người ấy sẽ có 
đức tin kiên cố vào Đức Phật, vào những lời dậy -dỗ 
chính xác và hiệu quả của Ngài, và vào chư Thánh _ 
đã đi theo Ngài. 


Loại phiền não thứ ba được loại trừ khi đạt quả 
Tu Đà Huờn là giới cấm thủ, nghĩa là tin tưởng vào lối 
thực hành sai lầm. Chúng ta có thể hiểu biết điều này 
một cách tổng quát. Sự hiểu biết này sẽ trọn vẹn hơn 
nếu được xem xét dưới ánh sáng của Tứ Diệu Đế. Khi 
những vị có khả năng đắc Tu Đà Huờn, khai triển Bát 
Chánh Đạo bên trong mình lần đầu tiên, họ hiểu chân lý 
thứ nhất: Tất cả mọi vật đều khổ và bất: toại nguyện. 
Thân và tâm là khổ. Sự phát triển đầu tiên của một 
thiền sinh bao gồm trong việc quán sát các sự khổ này. 
Khi chân lý thứ nhất được thấy trọn vẹn thì thiền sinh sẽ 
được thấy ba chân lý sau, đó là sự loại bỏ tham ái, (chân 
lý thứ hai) sự chấm dứt đau khổ (chân lý thứ ba) và sự 
phát triển Bát Chánh Đạo (chân lý thứ tư). 


Phần sơ khởi hay phần trí tuệ của Bát Chánh Đạo 
sẽ được phát triển trong từng sát na Chánh Niệm. Đến 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 377 


một lúc nào đó, phần thế tục của Bát Chánh Đạo này sẽ 
được chín mùi và trở thành trí tuệ siêu thế. Thế nên, khi 
giác ngộ Niết Bàn, vị trời này bây giờ hiểu rõ rằng "fực 
hành là con đường duy nhất để giải thoát". Ông ta biết 
rằng ông đã có kinh nghiệm về việc chấm dứt đau khổ 
thực sự, chấm dứt nhân duyên, đó là Niết Bàn. Thiền 
sinh khi hành thiền đến mức thành đạt cũng đều có 
những cảm giác như vậy. _ 


Bát Chánh Đạo là con đường duy nhất dẫn đến 
Niết Bàn. Niết Bàn chỉ có thể đạt được qua sự thực 
hành. Với sự hiểu biết này, vị Tu Đà Huờn không còn 
tin tưởng vào một phương pháp thực hành nào mà trong 
đó không có Bát Chánh Đạo. 


Theo Thanh Tịnh Đạo thì vị Tu Đà Huờn vẫn 
còn tham lam, sân hận và sỉ mê tấn công, và vẫn còn 
kiêu mạn. Nhưng vì thánh đạo tâm đã nhổ tận gốc rễ 
các phiền não dẫn đến sự tái sanh vào bốn đọa xứ nên 
các vị Tu Đà Huờn không còn tái sanh vào các cảnh dữ 
này. 


Thanh Tịnh Đạo còn cho ta biết rằng vị Tu Đà 
Huờn đã thành công trong việc làm khô đại dương luân 
hồi tam giới. Bao giờ chưa đắc được quả thánh đầu tiên 
thì ta vẫn còn tiếp tục luân lưu trong vòng luân hồi bất 
tận không biết đâu là điểm khởi đầu này. Phạm vi của 
tam giới rộng vô cùng, ta cứ đi mải miết. Người đắc quả 
Tu Đà Huờn chỉ còn sống trong tam giới tối đa bảy kiếp 
trước khi hoàn toàn giác ngộ đạo quả A La Hán. Bảy 
kiếp này là bao so với vô số kiếp sống trong vòng tam 


378 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


giới? Bởi thế mới gọi quả Tu Đà Huờn làm cạn biển 
khổ tam giới. 


Bất thiện nghiệp chỉ có thể xuất hiện dưới ảnh 
hưởng của si mê và tham ái. Khi một số si mê và tham 
ái biến mất, thì một số bất thiện nghiệp như tái sanh vào 
các cảnh khổ cũng bị mất hiệu lực. Khi còn bị các loại 
phiền não như tà kiến, ngã kiến, hay nghỉ ngờ về đạo 
quả và nghiệp báo chỉ phối thì con người làm biết bao 
nhiêu điều bất thiện. Các hành vi bất thiện mà họ đã 
làm chắc chắn sẽ dẫn họ đến bốn cõi dữ. Không còn các 
loại phiền não này nên vị Tu Đà Huờn không còn làm 
những hành động ác có thể khiến họ tái sanh vào bốn 
cảnh khổ. Thêm vào đó, những nghiệp ác mà trước đây 
họ đã tạo có thể dẫn họ tái sanh vào khổ cảnh cũng bị 
cắt đứt vào lúc họ đạt được thánh đạo tâm. Bởi thế, một 
vị Tu Đà Huờn không còn phải lo sợ sinh vào bốn đường 
dữ nữa. ¬ 


Bảy Kho Báu của Bậc Thánh Nhân 


Lợi ích khác của bậc Tu Đà Huờn là được làm 
chủ bảy kho báu của thánh nhân. Thánh nhân là người 
trong sạch thanh tịnh, có tư cách thanh cao, đã đạt được 
một trong bốn mức giác ngộ. Bảy kho báu này là đức 
tin, giới hạnh, hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, học nhiều 
hiểu rộng, bố thí (hay đứt bỏ) và trí tuệ. 


Đầu tiên là đức tin. Các bậc thánh có đức tin bất 
thối vào Phật, Pháp và Tăng. Đức tin của các Ngài 
không thối chuyển vì nó phát sinh từ kinh nghiệm trực 


Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn 379 


tiếp và hiểu biết. Bậc thánh nhân không bao giờ bị mua 
chuộc, lung lạc hay hư hỏng đến nỗi từ bỏ Phật, Pháp, 
Tăng. Không có phương tiện nào, dù ngọt ngào hay đe 
dọa, dù gian trá hay nguy hại đến tánh mạng có thể làm 
cho các Ngài từ bỏ đức tin. 


Kho báu thứ hai là giớ hạnh. Giới hạnh là thanh 
lọc phẩm hạnh. Bực Tu Đà Huờn không thể nào phạm 
ngũ giới, không bao giờ có tư tưởng hay hành động sai 
lầm có thể dẫn đến việc tái sanh vào bốn cảnh khổ. Bậc 
Tu Đà Huờn thoát khỏi thân ác nghiệp, thoát khỏi phần 
lớn các khẩu ác nghiệp, thoát khỏi tà mạng và cuối cùng 
không bao giờ thực hành theo tà đạo. 


Kho báu thứ ba và thứ tư là hổ (hẹn và ghê sợ tội 
/ði. Ở vị Tu Đà Huờn, yếu tố này được phát triển một 
cách mạnh mẽ. Bởi thế các Ngài không thể nào làm các 
nghiệp ác. 


Kho báu thứ năm là học nhiều hiểu rộng, liên 
quan đến lý thuyết thiền cũng như cách thực tập thiền. 
Thật vậy, bậc Tu Đà Huờn đã học được kỹ thuật đi trên 
Bát Chánh Đạo, biết thực hành theo Bát Chánh Đạo để 
tiến đến Niết Bàn. 


Kho báu thứ sáu là ðố // hay lòng từ thiện. 
Thật ra đây là sự dứt bỏ. Vị Tu Đà Huờn từ bỏ một cách 
hào hiệp mọi phiền não dẫn đến sự tái sanh vào các khổ 
cảnh. Thêm vào đó, vị Tu Đà Huờn bố thí một cách 
rộng rãi. Lòng từ thiện của các Ngài liên tục và chân 
thật. 


380 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Kho báu cuối cùng là trí tuệ. Điều này liên quan 
đến các tuệ giác Minh Sát và Trí Tuệ. Khi hành thiền vị 
Tu Đà Huờn không bị tà định và tà niệm chỉ phối. Vị 
Tu Đà Huờn không còn có các thô tướng phiền não bùng 
khởi bên trong và biểu hiện qua hành động, lời nói và tư 
tưởng. Các Ngài cũng thoát khỏi nỗi sợ hãi bị tái sanh 
vào cảnh khổ. Sự bình an cá nhân là điều quan trọng 
thiết yếu. Sự bình an này có thể đạt được nhờ thoát khỏi 
sợ hãi. Nếu nhiều người trên thế gian này có được sự an 
bình như vậy thì thế giới sẽ hoà bình an lạc. Thế giới an 
bình chỉ có thể bắt đầu từ bên trong. 


Người Con Thật Sự của Đức Phật 


Một lợi ích khác của bậc Tu Đà Huờn là trở 
thành người con thật sự của Đức Phật. Nhiều người có 
lòng nhiệt thành với Tam Bảo, họ có đức tin mạnh mẽ, 
hàng ngày cúng dường Phật, Pháp, Tăng. Nhưng nếu 
hoàn cảnh thay đổi, họ sẵn sàng từ bỏ đức tin. Họ sẽ tái 
sanh mà không có đức tin. Một người có thể rất trong 
sạch, có thiện tâm trong kiếp này, nhưng sẽ trở thành 
một kẻ vô lại ở kiếp tới. Không có một bảo đảm nào trừ 
khi đạt được đạo quả thứ nhất và trở thành một người 
con trai hay con gái thực sự của Đức Phật. _ 


Trong Thanh Tịnh Đạo dùng chữ orasa puíí/a với 
nghĩa là một đứa con chính thức, đứa con trưởng thành. 
Putta thường dịch là con trai, nhưng thực ra đây là một 
chữ tổng quát để chỉ con cháu bao gồm cả con gái. 
Theo Thanh Tịnh Đạo thì vị Tu Đà Huờn có được hàng 
trăm lợi ích. Thật vậy, lợi ích của vị Tu Đà Huờn vô số 


Chiếc Xe Đưa Đến Niế Bàn 381 


kể. Vị Tu Đà Huờn hoàn toàn dính liền với giáo pháp, 
nhiệt tâm, hoan hỉ trong khi nghe chân pháp và có thể 
hiểu rõ giáo pháp thâm sâu mà người thường khó hiểu 
nổi. Khi nghe một bài pháp được thuyết giảng đúng 
cách, vị Tu Đà Huờn tràn đầy hỉ lạc. 


Và bởi vì vị Tu Đà Huờn đã bước vào dòng suối, 
hay nhập lưu, tâm của vị Tu Đà Huờn luôn luôn trú 
trong giáo pháp. Trong khi hành xử bổn phận của mình 
đối với thế gian, vị Tu Đà Huờn như con bò mẹ đang ăn 
cỏ nhưng vẫn luôn luôn trông chừng chú bê con. Tâm 
của vị Tu Đà Huờn hướng về giáo pháp nhưng các Ngài 
không quên trách nhiệm đối với thế gian. Vị Tu Đà 
Huờn đạt được sự định tâm dễ dàng nếu các Ngài có sự 
Tỉnh tấn thích hợp trong lúc hành thiền với ước muốn 
tiến xa hơn trên chánh đạo. 


Chiếc Xe Cho Mọi Người, Chiếc Xe Không Bao Giờ 
Hư Hỏng 


Đức Phật kết luận bài pháp bằng cách nói rõ ràng 
rằng bất kỳ ai biết điều khiển chiếc xe này đều đạt được 
kết quả, không phân biệt nam, nữ. Chiếc xe giải thoát 
này thích hợp cho tất cả mọi người. 


Ở thời đại văn minh tân tiến này, chúng ta có rất 
nhiều loại xe tân kỳ, và càng ngày càng có nhiều phát 
minh mới trong lãnh vực chuyển vận. Con người có thể 
du hành bằng đường bộ, đường thủy hay đường hàng 
không. Một người bình thường có thể đi vòng quanh thế 
giới một cách dễ dàng. Con người đã đi bộ trên mặt 


382 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


trăng. Phi thuyền đã đến những hành tỉnh khác và có 
thể vượt xa hơn. 


Dầu cho phi thuyền có thể vượt qua không gian 
đi nữa, nhưng cũng không thể đưa bạn đến Niết Bàn. 
Nếu thật sự có chiếc xe đến được Niết Bàn thì tôi rất hân 
hoan có được một chiếc như vậy. Tuy nhiên, tôi chưa 
được nghe quảng cáo hay một lời bảo đảm nào về một 
chiếc xe kỳ điệu có thể đưa người đến Niết Bàn như vậy. 


Dầu cho kỹ thuật khoa học có tiến bộ đến đâu 
cũng không thể có được một phương tiện chuyên chở 
bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tai nạn xảy ra thường xuyên 
trên đất liền, trên biển cả và trong không gian. Nhiều 
người đã chết vì các tai nạn này. Tôi không cho rằng 
các phương tiện chuyên chở đem lại lợi ích, nhưng tôi 
muốn nói rằng các phương tiện này vẫn chưa bảo đảm 
an toàn. Chỉ có chiếc xe Bát Chánh Đạo mới bảo đảm 
an toàn một trăm phần trăm. Những chiếc xe tân tiến có 
tiêu chuẩn và sự an toàn cao, nếu giàu có, bạn có thể 
sắm một chiếc xe cực kỳ tối tân, chạy nhanh, êm ái thoải 
mái, và bạn có thể gắn thêm nhiều tiện nghỉ khác theo ý 
bạn. Nếu bạn không giàu, bạn có thể vay tiền hay thuê 
một chiếc xe limousine hoặc một chiếc xe thể thao trong 
một thời gian ngắn hoặc dùng các phương tiện chuyên 
chở công cộng. Và ngay cả khi bạn nghèo, bạn cũng có 
thể xin quá giang xe. 


Tuy nhiên, không có một loại xe nào mà không 
có khuyết điểm, đầu đó là chiếc xe riêng của chính bạn. 
Bạn phải đổ xăng, phải bảo trì sửa chữa. Biết bao nhiêu 


Chiếc Xe Đưa Đến Niế Bàn 383 


công việc phải làm. Mọi chiếc xe, một ngày nào đó rồi 
cũng bị vứt bỏ. Càng xử dụng nhiều, xe càng mau đến 
nghĩa địa xe. 


Cần phải sản xuất một chiếc xe đến Niết Bàn thật 
ưu mỹ và có tiêu chuẩn cao để chiếc xe này không bao 
giờ bị hư mòn. Nếu chiếc xe Niết Bàn được phổ biến để 
mọi người đều có một chiếc thì sẽ tốt đẹp biết bao. Thế 
gian này sẽ hoà bình an lạc. Chiếc xe này đưa ta đến 
một nơi tuyệt điệu và vô giá. Niết Bàn không thể mua 
được dù bạn giàu đến đâu, cũng không thể thuê mướn 
được. Bạn phải tự tạo lấy để nó thuộc quyền sở hữu của 
bạn. Chiếc xe này chỉ hữu dụng khi bạn làm chủ nó. 


Nhiều chiếc xe hơi được làm sẵn và được tung ra 
thị trường từ các hãng sản xuất. Nhưng chiếc xe dẫn đến 
Niết Bàn là chiếc xe tự chế. Bạn phải tự chế tạo chiếc xe 
này cho chính mình. Bạn phải có đức tin ngay từ lúc 
đầu là bạn sẽ đến Niết Bàn và bạn cũng phải tin tưởng 
vào con đường dẫn bạn đến đích nữa. Bạn phải có động 
cơ thúc đẩy, ước muốn chân thành, cương quyết đạt được 
mục tiêu; Nhưng chỉ có động cơ không thôi, bạn không 
thể đi xa. Bạn phải làm việc nữa. Phải hết sức Tỉnh tấn 
Chánh Niệm, bền chí kiên trì từ sát na này đến sát na 
khác để chánh định được gây dựng và trí tuệ bát đầu nở 
hoa và chín muồi. 


Nếu chiếc xe Bát Chánh Đạo được sản xuất hàng 
loạt thì kỳ thú biết bao, nhưng không thể nào làm như 
thế được. Bởi vậy, bạn phải tự chế tạo lấy. Bạn phải có 
đức tin và ước muốn mạnh mẽ để đạt mục tiêu. Bạn 


384 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


phải chú tâm thực hành, chịu đựng khó khăn gian khổ, 
mệt mỏi và nỗ lực chiến đấu để hoàn thành chiếc xe. 
Bạn phải dùng Tỉnh tấn để giữ hai bánh xe lăn đều. Bạn 
phải dùng Chánh Niệm để tạo nên thùng xe. Bạn phải 
dùng hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi gắn chặt ghế tựa lưng. 
Bạn phải huấn luyện cho tài xế lái xe thẳng hướng. Cuối 
cùng, sau khi qua nhiều tầng tuệ minh sát, bạn phải làm 
chủ chiếc xe Tu Đà Huờn đạo. Khi chiếc xe trở thành 
của sở hữu của bạn, bạn sẽ đến Niết Bàn một cách êm 
thấm, dễ dàng. 


Một khi chiếc xe Tu Đà Huờn hoàn thành, nó sẽ 
không bao giờ bị giảm giá hay hư hỏng. Chiếc xe này 
khác hẳn những chiếc xe khác vì nó không cần xăng 
nhớt, đầu mỡ, và cũng chẳng cần sửa chữa hay thay thế 
bộ phận nào cả. Càng dùng lâu, chiếc xe càng trở nên 
ưu mỹ hơn. Xe không bao giờ bị tai nạn. Khi đi trên xe 
này, bạn được bảo đảm an toàn một trăm phần trăm. 


Bao lâu còn sống trên thế gian này, chúng ta còn 
bị thăng trầm theo cuộc sống. Lúc êm đềm vui vẻ, khi 
đau khổ nhọc nhần. Người làm chủ chiếc xe Tu Đà 
Huờn sẽ lướt êm trên đường gập ghềnh và không quá 
phấn khích say mê khi đi trên đường bằng phẳng. Chiếc 
cổng dẫn đến khốn cùng đã đóng. Xe thẳng tiến đến 
Niết Bàn. Không thể dùng đủ ngôn từ để ca ngợi chiếc 
xe kỳ điệu này, nhưng chắc chắn rằng người nào hoàn 
thành và làm chủ chiếc xe này thì sẽ đạt được ước 
nguyện thanh cao của mình. Hãy nỗ lực Tĩnh tấn, đừng 
bao giờ chấy lười nhụt chí trong việc chế tạo, lắp ráp 
chiếc xe an toàn kỳ diệu này. 


Chiếc Xe Đưa Đến Niế Bàn 385 


Cổng Khốn Cùng Đã Đóng 


Chiếc xe giáo pháp được Đức Phật trưng bày lần 
đầu tiên trong bài pháp thuyết cho năm vị Kiều Trần 
Như tại vườn Lộc Giả cách nay trên hai ngàn năm trăm 
năm. Bài pháp này về sau được gọi là Kinh Chuyển 
Pháp Luân. . 


Trước khi Đức Phật xuất hiện, thế gian sống 
trong tăm tối, ngu muội, không biết gì đến Bát Chánh 
Đạo. Nhiều nhà ấn cư, đạo sĩ, triết gia, thông thái, mỗi 
người đều nắm giữ quan điểm, lý luận, tư tưởng, lý 
thuyết, học thuyết riêng về chân lý. Thời bấy giờ, một 
số lý thuyết gia cho rằng Niết Bàn là hạnh phúc của dục 
lạc ngũ trần. Bởi thế họ đắm chìm trong thú vui vật 
chất. Một số khác khinh bỉ thái độ này và phản ứng lại 
bằng chủ trương ép xác khổ hạnh, không cho thân thể 
hưởng thụ các dục lạc và xem sự ép xác khổ hạnh là nỗ 
lực thánh thiện. Nói chung, chúng sanh sống trong mê 
muội. Họ không đến gần chân lý. Bởi thế, sự tin tưởng 
và hành động của họ có tính cách võ đoán. Mỗi người 
có quan điểm, tư tưởng riêng, dựa vào đó họ làm rất 
nhiều chuyện khác nhau. 


Đức Phật từ bỏ cả hai, lợi đưỡng và khổ hạnh. 
Đạo của Ngài là trung đạo, không nghiêng về một thái 
cực nào. Ngài trình bày Bát Chánh Đạo khiến chúng 
sanh có đức tin chân chánh. Đức tin chân chánh phát 
sinh vì chân lý đã được hiển bày. Đây là loại đức tin 
đựa trên chân lý thực tại chứ không phải chỉ là những lý 
thuyết, tư tưởng suông phát sinh từ ý niệm vô căn cứ. 


386 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Đức tin có một ảnh hưởng lớn lao đối với tâm. Bởi thế, 
Đức tin là một trong Ngũ căn. Nhờ có đức tin mới có 
Tinh tấn. Đức tin làm khởi sinh động cơ thực hành và 
trở thành căn bản của mọi pháp khác như Niệm, Định và 
Huệ. Lúc giảng dạy Bát Chánh Đạo lần đầu tiên cho 
năm thầy Kiều Trần Như, Đức Phật đã nói đến sự quan 
trọng của ngũ căn: tín, tấn, niệm, định, huệ. Những lời 
dạy của Ngài kích động tâm chúng sanh, và nhờ thế, 
chân tự do và hạnh phúc đến trong tầm tay của họ. 


Cầu mong các bạn có được một đức tin chân 
thành và thâm sâu vào pháp hành thiền. Ước mong đây 
là bước căn bản giúp các bạn đạt được mục tiêu tối hậu 
giải thoát. 


Phụ Lục 
Bảy Pháp Trợ Bồ Đề 
Chướng Ngại và Pháp Đối Trị 


Tóm Lược Cách Trình Pháp 


Phụ Lục 389: 


Bảy Pháp Trợ Bồ Đề 


Trong bản liệt kê sau đây, mỗi giác chỉ trong thất 
giác chi hay bảy pháp trợ bồ đề sẽ được phân tích theo 
ba khía cạnh: Đặc tính (quan trọng), công năng (khi nó 
ảnh hưởng đến tâm sở phổ thông) và sự biểu hiện (hay 
kết quả hiển hiện trong lãnh vực tâm thức). Tạng Vi 
Diệu Pháp (A5hzđdharmma) có diễn tả đầy đủ các chỉ tiết 
về bảy yếu tố dẫn đến giác ngộ này. Chúng tôi ghi ra 
đây bản tóm lượt về đặc tính, công năng, sự biểu hiện và 
nguyên nhân phát sinh theo Kinh tạng và theo chú giải 
để giúp các thiền sinh phát triển các pháp này trong lúc 
hành thiền. 


1. CHÁNH NIỆM (S477) 
Đặc tính: Không hời hợt bề mặt 


Công năng: Luôn luôn có mặt, giữ đối tượng trong 
tầm quan sát 


Biểu hiện — Đối mặt với đề mục 


390 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Nguyên nhân phát sinh: 


Theo Kinh Tạng: Nguyên nhân phát sinh chánh 
niệm chính là sự chánh niệm. 


Theo chú giải: Có bốn nguyên nhân: 


Chánh niệm và giác tỉnh hay ghi nhớ biết mình 
Không thân cận với người thất niệm 

Thân cận với người chánh niệm 

Hướng tâm vào việc phát triển chánh niệm 


"E5 SẮP Tế 


2. TRẠCH PHÁP (DHAMMA VICAYA ) 


Đặc tính: Trực giác về bản chất của các pháp và 
Niết Bàn. 


Công năng: Phá tan sự đen tối, hắc ám 
Biểu hiện: — Không lầm lộn, mập mờ 
Nguyên nhân phát sinh: 


Theo Kinh Tạng: Nguyên nhân phát sinh trạch pháp 
là tưởng hay tri giác trực tiếp. 


Theo chú giải: Có bảy nguyên nhân: 


1. Đặt câu hỏi về giáo pháp và thực hành 
2. Sạch sẽ nội và ngoại xứ 


hát Đ2 


Phụ Lục 391 


Quân bình ngũ căn (tín, tấn, niệm, định, huệ) 


_ Tránh xa người thiểu trí 


Thân cận bậc thiện trí 

Suy tư đến những giáo pháp thâm sâu 

Hoàn toàn chí tâm (để tâm) vào việc phát triển 
trạch pháp giác chi 


3. TINHTẤN ( VW?VA ) 


Đặc tính: Kiên trì đối điện với đau khổ, khó khăn 


Công năng: Nâng đỡ, hỗ trợ tâm sở 


Điển hiện — Tâm cương quyết và dũng mãnh 


Nguyên nhân phát sinh: 


Theo Kinh Tạng: Nguyên nhân phát sinh tỉnh tấn là 
sự chú tâm sáng suốt 


Theo chú giải: có mười một nguyên nhân: 


1e: ÐP-)n Su 


kem 


Suy nghĩ đến sự khổ ở bốn ác đạo 

Suy nghĩ đến những lợi ích của tỉnh tấn 

Suy nghĩ đến những bậc giác ngộ đã đi trên con 
đường này 

Nhớ ơn người khác đã giúp đỡ ta 

Suy tư đến bảy di sản của người cao thượng 

Suy tưởng đến ân đức và năng lực của Đức Phật 


392 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


7. Suy nghĩ đến sự vĩ đại của dòng dõi chúng ta 
(giáo pháp đã nối kết Đức Phật, Chư tăng và 
chúng ta ) 

8. Suy tưởng đến sự cao quí của bạn đạo, các bậc 
thầy, các bậc thiện trí 

9. Tránh xa người biếng nhác 

10. Làm bạn với người siêng năng tỉnh tấn 

11. Kiên trì hướng tâm vào việc phát triển đức tinh 
tấn 


4. HỈ (TT) 


Đặc tính: Hân hoan, vui thích và thỏa mãn 


Công năng: Làm cho thân tâm nhẹ nhàng và đầy năng 
lực 


Biển hiện — Cảm giác nhẹ nhàng trong thân 
Nguyên nhân phát sinh: 


Theo Kinh Tạng: Nguyên nhân phát sinh hỉ là sự 
chú tâm sáng suốt 


Theo chú giải: Có mười một cách làm phát sanh hỉ: 
1. Ềễ Nhớ đến đức hạnh của Phật 


2. Suy tưởng đến ân đức Pháp Bảo 
3. Suy tưởng đến ân đức Tăng 


Phụ Lục 393 


4. Suy tưởng đến. sự trong sạch, thanh fịnh của giới 
luật chính mình 

- Nhớ đến việc bố thí, siúp đỡ mà mình đã làm 
Nghĩ đến đức hạnh của chư thiên và phạm thiên 
Niệm tưởng đến sự an lạc tĩnh lặng hoàn hảo 
Tránh những người thô lỗ ' 

9. Thân cận người thanh nhã 

10. Tụng, đọc hoặc suy tưởng đến nghĩa lý của kinh 

11. Hướng tâm vào việc phát triển hỉ 


"name 


5. THƯ THÁI GIÁC CHI (Ð4.SS42DHT) 


Đặc tính: Thân tâm an tĩnh, thư thái, không giao 
động 


Công năng: Trấn áp hay đè nén sức nóng của tâm do 
bất an hay hối hận chi phối 


Biểu hiện: Thân tâm Không giao động 
Nguyên nhân phát sinh: 
Theo Kinh Tạng: Nguyên nhân phát sinh thư thái là 
hướng tâm vào việc phát triển các tâm sở tốt đặc 
biệt là các tâm qua sự hành thiền có công năng đem 
' lại sự thư thái - '' : 
Theo chú giải:' Có bảy nguyên nhân: 


1. Thực phẩm thích: hợp và:bổ dưỡng 


394 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


mà 


Khí hậu tốt 

Tư thế thoải mái 

Duy trì sự quân bình tinh tấn trong khi hành 
thiền : 

Tránh người nóng nảy 

Thân cận người an tịnh 

Hướng tâm vào việc phát triển thư thái giác chỉ 


6. ĐỊNH GIÁCCHI ( S4MADHI) 


Đặc tính: Không tán loạn 


Công năng: Tâm tập trung 


Biểu hiện — An lạc tính lặng 


Nguyên nhân phát sinh: 


Theo Kinh Tạng: Nguyên nhân phát sinh định là 
chú tâm sáng suốt nhằm vào việc phát triển định 
tâm 


Theo chú giải: Có mười một nguyên nhân: 


t» 


ˆ 


Sạch sẽ nội ngoại xứ 

Quân bình tâm (quân bình ngũ căn: tín, tấn, 
niệm, định, huệ) 

Thiện xảo trong đề mục định tâm 

Nâng đỡ tâm khi tâm suy yếu, sa sút 

An định tâm khi tâm quá phấn chấn 


Phụ Lục 395 


Khích lệ tâm bị héo mòn vì đau nhức 

Liên tục quân bình chánh niệm trong mọi lúc 
Tránh người không định tỉnh 

Gần người định tâm 

10. Nhớ đến sự bình an tĩnh lặng của sự nhập định 
11. Hướng tâm vào việc phát triển định tâm 


© mo 


7. XÃ. (UPEKKHA ) 
Đặc tính: Quân bình các tâm sở đối nghịch 


Công năng: Làm đầy những cái thiếu và làm giảm 
những cái thừa trong ngũ căn (tín, tấn 
niệm, định, huệ) 


Biển hiện — Tình trạng dễ dàng và quân bình 
Nguyên nhân phát sinh: 


Theo Kinh Tạng: Nguyên nhân phát sinh xả là sự 
chú tâm sáng suốt, nghĩa là tiếp tục chánh niệm 
hướng tâm vào việc phát triển xả 


Theo chú giải: Cố năm nguyên nhân: 


1. Phải có thái độ xả đối với tất cả chúng sanh, 
không quá luyến ái hay dính mắc vào ai cả 

2. Có thái độ xả đối với vật vô tri, vô giác như tài 
sản chẳng hạn 

3. Tránh người quá luyến ái, thiếu tâm xả 


396 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


4. Thân cận người không quá luyến ái và thân cận 
người có tâm xả 
5. Hướng tâm vào việc phát triển tâm xả 


Phụ Lục 397 


Chướng Ngại Và Pháp Đối Trị 


Sự định tâm có khả năng đối trị các bất thiện tâm 
sở. Đó là những thiền chi của Sơ Thiền (ãn4) có khả 
năng đối trị các chướng ngại. 


Có năm thiền chỉ đối trị các chướng ngại: 


l. Tầm (v/akka): đối trị đã dượi và buồn ngủ (/hña2 


middha) 
2. Tứ (vicâra) : đối trị hoài nghỉ (v/cikrcch3) 
3. Hỉ(p7: đối trị sân hận ( vyäpãđ2) 


4. Lạc (sukha): đối trị giao động và hối hận 
(uddhaccakukkucca) 


53. Nhất Tâm (ekagai/A: đối trị tham ái (kãmacchand2) 


„ 2P IOU 
1p 8uod trợ) lọt đỏx 8uQd ion! 8q tộp 1ONH rEỤ 1 21j 
tợiƒ PS UgnD gi] 02 IOJ EA E1 ÁPX đun !ụy ÁP8uU 2i ạp 
2Ónp 1øIq uệgu roi, 2bou_ „tuy 8uoqd íq tt đóx 8uogd 
ẽ ÁEI [ ÓP 16!Q UỆNU J2 !OJ ỆA ID £D ZU8H2 IỤY TES 
đảy 8uQud is 12!q UỆu //2 roï,„ :nu ưêu 3ượd 


¿oeu @u] nu 2ñui ạp 2ñ) ueI[ gs ugnb p ỆA 2u 
9p 2E 2m Á£8u }2Iq ưệWU gp ưégq :12Iq o2 ÿJ UợI( “Z 


„ UẸP LUPIZ 
đum2 8uy2 ñs '8ưọnx đóa is 'ø1 Upp S PS ugnb gA đ2x 
;ưệuu I0 rọi„ '8Suonx dâx 3uùq tựy „ “ư@Án/2 8ưn 
is £A do 2js '8upj Øug2 1s Jps upnD A 8uoud :utqu 
/Z ro¡„ 'ưei 8uoud 8ưủq t3 :nưu ưu 3ưq© 

"8unq en2 
đảx 8uoqd 8uộp uaÁnd2 g[ p “qu7d2 20UI ạp g[ Tiệp 1QUT 
“IES 20N1] ñJ ượn) u2IqQ UạIp 2g2 Áẹq qul1) ÁEH 

1s ugnÒ (2 
ưu 1O (q 
uộ†u JgnX Su©n) IỌC (6 


:1tES NU ñ} nJ ÿ} uạ!p 2önp reud 
TiẠp U21 qượu u18 to) 8uo1 #1 uap (ở 8unqu ÿ 1E,L, 'T 


dytq quI1[, 122) 2017] tuọJ, 


ẤệN 8uos đạI% 3uo1[ ẤN 86£ 


Phụ Lục 399 


Cần phải diễn tả đề mục chính một cách rõ ràng, 
đơn giản, chính xác và đầy đủ chỉ tiết. Sau khi đã trình 
bày đầy đủ đề mục chính, bạn mới trình bày đề mục phụ 
mà bạn đã ghi nhận và hiểu biết rõ ràng trong lúc ngồi 
thiền. 


3. Diễn tả đề mục phụ mà bạn đã quán sát, ghi nhận và 
hiểu biết một cách rõ ràng. 


Chẳng hạn như: Cảm giác trên cơ thể: đau, 
ngứa,... Sự suy nghĩ, liên tưởng, ý kiến, dự tính, hồi 
tưởng, nhớ chuyện đã qua... hoặc các trạng thái của tâm: 
giận, buồn, hoan hi, vui vẻ, thoải mái, tự hào... 


4) Đề mục xuất hiện: “2u nơi đầu gối...” 


b) Bạn đã ghi nhận như thế nào? “7 ghí nhận: 
đau, đau” 


c)} Bạn quán sát cái gì? “77 quán sát sự đau nhói” 


đ) Đề mục diễn ra như thế nào? “Đau nhói chuyển 
Sang đau cứng ” 


e) Tiếp đó bạn làm gì? “70/ ghi nhận: cứng, cứng” 


#9 Bạn quán sát gì? “727 quán sát sự cứng đang 
rung chậm 


8ø) Rồi chuyện gì diễn ra? “K7” !ôi ghỉ nhận thì sự 
đau cứng giảm dần” 


400 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


h) Tiếp đó bạn làm gì? “7Ø trở về với chuyển động 
phồng xep của bụng ” 


ÿ Khi tâm rời khỏi đề mục “T7oạt đầu tôi không 
nhận biết để ghi nhận, nhưng khi tôi nhận biết 
mình đang phóng tâm tôi liền ghi nhận phóng 
tâm. Kồi thì sự phóng tâm biến mất, tôi bèn trở 
về với chuyển động phồng xẹp của bụng ” 


Bạn phải trình bày toàn thể tiến trình của mỗi đề 
mục phụ. 


4. Sau khi trình bày về việc ngồi thiền bạn phải trình 
với thiền sư về việc đi kinh hành. Trước tiên phải diễn 
tả đề mục chính của sự đi: dở, bước, đạp. 


Chẳng hạn như: 


Trong khi đi, lúc chân dở lên tôi ghỉ nhận đở, và 
quán sát như thế này, thế này... 


Trong khi bước, tôi ghỉ nhận bước, và quán sát 
như thế này, thế này... 


Trong khi đạp chân xuống, tôi ghi nhận đạp, và 
quán sát như thế này, thế này... 


Tôi theo dõi và ghi nhận liên tục từ mười đến 
mười lăm phút thì tâm bị phóng đi. 


Phụ Lục 401 


Hoặc là: 727 ö; phóng tâm bởi hình ảnh hay tiếng 
động 


Bạn phải trình bày toàn thể tiến trình của mỗi đề 
mục phụ trong khi đi: 


a) Khi bị phóng tâm, tôi ghỉ nhận được nøay. 


b) Ki ghi nhận phóng tâm, thì sự suy nghĩ biến mất 
đần và 


c) biến mất. Tôi bèn quán sát dở, bước đạp trở lại. 


Cách trình bày những kinh nghiệm trong lúc 
hành thiền này giúp ích rất nhiều cho thiền sinh. Nó 
hướng tâm thiền sinh theo đõi khắn khít trên các diễn 
biến của thân-tâm. 


Bất kỳ những gì bạn kinh nghiệm được trong lúc 
hành thiền đều phải được trình bày với thiền sư đầu đó là 
trạng thái hoan hỉ của tâm định, những cảm xúc, cảm 
giác khó chịu, hay những chướng ngại to lớn đi nữa. Lợi 
ích lớn lao nhất của lối trình pháp này là giúp bạn chú 
tâm trực tiếp trên những diễn biến trong lúc hành thiền. 
chứ không để tâm lạc khỏi đề mục, suy nghĩ đến những 
gì đang xảy ra. Phương pháp này giúp cho việc trình 
pháp được dễ dàng, giúp cho chánh niệm mạnh mẽ và 
khiến thiền sinh có sự hiểu biết rõ ràng chính xác trong 
lúc hành thiền. 


Pali-Việt Đối Chiếu 


Abhidhamma: Vi Diệu Pháp; Thắng Pháp; những giáo 
pháp cao thượng của Đức Phật; tạng thứ ba trong Tam 
Tạng Pali; triết học và tâm lý học Phật giáo; siêu hình 
học Phật giáo, giải thích sự vật theo chân đế. 


Abhiñña: Thần thông; thắng trí; năng lực siêu nhiên. 


Abhirati: Người có sự thích thú về một thứ gì đó, như 
thích thú và nhiệt thành trong giáo pháp chẳng hạn; 
dùng để chỉ người hành thiền với mục đích được hưởng 
dục lạc ngũ trần trong các kiếp sau. 


Akusala: Bất thiện; ác; tội lỗi. 


Alara Kalama: Một thiền sư nổi tiếng thời Đức Phật, 
một trong hai vị thầy của Bồ tát Sĩ Đạt Ta. 


Anagami: A na hàm; bất lai; vị đắc tầng thánh thứ ba, 
không còn tái sanh vào cảnh dục giới, hoàn toàn loại trừ 
sân hận và tham ái ngũ dục; nhưng còn các phiền não vi 
tế như: luyến ái cảnh sắc giới, luyến ái cảnh vô sắc giới, 
ngã mạn, phóng dật và vô minh. 

Anagarika: Người hộ tăng. Trong các xứ Phật giáo, 


người hộ tăng giữ tám giới hay mười giới, thường mặc 
đồ trắng, sống trong chùa phụ giúp cho tăng, ni. 


404 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Anäpãna-sati: Niệm hơi thở. 


Anatta: Vô ngã, phi ngã, không có tự ngã, không có 
bản chất, không đáp ứng được sự mong ước của con 
người. Một trong Tam tướng: vô thường, khổ, vô ngã. 


Anatta lakkhana: Đặc tính hay tướng vô ngã. Hiện 
tượng vượt ngoài khả năng kiểm soát. 


Anatftä-nupassana-ñäna: Tuệ giác thấy được sự vô ngã. 
Trực giác được rằng không ai có thể điều khiến, kiểm 
soát các pháp. 


Anicca: Vô thường. 


Anicca lakkhanã: Đặc tính hay tướng vô thường. Hiện 
tượng sinh diệt của các pháp. 


Aniccã-nupassanä-ñana: “Tuệ giác thấy được sự vô 
thường. Trực giác được sự diệt tận nhanh chóng của các 
pháp. 


Anugsahita: Bảo vệ, đặc biệt cho việc hành thiền. 


Anumodana: Lời cầu chúc của nhà sư sau khi nhận lãnh 
của tín thí (tứ vật dụng). 


Apäya: Cảnh khổ. Có bốn cảnh khổ: súc sanh, ngạ 
quỉ, a tu la, địa ngục. Chúng sinh ở những cõi này thiếu 
thiện nghiệp nên không có hạnh phúc. 


Pali-Việt Đối Chiếu 405 


Araha: Hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, xứng đáng 
được người, trời và phạm thiên kính trọng. Đây là ân 
đức đầu tiên trong mười ân đức của Phật. 


Arahat hay Arahanta: A la hán hay Ứng cúng, bậc 
thánh thứ tư. Là người hoàn toàn giác ngộ, diệt tận 
phiền não, không còn tâm bệnh. Sau khi chết không còn 
tái sinh nữa. 


Ariyasaccani: Chân lý cao thượng. Xem thêm chữ 
attarl ariyasaccani (Tứ Diệu Đế) 


Asava: Hoặc lậu; ách nô lệ; trầm luân; trầm mịch hay 
dòng nước lũ. Bởi vì chúng trói buộc, nhận chìm và lôi 
cuốn chúng sinh trôi nổi trong sông mê bể khổ. Có bốn 
loại hoặc lậu: 


1. Dục lậu (Kãmäsava): Ua thích thụ hưởng những 
khoái cảm giác quan. 


2. Hữu lậu (Bhavãsava): Khát vọng được tồn tại vĩnh 
viễn. 


3. Kiến lậu (Ditthasava): Quan kiến sai lầm về vũ trụ và 
nhân sinh. Có sáu mươi hai tà kiến hay quan kiến sai 
lầm nhưng có thể chia ra làm hai nhóm chính: thường 
kiến và đoạn kiến. Thường kiến, cho rằng bản ngã và 
thế giới trường tồn vĩnh cửu. Đoạn kiến chủ trương bản 
ngã hoàn toàn hủy diệt sau khi thân hoại mạng chung. 


406 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


4. Vô minh lậu (Avijjasava): Không thấy rõ hay thấy sai 
lầm. (Xem chữ Avijjä). 


Atäpa: Rất nóng; Thiền có năng lực đốt cháy phiền 
não. 


Avijja: Vô minh. Không thấy chân lý, nghĩa là không 
thấy được vô thường, khổ và vô ngã, và thấy sai lầm: 
cho rằng thế gian là trường tồn, an vui và có tự ngã. 


Ayatana: Các xứ, gồm nội xứ và ngoại xứ. Nội xứ 
gồm: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Ngoại xứ gồm: 
Hình sắc, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và đối tượng 
của tâm. 


Bhãvanã: Tham thiền hay thiền, đốt cháy phiền não, 
gồm hai loại: thiền vắng lặng và thiền minh sát. (Xem 
chữ Samadha và Vipassan). . 


Bhikkhu: Tỳ khưu, tỳ kheo. Khất sĩ Nam tu sĩ Phật 
giáo, giữ 227 giới, cạo đầu, mặc y vàng sống nhờ vào 
thực phẩm khất thực. Còn có nghĩa là những người cố 
gắng tu trì giới, định, huệ để giải thoát. 


Bodhi: Giác ngộ, trí tuệ phát sinh vào lúc đạo tâm hiện 
khởi. 


Bodhisatta: Bồ tát, người có hạnh nguyện trở thành một 
vị Phật toàn giác để có đủ khả năng cứu độ chúng sinh. 
Còn để chỉ Đức Phật khi chưa giác ngộ. 


Pali-Việt Đối Chiếu 407 


Bojjhanga: Yếu tố giác ngộ. Đặc tính của tâm dẫn đến 
giác ngộ. Cũng là tuệ giác thấy rõ Tứ Diệu Đế. (xem 
chữ sambojjanga) 


Brahmãa: Phạm thiên. Tên của vị trời cao nhất. Tên 
của một cõi trời vô sắc, chỉ có tâm mà không có thân. 


Brahmacarlya: Phạm hạnh. Đời sống thánh thiện, một 
đời sống cống hiến cho sự phát triển tinh thần. Đời sống 
độc thân thánh thiện. 


Brahma vihãara: Tứ vô lượng tâm: Từ, Bi, Hỉ, Xả. 


Buddha: Phật. Đấng giác ngộ. Danh từ được dùng để 
chỉ Thái tử Siddhattha Gotama, con của vua Suddhodana 
và hoàng hậu Maya. Vào năm hai mươi chín tuổi, Thái 
tử rời bỏ cung điện, xuất gia tu hành. Sau khi theo học 
với một số thầy và thực hành khổ hạnh trong sáu năm 
không hiệu quả, Thái tử tự tìm ra Trung Đạo và giác ngộ 
do nỗ lực của chính mình. Trong bài pháp đầu tiên, 
Dhammacakka-pavathana Sufa (Kinh chuyển pháp 
luân), Đức Phật đã dạy Bát Chánh đạo và Tứ Diệu Đế. 


Buddhãnussati: Niệm Ân Đức Phật. 


Caga: Bố thí, dứt bỏ. Mong muốn loại trừ phiền não, 
cũng như có sự bố thí vật chất rộng rãi. 


Cattari ariyasaccani: Tứ Thánh Đế hay Tứ Diệu Đế: 
(Bốn chân lý về sự khổ): 


408 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


1. 


t» 


Chân lý về sự khổ (Dukkha): Sinh là khổ, già là 
khổ, đau là khổ, chết là khổ, xa lìa những gì mình 
yêu thương là khổ, gần những gì mình ghét là 
khổ, muốn không được là khổ...(sầu, bi, khổ, ưu, 
não là khổ)... ngũ uấn thủ là khổ. 


Chân lý về nguyên nhân của sự khổ (samuday2): 
Dục ái (kâmnafanhã), hữu ái (bhavafanhä) và vô 
hữu ái ( vibhavatanh). 


Chân lý về sự diệt khổ (Zrodha): Hoàn toàn 
chấm dứt, là từ bỏ ái dục, tháo gỡ và giải thoát. 


Chân lý về con đường dẫn đến nơi thoát khổ 
(magga): Đó là Bát Chánh Đạo. 


Chanda: Dục: ý muốn làm 


Citta: Tâm 


Citã: Tên một vị tỳ khưu ni vào thời Đức Phật. Tỳ 
khưu ni Cittä đã chế ngự được sự đau yếu thể chất trầm 
trọng và sự yếu đuối, nỗ lực tinh tấn trở thành một vị À 
la hán. 


Citta viveka: Tâm ẩn cư. Tâm an trú. Tâm ẩn cư khỏi 
mọi phiền não làm cản trở sự phát triển minh sát. 
Tương đương với liên tục chánh niệm, không để cho 
phiền não chế ngự. - 


Pali-Việt Đối Chiếu 409 


Dana: Bố thí. Một trong mười Ba la mật (xem ãram)). 
Đây là pháp thực hành đầu tiên để loại trừ tâm tham ái. 


Dasa kasina: Mười đề mục hành thiền: Tứ đại (đất, 
nước, gió, lửa), bốn màu sắc (xanh, vàng, đỏ, trắng), 
không gian, ánh sáng. Những đề mục hành thiền này 
giúp chế ngự tham ái. 


Deva: (Nguyên nghĩa: Chúng sanh có ánh sáng). Các 
vị trời, có cơ thể vi tế nên mắt người không nhìn thấy 
được. Đây là những chúng sanh sống trên các cõi trời, 
được an vui hạnh phúc hơn cõi người, nhưng khi hết tuổi 
thọ vẫn còn phải tái sanh trở lại chịu khổ trong sanh, 
già, đau, chết, tức là vẫn còn luân lưu trong vòng luân 
hồi. 


Devadatta: Một vị sư vào thời Đức Phật, âm mưu chia 
rẽ giáo hội, và về sau nhiều lần muốn giết hại Đức Phật. 


Dhamma: Pháp, những lời dạy của Đức Phật; bản chất 
của sự vật; luật thiên nhiên; chân lý. 


Dhamma vicaya: Trạch pháp giác chi, một tâm sở thấy 
rõ bản chất các pháp, hay thấy rõ Niết bàn. Chi thứ hai 
trong Thất Giác Chỉ. 


Dhutanga: Hạnh đầu đà, Thầy Tỳ khưu thực hành hạnh 
này để loại trừ phiền não. Người hành hạnh đầu đà giữ 
một số qui điều chặt chẽ, tri túc, từ bỏ, hạn chế các nhu 
cầu, chẳng hạn giữ hạnh: Chỉ dùng một bộ y gồm: y 


410 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


vai trái, y nội, y hai lớp; ăn ngày một bữa, sống trong 
rừng .... 


Dosa: Sân hận, giận dữ, nóng giận. Tâm từ chối các 
đối tượng không vừa lòng; chẳng hạn, trong lúc hành 
thiền, tâm khó chịu khi cơ thể bị đau nhức. Sân hận là 
một trong ba phiền não chính khiến tâm chúng sinh mê 
mờ. Hai phiền não kia là tham lam và si mê. 


Dukkha: Khổ, bất toại nguyện, đau khổ. Đặc tính thứ 
hai của các pháp có điều kiện (pháp hữu vi). Đây là kết 
quả của vô thường và tham ái. Khổ là chân lý đầu tiên 
trong Tứ Diệu Đế, có ba loại khổ chính: khổ khổ, hành 
khổ và hoại khổ. 


Dukkha lakkhanãa: Đặc tính hay tướng của khổ nhờ đó 
mà thấy được khổ. Bị áp bức, bị đè nén bởi sự vô 
thường. 


Dukkha-nupassana-ñana: Tuệ giác thấy được sự khổ. 
Trực giác được rằng không thể dựa vào ai hay cái gì cả, 
tất cả mọi đối tượng đều đáng sợ, đáng nhờm gớm, 
không nơi nào có thể nương nhờ hay ỷ lại vì tất cả đều 
bị hủy diệt, bị tan biến mau chóng. 


Hi: Hồ then tội lỗi, cảm giác hổ thẹn về những gì cần 
phải hổ thẹn. Cảm giác hổ thẹn khi làm hay nghĩ đến 
điều xấu xa, tội lỗi. 


Issa: Ganh tị. Không muốn nhìn thấy người khác thành 
công hay hạnh phúc. 


Pali-Việt Đối Chiếu 411 


Jetavana: Chùa Kỳ Viên. Một ngôi chùa gần thành 
` 

Savatthi ở miền bắc Án Độ, nơi đức Phật thường dạy 

đạo. 


Jhana: Nhập định hay tầng thiền. Đặc tính của tâm có 
khả năng dính chặt trên đối tượng và quan sát đối tượng, 
đốt cháy phiền não. 


Jhãna samma di(thi: Chánh kiến trong các tầng thiền. 
Đây là chánh kiến khởi sinh trong tám tầng thiền định, 
không phải trong thiền minh sát. 


Kaccayana: Một trong những người học trò lớn của 
Đức Phật, một vị A la hán, có khả năng diễn giải những 
bài pháp ngắn gọn của Đức Phật. Nhiều bài Pháp của 
Đức Phật chỉ vỏn vẹn có vài chữ. 


Kalyäna mitta: Người bạn đức hạnh, người bạn tỉnh 
thần. 


Kamacchanda: Dục lạc. Chướng ngại đầu tiên trong 
năm chướng ngại. 


Kamma: Nghiệp. Hành động, lời nói hay tư tưởng cố ý.: 
Nghiệp tích lũy trong quá khứ hay trong hiện tại sẽ trả 
quả trong hiện tại hay trong tương lai tùy theo tính chất 
của nghiệp. 


Kammassakata sammä-dhitthi: Chánh kiến thấy rõ chỉ 
có nghiệp mới thực sự là gia tài của chúng ta. 


412 _ Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Kammatthana: “Tham thiền. 


Karunä: Lòng bi mẫn. Tâm se lại trước sự đau khổ của 
chúng sinh khác. Lòng mong muốn loại bỏ những đau 
khổ của chúng sinh khác. 


Kasina Đề mục hành thiền Kasina (Biến xứ). Có 
mười đề mục hành thiền Kasina: Đất, nước, lửa, gió, 
xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng, "khoảng không" có giới 
hạn. 


Kaya: Thân thể, hình dáng. 


Kãya viveka: Thân ẩn cư, thân an trú. Điều kiện đầu 
tiên giúp cho việc hành thiền tốt đẹp. Thái độ không 
dính mắc vào lục trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc và 
pháp. Cũng có nghĩa là thân ẩn cư, tức là xa lánh các 
nơi ồn ào náo nhiệt. Hăng ngày đến nơi yên tịnh vắng 
lặng để hành thiền. 


Khanda: Uẩn, nhóm, tập hợp. Thân người là tập hợp 
của năm uẩn: Sắc (rữp2), thọ (vedan3), tưởng (sañ72), 
hành (saikhara), thức ( viñfñan4). 


Khema: Tịnh an. An ninh, an toàn. Một trong những 
đặc tính của Niết bàn, trái hẳn với sự an toàn có điều 
kiện của thế gian. 


Kilesä: Phiền não, những yếu tố làm cho tâm ô nhiễm. 
Phiền não có thể khởi dậy ngay cả khi các điều kiện của 
chúng đã được loại trừ. 


Pali-Việt Đối Chiếu 413 


Kilesa parinibbana: Hoàn toàn loại trừ phiền não. 


Kodha: Sân hận, nóng nảy, "tâm gai góc". Sân hận và 
những tâm sở đi kèm với sân hận. 


Kusala: Thiện, tốt. 

Kusitta: Người lười biếng. 

Lakkhana: Đặc tính. 

Lobha: Tham. Tâm nắm giữ vật ưa thích. 
Lokiya: Thế tục. _ 


Lokuttara: Siêu thế. Đây là từ để chỉ bốn đạo, bốn quả 
và Niết bàn. 


Macchariya: Bủn xin. Không muốn thấy người khác 
hạnh phúc như mình. 


Magga: Đạo. Danh từ để chỉ giây phút giác ngộ, khi 
mọi phiền não đều được loại trừ. Tâm đầu tiên của Niết 


` 


bàn. 


Mahakassapa: Ca Diếp. Một trong những vị học trò 
đầu tiên của Đức Phật. Ngài là vị tỳ khưu đệ nhất đầu 
đà, chủ tọa kỳ kết tập Tam Tạng lần đầu tiên sau khi 
Đức Phật niết bàn ba tháng. 


414 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Mahamoggallana: Một trong hai Đại Đệ Tử của Đức 
Phật, có thần thông bậc nhất. 


Mahapajapati Gotamï: Người đì đồng thời cũng là mẹ 
kế của Thái Tử Siddhatta. Vị nữ tỳ khưu đầu tiên, sáng 
lập Tỳ khưu ni đoàn. Vị thánh đệ nhất về sự chứng đắc. 


Mahayana: Đại thừa. Sau khi hoàng đế Asoka cố gắng 
hợp nhất Tăng Chúng vào thế kỷ thứ ba trước Công 
nguyên, một số tông phái tự động phát triển các học 
phái của riêng mình. Một số quan điểm của Đại thừa 
khác hẳn giáo lý thời nguyên thủy, chẳng hạn như quan 
điểm về Bồ tát (bodh¡saffva): Bồ tát từ khước Niết bàn 
để có thể tiếp tục sống trong Tam Giới cứu độ chúng 
sinh. Trong khi đó Phật giáo Nguyên thủy dựa vào lời 
đạy cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập diệt, khuyến 
khích mọi người hãy "tự nổ lực để cứu độ chính mình” 
(Xem kinh Mahãaparimibbãana Suta). Kinh Vaipulya 
quan niệm khác biệt về Bồ tát đã được thêm vào trong 
Đại tạng Sanskrit Đại thừa thêm vào nhiều kinh điển 
mà thời Phật Giáo Nguyên Thủy không có. Phật giáo 
Đại thừa được truyền bá vào Trung Á do các thương 
buôn và các nhà sư thời vua Kushan ở Ấn Độ trong suốt 
hai thế kỷ đầu tiên sau Công nguyên và đần dần lan tràn 
sang Tây tạng, Trung hoa, Siberia, Triều tiên, Nhật bản 
và Việt nam. Từ thế kỷ thứ tám đến thế kỷ thứ mười ba 
được truyền sang Kampuchia, Java, Sumatra và Mã lai. 


Mana: Mạn. Có ba loại mạn: Cho mình hơn người, 
cho mình bằng người, cho mình thua người. 


Pãli-Việt Đối Chiếu 415 


Mara: Ma vương. Theo nguyên ngữ PAli, Ä⁄4ra được 
rút ra từ một từ gốc có nghĩa là "sự chết". Nhân cách 
hóa sức mạnh của sỉ mê và ái dục. Si mê và ái dục hủy 
hoại đức hạnh và mạng sống chúng sinh, là chủ tế của 
mọi cảnh giới có điều kiện. 


Mãtikamätä: Một tín nữ vào thời Đức Phật,.hỗ trợ chư 
tăng hành thiền. Trong lúc lo nấu nướng cho chư tăng 
bà luôn luôn chú tâm chánh niệm vào việc làm, chẳng 
bao lâu sau bà đắc quả.. | 


Metta: Từ ái, tâm từ. Mong cầu tất cả cua sinh có 
đầy đủ sức khỏe, thân tâm an lạc. 


Middha: Buồn ngủ. Tâm trở ñế” tiêu cực, thụ điềy khi 
buồn ngủ có mặt. : 


Moha: Si mê. Tâm không đủ khả năng nhận biết những 
điều xảy ra, đặc biệt là các cảm giác vô ký. Một trong 
ba Phiền não chính (tham, sân, sỉ) làm tâm chúng sinh 
mê mờ, đen tối. 


Mudita: Hỉ. Vui mừng. trước sự thành h công, h hạnh Biệt 
của kẻ khác. 


Năma: Danh hay tâm. Tâm, theo nguyên nghĩa, là cái 
hướng đến đối tượng hay cái làm cho những cái khác 
hướng đến chúng. Bi là một từ để chỉ mọi hiện tượng 
của tâm. 


Namuci: Một tên khác của Ä⁄Zzra. 


416 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Nekkhamma sukha: Hạnh phúc của sự khước từ, hạnh 
phúc của sự xuất gia. Hạnh phúc, an lạc và thoải mái 
đến từ sự xa lìa dục lạc ngũ trần, xa lìa những phiền não 
do lạc thứ ngũ trần đem lại. 


Nibbäana: Niết bàn. Không điều kiện, hoàn toàn không 
có phiền não vì không phải là thân hay tâm. 


Nikanti tanhã: “Tham luyến vào những lạc thú do thiền 
đem lại. Đây là một loại phiền não rất vi tế, mong manh 
như mạng nhện nhưng làm cản trở bánh xe trí tuệ. 


Nimita: "Tướng" hay hình ảnh trong tâm xuất hiện lúc 
hành thiền, cho thấy khả năng định tâm cao. 


Nirodha: Diệt, chấm dứt. 


Nirodha samapatti: Diệt Thọ Tưởng Định. Đạt được sự 
điệt. Đây là loại định tâm mà chỉ có vị A la hán hay A 
na hàm mới có thể vào được. 


Nivarana: Chướng ngại Có năm chướng ngại trên 
đường giải thoát, giác ngộ: Tham ái, sân hận, giao động 
hối hận, dã dượi buồn ngủ và hoài nghi. 


Ottappa: Ghê sợ tội lỗi. Không muốn làm điều ác vì sợ 
hậu quả tai hại của nó; đây là thái độ của người trí. 


Pabbajita: Xuất gia hay từ bỏ. Người từ bỏ đời sống 
thế tục để diệt trừ phiền não. 


Pali-Việt Đối Chiếu 417 


Pacceka Buddha: Độc Giác Phật. Tự mình giác ngộ, 
nhưng sau khi giác ngộ không thể giảng ty cho người 
khác. 


Paccakkha-ñãna: Tri giác tuệ. Tri giác do kinh nghiệm 
trực tiếp. Tuệ giác trực tiếp. Đồng nghĩa: với chữ 
Wipassana. : 


Pali: Ngôn ngữ dùng để ghi kinh điển Phật giáo, gần 
với tiếng M2gadhr. Đây là ngôn ngữ mà Đức Phật và 
các đệ tử của Ngài dùng để giảng dạy và nói chuyện 
hằng ngày. 


Pãmojja, pamujja: Khinh hỉ hay thiểu hỉ. Loại hỉ đầu 
tiên trong năm loại hỉ. 


Pancendriya: Ngũ căn: Một từ về thiền để chỉ năm tâm 
sở: Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ. 


Pañña: Trí tuệ. Trí tuệ trực giác về chân lý tối thượng. 


Paramattha dhamma: Thực tại tuyệt đối. Chân đế: Đối 
tượng được nhận biết một cách trực tiếp không qua khái 
niệm. Có ba loại chân đế: hiện tượng vật chất, hiện 
tượng tâm và Niết bàn. 


Paramatha sacca: Chân lý tuyệt đối. Cùng nghĩa với 
parainattha dhamuna. (phản nghĩa với sarrrnuti sacca). 


Parami: Ba la mật. Hoàn hảo. Sức mạnh thanh tịnh nội 
tâm được phát triển và tích lũy qua nhiều đời. Có mười 


418 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


ba la mật: đãna (bố thí), s72 (trì giới), nekkhama (xuất 
gia hay khước từ), pañ/ã (trí tuệ), v7r7y2 (tính tấn), 
khaníï (nhẫn nhục), sacca (chân thật), ađ#⁄//häna (quyết 
định), rne//Z (tâm từ) và upekkhã (tâm xả). 


Parinibbana: Vô Dư Niết Bàn. Một vị Phật hay A la 
hán khi còn sống thì gọi là Hữu Dư Niết Bàn, lúc rời bỏ 
thân thể này thì gọi là Vô Dư Niết Bàn. 


Parisuddhi sukha: Tịnh lạc. Hạnh phúc an lạc không 
trộn lẫn với phiền não. Niết bàn. 


Passaddhi: Thư thái. Chi thứ năm trong //4ƒ giác ch. 
Paticca samuppada: Thập nhị nhân duyên. 
Patimokkha: Giới bổn, Ba la đề mộc xoa: Giới luật 
được ghi trong tạng luật (227 giới cho Tỳ khưu và 311 
giới cho Tỳ khưu nỉ), tạng đầu tiên trong Tam Tạng 
Pali. Chư Tăng Ni mỗi tháng phải tụng giới bổn hai lần 
vào ngày mười bốn và ba mươi mỗi tháng 


Peta: Ngạ qui. Qui đói. Loại qui không có hạnh phúc. 


Phala: Quả. Tâm xảy ra tiếp theo đạo tâm, tiếp tục 
thấy Niết bàn, và trong khi đó thì phiền não bị loại trừ. 


Phassa: Xúc, một tâm sở phát sanh khi tâm tiếp xúc với 
đối tượng. 


Pali-Việt Đối Chiếu 419 


Pindapata: Trì bình hay khất thực: chư tăng ôm bát 
nhận cơm cúng dường của bá tánh. 


Pu: HỈ. Nhờ tâm trong sáng thanh tịnh nên thân và 
tâm có cảm giác nhẹ nhàng thích thú. 


Puthujjana: Thế tục 

Raga: Dục ái. "Tham ái. 

Rũpa: Sắc, vật chất 

Saddha: Đức tin 

Sahagata: Đi kèm với. Phối hợp với. 

Sakadagami: Tư Đà Hàm. Nhất Lai. Tham ái và sân 
hận của vị có quả thánh thứ hai đã yếu kém nên chỉ còn 
tái sinh một lần. 

Samatha bhavana: Thiền vắng lặng. Hành thiền theo 
bốn mươi đề mục nhằm mục đích đạt được tâm vắng 
lặng. Bình an do chế ngự được một số phiền não và 
chướng ngại. | 
Samadhi: Định. Trạng thái của tâm trụ trên một đối 
tượng duy nhất. Có ba loại Định: Chuẩn bị 
(Farikarmuna), cận định (upacara) và định (7hăna hay 
appana). Chi thứ sáu trong Thất Giác Chỉ. 


Samanera: Sa di 


420 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


SamanerT: Sa đi ni 


Samatha jhãna: Nhập Định. “Tâm hoàn toàn an trú 
trong một đề mục duy nhất. Ở trong tình trạng hoàn 
toàn an tịnh, tĩnh lặng, tâm thấm nhập vào đề mục. 


Sarnbojjhadga: Thất giác chi. Bảy yếu tố giác ngộ. 
Bảy nhân sinh quả bồ đề gồm: Chánh niệm (s2), Trạch 
pháp (damzna vicaya), tình tấn (vfriy2), hỉ (pffi), Thư 
thái (passaddh;), định (samadh) và xà (upekkhä). 


Sammä-ditthi: Chánh kiến. Kiến thức chân chánh. 


Sammä-kammanta: Chánh nghiệp. Hành động chân 
chánh: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. 


Sammäã-sambuddha: Tam miệu tam bồ đề. Chánh đẳng 
'chánh giác, tự mình ngộ lấy không thầy chỉ dạy. 


Sammasana-ñana: Tư duy trí. Tuệ thấy rõ: vô thường, 
khổ não, vô ngã. Đạt tuệ này, thiền sinh thấy rõ sự tan 
rã, sự biến mất một cách nhanh chóng của đối tượng. 
Với sự thấy rõ này, thiền sinh kinh nghiệm trực tiếp rằng 
tất cả mọi vật đều vô thường, bất toại nguyện và không 
có tự ngã. Được gọi là "liễu tri” vì thiền sinh tự mình 
thấy rõ chân lý căn bản. 


Sammaä vãcã: Chánh ngữ. Lời nói chân chánh: lời nói 
thành thật, lời nói đem lại sự đoàn kết, lời nói dịu dàng, 
lời nói hữu ích. 


Pali-Việt Đối Chiếu 421 


Sarmnpajjañña: Giác tỉnh. Biết mình. Hiểu biết sáng suốt. 


Samsara: Vòng luân hồi. Vòng tham ái và đau khổ do 
không hiểu biết chân Bi XS à cớt 


Samudaya: Khởi sinh. 
Samudaya dhamma: Pháp duyên sinh. 


Samutti sacca: Tục đế.. Sự thật thế tình. Ngược với 
chân đế: sự thật tuyệt đối. Tục đế dính mắc quan niệm, 
vào đanh từ như cho rằng có /ói, anh, chị, ghế, bàn, 
sông, nứ;... Chân đế nhìn đúng bản chất của sự vật nên 
không có /đ/, anh, chị, ghế bàn, sông, núi ... mà chỉ có 
vật chấf và tĩnh thần thuần túy hay danh và sắc hoặc 
thân và tâm 


Sangha: Tăng già. Chúng. Cộng đồng tu sĩ Phật giáo 
gồm những nhà sư ăn mặc theo Phật, tu trì Giới (227 
giới), Định, Huệ. 


Saikhara: Hành. Trong /ñâp nhị nhân duyên thì hành 
có nghĩa là /ác ý. Trong ngữ uẩn thì hành chỉ cho øăm 
mươi tâm sở. Hành còn có nghĩa là danh sắc hay các 
pháp có điều kiện, chẳng hạn như câu: Các pháp hành 
đều vô thường, hãy tính tấn, chớ phóng dật. Chữ hành ờ 
đây có nghĩa là các pháp có điều kiện hay danh sắc 


Sañnkhara paramattha dhamma: Chân lý tuyệt đối về 
các pháp có điều kiện. Hiện tượng danh sắc hay thân 


422 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


tâm được trực tiếp thấy rõ, không xuyên qua tư duy hay 
khái niệm. - 


Saikhäarupekkhañana: Tuệ xả. Có tâm xả thọ đối với 
tất cả mọi pháp (duyên sinh). Một trong những tuệ giác 
cao nhất trong thiền minh sát. Một trạng thái quân bình 
nội tâm tỉnh tế không bị ảnh hưởng bởi các cảm thọ vui 
khổ 


Sañña: Tưởng: tri giác, ý niệm, quan kiến, trí nhớ. - 


Santi sukha: Tịnh lạc: hạnh phúc tịch tịnh. Một từ để 
chỉ kinh nghiệm Niết bàn. 


Sãriputta: Xá lợi phất. Một trong hai đại đệ tử của 
Phật, có trí tuệ bậc nhất. 


Sat: Chánh niệm. Ghi nhớ đúng đắn. Chỉ thứ nhất 
trong (háf giác chỉ. 


Satipatthana: Tứ niệm xứ: Bốn căn bản hay bốn lãnh 
vực của chánh niệm (ghi nhớ): niệm thân, niệm thọ, 
niệm tâm và niệm pháp. 


Satipatthäna Sutta: Kinh Tứ niệm xứ. Một bài kinh 
trong đó Đức Phật chỉ dạy cách thực hành chánh niệm. 


Sayadaw: Đại sư. Một danh từ của người Miến Điện 
để tôn xưng một thiền sư hay một vị trụ trì. 


Sila: Giới. Đức hạnh. 


Pali-Việt Đối Chiếu 423 


Sïlashin: Tu nữ Miến Điện, giữ tám hay mười giới, Mặc 
y phục vàng, hồng hay nâu. 


Sona Therï: Tên một vị tỳ khưu ni. Bị con cái ruồng bỏ 
Sona vào chùa tu và đắc quả. 


Sotäpanna: Tu đà huờn, nhập lưu: đắc quả thánh thứ 
nhất, kinh nghiệm Niết bàn lần đầu tiên, đứt trừ ba dây 
trói buộc: thân kiến, hoài nghỉ, giới cấm thủ. Vì các 
phiền não đã yếu nên vị tu đà huờn không bị tái sinh vào 
bốn cõi đữ. Còn gọi là /¿áƒ /27 vì vị tu đà huờn chỉ còn 
tái sinh tối đa bẩy kiếp. 


Subhadda: Một tu sĩ ngoại đạo trở thành người học trò 
cuối cùng của Đức Phật. Subhadda trở thành một vị tỳ 
kheo Phật giáo trước khi Phật nhập Niết bàn độ vài tiếng 
đồng hồ. 


Sukha: Lạc, hoan hỉ, cảm giác vui vẻ. Chỉ thứ tư trong 
tầng thiền định thứ nhất. - 


Sumedha: tên một vị ẩn sĩ giữ hạnh bồ tát để trở thành 
một vị Phật toàn giác. Đây là vị bồ tát tiền thân Phật 
Thích Ca. 


Suta: Kính. Ghi lại những lời giảng của Đức Phật. 
Tạng thứ hai trong Tam Tạng Pali. 


Tanhã: Ái dục, tham ái, lòng tham muốn dẫn đến tái 
sinh. 


424 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Theravada: Nguyên ngữ là /ờ dạy của những vị trưởng 
lão. Trưởng lão bộ, Bảo thủ bộ, Thượng tọa bộ hay Phật 
giáo nguyên thủy. Một tông phái duy nhất trong số 
mười tám tông phái còn lại sau khi Phật niết bàn. Các vị 
trưởng lão tụng đọc lại tất cả những lời dạy của Đức 
Phật vào kỳ kết tạp tam tạng lần thứ nhất, ba tháng sau 
khi Phật niết bàn. Những lời dạy này được nhóm trưởng 
lão bảo thủ lưu giữ cho đến ngày nay. Phật Giáo Nguyên 
Thủy được duy trì và phổ biến tại các xứ Miến Điện, 
Thái Lan, Kampuchia, Lào, và tích Lan. 


Tatra majjhattata: Quân bình nội tâm. Một khía cạnh 
của tâm xả. 


Tavatimsa: Cối trời Đao Lợi còn gọi là cõi trời Tam 
thập tam thiên: cõi trời của ba mươi ba vị trời. Đây là 
cõi trời mà Đức Phật thuyết v7 điệu pháp cho Phật mẫu 
nghe. Hoàng hậu Maya sau khi chết tái sinh vào cối trời 
này. 


Thera: Trưởng lão tăng. Thường được dùng để trước 
tên những vị tăng cao hạ để bày tỏ lòng kính trọng. 


Theri: Trưởng lão ni. Thường được dùng để trước tên 
những vị Ni cao hạ để bày tỏ lòng kính trọng. 


Thina: Dã dượi. 
Thina middha: Dã dượi buồn ngủ. Dã dượi và buồn 


ngủ thường đi đôi với nhau. Dã dượi là tâm co rút lại 
như lông gà đặt gần lửa thì bị teo lại. Buồn ngủ là một 


Pali-Việt Đối Chiếu 425 


tâm thụ động đi theo dã dượi. Thina middha là chướng 
ngại thứ tư trong ăn chướng nøai, là đạo binh thứ năm 
trong ;nười đạo bính ra. 

Tipitaka: Tam tạng kinh. Gồm ba tạng: Luật (v742y4) 
giới điều, (những qui luật mà tăng Ni phải hành trì), 
Kinh (su/24) và Vị diệu pháp (Abhrdharmrn2) 

Tisarana: Tam qui. Qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng. 


Uddhacca kukkucca: Trạo hối: Bất an giao động và 
hối hận. Chướng ngại thứ tư trong 2n chướng ngại 


Uddhata: Bất an, nguyên nghĩa là giao động. 


Udaka the Ramaputta: Một thiền sư nổi tiếng thời Đức 
Phật, một trong hai vị thầy của Bồ tát Sĩ Đạt Ta. 


Upäadana: Chấp thủ. Tâm tham ái dính chặt vào đối 
tượng không buông rời 


Upasama: Bình an, tĩnh lặng 

Upekkhã: Xả. Quân bình năng lực. Đặc tính của tâm 
thăng bằng không nghiêng về một thái cực nào. Chi thứ 
bảy trong /hãf giác chỉ. 

Vaya dhamma: Pháp diệt. 


Vedanãa: Thọ hay cảm thọ. 


426 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Vicära: 7iƒhay Si: một khía cạnh của sự định tâm bao 
gồm tâm "chà xát” trên đối tượng. Yếu tố thứ hai trong 
tầng thiền định đầu tiên. 


Vicikicchãa: Hoài nghi. Tâm mệt mỏi vì phân vân 
không quyết và ức đoán. Chướng ngại thứ năm trong 
năm chướng ngại. Đạo binh ma thứ bảy trong mười đạo 
bình ma. 


Vikkhambhana viveka: Tị phiền não ẩn cư. Trạng thái 
phiền não bị yếu kém trong một thời gian. Đây là kết 
quả của thân ẩn cư và tâm ẩn cư. 


Vinaya: Luật (xem Øãfữnokkha) 
Viññãna: Thức. 


Vipaka: Quả của nghiệp. Những điều kiện sinh khởi do 
hành động quá khứ 


Vipassanä: Thiền minh sát. Nguyên nghĩa: thấy bằng 
nhiều cách. Năng lực quán sát đối tượng thân tâm qua 
ánh sáng của vô thường, khổ não và vô ngã. 


Vipassana jhãana: 1) Tiếp tục chú tâm vào bản chất thật 
sự (chân đế) của sự vật không xuyên qua sự suy nghĩ hay 
khái niệm. 2) Trụ tâm vào các đề mục thay đổi, nhưng 
vẫn chú tâm khắn khít vào đặc tính vô thường, khổ và vô 
ngã. 


Pali-Việt Đối Chiếu 427 


Vipassanãa kilesa: Minh sát phiền não. Đây là những 
loại phiền não khởi sinh lúc thiền sinh đạt đến tuệ giác 
thấy rõ sự sinh diệt mau chóng của các hiện tượng. Hi 
lạc phát sinh vào lúc này. Minh sát phiền não bao gồm 
sự nắm giữ những kinh nghiệm hỉ lạc do việc hành thiền 
đem lại mà không biết rằng mình đang dính mắc vào 
chúng. 


Viranarh bhavo: Dũng cảm. Đặc tính của một anh 
hùng. Đây là từ để chỉ sự dũng cảm tỉnh tấn trong việc 
hành thiền. 


Virati: Sự thu thúc, sự kiêng cữ. 


Viriya: Tỉnh tấn. Năng lực hay sự tỉnh tấn liên tục 
hướng tâm đến đối tượng. Được rút ra từ chữ anh hùng. 
Chi thứ ba trong /áf giác chỉ. 


Visuddhi Magga: Thanh tịnh đạo. Một cuốn sách viết 
về thiền do Ngài Buddhaghosa soạn vào thế kỷ thứ tư 
Sau công nguyên. 


Vitakka: Tầm: Một khía cạnh của định tâm, tâm hướng 
về đối tượng, dính trên đối tượng và đặt trên đối tượng. 
Chỉ thứ nhất của tầng thiền định đầu tiên. 


Viveka: ẩn cư, an trú. Một từ chỉ trạng thái an tịnh tĩnh 
lặng, xuất hiện khi tâm được an trú và bảo vệ không bị 
phiền não quấy nhiễu. 


428 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Vivekaja piti sukha: ẩn cư hỉ lạc. Hi lạc, hạnh phúc do 
sự ẩn cư đem lại. Một từ để chỉ hai chi thiền thứ ba và 
thứ tư của tầng thiền định đầu tiên, được xem như phối 
hợp chung với nhau. 


Vyapada: Sân hận. Chướng ngại thứ hai trong năm 
chướng ngại. 


Yogi: Thiền sinh. 


Phương Danh Ấn Tống 
NGAY TRONG KIẾP SỐNG NÀY 


1996 





SẠN JOSE & SÀN FRANCISXO 


Bùi Bội Khanh - Bùi Tấn - Bùi Thúy - Hương - 
Daw Sỉ Sĩ Than - Diệu Quý - Dương Thùy 
Khanh - Đào Trọng Hiệp - Đỗ Hương - Đỗ 
Khoát & Thúy - Đỗ Thị Sữ - Đoàn Minh Chánh 
Đoàn Minh Thuận - Đoàn Minh Trung - Đoàn 
Thị Thu Thảo - Đoàn Trung Hiếu - Hà Bích 
Hợp - Huệ Giác và các con - Hùng & Nguyện - 
Huỳnh Kim Quang - Huỳnh Phượng - Huỳnh 
Sơn - Huỳnh Tấn Thông & Lữ Thị Mỹ - Lâm 
Hồng - Lâm Ngọc Hiền - Lang Diệu Bon - Lê 
Xuân Tân và gia đình - Liên Hương - Lưu Bình 
Lưu Định - Ma Cho Cho Aye - Marie Louise 
Phan - Maung Tin-Wa - Minh An Diệu Lạc - 
Minh Tâm - Minh Tánh - Nancy & Tony 
Vương - Nguyên Cung - Nguyên Khiêm - 
Nguyễn Hữu Lợi - Nguyễn Ngọc Dung - 
Nguyễn Thanh Liêm & Nga - Nguyễn Thị Cúc 
Nguyễn Thị Ký - Nguyễn Thị Thơm - Nguyễn 
Thị Quý - Nguyễn Việt VNLAB - Nguyễn Vy - 
Nhóm Thằng Mõ - Phạm Phú Luyện - 


430 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


-_ Phạm Tâm - Phạm Thị Nga - Phạm Xuân Tứ - 
Phan Quang Cơ - Phùng Thảo - Phát Tài Lợi 
Lộc - Nga Trang - Susila Lang Mỹ Khanh - 
Tâm Minh - Tâm & Hòa - Thiện Kỉnh - Trần 
Đại Minh Đức - Trần Đình Kham và Nguyễn 
Thị Kim Quy - Trần Bạch Tiết - Trần Du - 
Trần Minh Đạt - Trần Minh Lợi & Chị Đức - 
Trần Minh Triết - Trần Nguyên An - Trần 
Nguyên Bảo - Trần Nguyên Cường - Trần 
Nguyên Diệu Thương - Trần Nguyên Diệu Thu 
Trần Nguyên Nông - Trần Nguyên Phước - 
Trần Nguyên Sĩ - Trần Thanh Danh - Trần Tú 
An - Trần Văn Đông - Trần Xuân Hương - 
Trịnh Ngọc Thu - Triệu Thục Bảo & Thúy Mai 
Trương Lê - Trương Oanh - Trương Phúc Điền 
Từ Cát và gia đình - Từ Duy và gia đình - Từ 
Mai Anh - Từ Mai Chỉ và gia đình - Từ Sơn và 
gia đình - U Tin Htut - Văn Tiến Phong - Vân 
Lục - Vương Minh Tiu - Võ Phi Hồ - Võ Văn 
Nhường - Võ Vĩnh Hiệp - Vũ Thị Ngọc Hà 


RIVERSIDE, CALIFORNIA 

Ái Cầm - Ba Lành - Bà Năm Ngả Sáu - Bà 
Phước - Bà Sáu Diệu Bình - Bà Sáu Tịnh Phước 
Cô Lý - Cô Năm Hợi - Cô Năm Hữu - Châu 
Phật Tự - Doanh Doanh - Đoàn Vân Hiển - 
Hoàng Hiệp - Hoàng Thị Kha - Huy Đức - 
Khánh Huy - Kim Hường - Lê Thị Hồng Yến 
Lê Thị Huế - Lê Thị Huệ - Lê Trinh Trần - Lê 
Văn Lâm - Lý Minh Hải - Nguyễn Hữu Đức - 


Phương Danh Ấn Tống 431 


Nguyễn Kim Liên Asoka - Nguyễn Kim Ngọc - 
Nguyễn Nga - Nguyễn Thượng Đào - 

Nguyễn Thu - Nguyễn Văn Hải - Nguyễn Văn 
Sanh -Như Hoè Park & bé Khay - Như Liên - 
Phạm Thị Thi - Phạm Văn Vỉnh - Peter Nguyễn 
Tô Minh Em - Tô Minh Khiêm - Thái Tú Hạp 
Thái Tú Huy Dũng - Trần Thanh Nhơn - Trần 
Thị Hậu - Trần Thuận Anh - Trần Văn An - 
Trần Văn Lạc - Visakha An Trương và gia đình 
Vĩnh Cơ - Vô Danh - Xuân Lan - Xuân Rang 


WASHINGTON DC 

Bà Sáu Ngọc - Cẩm Nhung - Cintä Huỳnh Kim 
Chỉ - Diệu Ngọc - Đồng Hoàng - Đỗ Đình Lộc 
Đỗ Hùng Cường - Huỳnh Tuyết Mai - Liễu 

. Tịnh - Metta Trần (Diệu Tấn) - Nguyễn Thị ' 
Thu Phụng - Nguyễn Chung Ngọc và các con 
Quốc Thanh Huỳnh - Thiện Tâm - Thu Cúc 
Hite - Trần Văn Hiền - Triệu Ngọc Bích - 
Vương V. Phát 


CANADA 

Bà Tám Sang - Đào Hữu Phan - Đào Thị Từ - 
Đỗ Hồng Dung - Bùi Minh Phượng - Bùi Minh 
Phượng - Diệu Liên Nguyễn Kim Hoa - Diệu 
Tường - Dương Ngọc Hạnh - Dương Ngọc 
Hạnh - Dương Thúy Vi - Dương Tuyết Ngà - 
Dương V. Phát - Hai Phát - Hoàng Thị Mậu - 
Hoàng Vĩnh Lộc - Lê Thị Kim Dung - Lê Thị 
Quế - Lê Thị Sang - Lệ Chánh - Lý & Lan - 


432 Ngay Trong Kiếp Sống Này 


Mai Sương - Minh Tánh - Nguyên Tâm - 
Nguyễn V. Phú - Pañña Ngọc Thành - 

Tào Như Vũ - Tấn & Thủy - Thu Liên - Tiểu 
Ngọc - Trần Hi Lương - Trần Minh Thiên 
Trần Nguyên Tâm - Trần Thị Bích - Trần Thị 
Cẩm Nhung - Trần Thị Tâm - Trương Thị 
Hường - Vũ Huy Đức - Võ V. Nở - Vương Thị 
Tốt 


NHŨNG NƠI KHÁC 

Cô Hồng (Tâm Khôi), Florida - Dương Văn 
Minh, American Canyon, Ca. - Đỗ Đình Lộc, 
Annapolis, Md. - Đỗ văn Học và gia đình, thân 
quyến, Canoga Park Ca - Lý Hồng Liên, 
Highland -Springs,Va. - Nguyễn Thu Lam, 
Santa Barbara, Ca. - Nguyễn Thị Ngọc Liên, 
Pháp - Tôn Thất Đào, Roseville, Mn. - Trần 
Hùng Thành, Alexandria, Va. - Trần Tuấn Kiệt, 
Long Beach, Ca. 


5 — 





về 


| 
r 


| 
Ỉ ị 
^M 
¬ Í Ộ 
ì 
Ỉ 
\ 


Ầ 


Ì 


‹ 
ị 
Ỉ ' 
* 

« “1 

5 _ “Ẵ1 





tác giả: 
hòa thượng thiền sư U Pandlta 
dịch giả: 

tỳ kheo Aggasa 
ấn tống: 

Như Lai Thiên Viện 
1996 





¡ Trân Minh Tài 





^ 


Sách Ấn Tống - Không Bán 





